VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM 
VIỆN SỬ HỌC 


VÕ KIM CƯƠNG (Chủ biên) - HÀ MẠNH KHOA 
NGUYÊN MẠNH DŨNG - LÊ THỊ THU HÀNG 


LỊCH SỬ VIỆT NAM 
TẠP 6 
TỪ NĂM 1858 ĐÉN NĂM 1896 


(Tái bản lần thứ nhất có bỗ sung, sửa chữa) 


NHÀ XUÁT BẢN KHOA HỌC XÃ HỘI 
HÀ NỘI - 2017 


LỊCH SỬ VIỆT NAM 
TẬP 6 
TỪ NĂM 1858 ĐẾN NĂM 1896 


PGS.TS.NCVCC. VÕ KIM CƯƠNG 
(Chủ biên) 


Nhóm biên soạn: 
1. PGS.TS.NCVCC. Võ Kim Cương 
2. PGS.TS.NCVC. Hà Mạnh Khoa 


3. TS. Nguyễn Mạnh Dũng 
4. ThS.NCYV. Lê Thị Thu Hằng 


Bộ sách Lịch sử Việt Nam gồm 1Š tập được hoàn thành trên cơ 
sở Chương trình nghiên cứu trọng điểm cấp Bộ (Viện Khoa học xã 
hội Việt Nam, nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam), do 
Viện Sử học là cơ quan chủ trì, PGS.TS.NCVCC. Trằn Đức Cường 
làm Chủ nhiệm và Tổng Chủ biên, cùng với tập thể các Giáo sư 
(GS), Phó Giáo sư (PGS), Tiến sỹ (TS), Thạc sỹ (ThS), Nghiên cứu 
viên cao cấp (NCVCC), Nghiên cứu viên chính (NCVC) và Nghiên 
cứu viên (NCV) của Viện Sử học thực hiện. 


BỘ SÁCH LỊCH SỬ VIỆT NAM 


TẬP 1: TỪ KHỞI THỦY ĐỀN THÉ KỶ X 
- PGS.TS.NCVC. Vũ Duy Mền (Chủ biên) 
- TS.NCVC. Nguyễn Hữu Tâm 
- PGS.TS.NCVC. Nguyễn Đức Nhuệ 
- TS.NCVC. Trương Thị Yến 


TẠP 2: TỪ THÉ KỶ X ĐÉN THÉ KỶ XIV 
- PGS.TS.NCVCC. Trần Thị Vinh (Chủ biên) 
- PGS.TS.NCVC. Hà Mạnh Khoa 
- PGS.TS.NCVC. Nguyễn Thị Phương Chi 
- TS.NCVC. Đỗ Đức Hùng 


TẠP 3: TỪ THÉ KỶ XV ĐÉN THÉ KỶ XVI 
- PGS.TS.NCVC. Tạ Ngọc Liễn (Chủ biên) 
- PGS.TS.NCVC. Nguyễn Thị Phương Chi 
- PGS.TS.NCVC. Nguyễn Đức Nhuệ 
- PGS.TS.NCVC. Nguyễn Minh Tường 
- PGS.TS.NCVC. Vũ Duy Mền 


TẬP 4: TỪ THÉ KỶ XVII ĐỀN THÉ KỶ XVIII 
- PGS.TS.NCVCC. Trần Thị Vinh (Chủ biên) 
- TS.NCVC. Đỗ Đức Hùng 
- TS.NCVC. Trương Thị Yến 
- PGS.TS.NCVC. Nguyễn Thị Phương Chỉ 


TẬP 5: TỪ NĂM 1802 ĐỀN NĂM 1858 
- TS.NCVC. Trương Thị Yến (Chủ biên) 
- PGS.TS.NCVC. Vũ Duy Mền 
- PGS.TS.NCVC. Nguyễn Đức Nhuệ 
- NCV. Phạm Ái Phương 
- TS.NCVC. Nguyễn Hữu Tâm 


TẬP 6: TỪ NĂM 1858 ĐÉN NĂM 1896 
- PGS.TS.NCVCC. Võ Kim Cương (Chủ biên) 
- PGS.TS.NCVC. Hà Mạnh Khoa 
- TS. Nguyễn Mạnh Dũng 
- Th§.NCV. Lê Thị Thu Hằng 


TẬP 7: TỪ NĂM 1897 ĐÉN NĂM 1918 
- PGS.TS.NCVCC. Tạ Thị Thúy (Chủ biên) 
- NCV. Phạm Như Thơm 
- TS.NCVC. Nguyễn Lan Dung 
- Th§.NCV. Đỗ Xuân Trường 


TẬP 8: TỪ NĂM 1919 ĐÉN NĂM 1930 
- PGS.TS.NCVCC. Tạ Thị Thúy (Chủ biên) 
- PGS.NCVCC. Ngô Văn Hòa 
- PGS.NCVCC. Vũ Huy Phúc 


TẬP 9: TỪ NĂM 1930 ĐÉN NĂM 1945 
- PGS.TS.NCVCC. Tạ Thị Thúy (Chủ biên) 
- PGS.TS.NCVCC. Nguyễn Ngọc Mão 
- PGS.TS.NCVCC. Võ Kim Cương 


TẠP 10: 


TẠP 11: 


TẬP 12: 


TẬP 13: 


TẠP 14: 


TẬP 15: 


TỪ NĂM 1945 ĐÉN NĂM 1950 

- PGS.TS.NCVCC. Đinh Thị Thu Cúc (Chủ biên) 
- TS.NCV. Đỗ Thị Nguyệt Quang 

- PGS.TS.NCVCC. Định Quang Hải 


TỪ NĂM 1951 ĐÉN NĂM 1954 

- PGS.TS.NCVCC. Nguyễn Văn Nhật (Chủ biên) 
- TS.NCV. Đỗ Thị Nguyệt Quang 

- PGS.TS.NCVCC. Định Quang Hải 


TỪ NĂM 1954 ĐÉN NĂM 1965 

- PGS.TS.NCVCC. Trần Đức Cường (Chủ biên) 
- NCV. Nguyễn Hữu Đạo 

- TS.NCVC. Lưu Thị Tuyết Vân 


TỪ NĂM 1965 ĐÉN NĂM 1975 

- PGS.TS.NCVCC. Nguyễn Văn Nhật (Chủ biên) 
- TS.NCV. Đỗ Thị Nguyệt Quang 

- PGS.TS.NCVCC. Định Quang Hải 


TỪ NĂM 1975 ĐỀN NĂM 1986 

- PGS.TS.NCVCC. Trằn Đức Cường (Chủ biên) 
- TS.NCVC. Lưu Thị Tuyết Vân 

- PGS.IS.NCVCC. Định Thị Thu Cúc 

TỪ NĂM 1986 ĐỀN NĂM 2000 

- PGS.TS.NCVCC. Nguyễn Ngọc Mão (Chủ biên) 
- PGS.TS.NCVC. Lê Trung Dũng 

- TS.NCVC. Nguyễn Thị Hồng Vân 


LỜI GIỚI THIỆU 
CHO LÀN TÁI BẢN THỨ NHÁT 


Việt Nam là một quốc gia có truyền thống lịch sử và văn hóa từ 
lâu đời. Việc hiểu biết và nắm vững về lịch sử văn hóa của dân tộc 
vừa là nhu cầu, vừa là đòi hỏi bức thiết đối với mỗi người Việt 
Nam, nhất là trong bối cảnh hiện nay đất nước đang trong quá trình 
Đôi mới, đây mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội 
nhập quốc tế. Đề đáp ứng được những đòi hỏi đó, từ trước đến nay 
đã có nhiều cơ quan, tô chức và các tác giả ở trong nước và nước 
ngoài quan tâm nghiên cứu vẻ lịch sử Việt Nam dưới nhiều khía 
cạnh khác nhau. Nhiều công trình lịch sử đã xuất bản và được công 
bồ rộng rãi, giúp cho nhân dân Việt Nam và bạn bè trên thế giới 
hiểu biết về lịch sử, đất nước và con người Việt Nam. Tuy nhiên, 
hầu hết các công trình đó đều là những công trình lịch sử vẫn còn 
khá giản lược, chưa phản ánh hết được toàn bộ quá trình lịch sử của 
dân tộc Việt Nam từ khởi thủy đến ngày nay một cách toàn diện, có 
hệ thống: Một số công trình lịch sử khác lại mang tính chất quá 
chuyên sâu về từng lĩnh vực, từng thời kỳ, hoặc từng vấn đẻ lịch sử 
cụ thể, nên chưa thu hút được sự quan tâm rộng rãi của mọi đối 
tượng trong xã hội. Do đó chưa đáp ứng được sự hiểu biết về lịch sử 
và văn hóa dân tộc Việt Nam của quảng đại quần chúng nhân dân. 


Hơn nữa trong xã hội Việt Nam hiện nay, rất nhiều người dân, 
thậm chí có cả học sinh các trường phô thông cơ sở và phô thông 
trung học, kể cả một số sinh viên của các trường cao đăng và đại 
học không thuộc các trường khối Khoa học xã hội và Nhân văn 
có sự hiểu biết rất hạn chế về lịch sử dân tộc. Thực trạng trên đây 
do nhiều nguyên nhân, có cả nguyên nhân chủ quan lẫn nguyên nhân 


9 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 6 


khách quan, trong đó phải kể đến một trong những nguyên nhân 
chính là do chưa có được một bộ Lịch sử Việt Nam hoàn chỉnh được 
trình bày một cách đầy đủ, toàn diện, có hệ thống và thật sâu sắc về 
đất nước, con người, về truyền thống lịch sử đấu tranh dựng nước, 
giữ nước rất đổi oai hùng và nền văn hóa hết sức phong phú, đặc 
sắc của dân tộc Việt Nam từ khởi thủy đến nay. 


Đề góp phân phục vụ sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển 
đất nước, góp phần truyền bá tri thức lịch sử tới các tầng lớp nhân 
dân và bạn bè trên thế giới mong muốn hiểu biết về lịch sử và văn 
hóa Việt Nam, trên cơ sở kế thừa thành quả nghiên cứu của thời kỳ 
trước, bỏ sung các kết quả nghiên cứu mới gần đây và những tư 
liệu mới công bó, tập thể các Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, các nhà 
nghiên cứu lịch sử của Viện Sử học đã dày công biên soạn bộ sách 
Lịch sử Việt Nam gồm 15 tập. 

Bộ sách Lịch sử Việt Nam là bộ Thông sử Việt Nam lớn nhất từ 
trước đến nay; là bộ sách có giá trị lớn về học thuật (lý luận), thực 
tiễn và xã hội, đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, giảng dạy và học tập 
hiện nay. Bộ sách đã được Viện Sử học phối hợp với Nhà xuất bản 
Khoa học xã hội xuất bản trọn bộ 15 tập Lịch sử Việt Nam từ khởi 
thủy đến năm 2000 vào năm 2013 - 2014. Trong lần tái bản thứ nhất 
này, Viện Sử học đã bổ sung, chỉnh sửa một số điểm và chức danh 
khoa học của tác giả cho cập nhật và chính xác hơn. 

Đây là một công trình lịch sử đồ sộ, nội dung hết sức phong 
phú, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực chính trị, quân sự, kinh tế, 
văn hóa - xã hội, ngoại giao, an ninh, quốc phòng... nên chắc chắn 
khó tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Rất mong tiếp tục nhận 
được ý kiến đóng góp của bạn đọc. 

Hà Nội, tháng 8 năm 2016 
PGS.TS. Đinh Quang Hải 
Viện trưởng Viện Sử học 


LỜI NHÀ XUÁT BẢN 


Theo dòng thời gian, Việt Nam đã có một nên sử học truyền thống 
với những bộ quốc sử và nhiêu công trình nghiên cứu, biên soạn đồ 
S) như: Đại Việt sử ký, Đại Việt sử ký toàn thư, Đại Việt thông sử, 
}hu biên tạp lục, Gia Định thành thông chí, Lịch triều hiến chương 
bại chí, Đại Nam hội điền sự lệ, Khâm định Việt sử thông giám 
cương mục, Đại Nam thực lục, Đại Nam liệt truyện, Đại Nam nhất 
trống chí,... 


Trong thời kỳ cận đại, nên sử học Việt Nam vẫn tiếp tục phát 
tiền dù đất nước rơi vào ách thống trị của chủ nghĩa thực dân. Đề 
mục vụ sự nghiệp giải phóng dân tộc, trong khoảng thời gian cuối 
tiế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, sử học được nhiều nhà cách mạng Việt 
Nam coi là vũ khí sắc bén nhằm thức tỉnh lòng yêu nước của nhân 
đìn và coi việc viết sử là để cho người dân đọc, từ đó nhận thức đúng 
đín về lịch sử mà thấy rõ trách nhiệm của mình đối với đất nước, 
têu biểu như Phan Bội Châu với Trùng Quang tâm sử, Việt Nam 
quốc sứ khảo; Nguyễn Ái Quốc với Bản án chẻ độ thực dân Pháp, 
kch sử nước ta (gồm 210 câu lục bát). 


Sau thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 nước Việt 
Mm Dân chủ Cộng hòa ra đời, nên sử học đương đại Việt Nam 
brớc sang trang mới vừa kế thừa và phát huy những giá trị của sử 
hoc truyền thống, đồng thời tiếp thu những yếu tố khoa học và cách 
mạng -của- thời đại xnớt. Nhiệm xự của sử học là"tìnr lriểu*và trình 
by một cách khách quan, trung thực quá trình hình thành, phát 
trên của lịch sử đất nước, tông kết những bài học lịch sử về quá 
trnh dựng nước và giữ nước của dân tộc. Trên thực tế, sử học đã 


II 


..... 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 6 


phục vụ đắc lực sự nghiệp cách mạng vẻ vang của nhân dân ta trong 
cuộc đầu tranh giành độc lập dân tộc và thống nhất Tổ quốc. 


Bước vào thời kỳ Đổi mới, sử học đã góp phần vào việc đổi 
mới tư duy và xây dựng luận cứ khoa học cho việc xác định con 
đường phát triển đất nước và hội nhập quốc tế. Sử học đã phát huy 
được vị thế của mình nhằm nhận thức đúng quá khứ, tìm ra quy 
luật vận động của lịch sử để hiểu hiện tại và góp phần định hướng 
cho tương lai. Đồng thời, sử học, nhất là khoa học nghiên cứu về 
lịch sử dân tộc, có vị trí nỗi bật trong việc giáo dục chủ nghĩa yêu 
nước, lòng tự hào dân tộc và rèn luyện nhân cách cho thế hệ trẻ... 


Nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của sử học, các nhà sử 
học nước ta đã đi sâu nghiên cứu các vấn đề về kinh tế, chính trị, 
văn hóa, xã hội, các vấn đề dân tộc và tôn giáo, về đặc điểm và vai 
trò của trí thức và văn hóa trong lịch sử Việt Nam... Kết quả là đã 
có nhiều cuốn sách, nhiều tác phâm của tập thê tác giả hoặc của cá 
nhân các nhà nghiên cứu ra đời. Các công trình được biên soạn 
trong thời gian qua đã làm phong phú thêm diện mạo nền sử học 
Việt Nam, góp phần vào việc truyền bá tri thức lịch sử tới các tầng 
lớp nhân dân. 


Đề phục vụ tốt hơn sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, 
cần có những công trình lịch sử hoàn chỉnh hơn về cấu trúc, phạm 
vi, tư liệu và có sự đôi mới về phương pháp nghiên cứu, biên soạn, 
mang tính hệ thống, đầy đủ và toàn diện với chất lượng cao hơn, 
thể hiện khách quan, trung thực và toàn diện về quá trình dựng 
nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Trước đòi hỏi đó, Nhà 
xuất bản Khoa học xã hội phối hợp với Viện Sử học giới thiệu đến 
bạn đọc bộ Lịch sử Việt Nam từ thời tiền sử đến ngày nay. Đây là 
kết quả của Chương trình nghiên cứu trọng điểm cấp Bộ (cấp Viện 
Khoa học xã hội Việt Nam, nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội 
Việt Nam) do Viện Sử học chủ trì, PGS.TS. Trần Đức Cường làm 
Chủ nhiệm đồng thời là Tổng Chủ biên. 


12 


Lời Nhà xuất bản 


Về phân kỳ lịch sử và phân chia các tập: Bộ Lịch sử Việt Nam 
được kết cầu theo các thời kỳ: Thời kỳ cổ - trung đại (từ thời tiền sử 
đến năm 1858, khi thực dân Pháp nỗ súng xâm lược Việt Nam); 
Thời kỳ cận đại (thời kỳ thực dân Pháp xâm lược và biến Việt Nam 
thành thuộc địa đến Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công) 
và Thời kỳ hiện đại (cũng có thê gọi là thời kỳ đương đại, kê từ khi 
đất nước giành được độc lập và nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa 
ra đời cho đến nay). Việc phân chia các tập chủ yếu theo các giai 
đoạn lịch sử cụ thể và ứng với các nội dung chính được thể hiện 
trong giai đoạn ấy. 


Bộ Lịch sử Việt Nam gồm 1Š tập, như sau: 

Tập 1: Lịch sử Việt Nam từ khởi thủy đến thế kỷ X 

Tập 2: Lịch sử Việt Nam từ thế kỷ X đến thế kỷ XIV 
Tập 3: Lịch sử Việt Nam từ thể kỷ XV đến thể kỷ XVI 
Tập 4: Lịch sử Việt Nam từ thể kỷ XVII đến thể kỷ XVIII 
Tập 5: Lịch sử Việt Nam từ năm 1802 đến năm 1858 
Tập 6: Lịch sử Việt Nam từ năm 1858 đến năm 1896 
Tập 7: Lịch sử Việt Nam từ năm 1897 đến năm 1918 
Tập 8: Lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1930 
Tập 9: Lịch sử Việt Nam từ năm 1930 đến năm 1945 
Tập 10: Lịch sử Việt Nam từ năm 1945 đến năm 1950 
Tập 11: Lịch sử Việt Nam từ năm 1951 đến năm 1954 
Tập 12: Lịch sử Việt Nam từ năm 1954 đến năm 1965 
Tập 13; Ljch,sử Viêt,Nam từ năm l965 đến,năm 1975, 
Tập 14: Lịch sử Việt Nam từ năm 1975 đến năm 1986 
Tập 15: Lịch sử Việt Nam từ năm 1986 đến năm 2000 


13 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẠP 6 


Hy vọng bộ Lịch sử Việt Nam sẽ cung cấp nhiều thông tin hữu 
ích cho việc nghiên cứu, giảng dạy và truyền bá lịch sử nước nhà. 

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, do những khó khăn chủ 
quan và khách quan, với một khối lượng công việc đồ sộ lại đòi hỏi 
chất lượng cao, Nhà xuât bản Khoa học xã hội và Viện Sử học 
trong khả năng có thể đã làm hết sức mình, nhưng công trình khó 
tránh khỏi những thiếu sót. Rất mong bạn đọc góp ý đề khi có dịp 
tái bản, công trình được sửa chữa, bô sung và hoàn thiện hơn. 

Xin trân trọng giới thiệu! 


Hà Nội, tháng 9 năm 2013 
Nhà xuất bản Khoa học xã hội 


14 


LỜI MỞ ĐÀU 


Sử học là khoa học nghiên cứu về quá trình phát triển của xã 
hội loài người nói chung hay của một quốc gia, một dân tộc nói 
riêng. Nghiên cứu lịch sử là nhằm tìm hiểu những sự kiện xảy ra 
trong quá khứ đề từ đó rút ra các bài học kinh nghiệm cho hiện tại 
và tương lai. Nghiên cứu và biên soạn lịch sử, vì vậy, trở thành một 
yêu cầu bức thiết của mọi quốc gia, dân tộc. Phạm Công Trứ, nhà 
chính trị danh tiếng, nhà sử học sóng ở thế kỷ XVII, trong bài Tựa 
sách Đại Việt sử ký bản kỷ tục biên việt: "Vì sao mà làm quốc sử? 
Vì sử chủ yếu là để ghỉ chép sự việc. Có chính trị của một đời tắt 
phải có sử của một đời. Mà ngòi bút chép sử giữ nghị luận rất 
nghiêm, ca ngợi đời thịnh trị thì sáng tỏ ngang với mặt trời, mặt 
trăng, lên án kẻ loạn tặc thì gay gắt như sương thu lạnh buốt, 
người thiện biết có thề bắt chước, người ác biết có thể tự răn, quan 
hệ đến việc chính trị không phải là không nhiêu. Cho nên làm sử là 
cốt để cho được như thể", 

Việt Nam là một dân tộc có lịch sử lâu đời. Việt Nam cũng là 
một dân tộc yêu sử và có rất nhiêu người ham thích tìm tòi, nghiên 
cứu và biên soạn lịch sử. Đã có nhiều công trình lịch sử được công 
bố, không chỉ do các cơ quan, tô chức chuyên nghiên cứu biên 
soạn, mà còn do cá nhân người yêu sử thực hiện... Điều này vừa có 
mặt tích cực, lại có mặt tiêu cực. Tích cực vì sẽ góp phần giúp nhân 
dân hiểu thêm về lịch sử nước nhà, nhưng cũng chứa đựng yếu tố 
tiêu cực là dễ dẫn JớI những h hiệu biết phiện diện. sại lầm về, lịch „ „ „ „ „ 
SỬ.. đôi khỉ đồng. nhất truyền thuyết với lịch sử? 


1. Đại Việt sử ký toàn thư, tập !, Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 1993, tr. 96. 
15 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 6 


Viện Sử học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, 
trong gần 60 năm xây dựng và phát triển, đã tổ chức sưu tầm, nghiên 
cứu, dịch thuật và công bố nhiều tư liệu lịch sử; đồng thời tập trung 
công sức nghiên cứu những vấn đề cơ bản của lịch sử Việt Nam trên 
tắt cả các phương diện: chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - 
an ninh, đối ngoại... Việc nghiên cứu, làm sáng rõ những vấn đề cơ 
bản trong lịch sử Việt Nam nhằm phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo 
vệ Tỏ quốc, đồng thời chuẩn bị điều kiện cần thiết về nội dung khoa 
học tiến tới biên soạn bộ Lịch sử Việt Nam từ tiền sử đến ngày nay. 

Trong thập niên 70 và 80 của thế kỷ XX, dưới sự chỉ đạo trực 
tiếp của Giáo sư - Viện sĩ Nguyễn Khánh Toàn, Chủ nhiệm Ủy ban 
Khoa học xã hội kiêm Viện trưởng Viện Sử học, Viện Sử học đã tô 
chức biên soạn bộ Lịch sử Việt Nam gồm ba tập, Tập I xuất bản 
năm 1971, Tập II xuất bản lần đầu năm 1985, tái bản có sửa chữa, 
bổ sung năm 2004. 


Đến thập niên 90, Viện Sử học tổ chức biên soạn và công bố 
một số tập Lịch sử Việt Nam, gồm: Lịch sử Việt Nam từ khởi thuỷ 
đến thế kỷ X, Lịch sử Việt Nam thế kỷ X và XV, Lịch sử Việt Nam 
1858-1896, Lịch sử Việt Nam 1897-1918, Lịch sử Việt Nam 1954-1965 
và Lịch sử Việt Nam 1965-1975. 


Kế thừa thành quả nghiên cứu của thời kỳ trước, bổ sung các 
kết quả nghiên cứu trên tất cả các lĩnh vực, trong khoảng 10 năm 
gần đây, Viện Sử học tổ chức biên soạn và nay cho xuất bản bộ 
sách Lịch sử Việt Nam 15 tập trên cơ sở kết quả Chương trình 
nghiên cứu cấp Bộ của Viện Khoa học xã hội Việt Nam, nay là 
Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. 


Để biên soạn bộ sách này, Viện Sử học xác định Lịch sử 
Việt Nam phải được nhận thức là lịch sử của các cộng đồng quốc 
gia và tộc người đã từng sinh sống trên lãnh thỏ quốc gia Việt Nam 
hiện nay, đóng góp vào sự phát triển của văn hóa và văn minh Việt 
Nam, vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước. 


l6 


Lời mở đầu 


Viết về tiến trình lịch sử Việt Nam cần phải có cái nhìn đa tuyến 
với điểm xuất phát là sự tồn tại trong thời kỳ cô đại của ba trung tâm 
văn hóa dẫn đến sự hình thành những nhà nước sơ khai: trung tâm văn 
hóa Đông Sơn và nước Văn Lang - Âu Lạc ở miền Bắc, trung tâm văn 
hóa Sa Huỳnh và nước Lâm Áp (Champa) ở miền Trung, trung tâm 
văn hóa Óc Eo và Vương quốc Phù Nam ở miền Nam. 


Chính sự hội nhập của ba dòng văn hóa ấy, mà dòng chủ lưu 
thuộc về văn hóa Đông Sơn và nước Văn Lang - Âu Lạc, đã tạo nên 
tảng phong phú, thống nhất trong đa dạng của lịch sử văn hóa Việt 
Nam ngày nay. 


Trong quá trình biên soạn, những đặc điểm khác của lịch sử 
Việt Nam cũng được chú ý đến. Lịch sử Việt Nam là lịch sử của 
một quốc gia đa tộc người, trong đó người Kinh chiếm đa số (hơn 
86% dân số). Đây cũng là lịch sử của một dân tộc luôn thực hiện 
đồng thời hai nhiệm vụ: xây dựng và bảo vệ Tô quốc, vì vậy bên 
cạnh các trang viết về lịch sử chống ngoại xâm như một đặc điểm 
nồi bật và xuyên suốt của lịch sử Việt Nam, thì lịch sử xây dựng 
đất nước, lịch sử chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội cũng được coi 
trọng. Đồng thời, lịch sử Việt Nam được đặt vào bối cảnh khu vực 
và quốc tế trong mỗi thời kỳ. Mục tiêu của chúng tôi là cố gắng 
dựng lại trung thực, khách quan bức tranh toàn cảnh về lịch sử Việt 
Nam qua từng thời kỳ lịch sử cụ thê. 

Mặc dù có nhiều cố gắng, song với một công trình lớn như vậy, 
chắc chắn các tác giả sẽ không tránh khỏi những thiếu sót. Rất 
mong bạn đọc góp ý đề công trình đạt chất lượng tốt hơn khi có dịp 
tái bản. 

Xin trân trọng cảm ơn. 


= PGS.TS. Trần Đức Cường 
Chủ tịch Hội đồng Khoa học Viện Sử học, 
Tổng Chủ biên công trình 


17 


LỜI NÓI ĐÀU 


Lịch sử Việt Nam từ năm 1858 đến năm 1896 là một giai đoạn 
rát đặc biệt, giai đoạn thực dân Pháp tiến hành quá trình xâm lược 
Việt Nam. 


Từ trước đến nay đã có rất nhiều công trình cả ở trong và 
ngoài nước dưới nhiều góc độ khác nhau đã giới thiệu một cách khá 
cặn kẽ và đa diện về giai đoạn này. Những công trình đó dựa trên 
nhiều nguồn tư liệu, tài liệu khác nhau, với những chủ đích không 
giống nhau nên các quan điểm được đưa ra không đồng nhất trong 
nhiều vẫn đẻ, thậm chí có khi còn trái ngược nhau. Chính vì vậy, 
khi nhận thực hiện đề tài này trong hệ thống chương trình Lịch sử 
Việt Nam (gồm 15 tập), chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn và cũng 
rất băn khoăn trước những kết quả đã có, bởi vì: 


Thứ nhất, các nguồn tài liệu để tiếp cận vấn đề này hầu như 
đã được khai thác cạn kiệt. Thêm vào đó, các nguồn tư liệu lại rất 
đa dạng, nếu đi sâu vào so sánh sẽ thấy sự khác biệt nhau về địa 
điểm, thời gian, sự kiện, địa danh, số liệu thống kê... Việc xác 
minh một cách khoa học sự "*vênh nhau” trong các nguôn tài liệu là 
một quá trình lâu dài. 

Thứ hai, các vẫn đề đưa ra dưới góc độ lý thuyết đều đã được 
giải quyết tương đối trọn vẹn, trong đó vấn đề đánh giá âm mưu 
của thực dân Pháp trong công cuộc xâm lược nước ta, vấn đề đánh 
giá thái độ của triều Nguyễn trước nạn ngoại xâm, vấn đề kháng 
chiến của quan quân triều đình Huế với sự so sánh lực lượng, vũ 
khí, khí tài, quân sự giữa hai bên khá chênh lệch, vấn đề khởi nghĩa 
chống thực dân xâm lược của toàn thể nhân dân Việt Nam... đều đã 
được giải quyết trong rất nhiều công trình khác nhau. Ví dụ, vân đề 


19 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 6 


triều Nguyễn là một vấn đề tương đối tổng quan cũng đã được đề 
cập nhiều lần trong nhiều hội thảo, hội nghị và các tác phẩm lớn, 
nhỏ. Hay một vấn đề nhỏ như một nhân vật lịch sử, ví dụ nhân vật 
Phan Thanh Giản cũng đã không ít lần được đưa ra bàn thảo và có 
nhiều ý kiến khác nhau nhưng vẫn chưa có sự thống nhất. 


Chính vì vậy, khi bắt tay thực hiện nhiệm vụ này theo đúng 
yêu cầu của một chương trình thông sử, cần phải liên kết tổng thể 
các giai đoạn lại với nhau, đã đặt ra cho chúng tôi những thách thức 
mới. Vì vậy, chúng tôi chủ trương thực hiện đề tài này theo một 
dòng mạch là làm mới vấn đề trên góc độ nhìn nhận lại tông thê nội 
dung lịch sử đã qua dưới lăng kính của hiện tại cộng với việc bổ 
sung thêm các nguồn tư liệu mới có được. 


Mục tiêu đó được thê hiện thông qua các nhiệm vụ sau: 


1. Nếu như các công trình trước chưa có điều kiện đi sâu vào 
những nhân tố dẫn tới mưu đồ và quá trình xâm lược của thực dân 
Pháp ở Việt Nam thì chúng tôi cố gắng đi sâu phân tích những CƠ SỞ 
hình thành nên âm mưu thôn tính nước ta của Pháp. Về mặt khách 
quan, đó là bối cảnh quốc té, tình hình mở rộng công cuộc truyền 
giáo ở phương Đông của các thế lực tư bản chủ nghĩa ở Tây Âu, sự 
cạnh tranh xâm chiếm thuộc địa của các nước đế quốc có tiềm lực 
lúc bấy giờ. Về mặt chủ quan, đó là nhận thức thế giới của triều đình 
nhà Nguyễn với chủ trương “2É quan tỏa cảng”, không liên hệ với 
bên ngoài, "dị ứng" với những thành tựu khoa học bên ngoài của 
phương Tây, bảo. thủ và đặt quyền lợi riêng của hoàng tộc lên trên 
quyên lợi của quốc gia, dân tộc. Vì thế, dẫn tới hậu quả là đất nước 
ta đứng trước thực trạng: một nền kinh tế tự cung tự cấp, lạc hậu, 
kém phát triển, một hệ thống chính trị nhà nước cứng nhắc, lỗi thời, 
không đáp ứng được thực tiễn biến động đang diễn ra. 


2. Trong nội dung của lịch sử giai đoạn này, chúng tôi cố 
gắng phân chia khác với các công trình đã công bố ở chỗ quy tụ 
quá trình đánh chiếm, xâm lược của thực dân Pháp và cuộc chiến 


20 


Lời nói đầu 


đấu chống trả của quân lính triều đình nhà Nguyễn vào một nội 
dung nhất định để người đọc tiện theo dõi đúng với dòng mạch của 
lịch sử diễn ra. Chúng tôi cũng thực hiện việc trình bày quá trình 
chiến đấu vì mục tiêu chủ quyền quốc gia dân tộc của nhân dân 
Việt Nam, dưới góc độ tự phát, thành một nội dung riêng. Ở đây, 
chúng tôi muốn nhấn mạnh rằng, dù không có sự ủng hộ, hoặc 
thậm chí là cản trở từ phía triều đình Huế, nhưng nhân dân Việt 
Nam trong nhiều thời điểm khác nhau ở nhiều địa phương khác 
nhau với những phương thức tác chiến cũng không giống nhau đã 
liên tục đứng lên đối kháng với “đại bác tàu đông” của đội quân 
xâm lược phương Tây. Cuộc chiến đấu đó đã được ghi lại bằng 
những trang sử vẻ vang và khăng định tỉnh thần quật cường của 
toàn thê nhân dân trước ách đô hộ ngoại xâm - một truyền thống đã 
được hun đúc qua hàng nghìn năm lịch sử của dân tộc. 


3. Về sự biến chuyên của xã hội Việt Nam nói chung, hay nói 
cách khác là trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế và xã hội của đất 
nước trong thời kỳ lịch sử này được chúng tôi trình bày ở phần 
cuối. Sự sắp xếp này bắt nguồn từ suy nghĩ giúp cho người đọc 
hiểu đúng dòng mạch của sự phát triển lịch sử đương thời. Qua 
diễn biến của thời kỳ này, chúng ta có thể thấy rõ hơn những biến 
đổi nào có đột biến trong đời sông chính trị, xã hội Việt Nam lúc 
bấy giờ, những yếu tố nào vẫn còn được bảo lưu trong đó. Ở đây, 
chúng tôi đặc biệt lưu ý những biến chuyên của Nam Kỳ lục tỉnh 
trong quá trình xâm lược và thôn tính của Pháp, nhất là sau khi 
Pháp đặt chế độ thuộc địa lên vùng đất này của Việt Nam. Đây là 
những thay đổi mang tính chất cơ bản đối với đất nước ta lúc bấy 
giờ. Từ một quốc gia dân chủ phong kiến có chủ quyên, đến thời 
điểm này, vùng đát,Nam,Kỳ, đã trở thành, thuộc địa „của đế,quốc, „ . „ „ 
Pháp. Những thay đôi tại hai vùng đât còn lại của nước ta là Bắc 
Kỳ và Trung Kỳ cũng có sự khác nhau nhất định. Mặc dù trên danh 
nghĩa là vùng đất “bảo hộ” nhưng sự can thiệp trực tiếp của chủ 


2I1 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 6 


nghĩa thực dân vào công việc nội trị đã làm giảm sút một cách nặng 
nề đối với vai trò của triều đình phong kiến Huế. Trên danh nghĩa, 
nhà Nguyễn vẫn còn có quyền hành đẻ chỉ đạo và chi phối hai vùng 
đất này, nhưng trong thực tế, mọi lĩnh vực quan trọng đều phụ 
thuộc hoàn toàn vào thực dân Pháp. Chính vì thế, Việt Nam trở 
thành thuộc địa của Pháp. 


Ngoài những vấn đề vừa nêu, trong quá trình thực hiện, chúng 
tôi đã rất có gắng bô sung một số tư liệu mới khai thác được theo 
từng vấn đề, cũng như những tư liệu địa phương đề làm phong phú 
thêm những vấn đề chính của lịch sử giai đoạn này. 


Một trong những nguôn tư liệu mới mà chúng tôi đã sử dụng 
trong quá trình nghiên cứu là công trình Đại Nưm thực lục Chánh biên 
Đệ lục kỷ Phụ biên do Cao Tự Thanh dịch và giới thiệu, Nxb. Văn 
hóa - Văn nghệ ấn hành năm 2011 và các công trình nghiên cứu về 
quá trình truyền bá đạo Thiên chúa tại Việt Nam, trong đó đáng lưu 
ý nhất là công trình Hoạt động ngoại giao của nước Pháp nhằm 
củng cô cơ sở tại Nam Kỳ (1862-1874), Nxb. Thế giới xuất bản tại 
Hà Nội năm 2011 của tác giả Trương Bá Cần. Đây là một luận án 
tiến sĩ được bảo vệ ở Pháp với nội dung dựa trên các nguồn tư liệu 
được lưu trữ ở Âu châu, nhất là nguồn tư liệu của Giáo hội. Ngoài 
ra, chúng tôi muốn nhấn mạnh thêm rằng, nguồn tư liệu lịch sử địa 
phương cũng góp phần bổ sung rất nhiều cho những sự kiện được 
khai thác trong công trình này. Nguồn tư liệu địa phương này được 
khai thác từ nhiều nguồn như hội thảo khoa học, các công trình mới 
được công bố trên các loại hình thông tin, trên các tạp chí, chuyên 
san, kỷ yếu hội thảo, chuyên khảo... 


Các nguồn tư liệu bổ sung cho phép chúng tôi tiếp cận vấn đẻ 
nghiên cứu một cách khách quan hơn và có cái nhìn mới hơn về 
những sự kiện lịch sử đã xảy ra. 


22 


Lời nói đầu 


Nghiên cứu lịch sử Việt Nam từ năm 1§ŠS§ đến năm 1896 là 
công việc rất phức tạp và nhiều khó khăn. Vì vậy, mặc dù chúng tôi 
đã hết sức có găng nhưng chắc chắn khó tránh khỏi những khiếm 
khuyết. Rất mong các nhà chuyên môn cũng như bạn đọc lượng thứ 
và đóng góp thêm ý kiến. 

Xin chân thành cảm ơn! 

Chủ biên 
PGS.TS. NCVCC. Võ Kim Cương 


`. th h h m h P6 Ph m C6 P6 P6 th th th mon hm me h mm mm mh mm mm 6® 6® 


23 


Chương I 
VIỆT NAM TRƯỚC KHI PHÁP XÂM LƯỢC 


L BÓI CẢNH CHÍNH TRỊ, VĂN HOÁ - XÃ HỘI VIỆT NAM 
NỬA ĐÀU THÊ KỶ XIX 


1. Nhà Nguyễn trong bối cảnh quốc tế và khu vực 


Từ thế kỷ XVI đến thế kỷ XVII, chế độ phong kiến ở châu Âu 
đã phát triên đến giai đoạn tột cùng, chuẩn bị cho những cuộc cách 
mạng tư sản. Bước sang hai thế kỷ XVIII và XIX, phương Tây có 
3ự chuyền mình sâu sắc. Nhiều nước đã tiến hành cuộc cách mạng 
+ư sản thắng lợi dẫn tới việc xác lập chủ nghĩa tư bản. Có thể kể tới 
những cuộc cách mạng tư sản nôi tiếng như: Cách mạng Hà Lan thế 
‹ÿ XVI, Cách mạng tư sản Anh thế kỷ XVII, Cách mạng tư sản 
°háp cuối thế kỷ XVIII, Cách mạng 1848-1849 ở Hungari và Italia. 
cuộc cách mạng tư sản Pháp (1789-1794) đã tiêu diệt chế độ 
:huyên chế phong kiến và dọn đường không chỉ cho sự phát triển 
;ủa chủ nghĩa tư bản ở Pháp mà còn cho cả một số nước khác ở 
;hâu Âu. Đến cuối thế kỷ XVIII đầu thế kỷ XIX, phương thức sản 
quất tư bản chủ nghĩa ở Tây Âu đã hoàn thành, chuyển sang nền 
ản xuất bằng máy móc. 

Thế kỷ XIX là thế kỷ của chủ nghĩa tư bản phát triển với tốc 
lộ nhanh. Trong công nghiệp, các công xưởng và nhà máy lớn 
lược trang bị những máy móc hiện đại, phức tạp thay thế cho các 
:ưởng thủ công dựa trên lao động bằng tay. Phương thức sản xuất 
lệc mở rộng sản xuất vật chất, khoa học đã có sự phát triển đặc 
siệt nhanh, nhất là khoa học tự nhiên. Nhiều phát minh khoa học đã 
a đời phục vụ đắc lực cho giai cấp tư sản. Trên đà đó, đến cuối thế 


25 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 6 


kỷ XIX đầu thế kỷ XX, chủ nghĩa đế quốc hình thành. Cùng với 
việc xuất hiện các tổ chức độc quyền có tác dụng quyết định trong 
kinh tế, tư bản tài chính xuất hiện thì xuất khâu tư bản nhanh chóng 
trở thành mục tiêu có sức hấp dẫn đối với chủ nghĩa đề quốc. Chia 
cắt thế giới về kinh tế giữa các tập đoàn độc quyền là những cuộc 
đấu tranh đẻ chia lại thế giới, chính phục lãnh thô nước ngoài và 
xâm chiếm thuộc địa. Trong bối cảnh đó, kỹ thuật quân sự đã có sự 
phát triển như súng đạn, chiến thuyền, tàu chiến, đại bác... Kỹ thuật 
quân sự đã tạo điều kiện cho sự xâm chiếm thuộc địa; ngược lại, do 
nhu cầu của việc chỉnh phục thuộc địa, kỹ thuật quân sự lại có điều 
kiện phát triển. 


Đó là sự thách thức với nền kỹ thuật quân sự lạc hậu của 
phương Đông nói chung và Việt Nam nói riêng. Trong khi chủ nghĩa 
tư bản phương Tây phát triển, các nước phương Đông tuy đã có một 
nền văn hoá khá phát triển, không thua kém gì nhiều nước châu Âu, 
đặc biệt có những nước như Trung Quốc, Án Độ, Nhật Bản... là 
những quốc gia phong kiến phát triển thì nền kinh tế của các nước 
phương Đông về căn bản vẫn là nền kinh tế tự nhiên. Thành phố 
không phải là trung tâm kinh tế có thể thúc đây mạnh mẽ sự phát 
triển xã hội, và cũng không có mối quan hệ chặt chẽ với nông thôn 
như các thành phó ở thời trung đại châu Âu. Nhà nước phong kiến 
đã suy yếu và trở thành bảo thủ, phản động, vì thế mà không có khả 
năng tổ chức lực lượng, thúc đây sự phát triển khoa học kỹ thuật, 
trong đó có kỹ thuật quân sự. Tư tưởng phòng thủ “thành cao hào 
sâu” đã chỉ phối mọi hoạt động quân sự của các triều đình phong 
kiến phương Đông lúc bấy giờ. Vì vậy, không có gì đáng ngạc nhiên 
khi thấy vua quan triều Nguyễn lấy dây xích chắn ngầm ngang các 
dòng sông và cửa biển để ngăn tàu chiến Pháp đi sâu vào nội địa, rồi 
dùng thuyền nhỏ phục kích, đón lõng địch. 


Sự thách thức giữa nền kỹ thuật quân sự tiến bộ phương Tây 
với nền kỹ thuật quân sự lạc hậu phương Đông chính là sự chênh 


26 


Chương I. Việt Nam trước khi Pháp xâm lược 


lệch giữa hai nền kỹ thuật quân sự. Đề đối phó với kẻ địch có tàu 
đồng, “Ông khói chạy đen sì”, “bắn đạn nhỏ đạn to”... ta chỉ có 
“một ngọn tâm vông, chỉ nài sắm dao tu, nón gổ"; “hoả mai đánh 


Tài « sỈ 


bằng rơm con cút”, “gươm đeo dùng bằng lưỡi dao phay"'. 


Đứng trước chủ nghĩa tư bản phương Tây đang trong quá 
trình phát triển với tốc độ nhanh lên giai đoạn tột cùng của nó là 
chủ nghĩa đế quốc, phương Đông đông dân và tài nguyên phong 
phú đã trở thành đối tượng xâm lược của chúng. Nhưng không thẻ 
nói rằng các nước phương Đông bấy giờ đều hoàn toàn ở trong tình 
trạng bất động, đình trệ và lạc hậu như một SỐ SỬ gia tư sản đã lớn 
tiếng rêu rao để biện minh cho hành động xâm lược. Nhiều yếu tố 
có giá trị trường tồn trong bề dày của nền văn hoá phương Đông 
vẫn tiếp tục phát triển khi tư bản phương Tây tới “gõ cửa”. Mặt 
khác, trình độ phát triển kinh tế xã hội của các nước phương Đông 
cũng không giống nhau. Tuy rằng trong giai đoạn này vẫn có 
những quốc gia phong kiến từng phát triển như Trung Quốc, Án 
Độ..., nhưng nhìn chung phương Đông thế kỷ XIX là một phương 
Đông phong kiến bảo thủ, trì trệ, lạc hậu. Nền kinh tế cơ bản vẫn là 
nên kinh tế tự nhiên, tự cung tự cấp, xây dựng trên nèn tảng tiêu 
nông kết hợp chặt chẽ với thủ công nghiệp gia đình. Quan hệ sở 
hữu ruộng đất phong kiến là một trở ngại cho sự phát triển xã hội. 
Việc bóc lột nặng nề của giai cấp phong kiến đối với nông dân dẫn 
đến đấu tranh giai cấp gay gắt và những cuộc khởi nghĩa nông dân 
mặc dù cuối cùng đều phải thất bại trước sự đàn áp khốc liệt, nhưng 
đã làm cho chế độ phong kiến đi tới tan rã và sụp đỏ. Nhiều nước 
phương Đông, do nhà nước trung ương tập quyền suy yếu, dẫn tới 
tình trạng địa phương cát cứ, phá vỡ sự thống nhất đất nước. Sự 
phần tán cát cứ này ngăn cản sự hình thành thị trường dân tộc thống 


_Ñ 8 ÐÑ ` Y, #UÐm Ph ho h th 6h th tr th h P6 h6 h P6 h6 h h6 mm mm hen hen 6h m6 hp 


I. Nguyễn Đình Chiêu (1973), Văn tế nghĩa sĩ Cân Giuộc, in trong: Bảo 
Định Giang - Ca Văn Thinh: Thơ văn yêu nước Nam Bộ nửa sau thê kỷ 
XIX, Nxb. Văn học, Hà Nội, tr. 4l. 


27 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẠP 6 


nhất cần thiết cho sự phát triên kinh tế xã hội. Tình hình đó tạo cơ 
hội cho nội chiến xảy ra, khiến cho các dân tộc ngày càng thêm 
chia rẽ, tài nguyên đất nước ngày càng bị tiêu hao, dẫn tới dân 
nghèo, nước yếu. Nhà nước phong kiến bảo thủ, phản động chỉ còn 
là công cụ phục vụ cho giai cấp phong kiến duy trì quyền lực, đàn 
áp, nô dịch nhân dân bằng mọi hình thức. 

Trước sự bóc lột tàn tệ và đàn áp dã man của giai cấp phong 
kiến, mâu thuẫn giữa địa chủ và nông dân diễn ra ngày càng gay 
gắt. Những cuộc đấu tranh của nông dân chống tô, thuế, sưu dịch, 
chống đàn áp về chính trị, văn hoá bùng nỗ khắp nơi, liên tục và 
ngày càng có đông đảo quần chúng hưởng ứng tham gia. Các cuộc 
đầu tranh của nông dân, thương nhân, dân nghèo thành thị tuy cuối 
cùng đều thất bại nhưng đã giáng một đòn mạnh vào nền thống trị 
phong kiến đương thời, đồng thời ít nhiều cũng có tác dụng thúc 
đây lực lượng sản xuất phát triên. 


Tình trạng suy yếu về mọi mặt của các nước phương Đông 
trong thời kỳ này mà Việt Nam không phải là ngoại lệ, là điều kiện 
thuận lợi cho tư bản phương Tây bành trướng thuộc địa. Vàng bạc, 
sản vật địa phương, nguyên liệu của các nước phương Đông kích 
thích sự "thèm khát" của các nước tư bản phương Tây. Chủ nghĩa 
tư bản phương Tây đua nhau tràn sang phương Đông tìm kiếm thị 
trường không chỉ đẻ tiêu thụ hàng hoá, mà còn cả đất đầu tư và nơi 
khai thác nguyên liệu cho công nghiệp chính quốc, vì mục đích siêu 
lợi nhuận. 

Như vậy, có thể thấy, trong sự chuyển mình chung vào thế kỷ 
XIX, cả phương Đông và phương Tây đều có sự vận động nội tại 
âm thầm, song sự bùng nỗ và kết quả của nó sau này lại đưa đến 
nhiều xu hướng biến đổi. Trong đó, khuynh hướng phát triển tỏ ra 
khá khác biệt khi phương Đông đang phát triển theo quỹ đạo mô hình 
hay thể chế cầm quyền, còn phương Tây nhấn mạnh đến xu hướng 


28 


Chương ï. Việt Nam trước khi Pháp xâm lược 


kinh tế, khoa học - kỹ thuật trên nên cảnh văn hóa - xã hội tư sản đã 
đạt đến độ xung mãn cân được giải phóng. 


Cho đến đầu thế kỷ XIX, nhìn chung Đông Á vẫn chưa đủ 
điều kiện khách quan và chủ quan đề trào lưu cải cách xuất hiện và 
phát triển. Chủ nghĩa thực dân hóa diễn ra ở đây gần như trọn thế 
kỷ XIX. Chính thời kỳ này đã cho thấy toàn bộ diện mạo tiếp xúc 
Đông - Tây cũng như toan tính của hai khu vực. Đối với phương 
Đông, một điều chắc chắn là các nhà cầm quyên hầu hết chưa ý 
thực được đầy đủ nguy cơ thôn tính kê cả thời kỳ đầu là xu hướng 
thực dân thương mại, sau này là dã tâm và sức mạnh của phương 
Tây. Thay vào đó, họ ra sức miệt thị, thậm chí phủ nhận những giá 
trị căn bản của văn minh phương Tây, tức là giá trị nhân loại mang 
tính phô quát. Mặc dù trải qua nhiều thế kỷ tiếp xúc nhưng sự mâu 
thuẫn, đụng độ giữa các truyền thống phát triển vẫn chưa có sự tác 
động rõ nét đến lịch sử Đông Á, chưa đe dọa trực tiếp đến thiết chế 
bản địa, chủ quyền và nèn độc lập ở đây. 

Tuy nhiên, những quốc gia phong kiến đang bắt đầu rơi vào 
bé tắc về phương hướng phát triển hay sự lựa chọn ứng đối với 
phương Tây. Khi một bên đang đạt đến đỉnh cao của mô hình 
phong kiến, xu hướng mới tạo ra xung lực mạnh mẽ hòng xô đồ mô 
hình phát triển truyền thống như những gì đã trải qua ở Tây Âu. 
Trước xu hướng phát triển đó, động thái, phương cách chấp nhận 
ách chiếm đóng hay kiên quyết chống lại, hoặc xu hướng cải cách, 
đổi mới đều đã được đặt ra, song vẫn chưa thực sự cấp thiết ở đầu 
thế kỷ XIX. 

Trong bối cảnh chung của các quốc gia phương Đông, Việt 
Nam vào thời gian này cũng có sự chuyên biến mọi mặt. So với các „ 
quốc gia phương Tây, từ thời trung đại, những chuyên biến ở đây 
thường diễn ra lặng lẽ và không có bước nhảy vọt. Hơn nữa, đối 


với Việt Nam, do nằm ở cả hai "thế giới" là thế giới Án Độ (hể 


29 


6. 8. 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 6 


giới Phật giáo) và thế giới Trung Hoa (thế giới Nho giáo), trong 
khu vực Đông Nam Á, song lại chịu ảnh hưởng sâu sắc của văn 
minh Đông Bắc Á, cho nên từ trong lịch sử đã mang những đặc 
trưng riêng biệt, đan xen giữa tính lỏng lẻo, cởi mở của văn minh Án 
Độ với tính chặt chẽ, khuôn thước của văn minh Trung Hoa, chính 
điều đó đã khiến cho xã hội Việt Nam ít có hiện tượng phân tầng sâu 
sắc, phân hóa xã hội cũng rất tương đối. Nhìn chung, cho đến thế kỷ 
XIX, theo nhiều nhà nghiên cứu, mô hình phát triển của các quốc gia 
Đông Á cơ bản vẫn đứng vững và hợp lý, chưa phải giải thể và chưa 
nên giải thể. Đồng thời, cũng cần lưu ý là các quốc gia ở đây không 
thể nói là cự tuyệt với bên ngoài, nhất là giao thương'. 

Mặt khác, trên bình diện chung từ cuối thế kỷ XVIII, có thể 
nói, Đông Á hay rộng ra là phương Đông đang ngày càng chịu sức 
ép của chủ nghĩa tư bản phương Tây. Sau một thời kỳ phát triển 
trong điều kiện tự do cạnh tranh, đến thế kỷ XIX, nhìn chung chủ 
nghĩa tư bản phương Tây đã chuyển sang giai đoạn chủ nghĩa đề 
quốc với sự kết hợp của nhà nước với tư bản độc quyền, của nhu 
cầu xuất khẩu tư bản và cạnh tranh đề quốc. Tham vọng bành 
trướng thuộc địa đến giữa thế kỷ XIX đã bộc lộ rõ nét và đạt đến 
cao trào. 


Án Độ sau thời kỳ hùng mạnh của “đề quốc Mongol vĩ đại” 
(cuối thế kỷ XVI) bị các nước châu Âu "xâu xé", cuối cùng tư bản 
Anh phải dựa vào các lãnh chúa phong kiến, các thân vương đã 
thống trị toàn Ân Độ. Nam Dương (Indonesia ngày nay), đất nước 
của 3.000 hòn đảo, sau những trận chiến đầu quyét liệt chống lại sự 
xâm lăng của tư bản Hà Lan trong thế kỷ XVII, cuối cùng vẫn 
không giữ được nền độc lập. Miến Điện (Myanma ngày nay) từ 
giữa thế kỷ VII đã trở thành thuộc địa của Anh. 


1. Trước đây đã từng có một số nhà nghiên cứu cho rằng, Việt Nam trong 
giai đoạn này chủ yếu thực thi chính sách “ức thương”. 


30 


Chương I. Việt Nam trước khi Pháp xâm lược 


Trung Quốc từ giữa thế kỷ XVII, giai cấp phong kiến thông 
trị Hán tộc chịu khuất phục phong kiến ngoại tộc, triều đình Mãn 
Thanh được thiết lập. Trước nguy cơ mất nước bởi chủ nghĩa tư 
bản phương Tây, nhà Thanh vẫn coi Trung Quốc là trung tâm của 
văn minh thế giới, đôi nội thi hành chế độ chuyên chế độc tài, lấy 
cường bạo làm công cụ trị nước, đối ngoại thì bành trướng và bé 
quan toả cảng. Các nước tư bản Âu - Mỹ nhìn thấy ở Trung Quốc 
một thị trường "béo bở", đất rộng người đông nên dùng vũ lực và 
các biện pháp khác buộc nhà Thanh phải nhượng bộ, ký hết hiệp 
ước bất bình đăng này đến hiệp ước bất bình đăng khác. Cuối 


«at 


cùng, Trung Quốc phải "cam chịu thân phận” một nước nửa thuộc 


địa nửa phong kiến. 


Nhật Bản thời kỳ này cũng đang chịu sức ép liên tục từ 
phương Tây. Ngay từ thập niên đầu thế kỷ XIX, các tàu buôn, tàu 
chiến đã đến "gõ cửa" xin thông thương với Nhật Bản, nhưng hầu 
hết các thương nghị đều bị Mạc phủ Edo từ chối. Năm 1854, trong 
khi người Anh đang chuân bị một kế hoạch bí mật dùng vũ lực đẻ 
mở cửa Nhật Bản như đã làm với Trung Quốc qua Điều ước Nam 
Kinh thì cùng lúc đó, sau một thời gian thương lượng, Hoa Kỳ đã 
ép được Mạc phủ Tokugawa (1600-1868) ký hiệp ước bất bình 
đăng gọi là Hiệp ước Hòa bình và hữu nghị. Rốt cuộc, Nhật Bản 
cũng phải ký kết các hiệp ước với các nước phương Tây khác 
nhưng sau đó đã sớm có sự lựa chọn và đưa đất nước theo hướng 
tích cực. Cuộc cải cách thành công của Nhật Bản dựa trên những 
điều kiện tiền đề sau một quá trình chuyên biến nội tại lâu dài, một 
quá trình tổng hợp mọi yếu tố, một sự chuyên động của toàn bộ xã 
hội, mọi tầng lớp, giai cấp trong xã hội, một phong trào dân tộc vì 
chủ quyèn dân tộc với tỉnh thần Hòa hồn, Dương tài, công nghệ 
phương Tây, tinh thần Nhật Bản... 


31 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẠP 6 


Nếu như những cuộc vận động và chuyển biến đó ở Nhật Bản 
không có ở Việt Nam đương thời thì những chuyền biến của Xiêm, 
một quốc gia láng giềng khá gần gũi cũng là một minh chứng cho 
sự thành công'. Cuộc cải cách ở Xiêm ghi dấu đậm nét vai trò của 
cá nhân nhà vua Thái và cùng thời điểm những năm 50 là vua 
Mongkut (cq: 1851-1868). Đương thời, vua Mongkut được đánh 
giá là có tài năng, sử dụng tiếng Anh thành thạo, bàn luận với 
người phương Tây trên tầm tri thức uyên bác. Trước áp lực ngày 
càng tăng, Xiêm cũng phải ký hiệp ước bất bình đăng với Anh năm 
1855, cùng với đó là ký kết với Hoa Kỳ, Đan Mạch, Bồ Đào Nha, 
Hà Lan... Cũng giống như trường hợp Nhật Bản, việc ký kết đó đã 
cho thấy một thực tế là không một cường quốc nào có thể chi phối 
toàn bộ hoạt động buôn bán ở Xiêm, cũng như tình hình nước này. 
Vấn đề là sau đó phải tiến hành cải cách và có những đối sách phù 
hợp, chiến lược phát triển thích hợp trong bối cảnh mới của một 
"không gian tối thiểu cho cuộc cải cách". Có thể nói, từ những 
bước đi đầu tiên, ý thức được rằng "chỉ có chúng ta mới bảo vệ 
được chúng ta"°, vua Mongkut đã tạo ra bước cải cách, "đường 
ray" đầu tiên cho những vua Rama tiếp theo. 


Nếu như Nhật Bản là trường hợp điển hình và rất khác so với 
Việt Nam thì xã hội Xiêm mặc dù đều trong không gian xã hội 
Đông Nam Á lục địa nhưng cũng có những khác biệt nhất định. Từ 
lâu, xã hội Xiêm đã là một xã hội của di dân, một bộ phận cư dân 
từ Tây Nam Trung Quốc đã đến định cư ở vùng đất này. Bản thân 


— 


. Sau này, khi mất lục tỉnh Nam Kỳ, vua Tự Đức thực hiện nước cờ ngoại 
giao khi đồng thời vừa gửi phái bộ đi Pháp thương lượng, vừa phái đoàn 
sang Bắc Kinh nhằm giữ hòa hiếu. Tạo thế cân bằng giữa hai cường quốc 
kiểu này đã thất bại hoàn toàn khi trong tay vua Tự Đức không có lực 
lượng gì để đi đến đích, thiếu phương tiện bên trong... Tsuboï, Yoshiharu 
(1990), Nước Đại Nam đối diện với Pháp và Trung Hoa (1847-1885), Ban 
Khoa học xã hội Thành ủy Tp. Hồ Chí Minh, tr. 310. 

. Moffat, A.L. (1962), Mongkut - The King øƒ Siam, New York, p. 24-25. 


32 


tk» 


Chương I. Việt Nam trước khi Pháp xâm lược 


những người đó đã chịu ảnh hưởng của kinh tế - xã hội Nho giáo 
truyền thống Trung Hoa, trong đó nền tảng kinh tế chủ đạo là nông 
nghiệp. Đứng chân trên vùng đất mới, bản thân những người này 
phải tỏ ra rất năng động trong môi trường sống đa tiếp giao. Ở đây, 
văn hóa - văn minh Trung Hoa được đào luyện, thử thách và hội 
nhập với các nền văn hóa Án Độ, Đông Nam Á... Sau một quá trình 
định cư lâu dài, dần dần bộ phận này trở thành những người chủ 
của vương quốc. Một lần nữa thách thức từ thực tiễn cuộc sống 
khiến họ cải biến giá trị văn minh Trung Hoa cho hợp với thực tế 
khu vực - một khu vực Đông Nam Á được coi là năng động, 
khuyến khích thương nghiệp và rất coi trọng giá trị thực tế. 

Từ sự quan sát đồng đại cùng trong một hoàn cảnh nhưng mỗi 
nước lại có những phương cách ứng xử khác nhau, nhất là với 
phương Tây'. Đương nhiên, không thẻ tuyệt đối hóa một phương 
cách mà vấn đẻ là vận dụng chúng một cách đúng đắn và linh hoạt 
để đưa đất nước thoát khỏi sự can thiệp và đô hộ. Không thể khẳng 
định rằng những yếu tố đó là nguyên nhân dẫn tới thành công và 
thất bại, cũng không phải nhân tố nội sinh hay ngoại sinh là quan 
trọng hơn, hay chủ yếu, cũng như không thẻ tuyệt đối hóa vai trò 
của một hay một SỐ yếu tố. 

Trong bối cảnh chung của khu vực, Việt Nam vào đầu thế kỷ 
XIX đã chuyên sang một giai đoạn phát triển mới với sự thiết lập 
của triều đại phong kiến nhà Nguyễn - triều đình phong kiến đỉnh 
cao và cuối cùng trong lịch sử Việt Nam. Sau cuộc nội chiến kéo 
dài, Việt Nam nhanh chóng bước vào con đường thống nhất, tuy 
nhiên vẫn phát triển trong một mô thức phát triển cũ, tức mô hình 
phong kiến nhà Thanh (Trung Hoa) vốn được thiết lập từ khoảng 
giữa thế kỷ XVII. 


I. Nguyễn Quang Hưng (2007), Công giáo Việt Nam thời kỳ triều Nguyên 
(1802-1883), Nxb. Tôn giáo, Hà Nội, tr. 191-192. 


33 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẠP 6 


Việt Nam là một dải đất hẹp năm ở phía Đông bán đảo Đông 
Dương, ở mỏm Đông Nam của lục địa châu Á, phía Đông và phía 
Nam trông ra Biển Đông. Do đó, Việt Nam chịu ảnh hưởng nhiều 
mặt của cả lục địa châu Á lẫn Án Độ Dương và Thái Bình Dương. 
Ở vị trí như vậy, Việt Nam có đường giao thông thuận lợi vừa bằng 
đường bộ với các nước trong châu lục, vừa bằng đường thủy với 
các nước khác trên thế giới. Trong khu vực, Việt Nam giữ vị trí 
chiến lược rất quan trọng, là bàn đạp để đi sâu vào lục địa dẫn tới 
các nước Lào, Cămpuchia, Thái Lan, Trung Quốc, xa hơn nữa là 
tới Ân Độ, Malaysia, Singapore, Indonesia... 

Việt Nam thuộc vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, là một vùng 
đất tươi đẹp, giàu có: 

“Nước ta ở về xứ nóng, khí hậu tốt 
Rừng vàng, biển bạc, đất phì nhiêu"! 

Với một diện tích chiếm gần một nửa diện tích của cả nước, 
rừng nhiệt đới cho ta nhiều lâm sản quý, nhiều động vật hiếm. Đồi 
núi chiếm 4/5 diện tích, có nhiều khoáng sản với điều kiện khai 
thác dễ dàng, hoặc lộ thiên hoặc ở vị trí khai thác thuận lợi. Các 
khoáng sản quan trọng là than, sắt, bôxít, crômít, thiếc, apatit. Vùng 
đất đỏ cao nguyên miền Tây có nhiều điều kiện thuận lợi để phát 
triển cây công nghiệp. Đồng bằng phù sa phì nhiêu ở Bắc Bộ và 
Nam Bộ là những vựa lúa không lồ. 


Việt Nam là bán đảo lớn với đường bờ biên dài hơn 3.000km, 
có đoạn bằng phăng, có đoạn khúc khuỷu, thuận lợi đẻ phát triển 
cả giao thông đường biển và hải cảng... Thêm lục địa Việt Nam 
có nhiều mỏ đầu. Trong biển có nhiều đảo, quần đảo lớn như 
Hoàng Sa, Trường Sa, có quần đảo đá vôi ở Vịnh Hạ Long đẹp 
nhất thế giới... 


1. Hồ Chí Minh: toàn tập (2000), tập 10, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 
tr. 543. 


34 


Chương 1. Việt Nam trước khi Pháp xâm lược 


Rõ ràng, Việt Nam không những có vị trí chiến lược về quân 
sự, mà vẻ kinh tế cũng là "rừng vàng biển bạc”, điều kiện thiên 
nhiên thuận lợi, tài nguyên phong phú. Vì vậy, quân xâm lược 
phương Tây đại diện cho thế lực thương mại, công nghiệp của giai 
cấp tư sản, trong khi đua nhau tìm đất mới ở phương trời xa xăm, 
đã sớm phát hiện ra Việt Nam và tất cả đều nuôi đã tâm xâm lược. 
Thực dân Pháp không phải là kẻ đầu tiên đặt chân lên Việt Nam. 
Thời đại của chủ nghĩa tư bản thực dân phương Tây gắn liền với 
Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, hai nước tư bản đầu tiên ở châu Âu 
phát hiện ra những miền đất mới trên thế giới cũng là hai nước tư 
bản thực dân đầu tiên có nhiều thuộc địa. 


Sau khi lên ngôi, Nguyễn Ánh cho củng cô chế độ tập quyền 
chuyên chế. Hoàng để năm tất cả mọi quyên bính trong tay, tự 
xưng là Thiên tử, thế thiên hành đạo. Nhà vua cho kiểm kê lại hệ 
thông các đơn vị hành chính cũ ở Bắc Hà, đặt quan chức cai quản. 
Lúc đầu, Gia Long giữ nguyên cách tô chức cũ, ở Đàng Ngoài vẫn 
là trần, phủ, huyện, xã; ở Đàng Trong là trần, dinh, huyện, xã. Sau 
đó ít lâu, nhà Nguyễn nâng tổng thành một cấp hành chính trung 
gian giữa huyện và xã. Năm 1831-1832, Minh Mạng chia cả nước 
thành 30 tỉnh và phủ Thừa Thiên (trực thuộc triều đình trung ương). 
Dưới tỉnh có phủ, huyện, châu rồi đến tông, xã. Cách chia đơn vị 
hành chính này được giữ nguyên cho đến cuối thời Nguyễn 

Về chính quyền trung ương, Gia Long và Minh Mạng giữ 
nguyên hệ thống tô chức bộ máy của triều đại trước. Vua nắm mọi 
quyền hành một cách độc đoán. Giúp vua việc giải quyết giấy tờ và 
ghi chép có Thị thư viện (thời Gia Long), sang thời Minh Mạng gọi 
là Văn thư phòng, và năm 1829 thì chuyên thành Nội các, sau đó 
chính thức hoá thành Viện Cơ mật (1834). 


Bên dưới là 6 bộ (Lại, Hộ, Lễ, Binh, Hình, Công) chịu trách 
nhiệm chỉ đạo các công việc chung của Nhà nước và Ngũ quân đô 
thống phủ phụ trách quân đội. Bên cạnh đó còn có Đô sát viện phụ 


35 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẠP 6 


trách thanh tra quan lại; Hàn lâm viện phụ trách sắc dụ, công văn; 
phủ Nội vụ phụ trách kho tàng; Quốc tử giám phụ trách giáo dục; 
Thái y viện phụ trách thuốc thang, chữa bệnh... 

Về luật pháp, trong giai đoạn đầu, Gia Long sai tham khảo 
Luật Hông Đức (thời Lê sơ), soạn ra 15 điều luật quan trọng nhất để 
ban hành. Đến năm 1815, bộ luật chính thức của triều Nguyễn được 
ban hành với tên Hoàng triêu luật lệ (còn được gọi là Luật Gia 
Long). Tỉnh thần của bộ luật là đề cao quyền uy của Hoàng đế, triều 
đình... Vào các triều vua sau, đặc biệt là đời Minh Mạng, những hạn 
chế của Luật Gia Long được sửa chữa ít nhiều, tuy vậy, nó vẫn là bộ 
luật chính thống được thực hiện hâu như suốt thời Nguyễn. 

VỀ quân sự, từ rất sớm, trong cuộc chiến tranh chống Tây Sơn, 
Nguyễn Ánh đã cố gắng xây dựng một lực lượng quân sự mạnh. 
Tỉnh thần đó được phát huy trong nửa đầu thế kỷ XIX, đặc biệt là 
trong những năm phong trào khởi nghĩa của nông dân phát triển. 

Quân đội chia thành 3 bộ phận: Thân binh (hộ vệ vua), Cấm 
binh (phòng thủ hoàng thành), Tinh binh hay Biền binh (ở kinh đô và 
các địa phương). Ngoài ra còn có một số Thuộc binh (lính lệ) phục 
vụ ở các cơ quan. Chế độ binh dịch nặng nè, hầu như cứ 3 - 4 đỉnh 
thì lấy một. Để giữ vững lòng trung thành của binh lính, nhà Nguyễn 
đặt ra chế độ ruộng lương rất hậu (7 sào đến l mẫu/người), thêm vào 
đó là mức ruộng khẩu phần cao. Tuy vậy, tinh thần và chất lượng 
quân đội vẫn sa sút và lạc hậu so với các nước phương Tây. 


VỀ ngoại giao, sau khi đánh bại triều Tây Sơn, Nguyễn Ánh 
cử sứ đoàn do Lê Quang Định cầm đầu sang nhà Thanh xin cầu 
phong, quốc ấn và quốc hiệu. Và cứ 4 năm một lần, nhà Nguyễn cử 
sứ bộ sang nộp 2 lần lễ cống. Thái độ của nhà Nguyễn trong quan 
hệ với nhà Thanh là thần phục. Trong khi đó, nhà Nguyễn lại dùng 
lực lượng quân sự khống chế Cao Miên, đặt thành Trấn Tây; bắt Lào 
thần phục; quan hệ với Xiêm cũng rất thất thường, lúc thân thiện, 


36 


Chương I. Việt Nam trước khi Pháp xâm lược 


hoà hoãn, lúc tranh chấp; quan hệ với các nước Đông Nam Á hải 
đảo chỉ dừng lại ở việc buôn bán nhỏ. 

Đối với các nước phương Tây, từ thế kỷ XVII, các giáo sĩ và 
thương nhân phương Tây đã đến Việt Nam truyền đạo và buôn bán. 
Quan hệ này yếu đi vào nửa sau thế kỷ XVIII, mặc dù các giáo sĩ 
đạo Thiên chúa vẫn lén lút tăng cường hoạt động. Trong cuộc chiến 
tranh với Tây Sơn, Nguyễn Ánh đã nhờ giám mục Adran (còn gọi 
là Bá Đa Lộc) đưa Hoàng tử Cảnh sang Pháp xin viện trợ quân sự. 
Hiệp ước Versailles giữa hai bên đã được ký kết (1787), nhưng sau 
đó không thực hiện được vì sự bùng nỗ của cuộc cách mạng tư sản 
Pháp. Mặc dù vậy, Bá Đa Lộc vẫn có gắng thực hiện ý đồ của 
mình, mua một số khí giới và tàu chiến, mộ một số binh lính và chỉ 
huy đưa sang giúp. Gia Long lên ngôi, chịu ơn Bá Đa Lộc nên buộc 
phải giữ quan hệ tốt với nước Pháp, nhưng "lạnh nhạt" dần với Tây 
Ban Nha, Anh, Mỹ, với triết lý "từ ngày xưa đã răn dạy rằng đừng 
có vời những người ở nơi xa xôi đến". 

Đề cai trị những vùng thôn quê rộng lớn, nhà Nguyễn chú 
trọng tận dụng tầng lớp địa chủ phú hào, coi bộ phận này là công cụ 
thừa hành đắc lực của quan lại từ cấp tri huyện trở lên. Trong khi 
quan lại ở triều đình tự biến mình thành bề tôi trung thành của họ 
Nguyễn, quan lại ở địa phương có điều kiện lộng hành do được dung 
dường, bợ đỡ, tha hò đục khoét của cái của nhân dân, biến thân phận 
và vận mệnh của họ phải phụ thuộc chặt chẽ vào quan lại các cấp. 


Lĩnh vực kinh tế cũng có nhiều điểm đáng chú ý. Về nông 
nghiệp, năm 1803, Gia Long cho tiến hành một đợt đo đạc ruộng 
đất lớn, lập “địa bạ” các xã. Qua điều tra, thực tế hiện rõ rằng 
không chỉ ở Nam Kỳ có rất ít ruộng công mà ở Bắc Kỳ, trải qua 
nhiều thế kỷ biến chuyển, nhiều xã hoặc không có hoặc có rất ít 
ruộng công. Tất nhiên, giờ đây số địa chủ lớn không còn, nhưng 
hàng loạt nông dân không có ruộng đất trông chờ vào khâu phần 
ruộng công mà ruộng công ở nhiều xã hoặc không còn, hoặc còn lại 


37 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 6 


quá ít, nên bị xô đây vào cảnh đói khổ cùng cực, sống lay lắt ở 
nông thôn hay buộc phải xiêu tán bỏ làng mạc, quê hương đi kiếm 
sống. Vì vậy, năm 1804, Gia Long ban hành phép quân điền, theo 
đó, mọi người đều được chia ruộng công ở xã, trừ các quý tộc 
vương tôn được cấp 18 phân, quan lại nhất phâm được cấp 15 phản, 
còn lại cứ tuần tự hạ mức cho đến dân nghèo được 3 phần. Không 
những thế, ruộng đất theo lệ được chia trước cho các quan chức có 
phẩm hàm, sau đến lính và cuối cùng mới đến xã dân. Vào cuối đời 
Minh Mạng, ché độ quân điền cũng được đưa vào thực thi ở Nam 
Kỳ, nhưng hiệu quả không cao. 


Dưới thời Nguyễn, chế độ sở hữu ruộng đất công đã dân suy 
yếu. Nạn chấp chiếm ruộng đất của địa chủ ngày càng trầm trọng. 
Nạn cường hào, nhũng nhiễu đã nhiều lúc làm cho triều đình Huế 
lo ngại, song, dù biết thế nhưng triều đình vẫn phải làm ngơ do thế 
lực của bộ phận người này quá mạnh. Vì không còn ruộng công đề 
phong cấp cho quan lại như trước, mà lại cần nhiều tiền để chỉ dùng 
nên nhà Nguyễn không còn cách nào khác ngoài việc vơ vét, bóc 
lột nhân dân bằng mọi mánh khóe, thủ đoạn. Do bị áp bức trăm 
đường, không chịu nổi nên nhiều nông dân đã phải bỏ làng mà đi'. 


Đề giải quyết tình trạng khó khăn về kinh tế, tài chính, nhà 
Nguyễn cho thực hiện chính sách khai hoang. Từ năm 1802 đến 
năm I855, nhà nước ban hành nhiều quyết định về khai hoang, 
trong đó phần lớn áp dụng ở lục tỉnh. Trong Nam cũng như ngoài 
Bắc, hình thức chủ yếu là chiêu mộ dân lưu tán để khai hoang lập 
ấp. Đồn điền phát triển mạnh ở lục tỉnh, theo hình thức: hoặc nhà 
nước giao cho binh lính hay tù nhân bị lưu đày khai hoang, hoặc 
cho tư nhân chiêu mộ dân khai thác”. 


1. Có năm tại trấn Hải Dương, trong tông số 13 huyện, dân phiêu tán mất 
108 thôn xã. 

2. Nguyễn Công Trứ lập ra hai huyện Kim Sơn, Tiền Hải và một số tổng Ở 
Nam Định; Nguyễn Văn Thoại đào sông Núi Sập Thoại Hà, kênh Vĩnh Tê 


38 


Chương 1. Việt Nam trước khi Pháp xâm lược 


Đồn điền được thiết lập ở nhiều nơi, nhất là ở Nam Kỳ và các 
tỉnh cực nam Trung Kỳ. Lực lượng đồn điền bao gồm nhiều loại: 
binh sĩ, người bị lưu đày, dân nghèo Việt hay Hoa. Nhiều đồn điền 
sau khi khai phá xong thì được chuyên thành làng xã, ruộng đất do 
xã quản và nộp thuế. Năm 1828, theo đề xuất của Tham tán quân 
vụ Bắc thành là Nguyễn Công Trứ, một hình thức khai hoang mới 
ra đời đó là hình thức doanh điền. Đây là một hình thức kết hợp 
giữa nhà nước và nhân dân trong khai hoang, theo đó, dưới sự chỉ 
đạo của một quan chức nhà nước và có sự góp vốn ban đầu của nhà 
nước, nhân dân cùng nhau khai hoang. Ruộng đất sau khi khai 
hoang sẽ được phân phối cho những người có công. Được sự đồng 
ý của vua Minh Mạng, Doanh điền sứ Nguyễn Công Trứ đã tô chức 
nhiều đợt khai hoang lập làng lớn, trong đó lớn nhất là việc thành lập 
hai huyện mới: Tiền Hải (Thái Bình) và Kim Sơn (Ninh Bình). Đồng 
thời, ở đây xuất hiện hai hình thức: tư điền thế nghiệp và tư điền 
quan cấp. Hình thức doanh điền được mở rộng ra các tỉnh phía Nam, 
diện tích ruộng đất được tăng thêm đáng kẻ. Ngoài ra, triều Nguyễn 
còn khuyến khích nhân dân tự động tổ chức khai hoang theo nhiều 
phương thức khác nhau, kết hợp với việc tích cực phục hoá. 


Trị thuỷ và thuỷ lợi là những việc làm xuyên suốt thời 
Nguyễn. Trong thời Gia Long, nhà nước đã II lần cấp kinh phí cho 
địa phương làm việc này. mỗi lần từ 7 - 9 vạn quan tiền. Hơn 47km 
đê được tu sửa, nhưng nạn vỡ đê, lụt lội vẫn xảy ra. Trong thời gian 
trị vì, Minh Mạng cũng đã 14 lần cấp kinh phí (tiền, gạo) cho việc 
sửa đắp đê điều, đào kênh, sông. Năm 1809, Gia Long cho đặt các 
chức Tổng lí và Tham lí đê chính để trông coi việc đê điều ở Bắc 
thành. Năm 1828, Minh Mạng cho thành lập Nha Đê chính phụ trách 
công tác thuỷ lợi. Cùng với sự hình thành các cơ quan, viên chức 


và khẩn hoang vùng Châu Đốc (An Giang): Trương Minh Giảng lập 25 
thôn ở vùng biên giới Việt Nam - Cao Miên; Nguyễn Tri Phương lập 21 
cơ đòn điền và tô chức 124 ấp ở lục tỉnh... 


39 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 6 


phụ trách thuỷ lợi, nhà nước chia đê làm hai loại: đê công ở các 
sông lớn do nhà nước quản lí và đê tư ở các sông nhánh do địa 
phương quản lí. Làng xã cũng góp phần vào việc sửa đắp đê điều, 
phòng lụt lội. Nhiều đoạn sông được nạo vét, khai thông, nhiều 
cống đập được xây dựng... Thế nhưng do thiếu sự phối hợp và quy 
hoạch chung nên lụt lội, vỡ đê vẫn liên tiếp xảy ra. 


Để bù lại những mắt mát do con người hay thiên nhiên gây ra, 
người nông dân Việt Nam chỉ còn biết tận dụng những kinh nghiệm 
của mình trong sản xuất; tận dụng khả năng của đất và thời tiết, 
người nông dân trồng thêm nhiều loại cây lương thực như khoai, 
sắn, ngô, đậu... Các loại cây công nghiệp như dâu, bông, đay, thuốc 
lá, mía, cói... cũng được trồng rộng khắp. 


Kinh tế nông nghiệp thời Nguyễn khá đa dạng và phong phú, 
góp phần tạo nên tình trạng ồn định cho xã hội, nhưng vẫn không 
vượt ra khỏi phương thức sản xuất cổ truyền. Trong lúc đó, thiên 
tai, mất mùa, dịch bệnh xảy ra liên miên đã ảnh hưởng rất lớn đến 
cuộc sông của nhân dân. 


Về công nghiệp, bộ phận thủ công nghiệp nhà nước thời Nguyễn 
giữ vị trí rất quan trọng, đóng vai trò lớn trong việc chế tạo mọi thứ 
cần dùng cho bộ máy nhà nước như đóng thuyền, đúc thuyền, đúc 
tiền, đúc súng, v.v... Năm 1803, Gia Long cho lập xưởng đúc tiền ở 
Thăng Long gọi là “Bắc thành tiền cục”. Từ năm 1812, nhà Nguyễn 
cho đúc thêm tiền kẽm, giao cho thương nhân Trung Quốc quản 
lĩnh theo quy thức nhà nước. 

Ty Thuyền chính chịu trách nhiệm đóng các loại thuyền chiến, 
thuyền công, gồm tất cả 235 sở ở các tỉnh. Vũ khó chế tạo ty là một 
cơ quan quản lý thủ công các loại, gồm 57 cục. Ngoài ra còn có các 
ty Doanh kiến, Tu tạo, Thương bác hoả dược, v.v... 

Việc tiếp xúc với công nghiệp cơ khí phương Tây đã kích 
thích tinh thần sáng tạo của người thợ thủ công Việt Nam trong các 


40 


Chương I. Việt Nam trước khi Pháp xâm lược 


công xưởng. Năm 1834, được sự đồng ý của Minh Mạng, Nguyễn 
Viết Tuý đã chế tác thành công xe “Thuỷ hoả ký tế”, dùng sức 
nước nghiền thuốc súng. Những năm 1837-1838, theo mẫu của 
phương Tây, thợ công xưởng đã làm được máy cưa ván gỗ, máy xẻ 
gỗ băng sức nước, máy hút nước tưới ruộng, v.v... 


Đặc biệt là năm 1839, các đốc công Hoàng Văn Lịch, Vũ Huy 
Trịnh cùng các thợ công xưởng đã đóng xong chiếc thuyền máy 
“chạy bằng hơi nước” và Minh Mạng đã đến cầu Ngự Hà xem chạy 
thử “thấy máy móc linh động, thả chạy nhanh nhẹ". Tiếp theo thành 
công đó, Minh Mạng lại cho thợ theo mẫu tàu chạy bằng máy hơi 
nước loại lớn mới mua của phương Tây về để đóng một chiếc khác 
kiều mới hơn và sửa chữa một số chiếc bị hỏng. 


Một bộ phận công nghiệp quan trọng khác cũng do nhà nước 
quản lí là khai mỏ. Trải qua nửa thể kỷ đầu, nhà Nguyễn đã quản lý 
139 mỏ, trong đó có 39 mỏ vàng, 32 mỏ sắt, l5 mỏ bạc, 9 mỏ 
đồng... Việc khai thác mỏ được phân thành 4 lực lượng: Loại mỏ 
thứ nhất do nhà nước trực tiếp kinh doanh như mỏ vàng Chiên Đàn 
(Quảng Nam), Tiên Kiều (Hà Tuyên); mỏ bạc Tống Tỉnh, Ngân 
Sơn (Bắc Cạn); mỏ chì Quán Triều (Thái Nguyên), v.v... Số thợ rất 
đông, bao gồm cả binh lính, công tượng, dân phu làm việc theo chế 
độ lao dịch với tiền công thấp. Loại mỏ thứ hai do thương nhân 
Hoa kiều lĩnh trưng, hằng năm nộp thuế. Nhân công ở đây phần lớn 
là người Hoa, có trình độ chuyên môn tốt. Loại mỏ thứ ba do thổ tù 
thiểu số lĩnh trưng như mỏ đồng Tụ Long (Tuyên Quang), quy mô 
sản xuất lớn nhưng phương thức khai thác lạc hậu. Loại mỏ thứ tư 
do người Việt lĩnh trưng, số này không nhiều. Nhân công làm thuê 
tự do được trả công cao thấp theo công việc khó dễ. Đây là một 
phương thức sản xuất vốn đã có từ thế kỷ XVIII, nhưng còn manh 
nha và không có điều kiện phát triển. 

Các nghê thủ công ở nông thôn và thành thị tiếp tục phát 
triển, số người làm nghèẻ thủ công tăng lên. Các nghề làm đồ gốm, 


4I 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 6 


sành, sứ, dệt vải, lụa, làm đồ vàng bạc, làm giấy, làm đường phát 
triển ở khắp nơi. Mặc dù thủ công nghiệp nói chung phát triển, 
nhưng phương thức sản xuất hầu như không thay đổi. Các làng thủ 
công vẫn gắn liền với sản xuất nông nghiệp. Bên cạnh đó, chính 
sách của nhà nước cũng thiếu tính chất khuyến khích. Nhà nước giữ 
độc quyền thu mua một số sản phẩm như sa, lượt, lụa, là, người thợ 
thủ công vừa phải đóng thuế thân vừa phải nộp thuế sản phâm, đặc 
biệt là các sản phẩm thủ công quý. 

Vẻ thương nghiệp, từ cuối thế kỷ XVIII, thương nghiệp đã 
suy dần. Đến đầu thế kỷ XIX, đất nước thống nhất và yên bình, là 
điều kiện rất thuận lợi cho việc buôn bán, trao đồi. Đường cái quan 
nói liền Nam - Bắc và các tỉnh được sửa đắp, nhiều kênh sông được 
khai đào... ngày càng tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao lưu buôn 
bán. Ngoài việc buôn bán nhỏ ở các làng, huyện thông qua các chợ, 
việc buôn bán lớn bằng thuyền xuyên Bắc - Trung - Nam ngày 
càng phát triển. Tuy nhiên, chính sách ức thương của nhà nước đã 
hạn chế sự phát triển của thương nghiệp. Chính sách thuế khoá cao, 
thể lệ kiểm soát nghiêm ngặt và phức tạp. 


Việc trao đôi, buôn bán với thương nhân nước ngoài suy 
giảm. Nhà Nguyễn chủ trương "đóng cửa”, không buôn bán với các 
nước phương Tây. Tàu thuyền Anh, Mỹ nhiều lần xin thông thương 
nhưng chỉ được cập bến ở Đà Nẵng hoặc bị khước từ. Khách 
thương chủ yếu là người Hoa, Xiêm, Mã Lai. Các đô thị cũ như Hội 
An (Quảng Nam), Thanh Hà (Huế ), Phố Hiến (Hưng Yên) không 
có điều kiện hồi phục. Đà Nẵng, Bến Nghé hoạt động bình thường. 
Thăng Long - Hà Nội do tồn tại lâu đời nên vẫn tiếp tục là đô thị 
lớn nhất Việt Nam. Ngoài ra, đã xuất hiện một vài cửa hàng buôn 
bán của người Hoa, một số phường thủ công ôn định mặt hàng 
nhưng không thay đôi nhiêu. 

Khác với các triều đại trước, nhà Nguyễn nắm độc quyền 
ngoại thương khá chặt, và trên cơ sở đó tô chức các chuyến buôn 


42 


Chương 1. Việt Nam trước khi Pháp xâm lược 


bán và công cán ở nước ngoài. Tuy nhiên, quy mô và tầm mức của 
hoạt động thương mại mà triều đình thực hiện cũng còn rất hạn chế 
so với các nước trong khu vực chứ chưa nói đến thế giới. Hàng 
đem bán là gạo, đường, lâm thô sản quý; hàng mua về là len, dạ, vũ 
khí, đạn dược. Nhân hoạt động này, một số thương nhân giàu có 
cũng lén lút chở gạo, lâm thổ sản quý sang Hạ Châu hay Quảng 
Đông (Trung Quốc) buôn bán. 


Như vậy, có thê thấy rằng, ở một mức độ nào đó, chính sách 
"bé quan tỏa cảng" làm cho Việt Nam bị tách biệt với các nước, 
nhất là với “thế giới” phương Tây. Chính sách thuế ngặt nghèo lại 
giáng tiếp đòn nặng nề vào công - thương nghiệp làm cho nó không 
thê phát triên được; công nghiệp cũng không có điều kiện đẻ trở 
thành một ngành riêng, ngược lại, có xu hướng bị hòa tan vào nền 
kinh tế tự cung tự cấp của xã hội phong kiến lạc hậu. 


Lĩnh vực văn hoá - xã hội dưới thời nhà Nguyễn cũng đã có 
những biến chuyên mạnh mẽ. Trước hết là tôn giáo, tín ngưỡng: 
các tôn giáo lớn như Nho giáo, Phật giáo, đạo Thiên chúa (Kitô) 
tiếp tục tác động đến sinh hoạt tinh thần, tâm linh của người dân 
Việt. Nho giáo không còn có tác dụng chi phối hoạt động của nhân 
dân, đặc biệt là đối với lớp trẻ. Ngay trong hàng ngũ quan lại, nho 
sĩ cuối thế kỷ XVIII, có lúc một số nguyên lí chính của Nho giáo 
như đạo trung quân cũng được đặt lại nhưng không còn cứng nhắc 
như trước. Sang thế kỷ XIX, nhà Nguyễn cô tìm mọi cách củng cô 
địa vị độc tôn của Nho giáo bằng việc hạn chế xây dựng chùa 
chiền, cắm dân theo đạo Thiên chúa, lập nhà thờ... Những việc làm 
của nhà Nguyễn có tác dụng nhất định trong hàng ngũ quan lại, nho 
sĩ, ít nhiều củng có lại trật tự gia đình, già trẻ, củng có mối quan hệ 
vua - tôi nhưng trong lúc đó, nhân tình hình xã hội vẫn biến động 
liên tục, nhất là ở Bắc Hà, các giáo sĩ đạo Thiên chúa vẫn ra sức 
hoạt động truyền giáo. Từ sau khi phong trào cách mạng bùng lên ở 
Tây Âu, một số quan chức thực dân tìm cách dựa vào các giáo sĩ đê 


43 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 6 


“nhảy” vào Việt Nam. Nhiều giáo dân bất bình với các tệ nạn xã 
hội và chế độ nhà Nguyễn đã bị họ xúi giục, từ bỏ các tục lệ cổ 
truyền dân tộc và theo họ một cách cuồng tín. Số giáo dân tăng lên 
dẫn đến mâu thuẫn lương - giáo ngày càng gay gắt, có lúc trở thành 
xung đột. 


Phật giáo phát triển bình thường, trong lúc các tín ngưỡng dân 
gian ngày càng mở rộng. Tục thờ cúng tổ tiên của người Việt ở 
miền xuôi ảnh hưởng cả đến vùng các dân tộc ít người. Nhiều nơi, 
các giáo sĩ đạo Thiên chúa phải chấp nhận tục lệ này để có thể tiếp 
tục truyền giáo. Tục thờ Thành hoàng phô biến ở các làng xã, đi đôi 
với nó là tín ngưỡng tôn thờ các anh hùng dân tộc, các vị khai canh, 
những người có công với làng, với nước, cùng hàng loạt vị thần 
khác. Nhà nước đã đứng ra thống kê đẻ xác định giá trị tinh thần 
các đền thờ, nhân đó phong thân các cấp. 


Từ giữa thế kỷ XVIII, giáo dục ngày càng sa sút. Đến khi lên 
ngôi, Gia Long định tô chức lại việc giáo dục thi cử nhưng không 
làm được. Năm 1807, quy chế thi Hương mới được ban hành, khoa 
thi Hương đầu tiên được tổ chức, chủ yếu ở Bắc thành. Đến năm 
1822, nhà Nguyễn mới có điều kiện mở khoa thi Hội đầu tiên (có 8 
người đỗ Tiến sĩ ). Năm 1829, Minh Mạng cho lấy thêm học vị Phó 
bảng. Kỳ hạn thi cũng không có định. Giáo dục thi cử thời Nguyễn 
sa sút về nhiều mặt so với các triều đại trước. 

Cũng như các thế kỷ trước, văn học chữ Hán không còn 
chiếm ưu thế nữa mặc dù vẫn nỏi lên các nhà thơ, nhà văn lỗi lạc 
như Cao Bá Quát, Nguyễn Văn Siêu, Minh Mạng, Tự Đức, Tùng 
Thiện Vương, Tuy Lý Vương, v.v... Văn học dân gian tiếp tục 
phát triển dưới nhiều thể loại khác nhau, từ tục ngữ, phương ngôn 
đến ca dao, vè, hát dặm... Các thể thơ Nôm như lục bát, song thất 
lục bát trở nên phô biến và ngày càng điêu luyện, thông qua thơ ca 
dân gian đã ảnh hưởng sâu sắc đến các thi sĩ Nho gia. Đặc biệt 
nhất là sự xuất hiện tác phẩm Truyện Kiểu của Nguyễn Du. 


HỊ 


Chương I. Việt Nam trước khi Pháp xâm lược 


Truyện Kiêu vừa phản ánh tinh thần nhân đạo, vừa là bản cáo 
trạng xã hội đương thời. 

Từ cuối thế kỷ XVIII đến nửa đầu thế kỷ XIX, sử học rất phát 
triển. Hàng loạt bộ sử của nhà nước hay của tư nhân được biên 
soạn, ấn hành, nhiều nhà sử học nỏi tiếng xuất hiện. Năm 1820, 
Minh Mạng cho lập Quốc sử quán với nhiệm vụ thu thập sách sử 
thời xưa, in lại Quốc sử thời Lê, biên soạn các bộ sử mới. Xuất hiện 
những bộ sử lớn như Khâm định Việt sử thông giám cương mục, 
Đại Nam thực lục - tiền biên và chính biên, Khâm định tiêu bình 
lưỡng kỳ phỉ khẩu phương lược, Bản triều bạn nghịch liệt truyện, 

v... Việc biên soạn địa phương chí trở thành phong trào. 


Như vậy, nếu nhìn nhận một cách tổng thể trên các mặt, 
chúng ta thấy mặc dù những vị vua đầu triều cũng đã có những 
chính sách tương đối tích cực nhằm tăng cường và củng. có vị thế 
của nhà nước phong kiến độc lập, củng có chế độ tập quyền chuyên 
chế, nhưng càng về sau thì những mặt hạn chế, tiêu cực và mang 
tính chất phản nhân dân, đi ngược lại VỚI quyền lợi dân tộc của 
triều đại này càng biểu hiện đậm nét. Ách áp bức nặng nẻ cùng với 
những chính sách đối nội, đối ngoại thiên cận đã trở thành nguyên 
nhân của hàng loạt cuộc khởi nghĩa nông dân kéo dài suốt từ thời 
Gia Long đến thời Tự Đức, trong đó có những cuộc khởi nghĩa lớn 
kéo dài nhiều năm thu hút hàng nghìn người tham gia, khiến cho 
mâu thuẫn xã hội ngảy cảng trở nên sâu sắc". 


I. Trong thời Gia Long có 73 cuộc khởi nghĩa nông dân; từ thời Minh 
Mạng đên giữa thê kỷ XIX, các cuộc khởi nghĩa nô ra ngày càng nhiêu 
hơn, quy mô ngày càng lớn hơn. Năm 1821 có cuộc khởi nghĩa Phan Bá 
Vành ở Nam Định; năm 1833 có khởi nghĩa của Lê Duy Lương ở Ninh 
Bình, Lê Văn Khôi ở Gia Định, Nông Văn Vân ở Tuyên Quang; năm 
1854 nô ra cuộc khởi nghĩa của Cao Bá Quát ở Bắc Ninh... Trong vòng 
7 năm ở ngôi của Thiệu Trị, đã có 56 cuộc khởi nghĩa nông dân. Thời 
Tự Đức, cao trào nông dân khởi nghĩa đã làm cho nên tảng chê độ phong 
kiến càng thêm trầm trọng, nhât là cuộc khởi nghĩa của Hoàng Phan 
Thái, khởi nghĩa của cai tông Vàng (ở Bắc Ninh), cuộc khởi nghĩa ở 
vùng Sơn Tây (giặc châu chấu)... 


45 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 6 


Cũng như ở các triều đại trước, xã hội Việt Nam dưới triều 
Nguyễn chia thành hai giai cấp cơ bản là thống trị và bị trị. Giai cấp 
thống trị bao gồm vua, quan, thơ lại trong hệ thống chính quyền và 
giai cấp địa chủ. Vua và hoàng tộc giờ đây đã trở thành một lớp 
người đông đảo, có đặc quyên, nhất là con cháu gần gũi của nhà 
vua. Các quan chức xuất thân từ nhiều tầng lớp xã hội khác nhau, 
nhưng do vị thế của mình nên đã trở thành lớp người đối lập với 
nhân dân, hạch sách, bóc lột nhân dân. Tắt nhiên, trong só họ cũng 
có những người thanh liêm, trung thực, biết lo lắng cho cuộc sống 
của nhân dân cũng như sự ôn định của xã hội. Giai cấp địa chủ giờ 
đây đã trở thành một lực lượng đông đảo, vừa có thế trong quan 
trường, vừa có nhiều uy quyền ở làng xã. Xu thế phát triển của chế 
độ sở hữu ruộng đất Việt Nam không tạo ra những địa chủ lớn có 
ruộng đất tập trung. Do đó, giai cấp địa chủ vừa là cơ sở xã hội của 
triều Nguyễn, vừa luôn luôn phải dựa vào lực lượng hào lí ở làng 
xã và quyền lực chính trị của nhà nước để tồn tại. Có thẻ thêm vào 
đây hệ thống thỏ tù ở các vùng dân tộc ít người. 

Giai cấp bị trị bao gồm toàn bộ nông dân, thợ thủ công, thương 
nhân và một số dân nghèo thành thị. Lớp người bị lưu đày, nô tì 
cùng gia quyền sống ở các đồn điền cũng tăng lên đáng kẻ. 

Tuyệt đại đa số cư dân là nông dân, dân bản mường ở vùng 
dân tộc ít người. Họ có ít ruộng tư để cày cấy, sinh sống. Nhiều 
người phải chạy vạy buôn bán ở các chợ làng, chợ huyện hoặc làm 
thủ công, gánh vác thuê cho các nhà buôn. Họ là lớp người gánh 
chịu mọi tai hoạ của tự nhiên, mọi thiệt thòi, bất công của xã hội. 
Như đã thấy ở trên, chế độ binh dịch và công tượng của nhà 
Nguyễn khá nặng nề nên nhân dân còn phải gánh chịu mọi thứ 
thuế má, sưu dịch. 


Về thuế ruộng, nhà Nguyễn phân khu vực để đánh thuế (3, 4 
hay 5 tuỳ từng triều vua). Các loại ruộng đất đều phải chịu thuế. 
Tuy vậy, những năm mất mùa, nhà nước thường miễn giảm thué 


46 


Chương ï. Việt Nam trước khi Pháp xâm lược 


hoặc cho nợ. Trường hợp thuế thiếu lâu ngày, nhà nước thường cho 
nộp thay bằng tiền (chế độ đại nạp). Theo quy định, mỗi năm một 
dân đinh phải chịu 60 ngày lao dịch. Trong thực tế, nhân dân phải 
làm khá nhiều trong những năm nhà Nguyễn xây dựng lại kinh 
thành, cung điện, dinh thự. 


Thiên tai, mất mùa, sưu thuế nặng nè là những thảm họa 
thường xuyên đe doạ cuộc sông của người dân nghèo. Sau mỗi lần 
vỡ đê, lụt lội lớn, mùa màng hư hại, nhân dân lại bỏ làng đi phiêu 
tán kiếm ăn. Trong bối cảnh cơ cực đó, những cuộc nồi dậy chống 
triều Nguyễn đã bùng lên từ rất sớm. Năm 1803, một số tướng cũ 
của Tây Sơn do Nguyễn Văn Tuyết làm thủ lĩnh đã nỗi quân ở vùng 
Kinh Môn (Hải Dương). Nhân đó, hào mục nhiều nơi cũng nôi dậy, 
khiến chợ phó Bắc thành “luôn luôn tan vỡ, kinh sợ”. Phong trào 
bùng lên mạnh hơn vào các năm 1807-1808 khiến triều Nguyễn phải 
tiền hành hơn 30 cuộc “tiểu phạt". Rằm rộ hơn cả là cuộc khởi nghĩa 
của Vũ Đình Lục và Đặng Trần Siêu ở Sơn Nam (Nam Định). Nghĩa 
quân liên kết với lực lượng của Quách Tất Thúc ở thượng du Thanh 
Hoá, liên tục hoạt động cho đến năm 1824. 


Phong trào nông dân, phong trào các dân tộc ít người ở miền 
núi phía Bắc, ở Tây Nam Kỳ, v.v... ngày càng lan rộng và liên tục 
suốt nửa đầu thế kỷ XIX. Căn cứ theo các nguồn tư liệu chính thức 
do Quốc sử quán biên soạn thì dưới thời Nguyễn có đến gần 500 
cuộc khởi nghĩa lớn nhỏ, riêng thời Gia Long có khoảng 90 cuộc, 
thời Minh Mạng khoảng 250 cuộc, thời Thiệu Trị 50 cuộc, v.v... Từ 
sau khi cuộc khởi nghĩa của Nông Văn Vân bị đàn áp, phong trào 
tạm thời lắng xuống nhưng sau đó lại bùng nô với cuộc khởi nghĩa 
của Cao Bá Quát. 

Phong trào nông dân miền xuôi nói tiếp cuộc khởi nghĩa của 
Vũ Đình Lục nổ ra ở khắp các vùng đồng bằng Bắc Kỳ và Bắc 
Trung Kỳ: Nguyễn Đức Khoa, Tổng Thái, Tú Bích ở Kinh Bắc; 
Trần Lê Quyên, Đỗ Hoàng Thân ở Sơn Tây; Nguyễn Thế Chung ở 


47 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 6 


Sơn Nam; Nguyễn Trấn, Lê Hữu Tạo, Ninh Đăng Tạo, Phan Bô ở 
Nghệ An; đặc biệt là Phan Bá Vành ở Sơn Nam; Ba Nhàn và Tiền 
Bột ở Sơn Tây; Cao Bá Quát ở Hà Nội, Bắc Ninh... 


Vào cuối năm 1854, cuộc khởi nghĩa của Cao Bá Quát bùng 
lên ở Hà Nội. Năm đó, hầu hết các tỉnh đồng bằng phía Bắc đều 
bão lụt, giá gạo tăng vọt, đói kém. Ở kinh thành Huế, hoàng tử 
Hồng Bảo mưu loạn, hàng loạt người bị bắt giam hoặc xử tử. Cao 
Bá Quát vốn là một nhà Nho nỗi tiếng, năm 1831 đỗ cử nhân, năm 
1847 được bổ vào Hàn lâm viện trong Kinh, nhưng vì tính cương 
trực nên bị đổi ra Bắc làm Giáo thụ phủ Quốc Oai. Nhìn thấy bao 
cảnh bất công của xã hội và sự đói khổ của nhân dân, ông rất đau 
buồn, muốn đem tài năng ra thi thố giúp đời mà không thực hiện 
được. Ông quyết định từ bỏ chức vị, lấy cớ về nhà nuôi mẹ già đẻ 
liên lạc với một số sĩ phu Bắc Kỳ, suy tôn Lê Duy Cự làm minh 
chủ, giương cao lá cờ “phù Lê”, tập hợp nông dân nghèo nỗi dậy. 
Chẳng may mưu đồ bị bại lộ, Tổng đốc Bắc Ninh là Nguyễn Quốc 
Hoan báo về triều. Nghĩa quân chưa chuẩn bị xong đã phải khởi sự, 
đánh chiếm phủ thành Ứng Hoà, rồi chiếm luôn huyện lị Thanh 
Oai. Đầu năm 1855, nghĩa quân do thủ lĩnh Nguyễn Văn Tuần chỉ 
huy dàn trận ở Quốc Oai đánh nhau với quan quân triều đình; một 
cánh quân khác tiến về Nam Định, cánh quân thứ ba do Cao Bá 
Quát chỉ huy vượt qua Chương Mỹ (Hà Tây cũ) tiến đến vây phủ 
thành Quốc Oai lần thứ hai. Do quân triều đình đông và mạnh hơn 
nên nghĩa quân bị đánh bại ở cả ba nơi. Cao Bá Quát rút quân về 
Mỹ Lương (Hoà Bình) phối hợp với dân Mường tấn công huyện lị 
Yên Sơn. Trong cuộc chiến đấu ác liệt đó, Cao Bá Quát đã anh 
dũng hi sinh. Nghĩa quân rút lui, sau đó đánh vào huyện lỊ Phù Cừ 
(Hưng Yên), rồi suy yếu dần và tan rã. 


Phong trào đâu tranh của các dân tộc ít người phía Bắc cũng 
nổ ra rất sớm. Năm 1804, Ma Danh Cúc (tức Dương Đình Cúc) 
cùng các tướng cũ của Tây Sơn chiêu tập người Cao Lan nổi dậy ở 


48 


Chương I. Việt Nam trước khi Pháp xâm lược 


Thái Nguyên. Tiếp đó, các năm 1810-1820, các thủ lĩnh dân tộc ít 
người ở Thái Nguyên lại nỗi dậy. Năm 1822, thủ lĩnh châu Thuỷ Vĩ 
là Lý Khai Hoa đem quân đánh phá phó Hà Giang. Trong lúc đó, ở 
vùng Thanh Hoá, Nghệ An, thủ lĩnh người Mường là Quách Tất 
Thúc nôi dậy, liên kết với nghĩa quân Vũ Đình Lục. Cuối thời Gia 
Long, vì bị Lê Văn Duyệt dụ dỗ nên Quách Tắt Thúc đã ra hàng. 
Tình hình tạm yên cho đến những năm 1830 lại bùng lên với cuộc 
khởi nghĩa của Lê Duy Lương, Quách Tất Công, Quách Tắt Tại và 
cuộc khởi nghĩa của Nông Văn Vân. 

Cùng lúc, phong trào đấu tranh của các tộc người thiểu số 
phía Nam cũng rất sôi động. Từ năm 1838, cuộc khởi nghĩa do Đô 
Y cầm đầu đã nô ra ở Hà Tiên. Nghĩa quân đánh chiếm thành Hải 
Đông, sau đó bị đàn áp. Năm 1840, một cuộc khởi nghĩa khác do 
Yla-việt-tốt cầm đầu lại nỗ ra ở huyện Hà Âm (Hà Tiên - An 
Giang); đồng thời ở Kiên Giang, suất đội Chân Triết cũng hợp quân 
nôi dậy, người Việt và người Hoa ở đây đã tham gia rất đông đảo. 
Nghĩa quân Hà Âm đánh sang cả Hà Dương, bao vây tỉnh thành Hà 
Tiên. Bị quân triều đình đánh mạnh, nghĩa quân rút vào rừng. Năm 
1842, họ lại nôi dậy, phối hợp hoạt động với nghĩa quân Thất Sơn - 
Vĩnh Thế. Với những khẩu súng lớn cướp được của quân triều 
đình, nghĩa quân hoạt động cho đến những năm 1845-1846. 

Khoảng năm 1841, ở vùng Lạc Hoá (Cửu Long), nghĩa quân 
của Lâm Sâm bắt đầu hoạt động mạnh. Mấy tháng sau, nghĩa quân 
đã làm chủ được huyện lị Trà Vinh. Cùng thời gian này, ở Ba 
Xuyên (Hậu Giang), một cuộc nồi dậy khác do Sơn Tốt đứng đầu 
đã bùng nổ. Phối hợp với tri phủ Ba Xuyên là Trần Lâm, nghĩa 
quân tiến đánh huyện Vĩnh Định (Cần Thơ). Hoạt động của hai 
cuộc khởi nghĩa đã gây cho triều Nguyễn nhiều khó khăn và tổn 
thất. Đến năm 1842, sau thất bại ở căn cứ Rum Đuôn, hai cha con 
Lâm Sâm đã bị bắt; trong một trận đánh ở gần Sóc Trăng, thủ lĩnh 
Trần Lâm bị giết. 


49 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẠP 6 


Vào cuối năm 1841, ở Thất Sơn (An Giang), một cuộc khởi 
nghĩa lại bùng lên. Nghĩa quân mở rộng hoạt động đến sông đào 
Vĩnh Tế và Tân Châu (Tiền Giang). Quân triều đình bị thua nhiều 
trận, nhất là ở Sà Tôn và Cô Tô vào tháng 6-1842, cuộc khởi nghĩa 
sau đó đã bị đàn áp. 


Mặc dù triều Nguyễn đã có nhiều ưu đãi đối với binh lính để 
biến họ trở thành một lực lượng trung thành với dòng họ thống trị, 
nhưng sự ngặt nghèo trong chế độ bắt lính và đối xử với binh lính 
trong quân ngũ đã gây ra nhiều nỗi bất bình. Vì vậy, những lúc 
nông dân nỏi dậy, cũng có một số binh lính đứng về phía họ, như 
các trường hợp đội lính Ninh Thiện ở Nghệ An năm 1832, đặc biệt 
là cuộc nồi dậy của binh lính Phiên An (Gia Định) do Lê Văn Khôi 
chỉ huy. Cũng như các cuộc khởi nghĩa của nông dân và các dân tộc 
ít người, cuộc nổi dậy của Lê Văn Khôi phản ánh sự bất bình cao 
độ của nhân dân Gia Định đối với triều Nguyễn. 


Tóm lại, phong trào đấu tranh của nhân dân chống chính 
quyền và giai cấp thống trị nửa đầu thế kỷ XIX đã diễn ra suốt từ 
đầu thời Nguyễn cho đến những năm 50. Phong trào đã lôi cuốn 
nhiều giai tầng trong xã hội, từ nông dân, thợ thủ công, nho sĩ, quan 
lại dưới miền xuôi cho đến binh lính và các dân tộc ít người trên 
miền núi. Mặc dù có những hành động liên kết (như khởi nghĩa Ba 
Nhàn, Tiền Bột với khởi nghĩa Lê Duy Lương, Nông Văn Vân...) 
nhưng nhìn chung, các cuộc khởi nghĩa đều mang đậm tính địa 
phương, cục bộ. Đã có những khâu hiệu “phù Lê”, “phù Tây Sơn”, 
thậm chí “phù Trịnh”, “chống Minh Mạng”, v.v..., và sự thực cũng 
đã có những con người đại diện cho ý tưởng đó, song sức thu hút 
rất ít. Triều Nguyễn nắm trong tay một lực lượng quân sự lớn, đã 
lợi dụng những sai lầm, sơ hở của các cuộc khởi nghĩa để đàn áp. 
Tuy nhiên, các chính sách kinh tế - xã hội khắc nghiệt của triều 
Nguyễn đã không làm dịu bớt những mâu thuẫn sâu sắc trong xã 
hội kể cả ở nửa sau thế kỷ XIX. Như vậy, cho tới năm 1858, khi 
bùng nỗ cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược thì xã hội 


50 


Chương I. Việt Nam trước khi Pháp xâm lược 


Việt Nam vẫn đang năm trong tình trạng rối ren, phức tạp và đầy 
rầy khó khăn. 

Ở khía cạnh khác, phong trào nông dân khởi nghĩa vừa nêu đã 
khăng định rằng, vào lúc thực dân Pháp chuẩn bị nô súng xâm lược 
nước ta thì mâu thuẫn giữa nông dân với phong kiến đã hết sức sâu 
đậm. Với đặc thù là một giai cấp phong kiến phương Đông, nông 
dân là một lực lượng quan trọng, biểu hiện rõ rệt sức kháng cự, 
quật khởi trong cuộc kháng chiến chống Pháp. Chính quần chúng 
nhân dân, với nòng cót là nông dân đã trở thành chỗ dựa của các sĩ 
phu yêu nước, làm tách một bộ phận phong kiến tiến bộ ra khỏi 
triều đình phong kiến hèn nhát, tiếp tục lãnh đạo cuộc đấu tranh 
chống xâm lược của dân tộc ta ở giai đoạn sau. 


Nhìn chung, xã hội Việt Nam thế kỷ XIX là một xã hội tiền tư 
bản, dựa trên một nên kinh tế nông nghiệp vẫn còn trong giai đoạn 
kinh tế thực sinh, trong khung cảnh thôn xã'. Sau hơn 200 năm nội 
chiến, Việt Nam vào đầu thế kỷ XIX là một quốc gia thống nhất, 
hoàn chỉnh về cương vực, thống nhất thị trường, tiền tệ, có nhiều cơ 
hội mở rộng và xây dựng nền kinh tế, bang giao khu vực và thế 
giới, trở thành một quốc gia cường thịnh. Song, càng về sau, nhà 
Nguyễn trượt đây theo xu hướng đi xuống, bạc nhược, tỏ rõ tính 
chất lạc hậu, phản động của tập đoàn phong kiến cầm quyên. 

Nhìn một cách tông thê, họ Nguyễn chủ trương khép kín với 
người phương Tây thì đối với khu vực, họ lại khá chủ động trong 
các cuộc tiếp xúc qua việc cử nhiều sứ bộ sang các nước Đông Nam 
Á?. Năm 1825, vua Minh Mạng cử phái đoàn sang Tân Gia Ba và 


1. Nguyễn Thế Anh (2008), Kinh tế và xã hội Việt Nam dưới các vua Nguyễn, 
Nxb. Văn học, Hà Nội, tr. 45. 

2. Nhìn chung, họ Nguyễn có khuynh hướng hạn chế ảnh hưởng của phương 
Tây, song không thẻ phủ nhận một thực tế là vua nhà Nguyễn (nhất là Gia 
Long, Minh Mạng) rât có ý thức vê khoa học kỹ thuật phương Tây, điều 
này đã được F. Mantienne chỉ ra trong luận văn của mình về sự quan tâm 


51 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẠP 6 


từ đó, hằng năm đều cử sứ thần sang đó và các trung tâm mậu dịch 
của người châu Âu ở Đông Nam Á'. Từ năm 1835 đến năm 1840, 
nhà vua đã cử 2l thuyền sang các nước ở đây?. Sau đó, thương 
thuyền Việt tiếp tục đi Batavia, Singapore, Quảng Đông (Trung 
Quốc) trao đổi thô sản và lấy hàng hóa. Nhìn chung, vua Minh 
Mạng đặc biệt quan tâm đến vấn đề phát triển hải quân (hải sư), 
tÓ96 nhiều tàu và mua một số tàu "đại hiệu" bọc đồng, chạy bằng 

"máy đốt lửa" (hơi nước). Các tàu buôn và "ghe chiến" được cung 
cấp địa bàn, ống viễn kính, đồng hồ cát, cùng các loại đại bác mới 
bán trên thị trường. Vua liên tục phái thương đoàn tới các cảng lân 
bang mua bán và thăm dò tin tức... Trung bình mỗi đoàn có 3 đến 5 
thuyền. Thông ngôn đa số là giáo dân đã bỏ đạo. 


Dưới thời vua Thiệu Trị, có nhiều chuyến buôn bán với 
Batavia và Hạ Châu. Chuyến đi Batavia, nhất là Hạ Châu - một 
trung tâm thương mại và tài chính của Đông Nam Á mới nỗi lên 
với nguyên tắc tự do giao thương - không thu thuế..., khiến những 
người có viễn kiến như Cao Bá Quát đã phải thốt lên: "7ân Gia 
từ vượt con tàu - Mới hay vũ trụ một bầu bao la - Giật mình khi ở 


của nhà Nguyễn (có thể coi Việt Nam là nước châu Á đầu tiên?) đến kỹ 
thuật hàng hải châu Âu. F. Mantienne (2003), “The Transfer of Western 
Military Technology to VietNam in the late I§th and early 19th Centuries: 
The case of the Nguyên”, Journal oƒ Southeast Asia studies, Singapore, N10. 

. Từ năm 1825, Minh Mạng đã gửi thư cho Công sứ Anh ở Tân Gia Ba mời 
đến buôn bán, còn các hoạt động thương mại của người Pháp trong nhận 
thức của Minh Mạng suy cho cùng đến đây chỉ là để truyền đạo mà thôi. 
Đồng thời, trong khi hạn chế giao thiệp với châu Âu thì Minh Mạng lại 
đặc biệt quan tâm tới Hoa thương và Đông Nam Á. Nhà vua cử rất nhiều 
tàu đến Hạ Châu, cũng như tàu Trung Hoa đến Việt Nam chiếm số lượng 
lớn (ví như năm 1825 có 38 tàu ngoại quốc đến, trong đó có tới 36 tàu 
Trung Quốc)... 

. Nguyễn Thế Anh (2008), Kinh tế và xã hội Việt Nam dưới các vua 
Nguyễn, Nxb. Văn học, Hà Nội, tr. 238-240. 

. Đocuments A.Salles: HII. Philippe Vannier, BAVH, No 2-1935, p. 149. 


352 


_ 


l2 


Gà 


Chương I. Việt Nam trước khi Pháp xâm lược 


xó nhà - Văn chương, chữ nghĩa khéo là trò chơi - Không đi khắp 
bốn phương trời - Vùi đầu án sách uống đời làm trai"'. Sau những 
biến động mạnh mẽ từ cuối thập niên 40, nhà vua không còn cử sứ 
đoàn mà tập trung vào những công việc với người Pháp. Mặt khác, 
cho đến giữa thế kỷ XIX, nhìn chung toàn bộ khu vực Đông Nam 
À đã thuộc phạm vi ảnh hưởng của thực dân phương Tây. “7hề kỷ 
XIX đã mang đến một kiểu chế độ thực dân mới cho Đông Nam Á. 
Những cường quốc thực dân chính - Anh, Hà Lan, Pháp, Tây Ban 
Nha, Mỹ - đang tô bản đồ Đông Nam Á bằng những màu sắc của 


..ẻ 


riêng họ“. 

Thế kỷ XIX được coi là thế kỷ bản lề với xã hội châu Á. 
Trước áp lực của chủ nghĩa thực dân phương Tây, việc khai phóng 
những nhân tố kinh tế tư bản chủ nghĩa là con đường duy nhất đúng 
đề tăng sức mạnh bảo vệ nên độc lập. Nhà Nguyễn ngay ở phương 
diện kinh tế cũng không làm được việc đó. Như vậy, triều đại 
phong kiến cuối cùng dù có mặt phát triển, có những thành tựu mở 
mang kinh tế, văn hóa theo sự lớn mạnh vẻ tầm vóc lịch sử dân tộc 
đầu thế kỷ XIX, nhưng nó không thê giải quyết được xu thế khủng 
hoảng của chế độ phong kiến Việt Nam, nhất là từ khi làn sóng 
thực dân đang đến gần'. 


. Sau này, Phan Bội Châu cảm khái: '*7han ôi! Chổi cùn trong nhà, tự mình 

xem là của quý, sự wa thích lâu đời đã thành thói quen thành ra rót cuộc 

tôi cũng bị thời trang trói buộc đến nổi tiêu hao ngày tháng về nghiệp 

khoa cử gân hết nửa đời người. Đó là vết nhơ rất lớn trong đời tôi vậy". 

Xem: Cao Bá Quát, Về tác gia và tác phẩm, tái bản lần thứ nhất, Nxb. 

Giáo dục, Đà Năng, 2007, tr. 197-198. 

Mary Somers Heidhues (2007), Lịch sử phát triển Đông Nam Á, Nxb. Văn 

hóa Thông tin, Hà Nội. tr. 143. 

. Đỗ Quang Hưng (2003), "Việt Nam nửa cuối thế kỷ XIX (1858-1896)", 
trong: Tiến trình lịch sử Việt Nam, Nxb. Giáo dục, Hà Nội, tr. 203, 
206-207. 


ID 


t3 


33 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 6 


2. Thái độ của nhà Nguyễn đối với hoạt động của người Pháp 


Cho đến thế kỷ XIX, với những liên hệ chặt chẽ trong quá 
khứ, người Pháp là người phương Tây hiện diện nổi bật nhất trong 
triều đình Huế và trong đời sống văn hóa - xã hội Việt Nam lúc 
này. Những mối quan hệ đó bắt nguồn từ những ràng buộc, liên 
minh và động thái giữa người sáng lập triều Nguyễn với Giám mục 
người Pháp Adran (Pigneau de Béhaine, Bá Đa Lộc) từ nửa sau thế 
kỷ XVII. 


Cuối năm 1784, nhằm bảo vệ quyền lợi ích kỷ của dòng họ, 
Nguyễn Ánh sau nhiều lần cầu cứu vua Xiêm (Thái Lan ngày nay) 
và thực dân Tây Ban Nha nhằm tiêu diệt Tây Sơn không thành 
công, đã quyết định hướng sang Pháp. Nguyễn Ánh đã nhờ Giám 
mục Bá Đa Lộc (Pigneau de Béhaine), người cầm đâu Hội Truyền 
giáo nước ngoài và từng phụ trách một chủng viện ở Hòn Đất (tỉnh 
Kiên Giang), mang theo con trai của mình mới 4 tuôi đi sang Pháp 
cầu viện Chính phủ Pháp. 


Nguyễn Ánh đã nhờ thế lực ngoại bang để thoả mãn sự phục 
thù giai cấp, bám lấy quyền lợi ích kỷ của một dòng họ nên đã bị 
thực dân Pháp lợi dụng cho mưu đô xâm lược. Tư bản Pháp đã chộp 
ngay lấy Nguyễn Ánh, dùng Nguyễn Ánh như một con bài để nhảy 
vào cuộc nội chiến. Thực dân Pháp đã “bắt mạch” được bản chất 
phản động của triều Nguyễn trước khi chìa tay ra giúp Nguyễn 
Ánh, đúng vào lúc Nguyễn Ánh đang tuyệt vọng, đề thực hiện tham 
vọng xâm lược đã bao lâu chúng từng ôm ấp. Cần lưu ý rằng, thời 
gian này nên tài chính Pháp đang kiệt quệ, chính trường Pháp đang 
rồi ren, cách mạng Pháp sắp bùng nỏ, chiếc ngai vàng của vua Louis 
XVI đang chênh vênh, thế nhưng Bá tước Montmorin - đại diện 
cho phía Pháp - vẫn ký với Nguyễn Ánh, do Giám mục Bá Đa Lộc 
đại diện, bản Hiệp ước Versailles (28-1 1-1787). Hiệp ước Versailles 
trước hết là một hiệp ước của Nguyễn Ánh bán nước cho thực dân 
Pháp. Còn về phía Pháp, với những nội dung cơ bản được ký kết 


34 


Chương 1. Việt Nam trước khi Pháp xâm lược 


như hứa giúp Nguyễn Ánh khôi phục lại đất đai cai trị, giúp 4 tàu 
chiến, 1.650 binh lính và vũ khí trang bị, đặt một số căn cứ trên đất 
liền nếu thấy cần thiết... thì âm mưu xâm lược Việt Nam của chúng 
đã bộc lộ quá rõ. Với Hiệp ước Versailles, Pháp đã xâm phạm 
nghiêm trọng độc lập, chủ quyên, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ 
của Việt Nam. Chính bản thân Nguyễn Ánh mấy năm sau sự kiện 
Versailles cũng nhận thấy rõ thủ đoạn và ý đồ xâm lược của Pháp. 


Hiệp ước Versailles mặc dù không được thi hành do cuộc Cách 
mạng Tư sản Pháp (1789-1794) bùng nô, nhưng bản chất và tham 
vọng xâm lược của Pháp vẫn không thay đôi. Cách mạng Tư sản 
Pháp năm 1789 về khách quan có làm chậm bước tiến trong ý đồ 
xâm lược Việt Nam của Pháp nhưng đối với giai cấp tư sản Pháp, 
việc đánh chiếm Việt Nam là “một quốc sách đã được hét chính phủ 
này đến chính phủ khác đeo đuôi qua các cuộc cách mạng". 

Âm mưu xâm lược Việt Nam của thực dân Pháp là cả một 
quá trình. Trong chiều dài của lịch sử xâm lăng đó, nhiều gương 
mặt thực dân đã được các sử gia Pháp đề cao. Giám mục xứ Adran 
(Pigneau de Béhaine) được đánh giá là “nhà yêu nước”, “vai trò 
chính trị của Giáo sĩ Béhaine được tất cả những người nghiên cứu 
vấn đề bành trướng thuộc địa của chúng ta đánh giá cao và cả 
những địch thủ của chúng ta cũng xác nhận cho ông ta về điều 
đó”?. Một người Anh đã viết về ông như sau: *Adran là một con 
người phi thường, chí thiểu chút nữa thì ông ta đã xây dựng được ở 
châu Á một đề quốc rộng lớn hơn đề quốc của chúng ta””. 

Năm 1802, khi lên ngôi và lập ra triều Nguyễn, Gia Long đã 
sớm tỏ ra lạnh nhạt với người Pháp. 


I. H. Gallol, Lexpédition de la Cochinchine et la poliique dans l'Extrême- 
Orient (Cuộc chỉnh phục xứ Nam Kỳ và đường lôi chính trị ở Viên Đông), 
Revue des deux Mondes (Tạp chí Hai thể giới), 1861, t.LT, tr. 176. 

2. Adrien Launay, Histoire générale de la Société des Missions étrangères 
(Lịch sử Hội truyền giáo đổi ngoại), Paris, 1894. 

3. Adrien Launay, Sđd. 


55 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẠP 6 


Trước hết, về động thái của vua Gia Long với hoạt động 
truyền giáo, một điều có thể đễ dàng nhận ra vai trò của các giáo sĩ 
Pháp đã bị tác động sau khi Pigneau de Béhaine mất năm 1799 và 
sau khi Gia Long lập triều. Do đó, cũng không khó để xác lập vị thế 
nhất định của họ trong đời sống tín ngưỡng, tôn giáo Việt Nam 
những năm 1799-1802 và cho đến năm 1820. Thư từ qua lại giữa 
những giáo sĩ, sĩ quan... người Pháp có thể minh chứng rõ hơn về 
sự thay đổi của Gia Long đối với đời sống của xứ đạo. Theo đó, 
một sự chuyên biến mạnh trong những năm tháng cuối thời vua Gia 
Long, sự nghi ngờ của Thái tử (vua Minh Mạng sau này). Năm 
1803, Giám mục Labartette viết về động thái của vua Gia Long như 
sau: "không phải vì yêu mến gì đạo tháng của chúng ta mà vì chính 
trị, vì tri ân"', Năm 1816, trước khi mắt, Giám mục Guérard Đoan 
ở Tây Đàng Ngoài viết: "chỉ có một điểu làm tôi lo nghĩ là tình 
hình xứ truyền giáo của chúng tôi thật đáng thương. Đức cha 
Longer ở thế cùng". Theo tác giả A. B. Woodside: "các thừa sai 
Pháp vẫn được hưởng nhiêu ân huệ của triều Gia Long rồi đột ngột 


mới bị thất sửng khi Minh Mạng lên ngôi"Ẻ. 


Ở lĩnh vực buôn bán, sau khi Gia Long lên ngôi, người Pháp 
tỏ rõ nhiệt tình cho dự tính thương mại với vị tân vương. Tuy vậy, 
khác với công cuộc truyền giáo, các hoạt động xúc tiến đó đều bị 
Gia Long từ chối vì nhiều lý do. Sau một thời gian làm trung gian 
buôn bán, Hoàng đế Gia Long cho phép Chaigneau trở về thăm gia 
đình. Từ năm 1815, âm mưu của Pháp trong việc đòi Gia Long thi 
hành Hiệp ước năm 1787 đã khiến cho thái độ đối với người Pháp 


1. Trương Bá Cần (2008), Lịch sử phát triển Công giáo Việt Nam, tập 2, 
Nxb. Tôn giáo, Hà Nội, tr. 19. 

2. Bùi Đức Sinh (1999), Giáo hội Công giáo ở Việt Nam, quyền 1, Calgary- 
Canada, tr. 488. 

3. Woodside, A.Barton (1971), Vietnam and the Chinese Model: A Comjparative 
Study oƒ Vietnamese and Chinese Government in the First Hafƒ oƒ the 
Nineteenth Century, Harvard University Press, p. l7. 


56 


Chương I. Việt Nam trước khi Pháp xâm lược 


của Gia Long có sự xáo trộn mạnh. Cùng với đòi hỏi ngang ngược 
và vô lý, triều đình lúc đó bắt đầu lo mối họa chủ quyên, nghi ngờ 
thừa sai Pháp, tăng cường đề phòng, tiến hành bề quan tỏa cảng và 
cám đạo. Thái độ của vua Gia Long mặc dù có thê nói là ":iêw cực" 
dưới con mắt của người Pháp nhưng cũng có một thực tế là vua có 
sự công bằng trong các hoạt động xúc tiền thương mại của người 
châu Âu nói chung, không có sự phân biệt, thậm chí vua Gia Long 
còn lờ đi cho hoạt động truyền giáo của người Pháp ở đây. 


Trước đó, Vannier đã cho biết động thái của Hoàng tử Đảm 
này với người Pháp: "Nhưng những mánh khóe của triều đình và sự 
ngờ vực của vị thái tử đã khiến người ta không thành công, đã từ 
chói [lời đề nghị được yết kiến nhà vua Gia Long] dựa theo đúng 
luật định của đất nước..." cùng những lý do khác liên quan đến cấp 
độ ngoại giao giữa hai nước: "Thật là một sự bội bạc của một vị 
Thái tử khi chính nhờ vào những người châu Âu, nhất là người 
Pháp mà chỉnh phục được đất nước của mình...": "Hơn nữa, vị 
Thái tử đã nói về việc truy hại tôn giáo của chúng ta..." và "thật bắt 
lợi cho chúng ta khi nhà vua [Gia Long] qua đời.. Không chỉ 
chúng tôi phàn nàn về vị thái tử, bởi vì ông ta vẫn đối xử với một 
tình hữu nghị, nhưng cũng thường xuyên phải lưu ý hâu như với tất 
cả các vị quan nữa..."'. Thực tế, sau khi Minh Mạng lên năm 
quyền, tình thế của người Pháp đã thay đổi căn bản. Không chỉ 
không tiệp tục chính sách của tiên phụ với người Pháp, thậm chí, từ 
lâu Minh Mạng đã tỏ ra không ưa gì người Pháp, ngoài thừa sai 
MEP ra, Minh Mạng còn tỏ rõ sự đối xử thiên lệch trong hoạt động 
buôn bán giữa người Anh và Pháp. Cho nên, dưới thời Minh Mạng, 
nỗ lực của Pháp xin ký thương ước đều thất bại. 


Dưới thời Gia Long và Minh Mạng, mọi nỗ lực ngoại giao 
của Pháp sau ngày Chaigneau và Vannier về nước đều không thành 


I. Cosserat, H. (1917), Notes biographiques sur les Francais au service de 
Gia-Long',, BAVH, 4ème Année N0 3 Juillet-Sept, p. 193, 424. 


S3 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẠP 6 


công. Giải thích về những hành động của mình, chính sử nhà 
Nguyễn đều chép rất rõ động thái của vua Minh Mạng như sau: 
Năm 1824: "Nước Phú Lãng Sa cùng nước Anh Cát Lợi thà nhau. 
Năm trước nước Anh Cát Lợi đã nhiều lần dâng lễ, trầm đều từ 
chối không nhận, nay chăng lẽ lại cho Phú Lãng Sa thông hiếu! 
Song nghĩ khi đức Hoàng khảo ta bước đâu bôn ba từng sai Anh 
Duệ Thái tử sang nước họ, cũng có ơn cũ, nếu vội cự tuyệt thì 
chẳng phải là ý mến người xa”. Liền sai làm thư của Thương bạc 
và thưởng cho mà khiến về. Quốc thư và lễ vật thì không cho trình 
dâng'. Năm 1826, tàu Pháp đến xin thông thương, vua chỉ phê "bi: 
cho" rồi lờ đi. Song, vua cũng biếu nhiều tặng phẩm: 100 cân da 
voi, 30 cân da tê, 10 tắm da hỏ... cho tàu mang về. Hơn bốn năm 
sau, Minh Mạng giải thích chính sách ngoại thương của mình một 
cách rõ ràng rằng: Bản triều ta, đối với người Tây phương: họ đến 
cũng không cự, họ đi cũng không theo, chỉ đối đãi coi như người di 
địch thôi. Thuyền Tây phương đến, không cho tiếp xúc với dân địa 
phương, bán hàng xong thì đi. Kiểm soát chặt chẽ, không đề sơ hở, 
họ có lòng xảo quyệt cũng không làm được gì... 


Từ động thái trên, tác giả Y. Tsuboï cho rằng: Minh Mạng đã 
có cưỡng lại ảnh hưởng của Âu châu, song vẫn giữ thái độ cởi mở 
với bên ngoài, và Việt Nam thời đó không phải cô lập về mặt 
truyền thống và tri thức?. Khám phá ra cái hay của "74y địch", từ 
năm 1826, Minh Mạng đã chê trách một số đình thần là "hô lậu", 
không hiểu được rằng "vương giả lấy điều hay của thiên hạ làm 
điều hay của mình", bắt chước kiểu xe Tây phương, “bắt chước mà 
làm cũng không hại gì”, tự mình khám phá ra cách sử dụng kính 


1. Quốc sử quán triều Nguyễn (2004), Đại Nam thực lục, tập 2, Nxb. Giáo 
dục, Hà Nội, tr. 388. 

2. Tsuboï, Yoshiharu (1990), Mước Đại Nam đối diện với Pháp và Trung 
Hoa (1847 - 1885), Ban Khoa học xã hội Thành ủy Thành phố Hồ Chí 
Minh, tr. 51. 


58 


Chương I. Việt Nam trước khi Pháp xâm lược 


thiên văn, mua phong vũ biểu và hàn thử biểu, mua tàu, đại bác, 
máy móc và nuôi ảo vọng tự chế biến những mặt hàng này băng cách 
mua tàu cũ về tháo ra đề học hỏi. "Bậc vương giả" chỉ không biết một 
điều: cái hay về khoa học, kỹ thuật Tây phương không dễ lấy làm của 
mình. Những sách dịch của các giáo sĩ và nhất là sách báo Trung Hoa 
do thương thuyền đi Quảng Đông trở vẻ giúp vua phần nào mở mang 
kiến thức. Vào cuối thập niên 20, vua bắt đầu bàn về những vấn đề 
nan giải từ thời Không Khâu, như trái đất vuông hay tròn, mặt trời gần 
trái đất vào buôi trưa hay buôi sáng. Năm 1839, vua chê các đại thần 
chăng biết gì về hiện tượng nguyệt thực.... 

Còn về khía cạnh tôn giáo, sau khi Gia Long mất vào đầu 
năm 1820, trong di chúc để lại cho Minh Mạng: "Không cấm các 
đạo chính trong nước; đạo Không Từ, đạo Phật và Công giáo. Ba 
đạo này đều là những đạo tốt, bắt bớ các đạo này sẽ sinh ra dịp rồi 
. Trong thời gian Gia Long nắm ngôi và máy năm 
đầu thời Minh Mạng, việc truyền giáo của các giáo sĩ thừa sai và 
sinh hoạt đạo của giáo dân hầu như tự do và công khai”. 


loạn trong nước 


Nhìn chung, sau khi Minh Mạng nối ngôi, hoạt động truyền 
giáo cũng như vấn đề Công giáo Việt Nam đã bước đầu được định 
hình rõ ràng. Từ đây, các vua triều Nguyễn đều có chung một thái 
độ và biêu hiện tiêu cực đối với Công giáo. 


- Vua không bao giờ cúng hay lạy Phật, chỉ lạy trời, cha mẹ và tiên đề. Bỏ 
tam giáo, độc tôn Tông Nho. Thây dạy là dân Minh hương, đệ tử Tông 
Nho cực đoan. 


2. Phan Phát Huỏn (C.S.SR) (1965), Việt - Nam giáo - sử, quyền 1 (1533- 
1933), in lân thứ 2, Cửu thê tùng thư, Sài Gòn, tr. 368. 

3. Nguyễn Văn Kiệm (2001), Sự du nhập của đạo Thiên chúa ở Việt Nam từ 
thể kỷ XVII đến thể kỷ XIX, Hội Khoa học lịch sử Việt Nam, tr. 205; 
Trương Bá Cần (2008), Lịch sử phát triển Công giáo Việt Nam, tập 2, 
Nxb. Tôn giáo, Hà Nội, tr. 10. 

4. Tháng 1-1833, Minh Mạng xuống lệnh diệt đạo, quy là "tả đạo" trong đó 


có nói đến hai vụ điển hình là Dương Sơn (Thừa Thiên) và Mông Phụ 
s9 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẠP 6 


Dưới thời kỳ trị vì của mình, ngoài việc phải đón tiếp những 
phái đoàn của Pháp, có một thực tế là Minh Mạng cũng cử phái 
đoàn sang Anh, Pháp năm 1839-1841 (dự kiến sang cả Roma). Có 
thể nói, đây là chuyến đi thứ hai nếu như tính chuyến đi đại diện 
danh nghĩa cho Nguyễn Ánh của Pigneau de Béhaine và Hoàng tử 
Cảnh thế kỷ trước. Chuyến đi Anh, Pháp này đã đưa đến nhiều nhận 
định về đối sách của Minh Mạng. 

Đây là sự kiện tiêu biểu nhất, các nhà nghiên cứu đều có gắng 
lý giải xung quanh chuyến đi này như: Lo sợ trước sự gia tăng ảnh 
hưởng của người châu Âu ở khu vực; Giáo hoàng yêu cầu vua Pháp 
phải can thiệp và không tiếp; Báo chí Pháp phản đối; Vua Pháp 
không tiếp... Nhìn chung, các tác giả đều cho rằng, Minh Mạng cử 
phái đoàn đi là để xem Anh quốc hay rộng hơn là Âu châu đang 
như thế nào, nhất là sức mạnh hải quân của họ'. Kết quả chuyến đi, 
dù được giải thích bằng nhiều lý do nhưng đều thừa nhận sự thất 
bại, ít nhất là về phương diện ngoại giao. 


Nối ngôi tiên vương được coi là vị vua anh minh, quyết đoán 
và mạnh mẽ, Thiệu Trị vốn có bản tính nhu hòa, thấy rằng những 
sắc lệnh về việc đạo của Minh Mạng đã quá rõ ràng và đầy đủ nên 
không làm gì thêm để tránh gây xáo động trong dân chúng, khiến 


(Sơn Tây) ba năm trước. Đây được coi là chỉ dụ cấm đạo đầu tiên và vua 
trực tiếp chỉ thị cho Đô sát viện và bộ Hình xử theo cực hình. Tháng 7 
cùng năm xảy ra Sự kiện Lê Văn Khôi nên lệnh càng khắc nghiệt hơn. 
Biện pháp gắt gao nhất được ban ra giữa năm 1838. Trong thời kỳ này, có 
gần 20 giáo dân bị xử chém do kiên cường giữ đạo, từ chối ân huệ, trên 

90% linh mục và thầy giảng bản xứ trốn thoát (tuy vậy, trong 117 vị tử 
đạo được tôn phong năm 198§ có 58 người dưới thời Minh Mạng). 
Trương Bá Cần (2008), Lịch sử phát triển Công giáo Việt Nam, tập 2, 
Nxb. Tôn giáo, Hà Nội, tr. 10. 


. Sử gia Trần Trọng Kim cho rằng, vì cám đạo ở Việt Nam không được nên 
sang Pháp đẻ điều đình với triều đình Pháp về việc này. Trần Trọng Kim 
(2005), Việt Nam sử lược, Nxb. Tông hợp Thành phố Hồ Chí Minh, tr. 457. 


60 


Chương 1. Việt Nam trước khi Pháp xâm lược 


triều đình phải quá bận tâm'. Đồng thời, Thiệu Trị được mô tả là có 
tính tình thuận hòa, vua chỉ mơ ước theo đúng đường lối Minh 
Mạng đã đặt ra, và vui vẻ khen ngợi những lời xưng tụng như "đức 
cao hơn những đời chuộng văn, đạo thịnh hơn những đời chuộng 
võ": từ khi lên ngôi, "phong hóa lan khắp, đạo trị quang mình, 
trong thì nhân dân nhảy múa mừng xuân, ngoài thì phương xa lặn 
lội đến công, đàn đùn như mây Đường Nghiêu bay, sang sảng như 
đàn Ngu Thuần gảy". Đồng thời, tân vương cũng phải gánh "di sản" 
mà Minh Mạng để lại sau khi mất liên quan đến tình hình tôn giáo 
Tây phương, bởi "một ông vua chuyên chế [Minh Mạng] tất thế nào 
cũng có điêu sai lầm và có nhiêu điêu ác... "Ê. 

Dưới thời trị vì, Thiệu Trị chủ trương không giết các giáo sĩ 
nước ngoài mà chỉ giam lại. "Sự bức đạo vẫn được tiếp tục, nhưng 
đã chấm dứt đồ máu; nhà tù và việc trục xuất đã thay thế cho những 
hình thức tử hình trước đây"? . Mối bận tâm thường trực của vua là 
Trấn Tây thành và Xiêm. Tháng 9-1841, Thiệu Trị quyết định rút 
khỏi Cao Miên đề ôn định sáu tỉnh miền Nam. Rồi cuộc chiến với 
quân Xiêm 1845-1846 xảy ra, vua "gác mộng" thôn tính Cao Miên, 
ký hiệp ước với Xiêm, chấp nhận Cao Miên và một số tiểu vương 
Ai Lao nằm trong vùng ảnh hưởng của Xiêm. 

Không giống như tiên vương, đối với Thiệu Trị, cả Anh và 


Pháp đều là "zợ xảo đ". Với Tây phương, ảnh hưởng của cuộc 
chiến tranh nha phiến và sự xâu xé thị trường Trung Quôc khiên 


Thiệu Trị có thái độ hòa hoãn hơn, dù vẫn nói tiếp chính sách cô 

: Nguyễn Văn Kiệm (2001 ), Sự du nhập của đạo Thiên chúa ở Việt Nam từ 
thế kỷ XVII đến thế kỷ XIX, Hội Khoa học lịch sử Việt Nam, tr. 215. 

. Trần Trọng Kim (2005), Việt Nam sử lược, Nxb. Tổng hợp Thành phố Hồ 
Chí Minh, tr. 419. 

. Taboulet, G., (1955). La geste Francaise en Indochine. Histoire par les 


textes de la France en Indochine des origines à 1914, tome Ì, Adrien- 
maisonoeuve, Paris, p. 32]. 


_ 


k9 


Q3 


61 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẠP 6 


lập, không cho người phương Tây đặt cơ sở trên lãnh thổ Việt và 
bài đạo. Những năm đầu, tuy không bãi bỏ lệnh cấm đạo nhưng 
Thiệu Trị vẫn để cho tự do, coi như triều đình không biết. Sau sự 
kiện ở Cửa Hàn năm 1847, Công giáo bị triều đình và văn thân 
đồng hóa với Tây: Tây là đạo, đạo là Tây, hành động quân sự của 
người Pháp "đã khiến biết bao sử gia đã dựa vào sự kiện lịch sử 
này để quả quyết người Công giáo theo Tây". Cuộc bách đạo do 
vậy đã chuyên qua một bối cảnh mới, chống xâm lăng và Tây 
phương. Thậm chí câu hỏi "Cám tả đạo nên thế nào?" đã trở thành 
đề thi Đình vào cuối thời Thiệu Trị. Đây là một động thái tỏ rõ sự 
bắt lực, không triệt đề, lúng túng, và hệ quả là thường đi đến những 
việc làm sai lầm. Ba tháng sau sự kiện Cửa Hàn, vua Thiệu Trị ban 
hành lệnh cắm đạo triệt để, nhưng theo đánh giá thì không gây thiệt 
hại vì sau đó vài tháng (tháng 1 1) nhà vua băng hà”. 


Như vậy, đối với người Pháp nói chung, sau một thời kỳ 
"hoàng kim" là một giai đoạn rất khó khăn. Qua ba triều vua đầu 
nhà Nguyễn, tính chất quan hệ Pháp - Việt Nam đã căn bản được 
định hình theo thời gian. Có thể nói, rất khó cho một sự thay đổi 
hay đúng ra là Pháp không thẻ lấy lại thời kỳ rực rỡ như trước đây. 
Những mâu thuẫn tích tụ nhiều năm, cùng những chuyển biến 
chung ở hai nước, khó tránh khỏi các cuộc đụng độ vũ trang, báo 
hiệu sự chấm dứt của thời kỳ "bang giao". Các cuộc thương thuyết 
sẽ trở nên mạnh mẽ khi có sự can thiệp quân sự. 

Có thể nói, trong bối cảnh khu vực và thế giới có những biến 
chuyển nhanh chóng, nhà Nguyễn vẫn chưa thẻ tìm được một đối 
sách hữu hiệu đẻ ứng đối với thế lực phương Tây. Trước tình hình 
đầy thách đồ như vậy, nhưng nhà cầm quyền lúc này ở Việt Nam là 


1. Cao Thế Dung (2003), Việt Nam Công giáo sử, tân biên (1533-2000), 
quyên 3, Cơ sở Dân chúa xuất bản, tr. 1625. 


2. Trương Bá Cần (2008), Lịch sử phát triển Công giáo Việt Nam, tập 2, 
Nxb. Tôn giáo, Hà Nội, tr. 10-1 1. 


62 


Chương 1. Việt Nam trước khi Pháp xâm lược 


vua Thiệu Trị lại được đánh giá là bình thường, thời gian tại vị quá 
ngắn ngủi, và chỉ thọ 37 tuôi (sau khi tàu Pháp bắn phá được vài 
tháng thì nhà vua băng hà). Lên kế vị cuối năm 1847, Tự Đức được 
di chiếu là phải theo đúng đường lối của tô tiên và lắng nghe lời 
khuyên của Phụ chính đại thần. Việc làm đầu tiên là nghiêm chỉnh 
thi hành chính sách của vua Thiệu Trị và Minh Mạng. Nhưng thời 
thế đã đôi thay, chiến hạm Tây phương hoành hành khắp ngoài 
khơi, cho thây hải quân Trung Hoa cũng trở thành "trò chơi của con 
trẻ trong vũng nước cạn nói chỉ dăm chiếc thuyền đồng trang bị 
nhiều nhất là 32 khâu đại bác bằng đồng pha gang tự chế". Mặc dù 
như một só nhà nghiên cứu cho rằng, từ khi Tự Đức lên ngôi, cuộc 
bắt đạo trở nên gay gắt hơn, "ngay tức khác tỏ rõ thái độ ác cảm 
với những người Thiên chúa giáo"'. Tuy vậy, là người 
thuở nhỏ gây ôm, èo ọt", "Tự Đức không độc tài bằng Minh Mệnh 


mÌ HH, 


Ít ra ngoài, 


và không có mối thù hăn đối với người Công giáo như Minh 
Mệnh...", nên "việc bắt đạo đời vua Tự Đức một phân lớn trách 
nhiệm thuộc về các quan đình thân"°, 


Vào giữa thế kỷ XIX, ở Việt Nam, các cộng đồng Công giáo 
phát triển về bề sâu hơn bề rộng. Các giáo sĩ vẫn phải dùng tiền 
mua trẻ mô côi hay con cái của gia đình nghèo khổ... đẻ gia tăng 
tín đồ, tuy số giáo dân chăng bao giờ vượt quá 5% dân số. Tác giả 
Philippe Papin trên cơ sở nghiên cứu của D. Hémery và P. Brocheux 
cho rằng: "Chính sách đàn áp tôn giáo này hoàn toàn ẩi ngược lại 
với quá trình phát triển của đạo Cơ đốc ở các nước khác ở châu Á, 
đặc biệt là ở Trung Quốc - nơi có tới mười bón giáo phán được mở 
trong vòng từ 1844 đến 1860..."Ẻ. 


I. 3. Devillers, Philippe (2006), Người Pháp và người Annam - bạn hay thù, 
Nxb. Tông hợp Thành phô Hô Chí Minh, tr. 48. 

2. Phan Phát Huôn (C.S.SR) (1965), Việt - Nam giáo - sử, quyền 1 (1533- 
1933), in lân thứ 2, Cửu thê tùng thư, Sài Gòn, tr. 397-398. 


63 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 6 


Những xung đột dai dăng từ thời Minh Mạng qua cuộc triệt 
hạ Lê Văn Khôi những năm 30 hay vụ Hồng Bảo cũng là tác nhân 
cho những căng thăng trong xã hội. Thừa sai người Pháp lúc này 
hoạt động rất mạnh nhưng biện pháp mà triều đình đưa ra lại không 
quyết liệt so với thời kỳ Minh Mạng - lúc mà giáo sĩ Pháp hoạt 
động còn hạn chế trong bối cảnh chung. 


Dưới thời Minh Mạng, sự sụp đỗ của chính quyền Gia Định 
thành sau cái chết của Lê Văn Duyệt, Lê Văn Khôi đánh dấu chấm 
hết khuynh hướng "cát cứ quyên lực” như là hệ quả lịch sử đề lại. 
Trên ý nghĩa rộng hơn, sự kiện đó còn cho thấy sự trở lại mạnh mẽ 
của mô thức chính trị - xã hội quen thuộc mà Minh Mạng đang theo 
đuôi. Do Vậy, sự co dãn về chính sách đối ngoại của nhà Nguyễn 
sau này đã trở nên cực đoan hơn, bởi chính quyền Gia Định thành 
như là nơi điều chỉnh cuối cùng đối với những chính sách sai lầm 
và chủ quan với người phương Tây. "Nếu chúng ta vẫn khẳng định 
nhận định này thì nhiễu quan điểm và hành động của Lê Văn 
Duyệt, đặc biệt những năm cuối đời dưới triều vua Minh Mạng, lại 
đã góp phân hạn chế mức độ tai hại của chính sách ấy và thực 
khách quan, ông đã có những đóng góp cụ thể vào việc thay đổi cái 
nhìn Nho giáo cực đoan về hiện tượng một tôn giáo xa lạ của 
phương Tây mới xâm nhập này"'. Theo nhìn nhận của J. Ramsay: 
"Mặc dà nhà Nguyễn thành lập năm 1802, nhưng vùng đất phương 
Nam [Gia Định] vốn là cơ sở của Nguyễn Ánh từ những năm 1780- 
1790, vẫn là vùng biên phân cách hết sức rõ rệt, ở đó, người Việt 
chỉ là tộc người thiểu số, cũng như sự hiện diện của chính quyền 
trung ương còn rất yếu ớt và luôn bị chống đối. Mặc dù xuất phát 
điểm của triều đại nhà Nguyễn mới cuối thế kỷ XVIII ở Gia Định 
nhưng vùng Nam Kỳ thế kỷ XIX vẫn là vùng ngoại vi, ở đó, các 
cộng đồng và chính quyên địa phương vẫn là người chủ tiêu biểu, 


1. Đỗ Quang Hưng (2009), Nghiên cứu tôn giáo: nhân vật và sự kiện, Nxb. 
Tổng hợp Thành phó Hồ Chí Minh, tr. 150-15]. 


64 


Chương I. Việt Nam trước khi Pháp xâm lược 


họ đặc trưng cho vùng đất trong nhiễu thập niên kể cả khi nhà 


Nguyên tái lập quyên kiểm soát trên vùng đất này 

Có một thực tế là dưới triều Tự Đức, triều đình phải đối phó 
với nhiều vụ nôi loạn chính trị. Ngoài vụ án Cao Bá Quát, còn có 
các vụ án của Đào Trí Phú hay Hồng Bảo. Từ tháng 7-1848, Đào 
Trí Phú bị mất chức, còn bị buộc vào vụ Hồng Bảo tư thông với 
ngoại quốc và Lê Duy Huân, cháu Lê Duy Cự, minh chủ "loạn 
cào cào hay châu chấu". Đầu năm 1854, Đào Trí Phú bị lăng trì 
xử tử vì là đồng phạm trong việc Hồng Bảo "mww làm phản, mưu 
ngâm thông với Tây Dương". Tháng 6-1859, sau khi tra xét bọn 
đầu sỏ giặc Lê Duy Huân (tức Hòa ở Sơn Tây), con Đào Trí Phú 
là Mỹ, con Cao Bá Quát là Phùng.... vua cho lệnh điều tra kỹ, vì 
chăng biết đâu là sự thực, treo giải thưởng ở các tỉnh bắt sống 
Huân (thưởng 100 lạng), Phùng (30 lạng cho bắt sống, 20 lạng 
cho chém đầu)... 


Cuối năm 1851, có một sự kiện rất đáng lưu ý là vua Tự Đức 
triệu tập các quan đề trưng cầu ý kiến về một đối sách với Công 
giáo. Theo tư liệu của tác giả E. Vo Duc Hanh, cuộc đàm thoại này 
có đoạn: Vua hỏi phải làm thế nào để họ tỉnh ngộ và trở về với lẽ 
phải? Săn đuôi họ ráo riết thì lòng trẫm không nỡ. nhưng nếu khoan 
dung thì làm sao chúng ta có thê cả sửa được cái tà? Đạo trị dân tốt 
của quốc gia đòi hỏi mọi người phải suy nghĩ nghiêm chỉnh về vụ 
việc này... Để phù hợp với lòng dân và việc trị nước, đâu là đối 
sách tốt nhất đẻ dập tắt các vụ xử phạt, để việc cày cấy được thịnh 
vượng, đề xóa bỏ sự bất công và diệt trừ tà đạo Giêsu? Phải đối xử 


1. Ramsay, J., (2008), Mandarins and Martyrs. The church and the Nguyen 
dynasty in early nineteenth - century Vietnam, Stanford, Califormia, p. 21. 

2. Quốc sử quán triều Nguyễn (2006), Đại Nam thực lục, tập 7, Nxb. Giáo dục, 
Hà Nội, tr. 613. 


6S 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẠP 6 


cứng rắn hay dùng biện pháp ôn hòa'. Khi nhìn nhận lại các chỉ dụ 
năm 1848 và 1851, có ý kiến cho rằng đều là do "thúc ép" từ triều 
đình vì lúc đó vua mới 19 tuôi: "Nhà vua còn trẻ tuổi và ngai vàng 
còn bắp bênh nên tuy có những xu hướng tốt lành đối với Công 
giáo vẫn phải nhượng bộ trước yêu sách của các vị đại thân mà 


nhà vua khiếp sợ"?. 


Từ sự kiện trên, vấn đề Công giáo được đem ra để bàn thảo 
rộng rãi nhằm giải quyết vấn đề nan giải trong xã hội lâu nay. Nó 
cũng cho thấy một thực tế là quyền lực và mức độ kiểm soát của 
nhà vua, hay rộng ra là thái độ của Tự Đức cũng như triều đình 
đối với Công giáo lúc đó. Đó là sự phân hóa xã hội cao giữa người 
không theo Công giáo với giáo dân, sự khác biệt và phân hóa ngay 
trong bản thân triều đình hay bộ máy chính quyền từ trung ương 
đến địa phương. Chính bức xúc xã hội cùng với nhận thức và hành 
động của giới cầm quyền sau đó đã đưa đến hệ quả là sự giằng xé 
giữa quá khứ và hiện tại, rộng ra là "bị kịch của châu Á: có sẵn tri 
thức nhưng không có sự tiếp thu học hỏi" trong thê ứng đối với 
phương Tây nói chung. Rõ ràng, trong những thời điểm nhất định, 
xã hội Đại Việt đã có sự lựa chọn và thực tế đã hướng theo một 
mô thức "khác Trung Hoa" (Alternative China). Tuy vậy, sự thành 
lập nhà Nguyễn lại là sự tái cấu trúc, tái lập mô hình thiết chế 
Trung Hoa dù đã và đang trên con đường suy thoái, trở thành lực 
cản trên con đường “hiện đại hóa" (Modernization) hay Tây hóa 
(Westernization). Có thê nói, hầu hết những nước chịu ảnh hưởng 
sâu sắc của Trung Hoa đều đã thất bại trên con đường tự cường 
và như vậy, việc lựa chọn và quyết tâm theo đuổi một mô hình 


1. E. Vo Duc Hanh (1969), La place du Catholicisme dans les relations 
entre la France et le Vietnam, tome 1, E.]. Brill, Leiden, p. 286. 


2. Trương Bá Cần (2008), Lịch sử phát triển Công giáo Việt Nam, tập 2, 
Nxb. Tôn giáo, Hà Nội, tr. 152. 


66 


Chương ï. Việt Nam trước khi Pháp xâm lược 


phát triền mới, vượt qua "hằng số quan hệ" trở thành nhu cầu bức 
thiết trong bối cảnh Đông Á lúc bấy giờ. 

Trong khi ở Pháp đang đây nhanh công cuộc can thiệp vào 
Việt Nam, năm 1855, vua Tự Đức ban hành tiếp đạo dụ rất nghiêm 
ngặt. Cuối năm 1856, sau vụ gây rối của Pháp ở Đà Nẵng, vua Tự 
Đức bắt giam Thái bộc tự khanh Hồ Đình Hy vì nghỉ ngầm giao 
thiệp với ngoại quốc. Chính sử nhà Nguyễn chép: "Thái bộc rự 
khanh là Hô Đình Hy ngâm theo đạo Gia tô, bị quan viện Đô sát 
nêu ra tham hặc. Chuẩn cho cách chức bắt xích lại giao xét. Sau án 
thành dâng lên (tháng 4 năm thứ 10), rốt cuộc Hy phải tội theo tà 
"*' Đó "là phản ứng đâu tiên 
của triều đình Huế đối với Công giáo sau vụ tàu Pháp bắn phá 
cảng Đà Năng tháng 9-1856". Ngay sau khi cuộc thương thuyết 
Montigny thất bại, tháng 5-1857, vua Tự Đức cho ban hành dụ 
khuyến khích bắt đạo. "Bọn đạo trưởng này lại rất khéo léo trong 
việc kích động lòng thương cảm của giáo dân khiến họ sẵn sàng hy 
sinh bằng mọi giá. Và nếu không may bọn đạo trưởng bị bắt thì 


giáo muưu phản quốc, xứ chém ngay 


ngay lập tức chúng có thể có ngay hàng ngàn lạng đề chúng tìm 
cách thoát thân. Vậy là cái xứ là ở ngay những người tại chó, bị 
tiên bạc mua chuộc, đã vứt bỏ cả pháp luật"Ẻ. Lúc đó, các khám 


I. "Dân chúng và binh sĩ được 6 tháng đề bỏ đạo... phải đốt tất cả các nhà 
thờ, nhà xứ, hãy ném các hầm, các hang, cảm bọn giáo hữu không được 
tập trung; ... hay dùng tất cả mọi phương tiện đề tiêu diệt tà đạo". Nguyễn 
Văn Kiệm ( 2001 ), Sự dụ nhập của đạo Thiên chúa ở Việt Nam từ thể kỷ 
XVI đến thể kỳ XIX, Hội Khoa học lịch sử Việt Nam, tr. 228; Phan Phát 
Huôn (C.S.SR) (1965), Việt - Nam giáo - sử, quyên I (1533-1933), in lân 
thứ 2, Cửu thê tùng thư, Sài Gòn, tr. 297. 

. Quốc sử quán triều Nguyễn (2006), Đại Nam thực lục, tập 7, Nxb. Giáo 
dục, Hà Nội, tr. 472. 

3. Trương Bá Cần (2008), Lịch sử phát triển Công giáo Việt Nam, tập 2, 

Nxb. Tôn giáo, Hà Nội, tr. I6]. 
4. Nguyễn Văn Kiệm (2001 ), Sự du nhập của đạo Thiên chúa ở Việt Nam từ 
thể kỷ XVII đến thẻ kỷ XIX, Hội Khoa học lịch sử Việt Nam. tr. 229-230; 


67 


tk») 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 6 


đường chật ních người Công giáo, chủng viện phân tán, giáo sĩ 
chạy tứ tung, nhà thờ, làng giáo bị đốt. 

Nhìn chung, các tư liệu chính sử ghi chép rất ít về hiện tình 
Việt Nam đương thời, ví dụ như Châu Bản triều vua Tự Đức chép 
những sự việc của năm 1857 như sau: 


Ngày 3-1: bộ Binh báo cáo việc tàu Pháp đến Đà Năng và 
yêu câu được đưa lên Kinh, nói chuyện với một quan chức nhất 
phẩm. Bộ Binh đề nghị để các quan ở Đà Nẵng mặc triều phục, đón 
tiếp và thương thuyết với họ. Nếu Pháp tự tiện cho tàu đến Thuận 
An thì sẽ ty cơ xử trí. 

Ngày 6-1: bộ Binh báo cáo về việc săn sàng nồ súng nếu tàu 
Pháp từ Đà Năng tự tiện kéo đến Thuận An. Ngày 29-1: bộ Hình 
báo cáo về việc xử người theo đạo Gia tô. Ngày 29-8 chép về việc 
tháng trước có 2 tàu phương Tây đến hải phận... cướp, tìm giáo 
dân. Các tháng tiếp theo, bộ Binh đều báo cáo về việc trang bị vũ 
khí, chế tạo mới một số vũ khí mới. 


Đến năm 1858, các báo cáo từ bộ Binh cho biết việc đánh phá 
của Pháp ở Đà Nẵng, quan lại SỞ tại đang tổ chức và tích cực phòng 
thủ chống Pháp. Vua trực tiếp đôn đốc quan chức ở Đà Năng, Quảng 
Nam bồ phòng chặt chẽ, sai Tôn Thất Cáp đến tận nơi xem xét. Sau 
khi bế trí, dựng thêm pháo đài, vua và triều đình lại quay trở lại thi 
hành cắm đạo. Những thông tin cắm đạo từ Trung Quốc hay Nhật 
Bản khiến vua Tự Đức cũng tiến hành cắm đạo ô ạt. Mỗi khi tiếp 
xúc với người Pháp mà cảm thấy bất mãn là vua giết người theo 
đạo đề bớt giận chứ không theo một chính sách nào cả”. 


E. Vo Duc Hanh (1969), La place du Catholicisme dans les relations 
entre la France et le Vietnam, tome 2, E.1.Brill, Leiden, p. 316-317. 

1. Trung tâm Nghiên cứu Quốc học (2003), Châu bản triêu Tự Đức, 1848- 
1883, Nxb. Văn học, Hà Nội, 2003. 

2. Phạm Văn Sơn (1962), Việt sử tân biên, tập 5, tập thượng, Sài Gòn, tr. 6]. 


68 


Chương ï. Việt Nam trước khi Pháp xâm lược 


Dưới triều vua Tự Đức, cùng với sự gia tăng đông đảo của 
hoàng tộc (các hoàng tử, công chúa...) là sự tăng nhanh của phe 
nhóm, còn ngoài xã hội là thái độ bất mãn, "bộ Binh, bộ Hộ, bộ 
Hình; Ba bộ đồng tình làm khổ con tôi", nạn đói, dịch... làm chết 
quá nhiều người', và lẽ dĩ nhiên làm giảm dần sự cô kết xã hội. 
Hơn nữa, lần đầu tiên triều Nguyễn đã có biểu hiện của "cuộc đảo 
chính" (cowp đéiat) trực diện đến ngai vàng, cũng như bị đe dọa từ 
cả hai phía Công giáo và phi Công giáo. Từ các biểu hiện trên, có 
nhà nghiên cứu cho răng: "Nhà Nguyên chắc chắn đã sớm sụp đồ 
nếu không có sự can thiệp của người Pháp dưới triều vua Tự Đức; 
chính sự can thiệp này đã cứu nhà Nguyễn - một cách ngấu nhiên, 
chứ không phải với dụng ý - khỏi các hậu quả của những căng 
thăng nội bộ ngày càng gia tăng"ˆ. Từ ý nghĩa đó, cuộc can thiệp 
của Pháp đã tạo nên "cú va từ bên ngoài", góp phân làm sụp đồ mô 
hình phát triển cũ. 


h2 


Dưới cái nhìn đồng đại và lịch đại, nhà nghiên cứu J. Buttinger 
cho rằng: "Đối với Minh Mạng, Thiệu Trị và Tự Đức, cuộc chống 
trả các giáo sĩ thừa sai luôn là một phần không thê tách biệt ra khỏi 
cuộc tranh đấu chống lại sự can thiệp chính trị của phương 
Tây. Những trí thức trị vì trên ngôi này mắc phải một sự lạc hướng 
chung về ý thức hệ. Họ nhìn các lực lượng tỉnh thần và vật chất của 
Tây phương như là một tổng thể thù nghịch duy nhất... Các nhà 
cầm quyền Việt Nam cũng bất lực không kém trong việc khai thác 
các luồng công luận Pháp đương thời chống lại hành động quân sự 


tại phương Đông"Ẻ. 


I. Nguyễn Thế Anh (2008), Kinh tế và xã hội Việt Nam dưới các vua 
Nguyên, Nxb. Văn học, Hà Nội, tr. 115. 

FÀI Nguyễn Thé Anh (2008), Parcours d'wn historien du Việt Nam, Les Indes 
savantes, Paris, p. 197. 

3. Buttinger, Joseph (1958), The Smaller Dragon - A Political History 6ƒ 
Vietnam, Praeger Publishers, p. 275-276. 


69 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẠP 6 


Trên diễn trình quan hệ và động thái từ hai phía, "sự thù 
nghịch của Việt Nam đối với phương Tây đã tăng cường và thúc 
đây các động lực cho sự xâm lược của phương Tây; mặt khác, sự 
đe dọa và đòi hỏi của Tây phương đã củng cố quyết tâm của các 
hoàng đề nhà Nguyễn trong việc diệt trừ mọi ảnh hưởng ngoại lai 
trong biên cương quốc gia. Họ có thê đã đánh giá quá lố mức độ 
gây hắn trong chính sách của Pháp đối với Việt Nam trước năm 
1850, nhưng họ có thê nêu ra các thí dụ của Ân Độ và Miến Điện, 
và sau năm 1840, họ cũng trải qua sự chắn động về sự can thiệp của 
Anh và Pháp tại Trung Hoa. Không có khả năng học được bài học 
chính trị thích đáng, họ tiếp tục ngược đãi, nhưng họ đã làm điều đó 
phát sinh từ sự lo sợ ngày càng gia tăng của chính họ về việc bị 
ngược đãi": thời kỳ mở ra một cuộc xung đột bắt tận giữa quyên lực 
hoàng đề, vương triều và giáo sĩ thừa sai”. Sử gia Trần Trọng Kim đã 
từng nhận xét: "Một ông vua nghiêm khắc như Thánh tô [Minh 
Mạng] mà cám không được thì tất là phải giết. Trong khi cắm và giết 
như vậy là vấn tưởng mình làm việc bổn phận làm vua của mình, 
chứ có biết đâu là mình làm sự thiệt hại cho dân cho nước"Ẻ. 

Xin nói thêm là, trong khi các nước phương Tây như Hoa Kỳ, 
Hà Lan, Tây Ban Nha..., nhất là Anh đã xác lập ảnh hưởng ở Đông 
Á, trong quan hệ quốc tế của Pháp thì vấn đề cạnh tranh với Anh 
được coi là nỗi trội hơn cả. Đề đi đến quyết định can thiệp ở Việt 
Nam, theo như lường tính của Pháp, sẽ không có việc người Anh 
phản đối hay có ý ngăn cản dựa trên 4 lý do chính sau: Thứ nhất, 
lúc này người Anh đang gặp khó khăn lớn ở Án Độ: Thứ hai là sự 


l. Buttinger, loseph (1958), The Smaller Dragon - A Political History of 
ietnam, Praeger Publishers, p. 275-276. 


2. Brocheux, Pierre et Daniel Hémery (1995), /mdochine - La colonisation 
ambigue, 1858 - 1954, Editions La Découverte, Paris, p. 26. 


3. Trần Trọng Kim (2005), Việt Nam sử lược, Nxb. Tổng hợp Thành phố Hò 
Chí Minh, tr. 418. 


70 


Chương I. Việt Nam trước khi Pháp xâm lược 


liên minh quân sự gần đây giữa Pháp và Anh trong cuộc chiến 
tranh Crimée (Crimean); Thứ ba, người Anh cần sự hợp tác của 
Pháp ở Trung Quốc; Thứ tư, Hoàng đề Pháp thường xuyên lo lắng 
về vị thế của người Anh nên đã có những động thái thăm dò. Theo 
đó, tháng 5-1857, Montigny đã thông tin cho John Bowing - Chỉ 
huy quân đội Anh ở Viễn Đông về vấn đề "đàm phán" với Việt 
Nam và đã nhận được lời hứa hẹn "hợp tác tích cực và hữu nghị” từ 
phía chính quyền ở đây. Đồng thời, trước khi ra lệnh can thiệp, 
tháng 8-1857, Hoàng đế Napoléon đã thực hiện cuộc viếng thăm 
Nữ hoàng Anh Victoria tại Osborne (Anh). Do vậy, người Anh 
không phản đối sự can thiệp nhưng từ chối tham chiến vì đang phải 
đối phó với tình hình diễn biến xấu ở Ân Ðộ'. 

Như vậy, trong bối cảnh khu vực và thế giới, quá trình xâm 
nhập của tư bản Pháp vào Việt Nam diễn ra ngày càng mạnh mẽ. 
Chắc hăn, cũng giống như các nước phương Đông khác, đối với 
Việt Nam, thực tế là "cuộc viễn chỉnh của Pháp, rồi sẽ mang đến 
hòa bình cho chúng ta, trớ trêu thay lại là ngược lại, cho đến lúc 
này, nó lại làm gia tăng các cuộc bách đạo tàn bạo trên khắp cả 
nước mà thôi"”. Hay điều đó còn được chính chỉ huy cuộc viễn 
chinh R. de Genouilly sau này thừa nhận: "triều đình đã bị lừa rồi, 
đã phạm sai làm". Phía Việt Nam "sức không đủ giữ nước mà lại cứ 
làm điều tàn ác. Đã không cho người ngoại quốc vào buôn bán, lại 
đem làm tội những người đi giảng đạo, bởi thế nên nước Pháp và 
I Pha Nho mới nhân cớ ấy mà đánh nước ta vậy"). 


- Taboulet, G., (19S5S), La geste Francaise en Indochine. Histoire par les 
textes de la France en lIndochine des origines à 1914, tome Ì, Adrien- 
maisonoeuve, Paris, pp. 395-396; Buttinger, Joseph (1958), The Smaller 
Dragon - A Political History öƒ Vietnam, Praeger Publishers, pp. 401-402. 

2E. Vo Duc Hanh (1969), La place du Catholicisme dans leš relations 
entre la France et le Vietnam, tome I, E.1.Brill, Leiden, p. 341. 

. Trần Trọng Kim (2005). Việt Nam sư lược, Nxb. Tông hợp Thành phó Hỗ 
Chí Minh, tr. 471. 


+ 


7I 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 6 


H. ÂM MƯU CAN THIỆP VÀ XÂM LƯỢC VIỆT NAM 
CỦA PHÁP 


1. Những thay đổi về chính thể cầm quyền ở Pháp 


Lịch sử Pháp khoảng 2 thập niên đầu thế kỷ XIX là thời gian 
dành cho những vấn đề ở châu Âu. Trong quan hệ đối với Việt 
Nam, từ thời Louis XVII, nội các của Tế tướng Richelieu (A.E.S.S 
du Plessis, 1766-1822) tìm mọi cách điều tra về Hiệp ước Versailles 
cùng hoạt động của giám mục Adran ở đây. Pháp vẫn cử phái bộ 
sang Việt Nam thiết lập quan hệ thương mại. Và trong 3 thập niên 
đầu thế kỷ XIX, giới doanh thương Pháp đã tỏ ra tích cực buôn bán 
với Việt Nam cũng như nước khác ở Viễn Đông. 


Ở Pháp, cùng với sự hoán đổi chính quyên là những thay đổi 
trong chính sách đối với Công giáo ở Pháp từ thời kỳ Đốc chính. 
Thời kỳ này, chính quyền đã nỗ lực thực thi chính sách hòa hợp với 
Tòa thánh. Tuy nhiên, dưới thời Napoléon I (1804-1814), Hoàng đế 
Pháp thực tế lấn lướt Giáo hoàng, nhưng để củng có chính quyền và 
trật tự xã hội, nên về hình thức tỏ ra cần đến vai trò tỉnh thần của 
Giáo hoàng. Từ sau cuộc cách mạng năm 1789, Giáo hội Pháp suy 
thoái mạnh, không đủ tài chính và các nhà truyền giảng, chủng viện 
bị đóng cửa. 

Thời Napoléon Đệ nhất, Công giáo không còn là quốc giáo, 
nhưng được xác định là "đạo của đa sỐ người Pháp". Hoàng đề 
Pháp coi Công giáo như ở Anh, đặt dưới sự lãnh đạo của vua, "chia 
giáo hội Pháp thành 10 tòa tổng giám mục và 50 tòa giám mục, tự 
bỏ nhiệm các vị chủ chăn mà không cân quyên của Giáo hoàng"'. 
Mặc dù sau năm 1815, khuynh hướng bài giáo vẫn còn nhưng đã 
phần nào giảm đi rất nhiều. Sau khi lên làm Tổng thống Pháp, 
Louis Napoléon tái lập chế độ quân chủ, phục hồi Công giáo Pháp. 


1; Cao Thế Dung (2003), Việt Nam Công giáo sử, tân biên (1533-2000), 
quyên 3, Cơ sở Dân chúa xuât bản, tr. 1705. 


72 


Chương I. Việt Nam trước khi Pháp xâm lược 


Tổng thống chủ trương hòa hoãn với Tòa thánh. Chính quyền mới 
thực hiện cuộc viễn chinh mở rộng sang Á châu, và Việt Nam cũng 
đóng vai trò đáng kể trong tham vọng của Pháp. 


Nếu như giới chính trị và thương nhân tỏ ra khá sốt sắng 
trong những dự định của mình thì MEP thực tế đã không còn tôn tại 
trong thời kỳ dài. Về nguyên tắc, MEP được Napoléon đệ nhất tái 
lập vào năm 1804 nhưng phải đến năm 1820 mới thực sự trở lại 
hoạt động. Năm 1823, trụ sở của MEP ở Paris mới mở cửa trở lại. 
Mọi hoạt động lúc này chủ yếu dựa vào những giáo sĩ bản quốc, 
hay đúng hơn là sự giúp đỡ của giáo dân. Tuy nhiên, MEP lúc này 
đã có "hình hài mới", "bộ áo linh mục của họ sẽ che chắn họ, che 
giấu những công việc chính trị và thương mại... Vì họ là không 
chính thức nên họ không phải là thay mặt cho quốc gia mình"'. 


Cùng với hiện tượng xã hội, thập niên 20 của thế kỷ XIX 
cũng đánh dâu một bước phát triển mới của sự nghiệp truyền giáo ở 
Pháp, đó là việc chính thức thành lập Sự nghiệp truyền bá đức tin 
(Oeuvre de la Propagation de la Foi - OPF) ở Lyon năm 1822. 
Trước đó, từ năm 1816, MEP và Óewvre de la Propagation de la 
Foi đã cho phát hành thường kỳ Những bức thư khuyến thiện mới 
(Nouvelles lettres édifiantes) và sau đó là tập Biên niên truyền bá 
đức tin Thiên chúa (Annales de Propagation de la Foi Chrétienne - 
APF), xuất bản tháng 8-1825), trong đó đăng tải nhiều thư từ của 
các nhà truyền giáo. Trong những hoạt động sôi động đó, Pháp tỏ 
ra là nước đi đầu vẻ sự nhiệt tâm truyền giáo ở Âu châu, và tăng 
cường hoạt động sang Á châu. OPF "ở thành một tổ chức giúp 
quỹ truyền giáo nhiêu nhất, khiển đức Thánh Cha Piô X dạy thêm 
trụ sở của Hội từ Lyon sang Roma, và biến nó thành một hội thiện 
Giáo hoàng". Đặc biệt, ở Pháp có 30 dòng nữ tu được thành lập 


lỄ Ủy ban Khoa học xã hội, Ban Tôn giáo của Chính phủ (1988). Một số vấn 
đe lịch sử đạo Thiên chúa trong lịch sử dân tộc Việt Nam, Thành phô Hỗ 
Chí Minh, tr. l 14. 


73 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 6 


trong thế kỷ XIX "với mục đích chính là truyền bá đức tin ở 
phương trời xa lạ". Nước Pháp là nước chiếm kỷ lục (gần 2/3 nữ tu 
truyền giáo trên thê giới là người Pháp) lúc này'. 

Trong khi đó, thập niên 20 - 30 của thế kỷ XIX, ở Việt Nam, 
hiện trạng tôn giáo (Công giáo) lại trùng với hai bối cảnh diễn ra 
đồng thời: sự tranh cãi về tôn giáo và sự đa dạng văn hóa với 
quá trình hội nhập văn hóa và lãnh thổ”. Đây là thời kỳ trị vì của 
Minh Mạng đánh dấu quá trình "giải thể quyền lực ở Nam Kỳ" 
(Dismantling Southern Power) và "Cultivation" (Giáo hóa), quá 
trình "Việt hóa" như tác giả Choi Byung Wook đã từng đề cập tới 
trong luận án của mình”. 


Tờ AFP đã cho thấy hiện trạng nhận thức về xã hội Việt Nam 
và sự đàn áp người Pháp, và báo chí đương thời dựa vào đó đẻ đưa 
tin về các cuộc truy bức ở Việt Nam, Trung Quốc. Theo Ramsay, 
lần đầu tiên MEP có thể hào phóng chi ra những khoản tiền lớn cho 
hoạt động truyền giáo ở châu Á. Như vậy, "những tờ kỷ yếu trên 
tạo nên và làm phát triển một tình cảm sâu sắc đối với "những 
người Công giáo Annam", nạn nhân của những cuộc tray bức xuất 
phát từ các ông quan đân độn, bè phái và độc ác". 

Ảnh hưởng của APF trong đời sống Công giáo châu Âu và 
Pháp còn được biểu hiện ở việc gia tăng nguồn tài trợ, ủng hộ, 


1. Bùi Đức Sinh (1999), Giáo - hội Công - giáo ở Việt Nam, quyên 2: 
Calgary-Canada, tr. 299, 302. 

. Ramsay, J., (2008), Mandarins and Martyrs. The chưurch and the Nguyen 
dynasty in early nineteenth - century Vietnam, Stanford, California, pp. 
100-105. 

. Choi Byung Wook (2004), Southern Vietnam under the Reign oƒ Minh 
Menh (1820-1841). Central Policies and Local Response, Cornell 
University. 


k2 


q3 


+ 


‹ Devillers, Philippe (2006), Người Pháp và người Annam - bạn hay thù, 
Nxb. Tông hợp Thành phô Hô Chí Minh, tr. 43. 


74 


Chương I. Việt Nam trước khi Pháp xâm lược 


từ thiện... khác. Số tiền nhận được trong những năm 1822-1823 chỉ 
là 23.000 francs, đến năm 1827 số tiền đã gấp hơn 10 lần, lên tới 
255.000 francs' và tiếp tục tăng lên trong những năm sau đó. Đặc 
biệt là sự kiện “xứ láng trì" Marchand ở Việt Nam đã gây chắn 
động cả xã hội Âu châu, và thời điểm đó, số tiền đã đạt đến 2,5 
triệu francs. Cũng theo nghiên cứu của Ramsay, thời gian này ở 
Paris đã thành lập La Société powr la Saime Enfance (Hội Thánh 
nhi) năm 1843. Cùng với hoạt động đa dạng ở Pháp, việc thành lập 
hội trên trùng với ở Việt Nam khi các giáo sĩ thừa sai đang phát 
triên mạnh hoạt động hướng tới trẻ em như thu nhận trẻ mồ côi, trẻ 
bị bán, hay tiền hành rửa tội cho 4 trẻ em "biếu" 1 frane...”. Đợt 
cung cấp tiền đầu tiên cho Đông Đàng Trong cho hoạt động như 
thế này được ghi nhận vào năm 1846, với 4.000 Francs'"... 


Cách mạng Pháp năm 1789 đã tác động mạnh đến những 
người Pháp ở hải ngoại. Các giáo sĩ đã không còn nhờ cậy vào sự 
giúp đỡ về vật chất, và chính Pháp cũng đang cắm đạo gay gắt nên 
các thừa sai chỉ còn cách nhờ vào giáo dân”. Mặc khác, các thừa 
sai Pháp trưởng thành sau cuộc Cách mạng Pháp, chịu ảnh hưởng 
của tỉnh thần chủ nghĩa quốc gia rất thịnh hành từ đầu thế kỷ XIX. 


l. Ramsay, J., (2008), ÄMfandarins and Martyrs. The church and the Nguyen 
đnastV in earlv nìneteenth - centwrv Vietnam, Stanford, Califoernia,n  1ÔI 

2. Ramsay, J., (2008), Mandarins and Martyrs. The chưrch and the Nguyen 
dynasty im early nineteenth - centơy Vietnam, Stanford, California, p. 102. 


3. Thực tế đó diễn ra vào đầu thời vua Tự Đức, E. Veuillot nhận xét: “Mặc 
dù mọi người Annam, giàu có và nghèo khô, đều lấy làm vinh dự nếu có 
được một gia đình đông đúc, nhưng sự nghèo khó thường buộc người bó, 
mẹ phải gửi hoặc đem bán một vài đửa con mình đi... với một giá rất rẻ 
mạt đề nhận về một thứ tiền bố thí của người ta" (Veuillot, E., (1861), 
Cochinchine et le Tonkin. Le pays, [histoire et les missions, 2è éditlon, 
Gaume frères et J. Duprey, pp. 78-79). Chính điều này khiến sau này triều 
đình quy cho giáo sĩ truyền đạo tội bỏ tiền ra dụ đỗ người nghèo. 


4. Phan Phát Huỏn (C.S.SR) ( 196S). Việt - Nam giáo - sử, quyên 1 (1533- 
1933), in lân thứ 2. Cửu thẻ tùng thư, Sài Gòn, tr. 245. 


7S 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 6 


Từ năm 1840 mới thấy xuất hiện những từ như Tôn giáo và Tỏ 
quốc (Dieu et la parrie), người công dân, “con cái nước Pháp", 
"đồng bào chúng ta" trong các bản tường trình, báo cáo... của họ. 
Các thừa sai chia sẻ tâm tình chung rằng, họ vừa là "môn đệ của 
Đức Kitô" vừa là công dân Pháp, lợi ích quốc gia đồng hóa với lợi 
ích tôn giáo'. 

Trong khu vực Đông Á, khi người Trung Quốc xâm phạm 
đến lá cờ Anh, người Anh tạo cớ can thiệp, hay việc giết hại thừa 
sai Pháp là lý do người Pháp có hành động tương tự. Nhìn chung, 
những lý do "tạo cớ" của người Âu không chỉ bó hẹp vì nguyên do 
thương mại (mà người Pháp chê "thấp như chân vịt") hay vì tôn 
giáo, thực tế những nước này đều tìm đủ mọi cách để đòi mở cửa, 
ký hiệp ước bất bình đăng. Hầu hết các quốc gia khu vực đều đứng 
trước hai sự lựa chọn: cưỡng bức hay tự nguyện "hội nhập". 


2. Pháp tăng cường các hoạt động kinh tế và quân sự ở 
Việt Nam 

Thực tế cho đến lúc này, mối quan tâm của Pháp tại Viễn 
Đông chưa mang lại nhiều kết quả, ngoại trừ của các giáo sĩ và một 
số ít cá nhân phiêu lưu ở những vùng đất xa xôi. Các quan chức cao 
cấp trong triều đình Pháp đã phác họa kế hoạch cho các cuộc viễn 
chinh của Pháp sang bờ biển Việt Nam trong các năm 1769 và 
1775, nhưng phân lớn do sự lãnh đạm và thiếu tài chính nên không 
có dự án nào được tiến hành đến nơi đến chốn. Cuộc phiêu lưu sau 
cùng của Pháp tại Viễn Đông trước cách mạng phần nào có kết quả 
với vai trò của Pigneau de Béhaine. Sau ba tháng tại Paris, vị giám 
mục này rốt cuộc đã thuyết phục được nhà vua về tầm quan trọng 
của thương mại và quân sự của Đàng Trong như một đối lực với 
nước Anh. Một sự thiết lập tại Đàng Trong, theo lời Pigneau, sẽ 


1. Tsuboï, Yoshiharu (1990), Mước Đại Nam đối diện với Pháp và Trung Hoa 
(1847 - 1885), Ban Khoa học xã hội Thành ủy Thành phó Hồ Chí Minh, tr. 69. 


76 


Chương l. Việt Nam trước khi Pháp xâm lược 


giúp cho nước Pháp có thê không chế đại dương quanh Trung Hoa 
và biến thành chủ nhân "của mọi hoạt động thương mại trong phần 
đất đó của thế giới"'. Tuy vậy, viễn cảnh của Pigneau chỉ là ảo 
tưởng nên giám mục chỉ "có thể một mình làm cuộc cách mạng tại 
Đàng Trong" mà thôi. 


Cho đến trước thời kỳ Napoléon I (thời kỳ Tổng tài, 1799- 
1804), nhìn chung khuynh hướng đối ngoại bị hạn ché rất lớn do sự 
hoán đồi của các chính quyền, sự tranh chấp giữa chính thẻ phong 
kiến bảo hoàng với một bên là việc xác lập chế độ Lập hiến đến 
Cộng hòa. Còn sự bành trướng thời Đệ nhất Đề chế sau đó (thời kỳ 
Napoléon I, 1804-1814) về cơ bản chỉ trong phạm vi châu Âu và 
quá trình đó được xây dựng trên cơ sở của các cuộc chiến tranh. 
Các cuộc xung đột vũ trang liên tiếp giữa Pháp với các nước châu 
Âu đã tác động đến diễn biến ở hải ngoại. Tại đó, người Pháp gặp 
rất nhiều khó khăn trong việc cạnh tranh/ bị thù địch với những 
người cùng châu lục. Không phải ngẫu nhiên mà có một sự thiếu 
nhất quán giữa chính quyên trung ương với những quyết sách chiến 
thuật nhằm duy trì và đảm bảo sự có mặt của người Pháp ở đây). 

Chỉ 3 năm sau khi chính quyền mới được thiết lập, năm 1807, 
Ủy ban hành pháp của Pháp lệnh cho Đại úy hải quân Lancher tìm 
cách đặt cơ sở thương mại ở Philippin và Việt Nam, có điều tra lại 


. Faure, A., (1891), Les Francais en Cochinchine au XVIIHè siècle. Mẹr 
Pigneau de Béhaine, Evêque đAdran, Paris, p. 84. 


tk» 


. Taboulet, G., (1955), La geste Francaise en Indochine. Histoire par les 
textes de la France en Indochine des origines à 1914, tome Ì, Adrien- 
maisonoeuve, Paris, p. 600. 

. Mối quan tâm của Pháp tại Việt Nam, Ai Lao... trong thời kỳ giữa năm 
1820 và 1860 tỏ ra không nhất quán trừ một ngoại lệ: các giáo sĩ truyền 
đạo. Trong khi đó, MEP sau khi bị giải tán năm 1792, đã được tái thiết sau 
năm 1815. Cùng với những thay đổi của giáo hội Pháp, nỗ lực của các 
giáo sĩ đã được Giáo hoàng thừa nhận năm 1839 khi Giáo hoàng khăng 
định vị thế hàng đầu của Pháp trong hoạt động truyền đạo tại Viễn Đông. 


T7 


“c 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẠP 6 


công việc của Giám mục Adran với mục đích là nhằm độc quyền Ở 
Việt Nam, không cho các nước phương Tây khác có chân ở đây. 
Năm 1811, với khuynh hướng muốn mở rộng ảnh hưởng ở Á châu, 
Hoàng đề Napoléon ra lệnh xem xét vấn đề thương mại. Năm 1812, 
trong triều đình Pháp có ý kiến xét lại Hiệp ước 1787 và kết hợp 
với đề nghị lúc này. Một dự án viễn chính bằng hải quân và tàu 
chiến được D.C. de Cossigny (1740-1801) vạch ra, nhưng chính 
quyền Pháp không chấp nhận, và hoàng đề trước những diễn biến 
chính trị và quân sự ở châu Âu cũng không đả động gì đến'. Năm 
1815, dự án tạo lập thương mại với Sumatra, Mã Lai, Trung Quốc, 
Việt Nam... được trình lên Hội đồng có vấn Pháp. Năm 1817, hãng 
Balguerie ở Phòng Thương mại Bordeaux cử tàu L4 Paix sang Việt 
Nam để lo việc giao thương. Tháng 8 năm đó, tàu đến Cần Giờ và 
được Tông trần Lê Văn Duyệt tiếp đón. Tàu / Paix tiếp tục lên Đà 
Năng nhưng vẫn không xin được phép thông thương. 


Đầu năm 1818, Đại tá Achille de Kergariou, Hạm trưởng tàu 
La Cybèle đến Đà Nẵng, mang theo thư của Tế tướng Richelieu. 
Vannier được phái xuống tiếp, còn Gia Long từ chối tiếp kiến. 
Cùng năm, Richelieu gửi cho J. B. Chaigneau một văn thư cho biết 
tin tức về Đại Việt. Bức thư có đoạn: "Thưa ông, ông có thể tham 
gia vào những quan điểm ưu ái của chính phủ bằng cách, trước hết, 
với mọi phương tiện mà địa vị hiện giờ của ngài có được. hỗ trợ 
cho các cuộc kinh doanh đầu tiên của các chủ tàu của chúng ta và 
kế đó, gửi cho tôi những tin tức chính xác giúp tôi thấy điều gì tốt 
nhất phải làm để đạt được mục đích đã nhắm, tức là thiết lập một 
nên thương mại đêu đặn và thường trực với xứ mà ngài đang ở"°. 


1. "Tuyên tập những bài nghiên cứu về triều Nguyễn", Tạp chí Nghiên cứu 
và phát triên, 1999, Huê, tr. 9. 

2. Cao Huy Thuần (2003), Giáo sĩ thừa sai và chính sách thuộc địa của Pháp 
tại Việt Nam (1857 - 1914), Nguyên Thuận dịch, Nxb. Tôn giáo, Hà Nội, 
tr. 4l. 


78 


Chương I. Việt Nam trước khi Pháp xâm lược 


Từ năm 1817 đến năm I§19, một số tàu như Le Henry của công ty 
Philippon et Cie, La Rosse của hãng Balguerie, Sarget et Cie đã tới 
buôn bán ở Đà Nẵng và Sài Gòn, được Chaigneau và Vannier tiếp 
và giúp đờ nhưng thương nghị đều thất bại. Năm 1821, J. B. 
Chaigneau cùng với tàu Le Larose đến với tư cách là lãnh sự Pháp 
tại Việt Nam. Vua Minh Mạng tiếp đúng theo thê thức ngoại giao. 
Chaigneau trình ra bức thư của vua Louis XVIII trong đó đề nghị 
thiết lập giao thương. Phúc đáp của vua Minh Mạng được dịch lại 
với nội dung là muốn quan hệ phải tuân theo luật lệ Việt Nam. 
Nhưng rồi sự việc chăng đi đến đâu. Năm 1822, thuyền La 
Cléôpâtre đến Đà Nẵng xin giao thương (cùng năm đó, người Anh 
khác là John Crawfurd cũng đến nhưng cả hai đều không được 
chấp nhận)'. Năm 1824, được giao trọng trách tô chức một cuộc 
khám phá thăm dò tại Viễn Đông và gửi đến vua xứ Cochinchine 
một bức thư của vua Pháp và quà tặng, Nam tước Yves Hyacinthe 
Potentien de Bougainville (1781-1846) - con trai của một dòng tộc 
có tiếng về hàng hải - đã dong buồm hướng về đất Việt Nam. Đội 
thuyền gồm hai chiếc: La Thétis và L'Espérance. 


Sau này, trong một bức thư gửi cho vị Bộ trưởng Hàng hải 
viết tại Đà Nẵng, Bougainville cho biết lý do không thành không 
đơn giản là do triều đình Việt Nam chăng có ai dịch được bức thư 
tiếng Pháp. mà vì những lý do khách quan sâu xa khác (theo bình 
luận của Borel, nhà vua rất có khả năng hiểu bức thư đó). Vua 
Minh Mạng lúc đó rất quan ngại đến việc người Anh chiếm Vương 
quốc Miền Điện (trước đó. J. Crawfurd đã bị nhà vua từ chối). Mặt 
khác, qua nội dung bức thư, vào ngày 17-2, các quan địa phương cử 
đến một người Đàng Trong (Cochinchinois) nói tiếng Bồ và một ít 
tiếng Pháp thông báo tối nay họ sẽ lên kinh đô và hỏi phái đoàn có 


1. Taboulet, G., (195S), La geste Francaise en Indochine. Histoire par les 
textes de la France en Indochine đes origines à 1914, tome I, Adrien- 
maisonoeuve, Paris, p. 312. 


79 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 6 


yêu cầu gì. Bougainville đưa cho họ đề nghị như lần đầu, nhưng 
bản thân Bougainville đoán lần này cũng sẽ chăng được gì'. 


Sau chuyến đi của Bougainville, đầu năm 1826, Pháp lại cử 
Eugène Chaigneau (cháu của J. B. Chaigneau) làm lãnh sự ở Huế, 
đáp tàu tới Việt Nam nhưng không được chấp nhận. Năm 1830, vua 
Charles X cũng sai Eugène Chaigneau đến lần nữa nhưng đều thất 
bại. Cùng năm này, một số người Pháp đậu tàu tại Đà Nẵng tự tiện 
leo lên núi Tam Thai, không xin phép quan sở tại. Vì thế, các quan 
trấn giữ ở đó đều bị cách chức và phạt đánh. Năm 1831, tàu 2 
Favorite của Pháp đến Cửa Hàn dâng quốc thư xin thông thương 
nhưng đều không được vì triều đình không biết tiếng. 


Trong thập niên 40 cũng có thêm nhiều chiến hạm Pháp đã 
ghé vào Đà Năng (trên danh nghĩa là thông thương). Năm 1842, 
Ngoại trưởng Fran Cois-Pierre Guizot (F. Pierre Guillaume, 1787- 
1874, kinh qua các chức vụ: Bộ trưởng Giáo dục (1832-1837), Bộ 
trưởng Ngoại giao (1840-1847), Thủ tướng (7/1847-2/1848) lệnh 
cho hải quân Pháp đi tìm một căn cứ ở Viễn Đông. Đến cuối thời 
Thiệu Trị, việc buôn bán với ngoại quốc bị tạm ngưng. Nguyên 
nhân của việc này có thể kể đến: Thứ nhát là cuộc pháo kích Đà 
Nẵng năm 1847 của chiến hạm Pháp. "Nỗi nhục" này khiến các đại 
thần quyết định cắt đứt buôn bán với Tây phương; 7hứ hai là vụ án 
"tham ô" của Đào Trí Phú năm 1848, nhiều quan viên khác cũng bị 
liên hệ. Năm năm sau, Trí Phú cùng một người trong hoàng tộc là 
Tôn Thất Bật còn bị liên lụy vào vụ án "phản nghịch" của Hồng 
Bảo (1825-1854, con lớn của Thiệu Trị), đã bị mất ngôi vào tay 
Hồng Nhậm (tức vua Tự Đức sau này). 


Cùng thời gian này, các sứ đoàn Anh, Mỹ cũng đã đến Việt 
Nam nhưng tình hình cũng không khá hơn. Chẳng hạn như năm 1822, 


1. Taboulet, G., (1955), La geste Francaise en Indochine. Histoire par les 
textes de la France en Indochine des origines à 1914, tome I, Adrien- 
maisonoeuve, Paris, p. 3 13-3 l 5. 


§0 


Chương I. Việt Nam trước khi Pháp xâm lược 


sứ đoàn John Crawfurd của Anh từ Xiêm qua Gia Định, được Lê 
Văn Duyệt tiếp và thông báo về Huế. Nhưng tại kinh đô, Minh 
Mạng không tiếp. Năm sau, sứ đoàn Miễn Điện do George Gibson, 
một người Anh lai Án Độ, dẫn đầu đến Gia Định. Một sứ giả Mỹ là 
Edmund Roberts cũng hai lần ghé Việt Nam, mang theo quốc thư 
của Tổng thông Andrew Jackson (1829-1837), đẻ điều đình ký thương 
ước, tuy nhiên, cả hai lần đều thất bại'. 


Tháng 10-1847, Huân tước Anh John Davis từ Hương Cảng 
tới Đà Nẵng với hai chiến thuyền, biếu quà và tuyên bố không theo 
đạo, chỉ muốn làm thương mại, nhưng Thiệu Trị từ chối. Joseph 
Balestier (người Mỹ) đến Đà Nẵng cuối tháng 2-1850 trên chiến 
hạm U/SS Plymouth, mang theo thư của Tổng thông Zachary Taylor 
(1784-1850), xin lỗi việc John Percival bắn phá Đà Nẵng năm 1845 
và đề nghị thông thương, nhưng bị từ chối vì "thuyền nước ấy [Mỹ] 
từ trước đến nay không có việc trái phép giết người nào cả"; dân 
Việt "chuyên nghề làm ruộng, trồng dâu, không thích chơi của lạ, 
nếu có lại buôn không lợi gì"; và không hài lòng việc thư Tổng 
thống Mỹ có vẻ đe dọaŸ. 

Nỗ lực tăng cường sự hiện diện về thương mại ở Việt Nam đã 
được thực thi liên tục trong những thập niên đầu thế kỷ XIX. Vì 
nhiều lý do nên tất cả các chuyến đi thương thuyết đều thất bại. 
Ngoài việc vua nhà Nguyễn thực thi chính sách đóng cửa với người 
phương Tây, cũng cần phải thấy lúc này Pháp đã chăng thể đưa ra 
và duy trì một đường lối đối ngoại dài hơi nào khi Việt Nam chỉ 
dừng lại là mục tiêu thứ yêu, mặc dù Pháp đã sớm nhìn thây vị thế 
của Việt Nam trong quá trình cạnh tranh với Anh ở châu Á. Với sự 


1. Léon Sogny (1937), "Notulettes: II. Une mission américaine en Annam 
sous Minh Mang", BAVH, XXIV, No 1, lan-Mars, p. 19-40. 


2. Trung tâm Nghiên cứu Quốc học (2003), Châu bản triều Tự Đức, 1848- 
1883, Nxb. Văn học, Hà Nội, 2003, tr. 30. 


8l 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 6 


tăng cường hiện diện của người Âu, Mỹ ở khắp nơi trong bối cảnh 
đó, "tương lai chính trị ở khu vực trở thành một thách đồ quốc tế"". 


Vào thập niên 40 của thế kỷ XIX, vua Louis Philippe có tư 
tưởng hạn chế ảnh hưởng của Tòa thánh và "bỏ qua" hiện trạng ở 
Việt Nam. Tác giả G. Taboulet có nêu giả thiết về thái độ của Louis 
Philippe thông qua một phái viên Việt Nam sang Pháp như sau: "Khi 
quay về đến Việt Nam, một trong các phái viên đã kề rằng: một viên 
quan bình bị (quan võ) hạng nhất đã nói với phái viên này rằng tất 
cả các tăng lữ này ở nước các ông chỉ là những người khốn khồ vô 
gia cư. Nếu có phàn nàn việc vua của các ông chém đâu họ thì 
chúng tôi [phía Pháp] cũng chăng láy đó làm tiếc"°. Những giả thiết 
này qua lời của người phát ngôn R. P. Miche thay mặt cho Maréchal 
Soult dĩ nhiên sẽ bị bác bỏ và bị gạt đi vì không thể tin được và 
không chính xác°. Vấn đề này còn cần được nghiên cứu thêm, nhưng 
qua ghi chép trên phần nào thê hiện động thái của Louis Philippe đối 
với vân đề Công giáo, và có thê hiểu được giả thiết nhà cầm quyền 
Pháp chịu sức ép của Tòa thánh đối với phái đoàn của Minh Mạng. 

Nhìn chung lúc này, mối quan tâm của triều đình Pháp là 
thương mại, nhất là thị trường Trung Quốc. Năm 1843, F. P. Guizot 
phái Lagrené (1800-1862) sang Trung Quốc, cùng với đó cũng cho 
thành lập một sư đoàn hải quân Viễn Đông dưới quyền chỉ huy của 
Đô đốc Cécille (1797-1873). Kết quả là đến tháng 10-1844, Pháp 
ký được với nhà Thanh một bản hiệp ước (Hiệp ước Hoàng Phó). 
Trong khi đó, dù không được chỉ thị nhưng một số sĩ quan Pháp 
toan can thiệp vào Việt Nam vẫn lấy cớ là bảo vệ các thừa sai Pháp, 


1. Brocheux, Pierre et Daniel Hémery (1995), Indochine - La colonisation 
ambigue, 1858 - 1954, Editions La Découverte, Paris, p. l2. 

2. Taboulet, G. (1955), La geste Francaise en Indochine. Histoire par les 
textes de la France en Indochine đes origines à 1914, tome l, Adrien- 
maisonoeuve, Paris, p. 347-348. 


3. Taboulet, G. (1955), Sđd, tr. 347-348. 
§2 


Chương I. Việt Nam trước khi Pháp xâm lược 


theo đó, sau những thông tin có được từ Việt Nam, Cécille có ý 
muốn Guizot can thiệp nhưng vị Bộ trưởng này phản đối. Các sĩ 
quan hoạt động ở Viễn Đông tỏ ra bức xúc với quyết định của 
Guizot. Theo họ, việc đi lại, tuần tra vùng bờ biển như vậy liệu có 
ích gì, vì chăng có gì để bảo vệ kê cả thương mại lẫn đất đai'. Dưới 
sức ép của dư luận đã khiến Guizot có hành động quyết liệt hơn đề 
bảo vệ những nhà truyền giáo và quân đội được quyền can thiệp, 
nhưng không lôi kéo nước Pháp vào cuộc xung đột nào. 


Tháng 2-1843, tàu chiến L//roine đến Đà Nẵng, hạm trưởng 
Félix Favin Lévêque đòi triều đình Huế thả giáo sĩ. Tháng 3-1845, 
chiến hạm Hoa Kỳ Constirution cập cảng Đà Nẵng đòi triều đình 
Nguyễn phóng thích một nhà truyền giáo người Pháp là giám mục D. 
Lefèbvre (1810-1865). Giữa năm 1845, Đô đốc tàu L/Alcmène là 
Cécille cũng đòi thả giám mục Lefèbvre. Sau khi được thả và đưa 
đến Singapore, giám mục lại nhanh chóng quay trở lại Việt Nam, rồi 
bị bắt lại đưa đi Singapore năm 1847. Tại đây, theo tư liệu còn lại, 
Lefèbvre đã từ chói việc người Anh đề nghị giúp đưa về Việt Nam. 


Đầu năm 1847, trong không khí bách đạo ở Việt Nam, được 
tin không còn người Pháp ở Việt Nam và sẽ không sợ bị trả đũa, 
chính quyền Louis Philippe đồng ý có một sự can thiệp mạnh mẽ 
vào Việt Nam. Theo đó, hai chiến thuyền La Gloire và La Victoriewse 
của Pháp do Đại tá Lapicrre và Trung tá Rigault dc Genouilly chỉ 
huy tới Đà Nẵng đòi triều đình Huế phải chấp nhận đạo và trả tự do 
cho nhà truyền giảng người Pháp đang bị giam giữ. Thuyền chiến 
Pháp đã bắn chìm thuyền Việt Nam (băn phá 5 tàu đồng của triều 
đình Huế) trong cảng Đà Nẵng, khiến nhiều người chết rồi bọn 
chúng rút lui”. Hôm sau, Lapierre bỏ lại một bức thư rồi đi, trong 


I. Devillers, Philippe (2006), Người Pháp và người Annam - bạn hay thù, 
Nxb. Tổng hợp Thành phó Hỗ Chí Minh, tr. 56. 


2. Devillers, Philippe (2006), Người Pháp và người Annam - bạn hay thà, 
Nxb. Tông hợp Thành phô Hô Chí Minh, tr. 47; Taboulet, G., (1955), La 


83 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẠP 6 


đó có đoạn: "Đây là bài học VỀ sự tôn trọng và vâng lời... Nếu thấy 


lã 


còn chưa đủ, sẽ còn phải lãnh tiếp 


Về sự kiện này, chính sử nhà Nguyễn Đại Nam thực lục chép: 
"Có hai chiếc thuyên của nước Phật Lan Tây (tức Pháp) đậu ở cửa 
biển Đà Năng... Vua sai Tả tham trì bộ Lễ Lý Văn Phức xuống dò 
xét... Đâu mục Tây dương là Lạp Biệt Nhĩ [Lapierre] đem vài mươi 
tên đô đảng, đeo gươm, đeo súng, đến thẳng ngay công quán; ngăn 
lại không được. Chúng đưa ra một bức thư của nước chúng bằng 
chữ Hán, lời lẽ phần nhiều ngông càn. Phức không chịu tiếp, đâu 
mục Tây dương quát to để dọa nạt, đặt lá thư lên trên ghé rồi đi. 
Phức và Đình Tân bàn nhau rằng: “Nhận lấy thư là có tội, mà đốt 
thư đi cũng có tội, không gì bằng cho chạy trạm về đệ tâu lên”. 
Phức cũng về kinh đợi tội. Vua giận là làm mắt quốc thể, sai vệ 
Cảm y đóng gông đem giam ở Tả đại lậu, bắt giải chức, giao cho 
đình thân bàn”°. Bọn Tây dương lại càng rông càn, ngày thường 
lên bờ, đi lại chỗ làng xóm. Người nước ta vẫn theo tả đạo, phần 
nhiều đi lại nom dòm, thông tin tức kín. Những thuyền quân đi tuần 
biển bị chúng bắt giữ lại ở cửa biển. Có “$ chiếc thuyên bọc đồng 
chưa kịp ra biển, còn đậu ở vụng Trà Sơn, bị chúng sản đến cướp 
thuyên và dây buộc thuyên. Vua sai Đô thống Hữu quân Mai Công 
Ngôn, Tham trí bộ Hộ Đào Trí Phú mang theo 3 vệ Vũ lâm, Hồ My, 
Hùng nhuệ tới ngay cửa biển. Sai Nguyễn Bá Nghỉ quyên lĩnh Bó 
chính Quảng Nam, cùng bọn khác tăng viện. Lại sai 4 thuyên bọc 


@este Francaise en Indochine. Histoire par les textes de la France en 
Indochine des origines à 1914, tome Ì, Adrien-maisonoeuve, Paris, p. 373. 

. Taboulet, G., (1955), La geste Francaise en Indochine. Histoire par les 
textes de la France en Indochine des Origines à 1914, tome l, Adrien- 
maisonoeuve, Paris, pp. 372-373; Nguyễn Văn Kiệm (2001), Sự du nhập 
của đạo Thiên chúa ở Việt Nam từ thể kỷ XVII đến thể kỷ XIX, Hội Khoa 
học lịch sử Việt Nam, tr. 153. 

2. Quốc sử quán triều Nguyễn (2006), Đại Nam thực lục, tập 6, Nxb. Giáo 

dục, Hà Nội, tr. 975. 


84 


Chương I. Việt Nam trước khi Pháp xâm lược 


đồng tới cửa Trà Sơn để xa làm thanh ứng. Lập tức đánh giết 
không đề sót móng nào. Lại nghiêm cắm những người theo đạo Gia 
tô không được đi lại dòm ngó để tuyệt tăm hơi... Bọn Tây dương tự 
nhiên nô súng âm ÿ, 5 chiếc thuyên đông chốc lát đêu bị đánh đắm 
cả. Nguyễn Đức Chung, Lý Điền chết trận, biên binh chết hơn 40 
người, 90 người bị thương, 104 người không biết trôi dạt đi đâu, 
súng và khí giới chùm mắt rất nhiều. Thuyền Tây dương xong rút, 
không thấy một người nào đuổi theo"'. 


Việc Pháp cho quân đồ bộ vào Đà Nẵng đã khiến cho chính 
sách ngoại giao duy trì nhiều năm bị đồ vờ”. Từ sau khi cửa biển 
Đà Nẵng "b¿ lỡ việc", vua rất tức giận, bụng thường không vui, sai 
vẽ lính người Tây làm bia cho lính bắn vào, "Sự mềm dẻo của 
Thiệu Trị biến thành một sự căm thù kinh khủng khi nghe hạm đội 
của ông đã bị các chiến hạm của chúng ta tàn phá. Người ta kể lại 
rằng, trong một cơn giận khủng khiếp ông đã tự tay hoặc bắt các 
người hâu, phá vỡ cả những đồ vật có xuất xứ từ châu Âu trong 
hoàng các dinh thự của ông. Ngay sau đó, một đạo dụ được ban ra 
quy định giá một cái đầu của nhà truyện giáo là 30 lạng bạc và 
phạt tử hình, không cân xét xử, tất cả những người Âu nào bắt 
được trên toàn lãnh thổ của vương quốc..."Ẻ. 


Ở một khía cạnh khác, sự kiện này đánh dấu một bước 
chuyển "ở lạt ví tôn giáo chuyển sang phạm ví chính trị", "điều 


1. Quốc sử quán triều Nguyễn (2006), Đại Nam thực lục, tập 6, Nxb. Giáo 
dục, Hà Nội, tr. 984. 

3. Devillers, Philippe (2006), Người Pháp và người Annam - bạn hay thù, 
Nxb. Tông hợp Thành phô Hô Chí Minh, tr. 47. 

3. Quốc sử quán triều Nguyễn (2006), Đại Nam thực lục, tập 6, Nxb. Giáo 
dục, Hà Nội, tr. 984. 

4. Louvet (1885), La Cochinchine religieuse, tome 2 (1800 - 1884), Paris, p. 
167; Cao Thê Dung (2003), Việt Nam Công giáo sử, tân biên (1533- 
2000), quyên 3. Cơ sở Dân chúa xuất bản, tr. 1628. 

5. Gosselin, C., (1904), Lempire ÄđAnnam, Perrin, Paris, p. 123. 


8S 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 6 


đã đun đẩy Tự Đức ban ra những sắc chỉ kinh hoàng như vậy, 
chính là vì sợ những người Công giáo sẽ giúp cho Pháp chống Việt 
Nam để đòi hỏi những quyên lợi đã được ghỉ trong những hiệp ước 
xưa kia, hoặc vì vinh dự của nước Pháp qua bản thân hạm trưởng 
Lapierre", "các quan tỏ ra vô cùng sợ hãi những mưu kế chính trị 
của các linh mục, họ than phiên, không biết đúng hay sai, về những 
vụ mưu loạn gán cho các vị này"'. Hải pháo Pháp chính thức dập 
tắt tiếng đàn Ngu - Thuấn, cắt đứt cảnh "rong thì nhân dân nhảy 
múa mừng xuân, ngoài thì phương xa lặn lội đến cống" dưới triều 
Thiệu Trị. "Đạo Gia tô là tà đạo, cái hại rôi đến bới chuyện ngoài 
biên, mở đường chỉnh chiến". Hay một số nhà nghiên cứu nhận 
định sự kiện năm 1847 đánh dấu mốc mở đầu cho cuộc xung đột vũ 
trang ở Việt Nam. "Bảo vệ các nhà truyền giáo" chỉ là cái cớ che 
đậy âm mưu xâm lược Việt Nam”, là sự khai trương của đường lối 
"ngoại giao pháo hạm". 

3. Âm mưu can thiệp và kế hoạch xâm lược của Pháp 

Những năm 50 của thế kỷ XIX, các thừa sai vẫn liên tiếp gửi 
đi những lời xin giúp đỡ hòng cải thiện hiện trạng tôn giáo ở Việt 
Nam. Ở Pháp, Bá tước Bourboulon đã lên tiếng ủng hộ, thậm chí 
còn chuẩn bị cả một kế hoạch can thiệp tích cực với việc chiếm 
đóng Đà Năng”. Tháng 10-1855, Montigny lúc đó đang ở Pháp 


. Tsuboï, Yoshiharu (1990), Nước Đại Nam đối diện với Pháp và Trung 
Hoa (1847 - I8§5), Ban Khoa học xã hội Thành ủy Thành phô Hồ Chí 
Minh, tr. 67-68. 

. Quốc sử quán triều Nguyễn (2006), Đại Nam thực lục, tập 6, Nxb. Giáo 
dục, Hà Nội, tr. 985. 

. Cao Thế Dung (2003), Việt Nam Công giáo sử, tân biên (1533-2000), 
quyên 3, Cơ sở Dân chúa xuât bản, tr. 1619. 

- Taboulet, G., (195S), La geste Francaise en Indochine. Histoire par les 
textes de la France en Indochine des origines à 1914, tome 1, Adrien- 
maisonoeuve, Paris, p. 384. Từ cuối năm 1852, Bourboulon đã từng đưa 
ra kê hoạch gồm 3 điểm chính: tự do tôn giáo, thiết lập quan hệ giữa hai 


§6 


b» 


+ 


+ 


Chương ï. Việt Nam trước khi Pháp xâm lược 


được chỉ định đàm phán hiệp ước hữu nghị và thương mại, đồng 
thời đảm bảo tự do tôn giáo và hoạt động của các nhà truyền giáo ở 
Xiêm và Việt Nam khi về địa hạt của Pháp ở Thượng Hải. Tuy vậy, 
trong triều đình Pháp vẫn còn có ý kiến khác nhau, Bộ trưởng 
Ngoại giao Walewski vẫn phân vân "(hời điềm này đã thích hợp để 
tìm cách tạo lập những mỗi quan hệ thân thiết hơn với chính phủ 
Việt Nam hay chưa" [...]). 


Cuối năm 1855, Montigny rời Pháp và đến Singapore vào 
giữa tháng Š-l8ŠS6. Giữa tháng § năm này, Montigny ký với Xiêm 
"Hiệp ước hữu nghị, thương mại và hàng hải" gồm 24 điều. Xiêm 
cam kết về tự do tôn giáo, vua Xiêm đông ý gửi sứ đoàn qua Pháp. 
Sau đó, Montigny ký được điều ước 14 điểm với Cao Miên, trong 
đó có 3 điều khoản (điều 2, 10, 11) liên quan đến tôn giáo. 


Tại Băng Cốc, theo tư liệu còn lại, Montigny đã viết thư (đề 
ngày 4-8-1856) cho một đại thần [chỉ đề là premier ministre] trong 
triều đình Hué, bức thư có đoạn: "#oàng đề đã ra lệnh cho tôi phải 
tuyên bố với chính phủ ngài rằng đây sẽ là lần cuối cùng, với đức 
va của ngài cùng các trưởng bộ đại thân của ngài sẽ đơn phương 
phải chịu trách nhiệm về những hậu quả của mỘt sự từ chối mới về 
việc nổi lại một cách trung thực hiệp ước cũ về hữu nghị đã gắn bó 
xứ Cochinchine với nước Pháp dưới thời Louis XVI...". Những 
diễn biến sau này đã khóng như ké hoạch của Montigny. 


nước, nhắc lại quyền lợi trong Hiệp định 17&7. E. Vo Duc Hanh (1969), 
La place du Catholicisme dans les relations entre la France et le Vietnam, 
tome I, E. J. Brill, Leiden, p. 58-59. Từ tháng 5-1855, Bourboulon đã đê 
nghị tìm kiêm sự ủng hộ của Tây Ban Nha trong việc chiêm đóng thường 
xuyên Việt Nam. 

. E. Vo Duc Hanh (1969), La place du Catholicisme dans les relafions 
entre la France et le Vietnam, tome Ì, E. J. Brill, Leiden, p. 57-60. 
2. E. Vo Duc Hanh (1969), La place dụ Catholicisme dans les relations 

entre la France et le Vietnam, tome 2, E. J. Brill, Leiden, p. 39-40. 


§7 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẠP 6 


Với thất bại của các cuộc đàm phán với nhiều phương cách ở 
Việt Nam, Giám mục Pellerin nhận ra rằng, chỉ có cách là đến trực 
tiếp yết kiến Hoàng đế Napoléon III. Sau khi có lời khuyên từ 
Montigny và thư giới thiệu của Bourboulon', tháng 3-1857, từ 
Hương Cảng, Giám mục Pellerin lên đường về Pháp. 


Trước những tin tức ngày càng nóng bỏng từ Trung Hoa và 
Việt Nam, Napoléon III cho nghiên cứu vấn đề xứ Cochinchine một 
cách cặn kẽ hơn. Cuối tháng 4-1857, Hoàng đề Napoléon III cho lập 
"Ủy ban về Cochinchine" (La Commission de la Cochinchine), 
Hoàng đề chỉ định một nhà ngoại giao đầy kinh nghiệm là Nam tước 
Anatole - Henri de Brenier (1807- 1885) làm Chủ tịch Ủy ban. Lập 
tức Ủy ban đã được triệu tập họp gấp trong không khí cuộc xung đột 
đang diễn ra giữa Anh và Trung Quốc (nội dung cuộc họp đã được 
công bồ toàn văn trong công trình của E. Vo Duc Hanh?). 


Trước hết, Ủy ban xét lại hồ sơ Hiệp ước Versailles cuối năm 
1787. Sau khi xem xét "quyền lịch sử của nước Pháp", Ủy ban kết 
luận là "nước Pháp đã không thực hiện những điều cam kết trong 
bản hiệp ước nên rất khó dựa vào đó để đòi nhà Nguyễn bất cứ 
mảnh đất hay một sự ưu tiên nào", "VỆ mặt công ước, Hiệp ước 
1787 là một danh nghĩa quá bất hoàn hảo, để có thể cho phép 
chính phủ đòi hỏi một sự thực hiện chặt chế". 

Tiếp theo, về lợi ích thương mại mà Cochinchine có thê đem 
lại cho nước Pháp thì mặc dù không dựa vào những kinh nghiệm 


. Taboulet, G., (1955), La geste Francaise en Indochine. Histoire par les 
textes de la France en Indochine des origines à 1914, tome l, Adrien- 
maisonoeuve, Paris, p. 385. 

2. E. Vo Duc Hanh (1969), La place du Catholicisme dans les relations 
entre la France et le Vietnam, tome 2 và 3, E. ]. Brill, Leiden. 

‹ Taboulet, G., (1955), La geste Francaise en Indochine. Histoire par les 
textes de la France en Indochine des origines à 1914, tome I, Adrien- 
maisonoeuve, Paris, p. 408. 


§8 


G2 


Chương 1. Việt Nam trước khi Pháp xâm lược 


lịch sử trước đây nhưng Ủy ban vẫn đánh giá lợi ích của Cochinchine 
là to lớn: "Cochinchine đáp ứng đây đủ các điều đó, nếu không ở 
mặt tiêu thụ thì ít ra cũng ở mặt sản xuất"!. Theo họ, đây là xứ sở 
của bông, lụa, đường, gạo và gỗ để xây dựng, rất nhiều gạo, giá rẻ 
hơn, chất lượng tỐI...; VỀ các cơ SỞ hạ tầng đều tỐt, thủy, bộ và hải 
cảng nhiều, an toàn... 


Cuối cùng, Ủy ban bàn đến lợi ích tôn giáo. Có thê nói, đây là 
vấn đề nồi cộm, trực tiếp nhất cho nước Pháp tiến hành các hoạt 
động. Nếu như không thê dựa được gì vào bản Hiệp ước 1787 đã 
lạc hậu, vô giá trị, còn lợi ích thương mại còn có ý kiến, nhiều điểm 
còn mơ hò, hay chỉ vì lý do chăng đâu ra đâu của Montigny ngay 
trước đó... thì sẽ rất khó cho Ủy ban có thê thuyết phục Hoàng đề 
mở một cuộc viễn chinh mà chỉ trước đó không lâu Pháp tham gia 
cuộc chiến tranh Criméc, nay lại đưa quân đội đi xa thì khó rộng 
đường dư luận. 


Nút thắt chính là vấn đề xung quanh việc bức hại tôn giáo ở 
Việt Nam. Hầu hết những ý kiến bàn luận đều xoay quanh lý do 
được cho là tiềm tàng, khân cấp và "chính đáng" trên. Sau hơn I 
tháng, xem xét mọi khía cạnh, Ủy ban đi đến quyết định: 


Thứ nhất, Ủy ban kết luận không thể dùng biện pháp thương 
thuyết với triều đình Hué. Do vậy, chỉ có thê dùng vũ lực để áp đặt quy 
chế, đòi hỏi hay nhượng một "điểm tựa" ở châu Á, hoặc chấp nhận 
một chế độ "bảo hộ" đê đảm bảo cam kết lâu dài từ phía Việt Nam. 

Thứ hai, Ủy ban cho rằng cần thiết chuẩn bị một cuộc viễn 
chinh, sẽ đễ dàng và ít tốn kém. Trước đó, Ủy ban đã được các thừa 
sai ở Việt Nam báo cáo và vẽ ra một viễn cảnh tươi sáng. "Dân 
chúng hiển lành, cần cù, rất dễ gân với sự tuyên truyền lòng tin 
Thiên chúa, đang rên xiết dưới một sự chuyên chế bỉ ổi nhất. Họ sẽ 


!I. Cao Huy Thuần (2003), Giáo sĩ thừa sai và chính sách thuộc địa của 
Pháp tại Việt Nam (1857 - 1914), Nguyên Thuận dịch, Nxb. Tôn giáo, Hà 
Nội, tr. 62. 


§9 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẠP 6 


đón tiếp chúng ta như những ân nhân và những người đến giải 
thoát cho họ. Sẽ chỉ mất ít thời gian để làm cho họ hoàn toàn trở 
thành những người Thiên chúa giáo và tận tụy với nước Pháp..."'. 
Tuy vậy, Chủ tịch Ủy ban Brenier tỏ ra đè đặt hơn: "có thể" chúng 
ta sẽ có được sự ủng hộ của giáo dân, nhưng chúng ta sẽ không thê 
chờ đợi sự hợp tác hữu hiệu, có thể ngoại trừ từ phía những giáo 
dân, và điều này cũng có vẻ đáng ngờ. Dường như những nhà 
truyền giáo thích tình trạng hiện nay hơn là một sự can thiệp, vì sẽ 
khó bảo đảm về một sự bảo vệ lâu dài và thường xuyên?. 

Thứ ba, Ủy ban bàn đến việc chiếm đóng toàn bộ Việt Nam 
thay vì một hiệp ước, đồng thời khăng định nước Anh không có bất 
cứ quyền gì ở Việt Nam và Pháp chăng có bất kỳ mắc mớ gì với 
người Anh về vấn đề Việt Nam cảỶ. 

Thứ tư, trên cơ sở cân nhắc về địa vị của vua triều Nguyễn, 
về khả năng nổi dậy của người dân khi triều đình Huế bị lật đô, 
về chế độ cai trị hậu chiến, Ủy ban kết luận: Một chế độ bảo hộ 
(protectorar) là thích hợp đối với chúng ta. Chúng ta sẽ ít phải cam 
kết mà vẫn có được những lợi ích của một cuộc chiếm đóng trực 
tiếp. "Ké hoạch này như vậy là cực kỳ vinh dự cho chính sách của 
chúng ta, có lợi ích cho tôn giáo, thuận lợi cho thương mại và cho 
lợi ích chung của đất nước. Hoàn cảnh hiện nay đem lại thời cơ, sự 
thực hiện dễ dàng và ít tốn kém cho kế hoạch. Cuối cùng, nó hâu 
như hỘi tụ được mọi điều kiện để có thể trình lên Hoàng đề xin phê 
chuẩn"°. Brenier đã ký vào bản kế hoạch, Ủy ban kết thúc ngày 10- 
5-1857. Quận công Walewski được đề nghị trình lên Hoàng đề Pháp. 


1. E. Vo Duc Hanh (1969), La place du Catholicisme dans les relations 
entre la France et le Vietnam, tome 3, E. J. Brill, Leiden, p. 50. 


2. Devillers, Philippe (2006), Người Pháp và người Annam - bạn hay thù, 
Nxb. Tông hợp Thành phô Hô Chí Minh, tr. 50-S1. 

3. E. Vo Duc Hanh (1969), La place du Catholicisme dans les relations 
entre la France et le Vietnam, tome 3, E. J. Brill, Leiden, p. 79. 


4. Les circonstances le rendent opportun, lexécution en est ƒacile et peu 
Ccouteuse, iÌ semble cnftn réwnir toutes les conditlions qui peuwveut le 


90 


Chương [. Việt Nam trước khi Pháp xâm lược 


Tức khắc bản báo cáo được trình lên Napoléon III (ngày 16-7). 
Trên cơ sở ý kiến có vấn từ Hoàng hậu Eugénie, Tông giám mục 
Bonnechose và các bên hữu quan, Hoàng đế Pháp chính thức phê 
chuẩn nội dung bản báo cáo. Như đánh giá sau này, chính nhờ sự 
hỗ trợ trên đã thuyết phục được Napoléon II, bởi lúc đó, thực tế 
Hoàng đề Pháp vẫn chưa có một ké hoạch thuộc địa nào rõ rệt'. 


Giữa tháng 7-1§57, sau khi nhận được thông tin về vụ việc 
này, một số bộ trưởng tỏ rõ sự bất đồng về cuộc viễn chinh. Họ cho 
là sẽ nảy sinh chiến phí mới và những nguy cơ khó lường. Trực tiếp 
nhất là Bộ Hải quân và Thuộc địa, người đứng đầu Bộ này còn hoài 
nghi về lợi nhuận từ xứ Cochinchine cũng như một thị trường tiêu 
thụ lý tưởng. 


Trước khi Ủy ban nhóm họp, đề nghị của Giám mục Huc đã 
được Bộ Ngoại giao nghiên cứu kỹ. Ý kiến của Bộ Ngoại giao gần 
như bác bỏ cuộc viễn chinh và lập thuộc địa mới. Ý kiến đó được 
thê hiện trong một luận cương của Bộ này là: Thứ nhất, bác bỏ 
hoàn toàn việc tiếp tục của Hiệp ước Versailles năm 1787; Thư hai, 
không đồng ý việc chiếm Đà Nẵng; 7 ba, không tạo ảo tưởng về 
thương mại Pháp ở Viễn Đông "chí có quyền lợi rất bé nhỏ so với 
những quyên lợi của nước Anh... mọi ảo tưởng về vấn đê này có thể 
đem lại những nguy hạt”; Thứ tư, chính sách với Viền Đông chí là 


recommender à l[approbation de [Empereur). Taboulet, G., (1955), La 
geste Francaise en Indochine. Histoire par les textes de la France en 
Indochine des origines à 1914, tome Ì, Adrien-maisonoeuve, Paris, p. 409. 
. Cao Huy Thuần (2003), Giáo sĩ thừa sai và chính sách thuộc địa của 
Pháp tại Việt Nam (1857 - 1914), Nguyên Thuận dịch, Nxb. Tôn giáo. Hà 
Nội, tr. 50. 
Cao Huy Thuần (2003), Giáo sĩ thừa sai và chính sách thuộc địa của 
Pháp tại Việt Nam (1857 - 1914), Nguyên Thuận dịch, Nxb. Tôn giáo, Hà 
Nội. tr. 73. 


h3 


9] 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẠP 6 


thứ yếu (thậm chí vô nghĩa) so với châu Âu cả về phương diện kinh 
tế và chính trị. 


Sau này, trong bản báo cáo gửi lên hoàng đề ngày 16-7-1857 
(1 tuần sau khi Ù y ban bế mạc), Quận công Walewski viết: "vấn đề 
Cochinchine đã không được tán thành" nơi các đồng sự trong Bộ 
Ngoại giao của mình. Tuy nhiên, cùng thời gian này, Pháp quyết 
định tiến hành chiến tranh với Trung Quốc, chuẩn Đô đốc Rigault 
de Genouilly được cử là Tông chỉ huy các lực lượng Pháp ở Viễn 
Đông. Cùng với đó, trước sự ngạc nhiên của nội các, quyết định do 
Hoàng đề phê chuẩn chống Việt Nam đã được đưa ra, các thành 
viên cũng chỉ biết cúi đầu vâng lệnh. Ở đây, cần lưu ý hai điểm: 
Thứ nhát, Hoàng đề đã quyết định, ý kiến của quan chức chính phủ 
Pháp là vô giá trị, tuy vậy theo Walewski, Hoàng đề đã tính "nếu 
các tin tức không đúng sự thật thì chỉ giới hạn trong việc chiếm Đà 
Nẵng"!. Tức là việc "co giãn", tùy theo tình hình cụ thê có thê lựa 
chọn: thiết lập nền bảo hộ, chiếm đóng hạn chế hay rút lui toàn bộ; 
Thứ hai, dường như theo cảm nghĩ của các Bộ trưởng, "vấn đề 
Cochinchine" là ý muốn cá nhân của Hoàng đế, liên quan đến 
quyền lợi Công giáo hơn là quyền lợi thuộc địa. 


Cuối tháng 11-1857, lệnh chống Việt Nam do đích thân Bộ 
trưởng Hải quân và Thuộc địa, Hamelin ký được chuyển đi với hai 
mục tiêu: - Yêu sách về vấn đẻ giáo dân: "Đô đốc, ý của Hoàng 
thượng là muốn chấm dứt sự đàn áp cứ tái diễn không dứt đối với 
giáo dân sở tại, và bảo đảm cho họ bằng sự che chở hữu hiệu của 
Pháp": - Lập quan hệ giữa Pháp và Việt Nam. Ngày 25-1 1-1857, 
Hamelin ra chỉ thị cho Rigault de Genouilly. Tháng 1-1858, Đô đốc 
Rigault de Genouilly nhận được lệnh này, theo đó, chỉ thị phải đích 


1. Cao Huy Thuân (2003), Giáo sĩ thừa sai và chính sách thuộc địa của 
Pháp tại Việt Nam (1857 - 1914), Sđd, tr. 75-76. 

2. Cao Huy Thuần (2003), Giáo sĩ thừa sai và chính sách thuộc địa của 
Pháp tại Việt Nam (1857 - 1914), Sđd., tr. 77. 


92 


Chương I. Việt Nam trước khi Pháp xâm lược 


thân phát động ngay, không được chậm trễ cuộc chiến chống Việt 
Nam nếu cuộc chiến tranh ở Trung Quốc thấy không cần thiết, phải 
chiếm lây Đà Nẵng. Mặc khác, Đô đốc có thẻ thiết lập ngay chế độ 
bảo hộ nếu thầy thuận lợi nhưng không được hy sinh quá mức cho 
cuộc chiến này. De Genouilly cũng được chỉ thị không được quên 
cuộc chiến ở Trung Quốc. 

Cần nói thêm là từ mùa hè năm 1857, hai chiến thuyền Pháp 
và Tây Ban Nha kéo tới duyên hải Việt Nam sau khi José Maria 
Diaz Sanjurjo (Có An) được tấn phong, Khâm mạng tòa thánh tại 
miền Bắc, giám mục Đàng Ngoài Trung (Central Tonkin). (Giám 
mục An khấn dòng năm 1842, gia nhập tỉnh dòng Philippin và tới 
địa phận Đông tháng 9-1845, được tấn phong giám mục phó địa 
phận Trung năm 1849, làm đại diện tông tòa địa phận, trong khi 
giám mục Marti-Gia từ trần năm 1852). Giám mục An bị bắt cuối 
tháng 5-1857 và 2 tháng sau thì bị xử tử. Việc xử tử giám mục đã 
làm chấn động toàn thể người dân Tây Ban Nha qua mô tả của 
Giám mục Retord trong APF !. Sau đó, Giám mục Melchior Garcia 
Sampedro (tiếng Việt là Xuyên, nhập dòng Đa Minh năm 1848, sau 
chuyên sang tỉnh dòng Philippin, sau khi Giám mục An từ trần, trở 
thành đại diện Tông tòa địa phận Trung) cũng bị xử lăng trì. 

Được thư cấp cứu của lãnh sự Tây Ban Nha từ Ma Cao, tháng 
9-1857, Nam tước Gros, Đại sứ Pháp ở Yên Kinh, sai Rigault de 
Genouilly cho tàu Le Carinar và Le Lilly (của Bồ Đào Nha cho Tây 
Nha Nha thuê) đưa Bá tước De Kleczkowski qua Việt Nam xin tha 
cho Diaz (và còn thăm dò. thu lượm thông tin cho cuộc xâm lược, 
tháng 10 Kleczkowski có báo cáo gửi về nhà đương cục Pháp). 
Tháng 12-1857, Bộ Ngoại giao Pháp ngỏ ý tham chiến của chính 
phủ Tây Ban Nha. Lúc này đang có sẵn nhiều bộ binh ở Philippin, 


I. Trương Bá Cần (2008), Lịch sử phát triển Công giáo Việt Nam, tập 2, 
Nxb. Tôn giáo, Hà Nội, tr. 174. 


93 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 6 


chính quyền Madrid đã chấp nhận ngay đề nghị " 'chẳng cân trao 
đổi với Pháp, trước cũng như sau cuộc viễn chỉnh, về cái giá mà 
Pháp phải trả cho sự giúp đỡ của họ"'. Tuy vậy, nêu không có sự 
việc giết hại trên thì nhiều khả năng Tây Ban Nha sẽ không can 
thiệp, "Tây Ban Nha không nên mở rộng phạm vì thống trị, sợ làm 
giảm bớt sự tập trung chú ý đến những căn cứ thuộc về nó". Thêm 
nữa, Có An vốn là bạn của Hoàng hậu Pháp Eugénie de Montijo 
thời niên thiếu, mà Hoàng hậu thuộc hoàng tộc Tây Ban Nha nên 
đã nhiệt tình kêu gọi sự can thiệp của Tây Ban Nha. 

Mặc dù Bộ trưởng Bộ Hải quân và Thuộc địa Pháp trước đó 
đã không tán thành vì sẽ phải chia phần cho Tây Ban Nha sau này, 
nhưng cùng chung mối quan tâm về vấn đề tôn giáo nên Bộ trưởng 
Hamelin quyết định liên minh với Tây Ban Nha. Sau khi cuộc 
chiến diễn ra, tháng 10-1858, Công báo Philippin công bô thông tin 
về lý do tham chiến của Tây Ban Nha là "thuần túy Gia Tô giáo..."; 
tháng 11-1862, Đại sứ Tây Ban Nha tại Paris cũng thừa nhận mục 
tiêu đó là vì tôn giáo và mối quan hệ với Pháp”. Tuy vậy, sau cuộc 
chiến, chính R. de Genouilly đã cho rằng vấn đề tôn giáo chỉ có ý 
nghĩa rất nhỏ trong sự liên minh này. Thực tế, việc xử tử Giám mục 
Diaz được nhìn nhận chỉ là một trong những nguyên cớ tham chiến 
vì tin tức về vụ việc này chỉ được Paris biết tới vào tháng 10-1857, 
trong khi quyết định tấn công can thiệp đã được Hoàng đề phê 
chuẩn từ tháng 7 năm đó. 


Đầu năm 1858, de Genouilly chiếm được Quảng Đông, đến 
tháng 5, liên quân Anh - Pháp chiếm được Thiên Tân. Cuối tháng 6, 


1. Cao Huy Thuân (2003), Giáo sĩ thừa sai và chính sách thuộc địa của 
Pháp tại Việt Nam (1857 - 1914), Nguyên Thuận dịch, Nxb. Tôn giáo, Hà 
Nội, tr. 8ó. 

2. Cao Huy Thuần (2003), Giáo sĩ thừa sai và chính sách thuộc địa của 
Pháp tại Việt Nam (1857 - 1914), Nguyên Thuận dịch, Nxb. Tôn giáo, Hà 
Nội, tr. 87. 


94 


Chương †. Việt Nam trước khi Pháp xâm lược 


Hiệp ước Thiên Tân được ký kết quy định việc mở nhiều cảng mới 
cho việc buôn bán quốc tế. Trước đó, Bộ trưởng Hamelin quyết 
định tăng cường hạm đội Pháp ở Thái Bình Dương, gửi đến các 
chiến thuyền như Phéléton, Prùnauguet, hạm pháo hạng nhất như 
La Dragonne, LAvanlanche, la Fusée, la Mitraile, cùng hai tàu 
vận tải, chiến hạm Mémésis, một phân đội trọng pháo... Hoàn thành 
nhiệm vụ ở Trung Quốc, de Genouilly dong thuyền xuôi xuống 
Việt Nam. Ngày 31-8-1858, hơn 10 tàu chiến Pháp và Tây Nha 
Nha đã có mặt ở cảng Đà Năng. Cuộc xâm lược Việt Nam của 
Pháp chính thức bắt đâu. 


* 


Trước xu thế thực dân mới, trong bối cảnh liên hệ giữa truyền 
giáo với chủ nghĩa thực dân trở thành xu thế khó tránh khỏi, hiện 
tượng phổ biến trong lịch sử cận đại là hầu hết các nước đều tìm 
cách can thiệp vào hoạt động quân sự và truyền giáo, coi đó như 
những phương tiện thực hiện tham vọng thực dân. Trước hiện thực 
đó, lịch sử đã cho thấy vai trò của cá nhân đứng đâu là hết sức quan 
trọng trong bối cảnh chủ nghĩa tư bản đã và đang chuyên đôi mạnh 
mẽ sang chủ nghĩa để quốc, hình thành một hệ thống thuộc địa 
khắp châu Á. Ở Việt Nam, ý nghĩa đó còn được tăng lên gấp bội 
khi chưa có một chính thê phong kiến nào tập trung quyên lực vào 
tay nhà vua như nhà nước quân chủ chuyên chế Nguyễn lúc này. 
Tất cả những vận động và chuyên biến đó ở Việt Nam hoàn toàn 
khác so với Xiêm và Nhật Bản. đồng thời dẫn đến những hành xử 
và kết quả trái ngược. 

Đến giữa thế kỷ XIX, xét trên bình điện chủ quan chung, sự 
tồn tại của nhà Nguyễn là hợp lý. Nhưng càng vê sau, các vua 
Nguyễn càng không đủ điều kiện để tiếp nhận và trao truyền các 
giá trị truyền thống và khu vực được nữa. Trong khi đó, họ cũng 


95 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 6 


không đủ thời gian, điều kiện, cơ sở xã hội và quyết tâm đẻ tiếp 
nhận các giá trị mới mà thời đại đem lại. Do vậy, thể chế Nguyễn 
ngày càng trở nên thiếu sinh lực cũng như năng lực quản lý và tổ 
chức nhà nước. Từ chỗ là giai cấp lãnh đạo, biểu trưng cho sự tập 
trung và sức mạnh dân tộc, vương triều Nguyễn đã từng bước xa 
rời và bỏ rơi ngọn cờ dân tộc. Lợi ích, giá trị giai cấp không gắn 
liền với giá trị dân tộc và trở nên lạc lõng trước giá trị thời đại. Nhà 
Nguyễn suy yếu dần, đánh mất "hượng sách giữ nước" và cuôi 
cùng đã đẻ mắt độc lập dân tộc. 


%6 


Chương II 


CUỘC KHÁNG CHIẾN CỦA NHÂN DÂN VIỆT NAM 
CHÓNG PHÁP XÂM LƯỢC (GIAI ĐOẠN 1858-1873) 


I. MẠT TRẠN ĐÀ NẢNG, GIA ĐỊNH 
1. Thực dân Pháp tấn công bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng) 


Từ chiều ngày 31-§-1§5§Ì, liên quân Pháp - Tây Ban Nha đã 
kéo tới dàn trận tại cửa biên Đà Nẵng (Quảng Nam). Kế hoạch của 
chúng là "đánh nhanh thắng nhanh" đề cấp tốc chiếm Đà Nẵng, rồi 
dùng làm căn cứ bàn đạp mở đường vào nội địa, tiêu diệt quân triều 
đình Huế tại đây, sau đó vượt đèo Hải Vân đánh thọc sâu vào kinh 
thành Huế bóp chết sức kháng chiến của phong kiến triều Nguyễn 
tại chỗ, buộc triều đình Huế phải đầu hàng. 


Sáng sớm ngày hôm sau (1-9-1858), chúng cho người đưa tối 
hậu thư buộc trân thủ Quảng Nam là Trần Hoàng phải trả lời ngay 
trong vòng hai giờ. Không đợi hết hạn, liên quân Pháp - Tây Ban 
Nha đã cho tàu chiến bắn đại bác lên các đồn quân của triều đình 
đóng trên bờ biển suốt cả ngày. Lực lượng của liên quân Pháp - 
Tây Ban Nha gồm 16 tàu chiến của Pháp và Tây ban Nha cộng với 
1.500 lính Pháp và 1.000 lính Tây Ban Nha. Buỏi chiều cùng ngày, 


1. Theo: Viện Sử học (2003), Lịch sử Việt Nam 1858- 1896, Nxb. Khoa học 
xã hội, Hà Nội, tr. 39: Pháp vào vịnh Đà Năng vào tối 30-8 và ngày 3l 
không có hành động gì. 


2. Về những con số này không đồng nhất trong các nguôn tài liệu: Trong: 
Quốc sử quán triều Nguyễn (2006), Đại Nam thực lục, tập 7, Nxb. Giáo 
dục, Hà Nội, tr. 567 cho răng, có l2 tàu chiến. Trên cơ sở các ,nguồn tài 
liệu phương Tây đương thời, tác giả Nguyễn Phan Quang ‹ cho rằng, có 14 
tàu chiến cùng nỗ súng tấn công vào Đà Nẵng (Nguyễn Phan Quang 
(1999), Việt Nam thể kỷ XIX (1802-1884), Nxb. Thành phố Hồ Chí Minh, 
tr. 269). 


97 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 6 


đồn Đông của triều Nguyễn đã bị thất thủ. Sáng 2-9-1858, chúng 
tập trung pháo kích vào đồn Điện Hải và ngay tức khắc cho quân 
đỏ bộ lên bán đảo Sơn Trà. 

Chọn Đà Nẵng làm mục tiêu tấn công mở màn trong công 
cuộc xâm lược Việt Nam, tư bản Pháp nhằm tới các mục đích sau: 
cửa biển nơi đây tương đối sâu rộng nên tàu chiến có thê ra vào dễ 
dàng: hậu phương vùng này gồm hai tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi 
giàu có và đông dân, có thê giúp chúng sớm thực hiện được việc 
lấy chiến tranh nuôi chiến tranh; trông chờ vào sự ủng hộ của giáo 
dân mà theo tin tức của bọn gián điệp đội lốt giáo sĩ hoạt động 
trong vùng là khá mạnh. 


Được cấp báo bán đảo Sơn Trà đã mắt, triều đình Huế vội đưa 
thêm nhiều quân vào tăng cường cho lực lượng phòng thủ. Trước khi 
Nguyễn Tri Phương được triều đình bô nhiệm làm Tông thống quân 
sứ Quảng Nam, Tổng chỉ huy mặt trận Đà Nẵng - Quảng Nam, nhà 
Nguyễn cũng đã cho củng có hệ thống đồn bốt, trang bị súng đại bác 
bằng sắt và bằng đồng (450 khâu) với một số lượng lớn thuốc súng 
cho hệ thống phòng thủ này. Đồng thời, triều đình tăng thêm quân 
tiếp viện. Số lượng binh sĩ trấn thủ tại đây cũng tương đối lớn, song 
có sự khác biệt trong các nguồn tài liệu khác nhau. Tài liệu Pháp cho 
rằng, nhà Nguyễn có 10.000 quân; các nguồn khác lại cho rằng, triều 
đình bó trí 2.000 quân canh phòng Đà Nẵng, sau đó điều thêm từ các 
tỉnh khác về bổ sung 2.000 cho mặt trận này'. Tuy nhiên, nếu nhìn 
nhận chung thì vũ khí, đạn dược của nhà Nguyễn quá thô sơ, không 
thể so sánh được với tàu đồng đại bác của liên quân Pháp - Tây Ban 


— 


. Viện Sử học (2003), Lịch sử Việt Nam 1858-1896, Nxb. Khoa học xã hội, 
Hà Nội, tr. 38-39. 

Sau khi địch nỗ súng tấn công, triều đình đã ngay tức khắc điều quân 
tiếp viện cho mặt trận Đà Nẵng, bao gồm lính địa phương 2.070 người, 
quân Cắm binh 2.000; đến tháng 8-1858, triều đình điều thêm 3.500 lính 
từ Hoà Vinh, Hải Vân, Bình Định, Quảng Nam cho mặt trận Đà Năng 
(Viện Sử học, Lịch sử Việt Nam 1858-1896, tr. 42). 


98 


Chương 1ï. Cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam... 


Nha; kèm theo đó là nghệ thuật quân sự cũng rất lạc hậu, công sự 
phòng ngự thì sơ sài, không thê chịu đựng được những trận pháo kích 
của giặc từ vịnh bắn vào. Sau khi Nguyễn Tri Phương được cử làm 
Tông chỉ huy mặt trận Đà Nẵng - Quảng Nam để lo việc chóng giặc, 

"ông đã duy trì được kỷ luật trong hàng mấy vạn quân từ các tỉnh gửi 
đến, và thậm chí ông đã thành công trong việc đào chiến hào bao vây 
càng ngày càng áp sát gân các vị trí địch"'. Nhưng Nguyễn Tri 
Phương không chủ động tắn công tiêu diệt địch mà chỉ huy động quân 
dân đắp lũy chạy dài từ Hải Châu (ven biển) vào tới Phúc Ninh, Thạch 
Giản, đào hồ cắm chông đề bao vây ngăn chặn địch, không cho chúng 
đi sâu vào nội địa”. Còn đối với nhân dân trong vùng, ông ra lệnh thực 
hiện vườn không nhà trống, rồi tản cư vào sâu phía trong đẻ khỏi bị 
giặc bắt đi lính, nộp lương hay cung cấp tin tức. 

Chiến thuật này đã có hiệu quả, nhiều lần liên quân Pháp - Tây 
tìm cách đánh sâu vào nội địa đều bị quan quân triều đình đánh bật 
trở lại, chúng bị thiệt hại khá nặng về người và vũ khí. Theo tài liệu 
phương Tây thì thời gian này, liên quân Pháp - Tây Ban Nha chỉ 
dám tiên vào cửa sông 2 lân với mục đích thăm dò đó là vào các 
ngày 6-0-1858 và 21/22-12-1858. Nhưng sử triều Nguyễn ghi chép 
từ khi địch nô súng vào Đà Năng đên tháng 12-1859, quân và dân 
Việt Nam đã tô chức tới I1 trận đánh lớn nhỏ. Đó là: 

- Trận Mỹ Thị - Câm Lệ (khoảng từ ngày 1-10 đến ngày 5- 
11-1858). Đây là trận đánh diễn ra trước khi Nguyễn Trí Phương 
nhậm chức ở Đà năng. Liên quân nã pháo vào đôn Thô Sơn, xã Mỹ 
Thị và luỹ đất ở Cẩm Lệ. Chỉ huy quân triều đình bị trúng đạn, 
quân lính vốn không quen trận mạc, lại thiếu hợp đồng tác chiến 
với các đòn khác nên phải rút lui. 


l. David Marr (1971), Vietnamese Anticolonialism (1885-1925), California, 
tr. 27. 


2. Nguyễn Phan Quang (1999), Việt Nam thế kỷ XIX (1802-1884), Nxb. 
Thành phó Hồ Chí Minh, tr. 270. 


3. Quốc sử quán triều Nguyễn (2006), Đại Nam thực lục, tập 7, Nxb. Giáo dục, 
Hà Nội, tr. 575. 


99 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẠP 6 


- Trận sông Nại Hiên lần thứ nhất (tháng 11-1858). Đây là trận 
đánh theo lối phục kích khi thuyền chiến của liên quân Pháp - Tây 
Ban Nha ngược dòng sông Hàn, sông Nại Hiên. Quân sỹ triều đình 
phân chia lực lượng đẻ tập kích quân giặc và đã giành thắng lợi'. 


- Trận sông Nại Hiên lần thứ hai (tháng 11-185§). Trận này 
cũng sử dụng cách đánh như lần trước. Dưới sự thống lĩnh của 
Nguyễn Tri Phương, quân lính của triều đình từ các đồn hai bên 
sông đã bắn phá được đoàn thuyền của giặc gồm 8 chiếc khi chúng 
tiến vào”. 

- Trận Nam Thọ (tháng 12-1858). Quân triều đình với số 
lượng 200 binh lính, đã đánh lui được 300 tên giặc trên bờ biển 
Nam Thọ, bắt được một chiếc thuyền sam bản, bắn chết 7 tên giặc” : 


- Trận Hoá Khuê - Nại Hiên lần thứ nhất (tháng 12-1858). 
Đây là hai đồn binh của triều đình. Hai cứ điểm này bị liên quân 
Pháp - Tây Ban Nha tiến đánh bất ngờ làm chết 30 lính và 65 người 
bị thương. Sau trận tập kích, Nguyễn Tri Phương đã cho bố trí lại 
hệ thống đồn bốt hai bên bờ sông, cắt cử lính gác đề hỗ trợ lẫn nhau 
giữa các đồn khi lâm sự”. 


- Trận Hoá Khuê - Nại Hiên lần thứ hai (tháng 12-1858). 
Nhận thấy một lực lượng giặc khoảng 300 - 400 tên đang di chuyển 
giữa vị trí hai đồn Hoá Khuê và Nại Hiên, quân triều đình đã nổ 
súng tiến đánh. Trước sự tấn công của quân triều đình, lực lượng 
đối phương buộc phải rút lui. 


1. Quốc sử quán triều Nguyễn (2006), Đại Nam thực lục, tập 7, Nxb. Giáo dục, 
Hà Nội, tr. 577. 

2. Quốc sử quán triều Nguyễn (2006), Đại Nam thực lục, tập 7, Nxb. Giáo dục, 
Hà Nội, tr. 579-580. 


3. Viện Sử học (2003), Lịch sử Việt Nam 1858-1896, Nxb. Khoa học xã hội, 
Hà Nội, tr. 48. 

4. Quốc sử quán triều Nguyễn (2006), Đại Nam thực lục, tập 7, Nxb. Giáo dục, 
Hà Nội, tr. 582. 


100 


Chương II. Cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam... 


- Trận Hoá Khuê - Thạc Giản (tháng 12-1858). Địch điều 
động một số lượng lớn (700 người) tấn công quân triều đình. Dưới 
sự chỉ huy trực tiếp của Phan Khắc Thận và Nguyễn Duy, quân 
triều đình đã chống trả kịch liệt. Đây là một trận đánh lớn, cả hai 
bên đều bị tôn thất nặng, phía địch có 45 tên bị giết, phía quân triều 
đình hy sinh 22 người, bị thương 10 người và mắt 2 thớt voi. 


- Trận Thạc Giản - Nại Hiên (tháng 1-1859). Tại đây, Nguyễn 
Tri Phương và Phạm Thế Hiển cho đắp đồn Liên Trì. Liên quân 
điều 200 lính chia làm hai hướng tấn công vào đồn, vị trí nằm giữa 
Thạc Giản và Nại Hiên. Quân triều đình dùng kế mai phục khi giặc 
đến thì tắn công. Liên quân đành phải rút lui'. 

- Trận An Hải (tháng 1-I§59). Lực lượng địch gồm 400 tên 
chia làm 3 hướng từ đồn An Hải đánh ra nhưng bị quân của triều 
đình phục kích đánh chặn nên chúng buộc phải rút lui. 


- Trận Điện Hải (tháng 1-1859). Nguyễn Tri Phương cho đắp 
luỹ kéo dài từ bờ biển đến các xã Phúc Ninh, Thạc Giản. Phía ngoài 
luỹ đào hồ sâu có nguy trang và cắm chông, đặt quân lính mai phục 
khắp nơi, từ đó cho đến thành Điện Hải. Khi quân địch theo 3 
hướng tiến đến, phục binh của triều đình đã đồng loạt từ trong luỹ 
bắn ra, lực lượng đối phương một số đã rơi xuống hồ chông nên 
buộc phải rút chạy”. 

- Trận Phúc Ninh (tháng 2-1859). Trận đánh diễn ra trong hai 
ngày. Quân địch cho chiến thuyền thăng tiến vào bãi biển, liền bị 
quân triều đình bắn chìm 3 chiếc. Hôm sau chúng lại cho quân vây 
3 đòn Trung, Hạ và đại đồn Phúc Ninh. Hai đồn Trung và Hạ bị 
địch chiếm, còn đại đồn Phúc Ninh bị bao vây. Trong lúc đó, phía 


1. Quốc sử quán triều Nguyễn (2006), Đại Nam thực lục, tập 7, Nxb. Giáo 
dục, Hà Nội, tr. 588. 

2. Quốc sử quán triều Nguyễn (2006), Đại Nam thực lục, tập 7, Nxb. Giáo 
dục, Hà Nội, tr. 591. 


101 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 6 


triều đình cho quân tiếp ứng từ phía ngoài vào, quân địch phải rút 
chạy. Trận chiến này xảy ra vô cùng ác liệt, cả hai phía đều phải 
chịu tôn thất nặng nẻ'. 

Kết quả là sau 5 tháng chiến tranh, quân địch hầu như dậm 
chân tại chỗ. Trong khi đó thì khó khăn của chúng lại mỗi ngày một 
tăng, phần do không hợp khí hậu nên binh lính bị ốm đau và chết 
khá nhiều mà thuốc men lại thiếu, phần do việc tiếp tế thực phẩm 
cho quân lính rất khó khăn. Chính Regault de Genouilly trong báo 
cáo đề ngày 4-1-1859 đã viết: “Chúng ta đang xuống dốc đến kiệt 
quệ ở Đà Nẵng. Mọi phương tiện cải thiện tình hình bộ binh và hải 
quân đều hết sạch và vô hiệu. 

Tiến lui đều khó, cuối cùng chỉ huy giặc Regault de Genouilly 
phải quyết định chỉ để lại ở Đà Nẵng một lực lượng nhỏ (1⁄3 quân 
số) để cầm chân quân đội triều đình Hué, số còn lại lợi dụng mùa 
gió bắc kéo vào đánh Gia Định (2-1859). Quân dân ta đã cầm chân 
được giặc, làm thất bại cuộc hành quân lớn đầu tiên của chúng trên 
chiến trường Quảng Nam - Đà Nẵng. 


2. Chiến trường Gia Định (từ tháng 2-1859 đến tháng 
5-1859) 


Ngày 2-2-1859, liên quân Pháp - Tây Ban Nha gồm l4 tàu 
(trong đó Pháp có 9 tàu chiến, Tây Ban Nha có I1 tàu chiến và 4 
thương thuyền) với quân số 2.176 tên do Regault de Genouilly dẫn 
đầu tiễn vào Gia Định). 


1. Quốc sử quán triều Nguyễn (2006), Đại Nam thực lục. tập 7, Nxb. Giáo 
dục, Hà Nội, tr. 591. 


2. Dẫn theo: Nguyễn Phan Quang (1999), Việt Nam thề kỷ XIX (1802-1884), 
Nxb. Thành phó Hồ Chí Minh, tr. 270. 


3. Viện Sử học (2003), Lịch sử Việt Nam 1858-1896, Nxb. Khoa học xã hội, 
Hà Nội, tr. 54. 


102 


Chương II. Cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam... 


Âm mưu của địch lần này kéo quân vào đánh chiếm Gia 
Định, so với lúc đánh Đà Nẵng có nhiều điểm khác. Chúng muốn 
đánh chiếm Sài Gòn và Nam Kỳ để cắt đứt con đường tiếp tế lúa 
gạo của triều đình Huế mà qua các báo cáo của các giáo sĩ năm 
vùng gửi về thì chúng biết đây là kho dự trữ lớn của triều đình 
Huế; tránh sức tiếp viện của triều đình Huế mà sau mây trận đụng 
độ ban đầu chúng đã thấy là không phải hèn kém như các giáo sĩ 
Pháp báo cáo về nước; đánh chiếm Sài Gòn xong, chúng sẽ theo 
đường sông Cửu Long ngược lên đánh chiếm Cao Miên, nước từ 
lâu cũng nằm trong âm mưu bành trướng của chúng. Hơn nữa, lúc 
này, tư bản Pháp cần phải hành động gấp vì tư bản Anh sau khi 
chiếm Singapore và Hương Cảng cũng đang ngấp nghé mưu đồ 
đánh chiếm Sài Gòn đề nối liền hai cửa biển quan trọng trên, thiết 
lập một hành lang giao thông trên mặt biên có lợi cho chúng. 

Ngày 9-2-1859, hạm đội Pháp đã tập trung đầy đủ ở Vũng 
Tàu với sự bổ sung thêm 6 chiếc tàu vận tải chở quân lương. Sáng 
hôm sau, chúng bắt đầu băn đại bác công phá các pháo đài Phúc 
Thăng, Lương Thiện, Phúc Mỹ, Danh Nghĩa thuộc hai tỉnh Gia 
Định và Biên Hòa. Sau đó, ngày 11-2-1859, tàu chiến Pháp ngược 
sông Cần Giờ, vừa tiền vừa nô súng băn phá các đồn của quân lính 
triều đình bồ trí đọc theo hai bờ sông. Giặc Pháp tiến quân rất chậm 
vì vấp phải sự chống cự quyết liệt của quan quân triều đình đóng 
trên hai bờ, kết hợp với việc trên dòng sông quân dân ta trước đó đã 
đắp nhiều vật cản để chặn tàu chiến địch cho nên phải mất 6 ngày 
chúng mới từ cửa Cần Giờ vào tới gân thành Gia Định (tức Sài 
Gòn). Mãi tới sáng ngày 16-2, địch mới đồ bộ chiếm được hai pháo 
đài bảo vệ trực tiếp thành Gia Định, rồi cho tàu vượt sông Bến 
Nghé vào đậu ngay trước mặt thành. Đến sáng ngày 17-2-1859, tàu 
chiến địch tập trung hỏa lực bắn vào thành, và buôi trưa cho quân 
đồ bộ chiếm thành. Địch đã tập trung hỏa lực tấn công vào những 
vị trí mà quân triều đình bó trí hỏa lực mạnh, chúng cho đặt thuốc 


103 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 6 


nô phá cửa thành, bắc thang cho quân lính trèo lên thành. Pháo trên 
thành bắn xuống tàu địch nhưng không hiệu quả'. Trận chiến diễn 
ra vô cùng dữ dội, quân lính hai bên chiến đấu giáp lá cà, tranh 
giành từng vị trí có thủ. 

Trước sức tấn công mạnh mẽ của địch có ưu thế về hỏa pháo, 
trấn thủ Vũ Duy Ninh phải ra lệnh rút quân, bỏ lại trong thành 
nhiều súng ống các loại và lương thực”. Việc trấn thủ Vũ Duy Ninh 
cho rút quân chạy dài khi quân Pháp kéo tới đánh thành và sau đó 
cùng với án sát Lê Từ tự sát để trốn tránh trách nhiệm trước triều 
đình đã làm tăng thêm sự công phẫn của nhân dân đối với triều 
đình Huế. Lúc đó, trong thành Gia Định có 1.000 quân với đầy đủ 
khí giới, còn lương thực thì triều đình đã cho tích lũy đủ cho một 
vạn quân đóng giữ trong một năm. Điều đó cho thấy triều đình Huế 
nhận biết trước được rằng, thế nào giặc Pháp cũng đánh thành Gia 
Định nên đã có sự chuân bị về người, vũ khí và lương thực. Ngoài 
ra, cũng do dự đoán trước được ý đồ của Pháp nên triều đình nhà 
Nguyễn đã điều động binh lính từ Vĩnh Long và Định Tường 
(khoảng 1.500 binh lính) và một số khác từ Bình Định, Quảng Ngãi 
đến tiếp ứng cho Gia Định, nhưng các cánh quân này chưa tới được 
Gia Định thì thành đã bị liên quân Pháp - Tây Ban Nha chiếm 
xong. Hơn nữa, dù biết tin thành Gia Định bị thất thủ nhưng triều 
Nguyễn vẫn tiếp tục điều đại quân tiếp ứng (gồm 3 địa phương là 
Bình Định, Bình Thuận và Khánh Hòa, mỗi nơi 500 quân, tổng 


_ 


. Nguyễn Phan Quang (1999), Việt Nam thế kỷ XIX (1802-1884), Nxb. 
Thành phó Hồ Chí Minh, tr. 271. 

. Sau khi rút ra khỏi thành, quân triều đình đã bỏ lại 200 khâu đại bác bằng 
đồng và sắt, 9 chiến thuyền đã và đang được đóng, một số lượng lớn 
lương thực,... tất cả tính theo thời giá vào khoảng 20 triệu quan (Viện Sử 
học, Lịch sử Việt Nam 1858-1896, tr. 5S-56; Lịch sử Việt Nam cận đại, 
Nxb. Giáo dục, Hà Nội, 1960, tập I, tr. 73-74). 

. Trần Văn Giàu (1987), Địa chí văn hóa thành phó Hô Chí Minh, tập I, 
Nxb. Thành phó Hồ Chí Minh, tr. 249. 


104 


b» 


G3 


Chương II. Cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam... 


cộng 1.500 người), đồng thời tô chức tập hợp số binh lính bị tản 
mác sau khi Pháp chiếm thành và chiêu mộ dân binh nhằm có sức 
chống giữ vị trí Biên Hòa. Các tỉnh An Giang, Hà Tiên, Định 
Tường cũng được lệnh tô chức quân đội, dân binh bố trí chốt giữ tại 
những vị trí xung yếu trên địa bàn của mình, sẵn sàng đánh trả khi 
quân giặc xâm lần'. 


Trước những hành động đánh chiếm của giặc ngày càng mở 
rộng, triều đình nhà Nguyễn đã sức cho toàn thể dân chúng Nam 
Kỳ chủ động tập hợp binh lính, dân binh, huấn luyện tác chiến... 
nhằm tổ chức đánh giặc khi chúng đến. Ngoài ra, ở kinh đô Huế và 
Bắc Kỳ, các công trình phòng thủ những nơi xung yếu cũng được 
tu bổ, gia có hoặc xây mới. Trong bối cảnh đó, nhân dân và binh 
lính triều đình ở Nam Kỳ cũng tô chức một số trận đánh trả liên 
quân Pháp - Tây Ban Nha trên đất Gia Định, nhưng đều không 
mang lại kết quả, một só đồn bót đã bị giặc phá hủy. Tuy vậy, dù có 
chịu thất bại tạm thời nhưng hành động xả thân vì nước của quân 
và dân Nam Kỳ lúc này đã thể hiện tỉnh thần quật cường, không 
chịu khuất phục giặc ngoại bang của nhân dân ta. 


Tuy chiếm được thành Gia Định nhưng tướng giặc Genouilly 
lượng sức không thẻ giữ thành nên ngày 8-3 đã quyết định dùng 
thuốc nô phá tòa thành lớn, và chỉ đám đóng quân tại một đồn binh 
nhỏ với quân sỐ khoảng hai đại đội; còn toàn bộ quân địch phải rút 
xuông các tàu chiến đậu giữa sông đê tránh bị quân dân ta tập kích 
từ hai bên bờ. Sau đó, chỉ đề lại một số ít quân ở Gia Định, còn lại 
thì cấp tốc kéo ra tiếp viện cho só quân Pháp đóng lại ở mặt trận Đà 
Nẵng mà lúc này đang rơi vào tình thé rất khốn đốn, phần vì số 
lượng có ít, phần vì tiếp tế thất thường, phần vì bệnh tật chết chóc 
nên chúng đang có nguy cơ bị quân ta tiêu diệt. 


1. Quốc sử quán triều Nguyễn (2006), Đại Nam thực lục, tập 7, Nxb. Giáo 
dục, Hà Nội, tr. 594-595 
2. Theo: Viện Sử học (2003), Lịch sứ Việt Nam 1858-1896, tr. S9: Genoullly 
quyết định chỉ để lại Gia Định 2 đại đội trên một tàu chiến do Trung tá 


105 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 6 


Sau khi Regault de Genouilly đưa quân trở ra Đà Năng, trên 
chiến trường Gia Định, các trận chiến vẫn tiếp tục nỗ ra. Điền hình 
là trận đánh xảy ra tại đồn Phú Thọ (Gia Định) vào ngày 2-5-I 859. 
Đây là đồn binh vừa được tu sửa bao gồm 3 vị trí mang tính chất cứ 
điểm phòng thủ: tả đồn, hữu đồn và trung đồn, ngoài ra ở xung 
quanh còn có các đạo binh đóng giữ. Ngày 2-5, quân địch tấn công 
vào Phú Thọ. Số binh lính đóng bên ngoài gồm lính Gia Định và lính 
đồn điền nhanh chóng phải tháo chạy vì hỏa lực của địch quá mạnh. 
Địch tập trung lực lượng đánh phá hữu đồn và sau đó là tả đồn. Sau 
khi 2 vị trí này bị thất thủ, địch tập trung toàn bộ binh lực tắn công 
trung đồn. Nhưng tại đây, chúng đã gặp phải sự chống trả quyết liệt 
của quan quân triều đình. Sử triều Nguyễn chép rằng, khi chúng tấn 
công trung đồn, “Tôn Thất Cáp cùng Tôn Thất Điền đốc lính ở Kinh 
chóng nhau với giặc, chém được và bắn chết nhiều, quan binh cũng 
nhiều người bị thương, chết. Tôn Thất Dương đem quân đuổi theo 
đánh quân của Tây Dương đốt hữu đôn rồi rút luf" 


3. Mặt trận Đà Nẵng (từ tháng 4-1859 đến tháng 11-1859) 


Đề củng có tỉnh thần quân lính, khi ra tới Đà Nẵng (15-4- 
1859), Regault de Genouilly ra lệnh mở một cuộc tấn công tổng 
lực trong 3 ngày liền (từ 22 đến 24-4-1859) tại chiến trường 
Thạch Than. Đây là trận đánh do quân địch chủ động lên kế hoạch 
và quân của triều đình đã anh dũng chống trả quyết liệt, buộc 
chúng phải 3 lần rút lui. Theo sử quán triều Nguyễn thì tinh thần 
chiến đấu của quân lính triều đình đã khích lệ lòng dân”; chiến 
thắng chưa phải là quyết định nhưng đã đập tan ý đồ chiếm nhanh 
Đà Nẵng của liên quân Pháp - Tây Ban Nha. Sau trận chiến, nhà 


Jaurégniberry chỉ huy, còn tất cả 3.000 quân lính (trong đó có 1.000 quân 
Tây Ban Nha) phải tức tốc trở ra Đà Năng. 
1. Quốc sử quán triều Nguyễn (2006), Đại Nam thực lục, tập 7. tr. 603-604. 
2. Quốc sử quán triều Nguyễn (2006), Đại Nam thực lục, tập 7, tr. 602. 


106 


Chương II. Cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam... 


vua đã ban thưởng cho những người có công trong chiến đấu. Tuy 
số thương vong về phía địch không được ghi chép, nhưng vẻ phía 
triều đình, trong 3 ngày chiến đấu đã hi sinh § người và bị thương 
23 người. 


Vì bực bội do không thu được kết quả gì trong trận mở đầu 
sau khi từ Gia Định trở về cho nên ngày 8-5-1859, Regault de 
Genouilly quyết định tiếp tục đây nhanh cuộc chiến, ra lệnh cho 
quân lính tiến đánh các đòn Điện Hải, Phúc Ninh, Thạch Giản, rồi 
tiền sâu vào nội địa buộc quân sĩ triều đình phải lui về phía sau cố 
thủ. Sử liệu thời Nguyễn ghi: *7huyền quân Tây Dương (tàu máy 
hơi nước 9 chiếc, thuyền sam bản hơn 20 chiếc) tiến đến bờ biển 
trước đồn Phúc Ninh, Thạc Giản, chia quân 3 - 5Š toán quanh các 
đôn, đạn xuống như mưa. Rồi tiến đánh phá đồn Du Xuyên, Hiệp 
quản là Phan Hữu Điền cô sức đánh, bị chết trận. Các đôn Hải 
Châu thượng, Hải Châu hạ, Phúc Ninh lu bên, Thạc Giản liên bị 
đánh vỡ, quan quân thua chạy tan cả. Bọn Nguyên Trì Phương lui 
về Nại Hiên, Liên Trì cô giữ. Quan quân bị thương và chết nhiễu, 
bọn lính Tây Dương cũng chết và bị thương nhiều" 


Như vậy, trong trận đánh này, không chỉ phía triều đình bị 
thiệt hại mà phía quân lính Pháp và Tây Ban Nha cũng phải hứng 
chịu tôn thất nặng nên sau đó phải rút lui về các vị trí cũ. Theo tài 
liệu của Pháp trong cuốn Lịch sư Việt Nam 1858-1896 của Viện Sử 
học đưa ra thì trong trận chiến này, phía Pháp - Tây Ban Nha có tới 
100 lính bị chết”. Hơn nữa, tình thế quân Pháp lúc đó cũng gặp nhiều 
khó khăn. Từ tháng 4-1859, tư bản Pháp bị vướng vào cuộc chiến 
tranh với Áo trên nước Ý nên phải dồn lực lượng quân sự vào chiến 
trường châu Âu, không thê tiếp viện nhiều cho đội quân viễn chinh 
ở Việt Nam. Mâu thuẫn Anh - Pháp lúc này cũng trở nên gay gắt và 


1. Quốc sư quán triều Nguyễn (2006), Đại Nam thực lục, tập 7, tr. 604. 
2. Viện Sử học (2003). Lịch sứ Việt Nam 1858-1896, tr. 62. 


107 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 6 


chiến tranh giữa hai nước có thể bùng nô vào bất cứ lúc nào. Trên 
chiến trường Đà Nẵng thì quân lính Pháp - Tây Ban Nha rơi vào 
tình trạng cực kỳ tồi tệ và khốn đón. Trước hết đó là binh lính liên 
quân khó chịu đựng được một thời gian dài trong điều kiện thời tiết 
khí hậu khắc nghiệt ở xứ nhiệt đới, nhiều binh lính đã bị chết vì 
dịch bệnh, số mắc nhiễm thì không đủ sức khỏe để lâm trận. Trong 
một báo cáo gửi cấp trên, Regault de Genouilly viết: “Không thể 
không thừa nhận rằng cuộc chiến tranh với nước này còn khó hơn 
cuộc chiến tranh với vương quốc Trung Hoa”'. Sau trận chiến ngày 
8-5 cho đến đầu tháng 6-1859 đã có khoảng 200 binh lính Pháp - 
Tây Ban Nha bị chết vì bệnh dịch tả. Bên cạnh đó, thời điểm này 
chưa thể có tiếp viện, súng ống đạn dược lại hỏng hóc rất nhiều, 
các phương tiện chiến tranh cũng bị thiếu hụt. Những yếu tô này đã 
làm suy giảm một cách đáng kể sức chiến đấu của đội quân viễn 
chinh Pháp và Tây Ban Nha nên buộc Regault de Genouilly phải 
tính đến phương án đình chiến đề xin thêm viện binh và xin Chính 
phủ Pháp cử người thay thế nhiệm vụ của y tại Việt Nam. Trong 
tình thế đó, Chính phủ Pháp buộc phải ra lệnh cho Genouilly tiến 
hành nghị hòa với triều đình Huế. Trước khi bước vào điều đình, đề 
làm tăng áp lực, hắn cho tàu chiến bắn phá các pháo đài, tàu bè, 
thuyền buồm của quan quân triều đình dọc theo bờ biển các tỉnh 
Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình. Chính vua quan nhà Nguyễn 
cũng đã nhận thức được rằng, những hành động đó của địch là 
nhằm lấy cớ để nghị hoà trên thế mạnh. Ngày 20-6-1859, Regault 
de Genouilly chính thức đề nghị đình chiến với triều đình nhà 
Nguyễn. Vua quan nhà Nguyễn lúc này đã không trả lời thư đề nghị 
của Regault de Genouilly, song cũng không để tâm vào việc tiếp 
tục đây mạnh cuộc kháng chiến. Có thể thấy trong vòng từ tháng 5 
đến tháng 9-1859 không có những hoạt động đánh trả đáng kê nào 


1. Dẫn theo: Nguyễn Phan Quang (1999), Việt Nam thế kỷ XIX (1802-1884), 
Nxb. Thành phô Hô Chí Minh, tr. 272. 


108 


Chương II. Cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam... 


từ phía quân đội triều đình. Do thái độ của triều đình lừng chừng vì 
không dám đánh mạnh mà hòa cũng không dứt khoát nên cuối cùng 
việc hòa nghị lần này đã không thành. 


Sau khi không đạt kết quả trong lần đề nghị đình chiến trước, 
vào đầu tháng 7-1859, Regault de Genouilly tiếp tục cử phái viên 
của mình đến đề nghị triều đình cùng đình chiến. Sau nhiều lần bàn 
định trong triều đình nhưng không thống nhất được chủ trương nên 
hoà hay nên đánh! cho nên hai phía đàm phán cũng không thê đi đến 
việc ký kết một văn bản hay hiệp định nào. Chính vì thế, sau mấy 
tháng vừa thúc đây ý đồ đàm phán vừa đảm bảo được thời gian cho 
binh lính nghỉ ngơi, quân địch lại bắt đầu những trận chiến mới. 


Ngày 21-9-1859, trước khi từ bỏ trách nhiệm đẻ trở về Pháp, 
Regault de Genouilly lệnh cho binh lính tiếp tục tấn công quân đội 
triều đình trên mặt trận Đà Năng. Quân lính Pháp - Tây Ban Nha gồm 
hai lực lượng: bộ binh và thuỷ quân. Lực lượng bộ binh địch được bố 
trí thành 4 mũi, chia đánh trên 3 hướng và một số để dự phòng tấn 
công các cứ điểm của quân triều đình trên địa bàn Phúc Trì, Liên Trì. 
Còn thuỷ quân cũng được tô chức thành hai hướng tấn công: hướng 
chính bao gồm các tàu chiến tiến dọc sông nã pháo vào các cứ điểm 
của quân triều đình ven bờ sông Đà Nẵng: còn một hướng khác lại 
tập trung bắn phá các phòng tuyến từ Đà Nẵng ra Huế. 

Về phía triều đình, quân lính dưới sự chỉ huy của Nguyễn Tri 
Phương được trang bị 10 thớt voi chiến (mỗi thớt có một khâu đại 
bác cùng 6 pháo thủ). Cuộc chiến đầu diễn ra vô cùng khốc liệt và 
kéo dài trong hai ngày. Quân địch mặc dù đã chiếm được các vị trí 
trọng yếu của quân triều đình nhưng sau khi cướp phá, thiêu huỷ 


1. Trong triêu đình nhà Nguyễn lúc này tôn tại 3 chủ kiến khác nhau: một số 
nêu phương sách “giữ vững” (chỉ xem mục đích phòng thủ là quan trọng); 
một số khác thì thống nhất vừa đánh vừa giữ; còn nhóm thứ 3 thì chủ 
trương hoả (Quốc sử quán triều Nguyễn (2006), Đại Nam thực lục, tập 7, 
tr. 611). 


109 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 6 


các thứ cần thiết thì rút lui chứ không giám chiếm giữ phòng tuyến 
Liên Trì, Phúc Trì. Cả hai bên đều chịu tôn thất lớn. Tư liệu triều 
Nguyễn cho biết: sau khi tắn công Liên Trì và Nại Hiên, *“4wân của 
Tây Dương giết người đốt nhà bừa bãi (biên bình chết 52 tên, bị 
thương 103 tên, nhà của dân bị đốt mắt 97 nhà, chết 10 người, bị 
thương 2 người)”. Liên quân Pháp - Tây Ban Nha mặc dù được coi 
là thắng lợi nhưng vẫn phải quay trở về nơi đóng quân trước đó, 
tình hình trên chiến trường vẫn không có mây biến chuyển, vẫn 
trong tình thể giảng co và điều mà bọn thực dân đang mong đợi đề 
đạt được một thế mạnh trong đàm phán với triều đình nhà Nguyễn 
cũng chưa thê hiện thật rõ ràng. 


Ngày 19-10-1859, chuẩn Đô đốc Page được cử sang Đà Nẵng 
thay thế vai trò chỉ huy liên quân mà Regault de Genouilly đang năm 
giữ”, còn Genouilly phải trở về Pháp theo lệnh triệu hồi của Paris. 


Vừa sang tới nơi nhận nhiệm vụ, Page đã liều lĩnh áp dụng kế 
hoạch cũ của Genouilly là dốc lực lượng đánh mạnh vào phía Bắc 
vịnh Đà Nẵng để làm chủ con đường đèo Hải Vân, sau đó sẽ đánh 
thăng vào kinh thành Huế. Ngày 18-1 1-1859, quân địch trên 9 chiến 
thuyền triển khai các đợt tấn công các cứ điểm phòng thủ của triều 
đình đọc tuyến Đà Năng đến Huế qua đèo Hải Vân, gồm pháo đài 
Định Hải, đồn Chân Sảng. Quân địch tập trung bắn pháo, sau đó 
xua binh lính tiến lên đèo Hải Vân. Quân triều đình đã chống trả 
kịch liệt bằng cách bắn pháo đáp trả, sử dụng bẫy đá và đạn sắt dội 
từ đỉnh đèo xuống đội ngũ quân địch làm cho số quân địch chết và 
bị thương lên tới 300 người (trong đó có viên Thiếu tá Đuypơrê 
Đêrôleđờ). Thất bại trong âm mưu tấn công vào kinh thành Hué, 
cuối cùng Page phải quyết định rút dần quân vào Gia Định theo 


1. Quốc sử quán triều Nguyễn (2006), Đại Nam thực lục, tập 7, tr. 629. 

2. Theo Trương Bá Cần thì Đô đốc Page nhậm chức vụ này vào ngày 1-l 1- 
1859 (Trương Bá Cần (2011), Hoạt động ngoại giao của nước Pháp nhằm 
củng cô cơ sở tại Nam Kỳ (1862-1874), Nxb. Thế giới, Hà Nội, tr. 35). 


110 


Chương II. Cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam... 


đúng lệnh của chính phủ Pháp là rút khỏi Đà Nẵng để giữ Sài Gòn 
nhăm chờ phía triều Nguyễn đề nghị cầu hoà. Ngày 21-11-1859, 
Page rời Đà Nẵng. Sau thời điểm này, quân địch đóng tại các đồn 
An Hải, Điện Hải, Trà Sơn, Chân Sảng, Định Hải bị quân triều đình 
bao vây và đột kích làm cho chúng bị tiêu hao thêm một phần lực 
lượng. Trước thé trận như vậy, binh lính liên quân Pháp - Tây Ban 
Nha không dám phiêu lưu tiền hành thêm một trận đánh nào nữa. 
Cũng từ đó, quân địch từng bước co cụm dân và đến ngày 23-3- 
1860 thì toàn bộ số quân Pháp đóng ở Đà Nẵng cùng tàu chiến đã 
rút hết vào Gia Định sau 19 tháng chiếm đóng mà không mang lại 
một kết quả nào. Đánh giá về sự việc này, một sử gia Pháp cho 
rằng: “Việc chiếm đóng Đà Năng... không đủ đề làm lay chuyển 
được quyết tâm chiến đấu của triêu đình Huế, càng không xâm hại 
gì đến những cơ sở nên tảng của nó. Cuộc viên chỉnh Đà Năng kết 
thúc bằng một thất bại, một thất bại chính trị hơn là một thất bại 
quân sự, tuy khá đau đớn"”'. Hiện nay, tại bán đảo Sơn Trà vẫn còn 
một số mộ hoang phế của binh lính cùng chỉ huy Pháp và Tây Ban 
Nha ghi dấu ân về sự thảm bại này của chúng. 


4. Mặt trận Gia Định (cuối năm 1860 - đầu năm 1861). 
Pháp mở rộng xâm chiếm 3 tỉnh miền Đông Nam Kỳ 

Trở lại Gia Định, theo chủ trương của chính phủ Pháp, Page 
một mặt ráo riết chuẩn bị các điều kiện cần thiết để khi có thời cơ 
là nổ súng đánh chiếm, mở rộng lãnh thô, mặt khác chủ động đưa 
ra các điều khoản nghị hòa với triều đình Huế. Được tăng viện 
thêm một số quân rút lui từ Đà Nẵng vào, giặc Pháp ra sức củng cô 
các vị trí đóng quân và tắng cường mơ rộng phạm vi chiẻm đóng ra 
xung quanh thành Gia Định, lần lượt đánh chiếm Chợ Lớn, lập một 
phòng tuyến kéo dài từ chùa Khải Tường (gần Trường Thì) vào tới 
chùa Cây Mai (7-1860). 


1. Taboulet (1955), 2 geste #ancaise en Indochine, Maisonneuve, Paris, tập 2, 
tr. 499 (Dẫn theo: Viện Sử học, Lịch sử Việt Nam 1858-1896, tr. 68). 


II 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 6 


Khoảng giữa tháng 12-1859, Page lại tiếp tục chuyển cho 
quan quân thứ Gia Định (Tôn Thất Cáp) một bản hoà ước mới với 
nội dung bao gồm 11 khoản. Pháp yêu cầu cùng hoà hiếu, không 
xâm phạm đến thân thẻ và của cải của giáo dân nếu như không vi 
phạm luật pháp, trao trả các đạo trưởng nước ngoài khi bị bắt, đạo 
trưởng Pháp được phép đến các vùng công giáo giảng đạo, được 
thông thương trên tất cả các cửa biển, sứ quan được lập phố thông 
thương, cùng ký hoà ước với Tây Ban Nha và sau khi hai bên ký 
kết, thuyền quân Pháp sẽ rút khỏi cửa biển'. Tổng chỉ huy quân thứ 
Gia Định Tôn Thất Cáp (Tôn Thất Hiệp) chỉ tán thành 8 điểm còn 3 
điểm (việc giảng đạo của các đạo trưởng phương Tây, lập phố buôn 
bán và hoà ước với Tây Ban Nha) thì không dám quyết định, chờ 
xin chỉ thị từ triều đình Huế. Sau nhiều lần trao đôi thương thuyết, 
hai bên bước đầu đã ký xác nhận thoả thuận ngừng bắn vào ngày 8- 
1-1860. Tuy vậy, vào đúng thời điểm này thì vua Tự Đức không 
đồng ý với hoà ước nên chỉ dụ cho quan quân triều đình ở Gia Định 
lập tức đánh đuôi giặc, chỉnh đốn đồn luỹ, khí giới, canh phòng 
nghiêm ngặt; đối với các tỉnh Nam Kỳ và Nam Trung Kỳ chuẩn bị 
quân dự bị, huấn luyện sẵn sàng chiến đấu”. Tuy nhiên, trong thời 
điểm này, quân lính triều Nguyễn trên chiến trường Gia Định cũng 
chưa tổ chức được một trận đánh đáng kể nào mang tính chiến 
lược, tình hình vẫn dậm chân tại chỗ. Như vậy, sự thất bại của cuộc 
nghị hòa lần này, có thể nói một phần là do nhà Nguyễn đã không 
đánh giá được đúng tình hình quốc tế, cũng như sức mạnh của quân 
Pháp (lúc này đang phải chia ra trên nhiều chiến trường, đặc biệt là 
mặt trận Hoa Bắc ở Trung Quốc), và phần khác, mang tính chủ đạo 
là vì thái độ cố chấp của triều đình Huế không chịu tranh thủ nghị 
hòa với Pháp trên những điều kiện có lợi để tranh thủ thời cơ củng 
cố lực lượng tiêu diệt chúng về sau. Hơn nữa, ngay lúc này, phần 
lớn quân Pháp trên mặt trận Gia Định lại bị điều động sang mặt trận 


1,2. Quốc sử quán triều Nguyễn (2006), Đại Nam thực lục, tập 7, tr. 648-649. 
112 


Chương II. Cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam... 


Hoa Bắc (Trung Quốc). Ngày 3-2-1860, Page rời Sài Gòn đi Hồng 
Kông: quyền chỉ huy được trao lại cho Jaurêguybơry và tiếp theo là 
Đại tá hải quân Ariès'. Pháp ở trong tình thế vô cùng khó khăn, 
không đủ lực lượng để triên khai ồ ạt việc lắn chiếm mở rộng lãnh 
thỏ chiếm đóng, giành thế thắng trên chiến trường. Điều đó trở 
thành điều kiện tiên quyết để Pháp quyết định tăng cường chèn ép 
triều Nguyễn trên bàn đàm phán, buộc nhà Nguyễn phải chấp nhận 
những điều kiện mà Pháp đưa ra. 


Lúc đó ở Gia Định, số quân địch không tới 1.000 người dưới 
quyên chỉ huy của Đại tá hải quân Ariès”, nhưng đội quân này lại 
phải bố trí dàn trải trên một phòng tuyến dài tới khoảng 10km. Tuy 
nhiên, nhờ lực lượng tàu chiến vượt trội, quân Pháp vẫn nắm quyền 
kiểm soát được một số đoạn sông như sông Nhà Bè (từ Sài Gòn ra 
biên), sông Sài Gòn (đoạn Gò Vấp), một đoạn trên rạch Thị Nghè. 
Mặc dù bị thiếu hụt lực lượng sau khi một số lớn binh lính Pháp bị 
điều động sang chiến trường Trung Quốc, nhưng quân Pháp trong 
thời điểm này cũng đã tổ chức một số cuộc đánh chiếm. Nhằm bảo 
vệ tuyến đường Sài Gòn đi Cây Mai, ngày 21-6-1860, quân địch 
tấn công chùa Hiển Trung, ngày 25-6, chúng lại chiếm tiếp chùa 
Kiểng Phước và sau đó còn xảy ra một số vụ nô súng lẻ tẻ giữa 
binh lính hai bên. Trong lúc đó, bộ máy quân sự của triều đình ở 
Gia Định vần không hay biết gì về tình hình và âm mưu của địch, 
cho nên vẫn cứ một mực chủ trương sử dụng chiến thuật vừa bao 
vây vừa thương thuyết, tuyệt nhiên trước sau không hề một lần chủ 
động tắn công địch. 

Nhận thấy tình hình Gia Định không có tiến triển, đến tháng 
8-1860, Tự Đức đã quyết định thay đôi bộ máy chỉ huy chiến trường, 


I. Viện Sử học, Lịch sử Việt Nam 1858-1896, tr. 72. 
2. Lúc này, đại bộ phận quân Tây Ban Nha do Ruiz Lãngđarốt làm Tổng chỉ 
huy đã rút về Manila, chỉ còn khoảng một vài trăm lính ở lại Gia Định. 


113 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẠP 6 


cắt cử “Wguyên Tri Phương sung chức Tổng thống quân vụ Đại 
thân ở quân thứ Gia Định, Tôn Thất Cáp đổi làm Tham tán, Phan 
Tĩnh đổi làm tán lý”. Nhận nhiệm vụ tại Gia Định, Nguyễn Tri 
Phương chia quân lính làm 3 đạo: lực lượng chủ yếu được bố trí 
tại đồn Phú Thọ và 2 đạo khác được đặt theo hai cánh tả hữu là 
Tân An và Biên Hoà; củng cố và lập mới hệ thống đồn luỹ phòng 
thủ, gấp rút tích trữ quân lương, khí giới, nhất là súng lớn”. Đặc 
biệt, tại Gia Định, Nguyễn Tri Phương chú trọng tập trung củng 
có Đại đồn Kỳ Hoà (Chí Hoà), căn cứ điểm đã được xây dựng gấp 
rút sau khi mất thành Gia Định để chặn con đường địch đánh sâu 
vào nội địa. Đại đồn được xây dựng ròng rã từ tháng 8-1860 cho 
đến tháng 2-1861; đây là đồn binh lớn nhất nước ta trong thời 
điểm này, là cứ điểm phòng thủ quan trọng nhất trong tuyến phòng 
thủ của quân đội triều đình. 

Sau khi đã liên minh cùng các nước Âu - Mỹ dùng vũ lực 
buộc phong kiến nhà Thanh (Trung Quốc) phải ký Điều ước Bắc 
Kinh (25-10-1860) mở thêm nhiều cảng biển, dành thêm nhiều thị 
trường cho thế lực tư bản nước ngoài trực tiếp xâm nhập Trung 
Quốc, tư bản Pháp kéo toàn bộ lực lượng hải quân ở Viễn Đông về 
Gia Định nhằm xúc tiến việc đánh chiếm Nam Kỳ, để từ đó mở 


1; Quốc sử quán triều Nguyễn (2006), Đại Nam thực lục, tập 7, tr. 667 (Có 
tài liệu khác thì cho rằng Nguyễn Tri Phương được cử vào Nam từ tháng 3 
năm 1860). 

2. Quốc sử quán triều Nguyễn (2006), Đại Nam thực lục, tập 7, tr. 667. 

3. Theo tư liệu Pháp, Đại đồn Kỳ Hoà dài 3.000m, rộng l -000m, có thành 
xây cao 3,5m, dày 2m bằng đất sét và đá ong, được bố trí nhiều lỗ châu 
mai, phía ngoài có hào sâu, có rào tre cắm chông; phía sau có lập thêm 
đồn phụ Thuận Kiều làm nơi chứa vũ khí, lương thực và cũng là cứ điểm 
án ngữ trên con đường đi Hóc Môn. Lực lượng của triều đình Huế ở Gia 
Định lúc đó hầu hết tập trung trong Đại đồn gồm 20.000 quân thường 
trực, 10.000 quân dân dũng, 150 khâu đại bác. [Dẫn theo: Nguyễn Phan 
Quang (1999), Việt Nam thể kỷ XIX (1802-1884), tr. 274; Viện Sử học 
(2003), Lịch sử Việt Nam 1858-1896, tr. 75. 


114 


Chương II. Cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam... 


rộng phạm vi thôn tính ra cả Cao Miên, Lào, Hoa Nam (Trung 
Quốc) khi có điều kiện. Tuy vậy, từ tháng 10-1860 cho đến hết năm 
này, quân Pháp cũng chưa có những hành động quân sự trên quy 
mô lớn. Ngày 18-10, một toán quân Pháp theo tàu tiền ngược rạch 
Thị Nghè đến đánh đồn Phú Nhuận, nhưng ngay tức thì đã bị quân 
lính triều đình đánh trả nên chúng phải rút lui với 6 tên bị thương 
vong. Ngày 1-12-1860, một toán lính khác của giặc tấn công đồn 
Chí Hoà cũng phải chịu thương vong lớn, 132 binh lính Pháp tử 
trận; phía triều đình bị mắt 12 người. 


Cuộc chiến tranh của các nước phương Tây chống nhà Thanh 
chấm dứt. Phó Đô đốc J. Charner, Tư lệnh toàn hải quân Viễn 
Đông của Pháp (từ tháng 2-1860) được bổ nhiệm làm Tư lệnh đặc 
mệnh toàn quyền tại Nam Kỳ từ ngày 6-2-1861 đến 29-11-1861 và 
được Chính phủ Pháp giao cho toàn quyền tuyên chiến và ký hoà 
ước với Việt Nam. Ngày 7-2-1861, J. Charner tới Sài Gòn'. Lúc 
này, đạo quân xâm lược của J. Charner có mặt trên sông Bến Nghé 
(Sài Gòn) lên tới trên 5.000 người , với 474 khẩu đại bác, 148 chiến 
thuyền các loại (55 tàu hơi nước, 13 tàu buồm, 80 tàu buôn). 


Với ưu thế vượt trội, quân địch quyết định tấn công đánh 
chiếm các đồn bốt của triều đình nhà Nguyễn. Ngày 17-2, địch cho 
tàu chiến ngược sông Sài Gòn thám sát địa hình. Ngày 19-2, địch 
bắn pháo vào phòng tuyến của quân triều đình, cho tàu xâm nhập 
rạch Thị Nghè (phía trước Đại đồn Chí Hoà), bắn phá các điểm 
phòng ngự. Mờ sáng ngày 24-2-1861, giặc Pháp bắt đầu nô súng 
công kích Đại đồn. Sau khi bắn pháo vào chiến tuyến của quân 
triều đình, địch đã cho một lực lượng lớn binh lính tiên vào chiến 
luỹ và thực hiện tác chiến hợp đồng binh chủng giữa bộ binh và 
pháo binh nhằm ngăn cản các đợt phản công của quân lính triều 
đình từ Đại đồn. Chúng tiến quân rất chậm, phần vì hoả lực khá 


|. Trương Bá Cần (2011), Hoạt động ngoại giao của nước Pháp nhằm củng 
cô cơ sở tại Nam Kỳ (1862-1874), Nxb. Thế giới, Hà Nội, tr. 35. 


115 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 6 


mạnh của quan quân trong thành bắn ra, phần vì vấp phải hệ thống 
hào luỹ dày đặc bảo vệ mặt ngoài thành. Cuộc chiến đấu diễn ra 
khá ác liệt suốt trong hai ngày; quân lính triều đình đã anh dũng 
chiến đấu đến cùng nhưng trận đánh càng kéo dài thì càng bị đuối 
sức trước sức mạnh của vũ khí Tây phương. Cuối cùng, ngày 25-2- 
1861, quân địch đã vượt thành, vào được trung tâm Đại đồn nhưng 
cũng gặp phải sức kháng cự mãnh liệt. Cả hai phía đều chịu tổn thất 
nặng nề. Trước tình thế đó, Nguyễn Tn Phương phải ra lệnh bỏ Đại 
đồn chạy về đồn Thuận Kiều phía sau để có thủ. Ngày 28-2, thừa 
thắng địch lại tấn công Thuận Kiều bằng lực lượng tiên phong 
nhưng chưa đạt kết quả gì. Ngày 29-2, khi tập trung được một số 
lượng lớn bộ binh và ky binh, địch lại tiếp tục trận chiến và chỉ sau 
một thời gian ngắn đã chiếm luôn đồn Thuận Kiều, quan quân triều 
đình phải lui về Biên Hoà. 

Như vậy, có thể nói, mặc bù binh sỹ triều đình đã anh dũng 
chiến đấu chống giặc ngoại xâm, song trước một lực lượng áp đảo, 
nhất là về vũ khí và phương tiện chiến tranh hiện đại của thời bấy 
giờ nên quân đội triều đình nhà Nguyễn đã liên tiếp phải rút lui và 
chịu tốn thất lớn. Theo các số liệu thống kê, trong chiến dịch ở Chí 
Hoà, quân đội nhà Nguyễn đã bị hy sinh và thương vong khoảng 
1.000 người; chỉ riêng tại cứ điểm Đại đồn, đã có tới 300 binh sỹ hy 
sinh, bị mất 150 khẩu đại bác và 2.000 súng tay. Trong lúc đó, mặc 
dù chiếm được các đồn luỹ của quân triều đình nhưng phía địch cũng 
đã có tới 300 binh lính và sỹ quan chết và bị thương'. 

Trước sức tấn công ò ạt của giặc Pháp, ngay từ đầu, tập đoàn 
phong kiến cầm quyền có trách nhiệm bảo vệ độc lập dân tộc đã tỏ 
ra hèn nhát, bất lực, trong nội bộ đã sớm có sự phân hoá thành các 
phái chủ chiến và chủ hoà. Phái chủ chiến muốn dựa vào phong 
kiến Trung Quốc (nhà Thanh) để đánh đuổi bọn cướp nước từ xa 


1. Viện Sử học (2003), Lịch sử Việt Nam 1858-1896, tr. 80. 
116 


Chương II. Cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam... 


tới mà họ gọi là "bạch quỷ" (quỷ trắng) hay "đương quỷ" (quỷ từ 
ngoài biển tới). Tiêu biểu có phái "công thủ" chủ trương phải thủ đẻ 
công (giữ đề đánh) và công đề thủ (đánh để giữ), cuối cùng quét 
sạch địch. Họ kịch liệt lên án phái chủ hoà: "Trăm sự giảo quyệt 
đều do một chữ hoà mà ra cả". 

Tiếng súng của giặc đã ầm nô bên tai mà triều đình vẫn còn 
bận tranh nghị. Kẻ chủ hoà người chủ đánh, trên dưới không nhất trí. 
Nhưng tựu trung, luồng ý kiến được nhiều người tán thành là chủ 
hoà. Tình hình đó khăng định một thực tế là ngay từ đầu đại bộ phận 
tầng lớp phong kiến cầm quyền đã mang nặng tư tưởng thất bại chủ 
nghĩa, có tư tưởng sợ giặc. Trong thời kỳ đầu, quyên lợi giai cấp đã 
trực tiếp bị đụng chạm, tất nhiên họ có sự phản ứng. Nhưng sự 
chống cự đó cũng rất hạn ché, đề rồi đầu hàng từng bước trước kẻ 
thù và cuối cùng dâng toàn bộ lãnh thổ cho chúng. Đó là một quá 
trình từ mâu thuẫn đối kháng đến không đối kháng, rồi đầu hàng. 


Chính tư tưởng thất bại chủ nghĩa đã làm cho quan quân triều 
đình bỏ mắt nhiều cơ hội đánh thắng địch. Chiến thuật "án binh bắt 
động" tai hại, trước sau không hè chủ động tân công địch của triều 
đình Huế đã giúp chúng vượt qua được nguy cơ bị tiêu diệt để cuối 
cùng hoàn thành cuộc xâm lược. Tai hại hơn là chính do tình trạng 
trên dưới không thống nhất, nội bộ giai cấp phong kiến thống trị 
phân hoá phức tạp đã làm cho triều đình bỏ lờ mắt nhiều dịp nghị 
hoà với Pháp với những điều kiện có lợi. 

Khi đánh Đà Nẵng không xong, quân Pháp, từ Genouilly (7- 
1359) đến Page (3-1860) đều muốn nghị hoà. Các điều khoản 
chúng đưa ra như hai nước Pháp - Nam giao hảo lâu dài; khoan xá 
những người cộng tác với Pháp; không truy nã người theo đạo và 
thả giáo sĩ; tự do thông thương, tự do giảng đạo; lập toà lãnh sự và 
cửa hàng ở bến cảng; đặc biệt điều khoản cuối cùng "ký hoà ước 
xong là Pháp lập tức rút chiến thuyên khỏi Gia Định" xét ra không 
phải là quá đáng, vì tình hình thực tế của chúng lúc đó cũng không 


117 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẠP 6 


cho phép đòi hỏi nhiều. Trước tình hình đó, triều đình lẽ ra phải 
tranh thủ thời cơ hoà hoãn để chỉnh đốn đội ngũ, bồi dưỡng lực 
lượng để tiếp tục kháng chiến sau này vì trước sau gì kẻ thù cũng sẽ 
phản bội. Nhưng triều đình Huế đã không thấy được đâu là điều 
nhượng bộ tạm thời trước mắt và đâu là quyền lợi cơ bản lâu dài về 
sau nên đã không ký kết khi còn có điều kiện. Kết quả là cuộc nghị 
hoà thất bại trong lúc tình trạng không đánh không hoà cứ kéo dài 
có lợi cho địch, để đến khi chúng vượt qua được khó khăn - năm 
1860, chúng ký với nhà Thanh Điều ước Bắc Kinh thì chúng lại ra 
SỨC đây mạnh cuộc xâm lược. 


Tư tưởng thất bại chủ nghĩa đã dẫn triều đình Hué đi từ thất 
bại này đến thất bại khác, về quân sự cũng như về ngoại giao. Cuối 
cùng, để cứu vãn quyền lợi giai cấp, triều đình Huế đã phản bội 
quyền lợi của nhân dân, dân tộc, vội vã ký Hoà ước ngày 5-6-1862 
(thực chất là một hàng ước), nhượng ba tỉnh miền Đông Nam Kỳ 
cho giặc Pháp vào đúng lúc phong trào kháng chiến trong nhân dân 
miền Nam đang dâng cao, buộc chính kẻ thù phái khăng định “cẩn 
phải chỉnh phục lại những tỉnh đã chỉnh phục rồi". 


5. Pháp mở rộng đánh chiếm ở Nam Kỳ 


- Pháp đánh chiếm đánh Định Tường (từ giữa tháng 3-1861 
đến giữa tháng 4-1861) 

Định Tường lúc bấy giờ bao gồm cả Mỹ Tho, Tân An, Gò 
Công. Đây là một vùng đất vừa trù phú, giàu có lại có vị trí địa 
chiến lược rất thuận lợi cho việc xâm chiếm lãnh thổ Nam Kỳ làm 
thuộc địa. Theo sử liệu nhà Nguyễn thì từ tháng 3-1861, quân lính 
triều đình đã thấy tàu địch xuất hiện trên vịnh Cù Úc, gồm 2 tàu hơi 
nước, 12 thuyền sam bản'. Những ngày đầu chúng chỉ cho thuyền 
chiến đi thăm dò việc bố phòng, khả năng tác chiến của quân lính 
triều đình. Sau khi mặt trận Gia Định kết thúc, quân địch liền mở 


1. Quốc sử quán triều Nguyễn (2006), Đại Nam thực lục, tập 7, tr. 707-708. 
118 


Chương II. Cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam... 


nhiều đợt tấn công vào các đôn luỹ bố phòng của nhà Nguyễn. Mặc 
dù quan quân địa phương cũng đã có những giải pháp nhất định đề 
chống trả nhưng ưu thể vượt trội về vũ khí và chiến thuật, hơn nữa 
với sự thất thủ trên chiến trường Gia Định của triều đình đã phần 
nào gây nên tâm lý lo sợ trong quân lính triều đình. Chính vì vậy, 
sự tấn công của địch trên đất Định Tường mặc dù diễn ra tương đối 
dài ngày, và chúng cũng đã gặp phải không ít sự kháng cự quyết 
liệt, nhưng nhìn tổng thê là những trận chiến không cân sức. Vì 
vậy, Mỹ Tho, thành tỉnh Định Tường đã hoàn toàn bị địch chiếm 
vào ngày 12-4-I&6]. 


- Pháp đánh chiếm tỉnh Biên Hoà (từ ngày 14-12-1861 đến 
ngày 7-I-1&62) 


Tỉnh Biên Hoà lúc bấy giờ bao gồm cả vùng Thủ Dầu Một, 
Bà Rịa, là tỉnh địa đầu của Nam Kỳ. Nơi đây là một trong những 
địa điểm được triều đình nhà Nguyễn cho là trọng yếu về mặt chiến 
lược. Do vậy, trên đất Biên Hoà nhiều đồn bốt, thành luỹy đã được 
xây dựng và được trang bị đầy đủ các loại vũ khí với một lực lượng 
binh lính tương đối lớn. Trên bộ, từ Gia Định về Biên Hoà có 2 đồn 
binh án ngữ là Gò Công và Mỹ Hoà; về đường thuỷ, trên sông 
Đồng Nai đã thiết lập được 10 đập cản thuyền chiến. Với vai trò 
bảo vệ cho Gia Định và cũng là căn cứ phía sau đề thoái lui khi cần 
thiết, là nơi tiếp ứng cho Gia Định từ phía triều đình Huế. Vì thế, 
sau khi C1a Định thất thú, phần lớn quân tướng nhà Nguyễn đều tập 
trung về đây. Lúc này binh lính triều đình tại khu vực này có tới 
khoảng 3.000 người. 

Đối với liên quân Pháp - Tây Ban Nha, từ tháng LI-ì 861, bọn 
chúng cũng đã tiến hành nhiều hoạt động quân sự mang tính chất 
thăm dò. Trên hướng đến Biên Hoà, quân triều đình và binh lính liên 
quân đã đụng độ nhau ở xứ Cái Bè; bọn địch bị chìm 2 tàu cùng Š0 
lính (cả ngoại quốc và lính mã tà vừa thu nạp). Tháng 12-1861, quân 
địch lại đến quấy rồi ở xứ suối Lũ và hai thôn An Thịnh. Bình Chuân 
(Biên Hoà) nhưng đều bị quân triều đình đánh lui. 


119 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 6 


Về mặt nhân sự, sau khi J. Charner đệ đơn từ chức (tháng Š5- 
1861), ngày 8-8-1861, Đô đốc Bonard được bồ nhiệm làm Tư lệnh 
trưởng ở Nam Kỳ. Ngày 29-I 1-1861, Bonard chính thức đảm nhận 
cương vị mới. Ngay sau khi nhậm chức, Bonard đã nhanh chóng 
quyết định tiến đánh Biên Hoà bằng cả hai đường thuỷ bộ. Ngày 
14-12, liên quân mở màn cuộc chiến xâm chiếm Biên Hoà. Trên 
bộ, binh lính địch được phân chia làm 2 đạo tấn công hai đồn Gò 
Công và Mỹ Hoà. Quân lính triều đình đã chống trả rất quyết liệt, 
gây nhiều thương vong cho địch, song cuối cùng không thể giữ 
vững được trận địa nên đành thiêu huỷ đồn rồi rút lui. Dưới đường 
thuỷ, 1 đội tàu chiến tiến dọc sông Đồng Nai bắn phá các ụ đề 
kháng của quân triều đình, còn đội tàu khác lại theo đường nhánh 
tiến lên Gò Công với mưu đồ đánh tập hậu. Mặc dù sự kháng cự 
của phía triều đình đã làm hư hại nặng 1 tàu chiến nhưng vẫn 
không cản được sức tiến công của địch. Trước diễn biến của chiến 
trận như vậy, địch đã dồn sức tập trung đánh vào vị trí phòng thủ 
chính của triều đình tại Thạch Hãn, cạnh sông Long Đại vào đêm 
14 rạng ngày 15-12 làm cho quân lính triều đình phải rút lui về phủ 
Phúc Tuy; cứ điểm đã bị địch chiếm và tiếp đó, ngày 16-12, liên 
quân Pháp - Tây Ban Nha chiếm được Biên Hoà. Trong trận chiến 
tại thành Biên Hoà, liên quân Pháp - Tây Ban Nha đã thu giữ một 
số lượng lớn vũ khí của quân đội triều Nguyễn, gồm 48 đại bác và 
15 thuyền chiến”. 

Sau khi bị mất Biên Hoà, quân triều đình phải rút chạy về 
Bình Thuận, còn liên quân địch tiếp tục tiến công và chiếm thành 
Bà Rịa vào ngày 7-1-1862. Cũng vào thời điểm này, triều đình cấp 


1. Quốc sử quán triều Nguyễn (2006), Đại Nam thực lục, tập 7, tr. 743. 
2: Nguyễn Phan Quang (1999), Việt Nam thế kỷ XIX (1802-1884), tr. 278. 


(Còn theo: Viện Sử học (2003), Lịch sử Việt Nam 1858-1896, tr. 96 thì phía 
triều đình đã bị mất 30 khẩu đại bác, trong đó có 18 khâu bằng đồng). 


120 


Chương II. Cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam... 


tóc ra lệnh cho các địa phương tuyên lính, tích trữ lương binh, củng 
có đồn luỹ, sắm sửa vũ khí đạn được, kêu gọi toàn dân tham gia 
đánh giặc. Về mặt nhân sự, triều đình khôi phục cho Nguyễn Tri 
Phương làm Binh bộ Thượng thư, sung Đồng suất quân vụ Biên 
Hoà, Tôn Thất Cáp là Binh bộ Thị lang, sung Phụ tế quân vụ Biên 
Hoà. Tháng 1-1862, Nguyễn Tri Phương cùng quân lính tới Bình 
Thuận thì tình hình đã thay đôi nhiều vì mặt trận Biên Hoà đã tan 
vỡ hoàn toàn, do đó quân thứ của ông phải chấp nhận phương án bố 
phòng tại Bình Thuận. 

- Pháp xâm chiếm tỉnh Vĩnh Long (từ ngày 20-3 đến 23-3-1862) 


Ngay sau khi chiếm Định Tường, lấy cớ “đuổi trộm cướp”, 
Pháp đã ngay tức thì cho thuyền chiến theo sông rạch đi do thám 
địa bàn Vĩnh Long. Trước thực tế như vậy và trong lúc quân địch 
đã chiếm xong Gia Định, Biên Hoà và đang tăng cường mở rộng 
xâm chiếm nhưng quan quân nhà Nguyễn tại địa phương cũng 
không hè thấy rõ được mưu đồ xâm lược của bọn thực dân. Ngày 
20-3-1862, quân địch tô chức tấn công đánh chiếm Vĩnh Long. Lợi 
thế về thuỷ quân nên liên quân vẫn sử dụng thuyền chiến, bộ binh 
và tô chức cả chiến thuật đánh bọc hậu mà thường được áp dụng 
trong các trận ở Gia Định, Biên Hoà. Tài liệu triều Nguyễn cho 
biết, có hơn 10 chiếc tàu chiến Tây Dương đến đỗ ở gần đồn Vĩnh 
Tòng, cho hơn 1.000 lính lên bờ đáp đòn luy. Sang ngảy 2l và 22- 
3, bọn chúng cả quân thuỷ và lính bộ tập trung bắn phá các cứ điểm 
như đồn Thanh Mỹ, Vĩnh Tòng'. Mặc dù cũng đã bố trí trận địa để 
nghênh chiến với quân giặc, tăng cường binh lực cho hai đồn nói 
trên, nhưng binh lính triều đình vẫn không thể chống đỡ nồi. Súng 
lớn của giặc trực chỉ bắn vào thành làm nhiều binh lính triều đình 
bị chết, bị thương hoặc hoảng sợ bỏ chạy. Trước tình thế không thể 
giữ được, đêm ngày 22-3, quan quân triều đình cho phóng hoả đốt 


1. Quốc sử quán triều Nguyễn (2006), Đại Nam thực lục, tập 7, tr. 762. 
121 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẠP 6 


các dinh thự, kho đạn rồi rút lui. Sáng ngày 23-3, quân địch vào 
thành, thu được 68 khâu đại bác của quân triều đình'. Không dừng 
lại ở đó, mấy ngày sau, quân địch lại chiếm luôn đồn tứ giác Mỹ 
Củi ở phía bắc Mỹ Tho. 

Như vậy, có thể nói cho đến cuối tháng 3-1862, liên quân 
Pháp - Tây Ban Nha đã đánh chiếm xong 4 tỉnh thành đầu tiên của 
nhà Nguyễn trên vùng đất Nam Kỳ, đó là Gia Định, Định Tường, 
Biên Hoà và Vĩnh Long. Đây chính là điều kiện tiên quyết mà bọn 
thực dân dùng để giữ thế trong cuộc "mặc cả” với triều đình Huế. 


H. PHONG TRÀO CHÓNG PHÁP CỦA NHÂN DÂN 
NAM KỲ 


Trong khi triều đình chống cự một cách yếu ớt, rồi nhượng bộ 
từng bước và cuối cùng cắt đất đầu hàng thì nhân dân cả nước vẫn 
sôi nổi chống giặc. Ngay từ những ngày đầu giặc Pháp nô súng tấn 
công Đà Nẵng, bên cạnh quân đội chính quy của triều đình còn có 
đông đảo dân quân “gồm tất cả những ai không đau ôm và tàn 
tật'?. Phạm Gia Vĩnh là một chỉ huy dân quân nổi tiếng ở Quảng 
Nam lúc đó. Ở Bắc Kỳ, nghe tin quân Pháp xâm phạm Đà Nẵng, 
Đốc học Phạm Văn Nghị ở Nam Định đã chiêu mộ được 300 “thân 
biên binh dũng" gồm toàn những nho sĩ khoẻ mạnh xung phong đi 
từ ngoài Bắc vào bổ sung cho quân thứ Quảng Nam. Khi vào tới 
kinh đô Huê thì quân Pháp đã rút khỏi Đà Nẵng, họ xin được vào 
Gia Định chiến đấu, nhưng triều đình bắt phải trở về Bắc. 

Cũng trong lúc đó, trên mặt trận Đà Nẵng, vào tháng 5-1859, 
đội nghĩa quân của Phạm Gia Vĩnh phối hợp chặt chẽ với đội quân 
của triều đình do Nguyễn Song Thanh và Đào Trí chỉ huy đã đánh 


1. Nguyễn Phan Quang (1999), Việt Nam thế ký XIX (1802-1884), Nxb. 
Thành phó Hồ Chí Minh, tr. 279. 

2. A. Thomasi (1934), La congquête de l'Indochine (Cuộc chỉnh phục Đông 
Dương), Nxb. Payot, Paris, tr. 3]. 


122 


Chương II. Cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam... 


bại cuộc tấn công của giặc, buộc chúng phải tháo chạy về bán đảo 
Sơn Trà. 


1. Cuộc kháng chiến chống Pháp trên mặt trận Gia Định 


Trên mặt trận Gia Định, ngay khi liên quân Pháp - Tây Ban 
Nha bắn phá cửa Cần Giờ, rồi nhằm phía Gia Định tiến vào thì 
Trần Thiện Chính và Lê Huy (đều là quan văn và quan võ của triểu 
đình bị sa thải) đã cấp tốc chiêu mộ trên 5.800 dân binh, tập hợp 
binh lính triều đình bị thua trận, vận động đồng bào góp lương tiền, 
rồi kéo nghĩa dũng tới ngăn giặc, yêm hộ cho các cánh quân triều 
đình rút lui'. Nhân dân Gia Định còn thiêu huỷ nhà cửa, rồi tự 
nguyện dời đi nơi khác; nhân dân các tỉnh Vĩnh Long, Định Tường, 
Gia Định tự nguyện cung ứng quân lương, vật liệu để sản xuất vũ 
khí, đạn được... cho quân triều đình”. 


Cùng với sức chiến đấu của đồng bào Gia Định, nhân dân 
khắp sáu tỉnh Nam Kỳ đã nhiệt liệt ứng nghĩa mộ binh. Trong đêm 
mông 3 rạng ngày mông 4 tháng 7 năm 1860, một đội nghĩa dũng 
2.000 người do Lãnh binh Thăng” chỉ huy đã xung phong đánh 
chùa Chợ Rấy, là vị trí quan trọng của địch trên phòng tuyến từ 
chùa Cây Mai đến Trường Thi. Đặc biệt, quân và dân đã đứng lên 
chiến đấu chống giặc ở nhiều nơi; một bộ phận tham gia chiến đấu 
với quân triều đình. nhiều bộ phân khác tự động tổ chức đánh địch 
với nhiều cách đánh khác nhau'. Có thê thấy qua những sự vụ như: 
nghĩa quân phục kích đâm chết Đại uý Barbé gần Trường Thi ngày 
7-12-1860, đánh đăm tàu chiến Primauguet đậu trên sông Đồng Nai 


1. Quốc sử quán triều Nguyễn (2006), Đại Nam thực lục, tập 7, tr. 602. 

XI Quốc sử quản triều Nguyễn (2006), Đại Nam thực lục, tập 7, tr. 603. 

3. Theo: Viện Sử học (2003), Lịch sử Việt Nam !858-1896, Nxb. Khoa học 
xã hội, Hà Nội: chỉ huy đánh chùa Chợ Rẫy là Đinh Bình Tâm. 

4. Nguyễn Phan Quang (1999), Việt Nam thé ky XIX (1802-1884), Nxb. Thành 
phô Hô Chí Minh, tr. 277. 


123 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 6 


vào ngày 1-1-1861, đốt đồn địch ở xóm Củi (Chợ Lớn) ngày 15-4- 
1861, đầu độc sỹ quan Pháp ở Phú Nhuận vào cuối tháng 4-1861... 
Giặc Pháp còn cho biết rằng, đêm đêm dân còn tìm cách vượt qua 
các đồn địch đóng quanh thành Gia Định để lọt vào nội thành bắn 
tỉa dần từng tên địch, đốt cháy cơ sở doanh trại, làm cho chúng rất 
hoang mang, lo sợ. Tác giả Pallu de la Barrière ghi nhận: “7hực rế 
đâu đâu cũng là trung tâm kháng chiến. Cuộc kháng chiến có cơ sở 
và hệ thống khắp nơi. Có thể nói rằng, có bao nhiêu người Việt 
Nam thì có bấy nhiêu trung tâm kháng chiến. Đúng hơn là phải 
xem mỗi người nông dân đang bó lúa là một trung tâm kháng 
chiến "`. Đến khi giặc Pháp từ Gia Định đánh chiếm rộng ra các tỉnh 
thì phong trào kháng chiến của nhân dân miền Nam càng phát triên, 
giặc Pháp càng đi sâu vào nội địa thì càng phải trả giá nặng nề hơn. 
Dưới sự lãnh đạo của các văn thân, sĩ phu yêu nước, nhân dân miền 
Nam - chủ yếu là nông dân - đã khảng khái nổi dậy chống giặc 
khắp mọi nơi. Trước kia, mũi giáo của người nông dân nghèo đói 
chĩa vào bè lũ quan liêu địa chủ thì đến nay, trước nguy cơ tồn 
vong của dân tộc, lại chĩa thăng vào bọn ngoại xâm. Nếu chỉ kể các 
phong trào lớn thì có các cuộc khởi nghĩa sau: Trương Định (1861- 
1864) ở Gia Định, Tân An, Gò Công; Trần Thiện Chính và Lê Huy 
(đầu năm 1861) ở Gia Định; Đỗ Trình Thoại (tháng 6-1861) ở Gò 
Công; Phan Văn Đạt và Trịnh Quang Nghỉ (tháng 7-1861) ở vùng 
Kiều Biện, Biên Hoà; Lưu Tắn Thiện và Lê Quang Quyền (tháng 1- 
1861) ở Gò Công; Trần Xuân Hoà, tức Phủ Cậu (đầu năm 1861) ở 
Định Tường; Quản Là (1861) tại vùng Cần Giuộc; Lê Cao Dũng và 
Hồ Huân Nghiệp (1862) tại Gò Công, Tân Bình; Nguyễn Trung 
Trực (Nguyễn Văn Lịch - Quản Lịch) (cuối năm 1860) ở Tân An 
và Rạch Giá; cũng như các cuộc khởi nghĩa của Nguyễn Thông, 


1. Pallu de la Barrière (1864), Histoire de l'expédition de Cochinchine en 
1861, Paris, p. 248. Dẫn theo: Nguyễn Phan Quang (1999), Việt Nam thê 
kỷ XIX (1802-1884), Nxb. Thành phó Hồ Chí Minh, tr. 277. 


124 


Chương II. Cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam... 


Trà Quý Bình, Lê Thành Ý, Võ Duy Dương... Ngoài ra, còn có 
nhiều văn thân khác như Đỗ Quang, Âu Dương Lân, Trần Xuân 
Hoà, Nguyễn Hữu Huân, Phan Văn Trị... cũng tự động mộ quân 
chống Pháp và phối hợp tác chiến với nghĩa quân Trương Định. 


1.L. Cuộc khởi nghĩa Trương Định 


Cuộc khởi nghĩa Trương Định là phong trào có ảnh hưởng 
rộng lớn nhất lúc đó. Ông đã chiến đấu rất sớm trên mặt trận Gia 
Định. Ngay sau khi Pháp chiếm thành Gia Định (17-2-1859), Trương 
Định đã đưa đội nghĩa quân dưới quyền gồm toàn nông dân đồn 
điền lên đóng tại Thuận Kiều phối hợp cùng quân đội của triều 
đình, xung phong đánh giặc. Nghĩa quân dưới sự chỉ huy của ông 
đã chiến đấu rất anh dũng nên được quân lính và nhân dân rất tin 
cậy nô nức đi theo. Đến lúc Nguyễn Tri Phương được điều động từ 
mặt trận Đà Năng vào phụ trách mặt trận Gia Định (3-1860), 
Trương Định đã chủ động đem quân tới phối hợp tác chiến. Văn bia 
Trương Định ghi rõ, khi phòng tuyến Chí Hoà bị vỡ và Đại đồn thất 
thủ (2-1861), Trương Định đưa đội nghĩa quân của ông về hoạt 
động ở Gò Công thuộc huyện Tân Hoà (Gia Định), với mục đích 
chiến đấu lâu dài'. Trong thời gian đầu, lợi dụng địch còn lo đối 
phó ở nhiều nơi, ông đã nhanh chóng phát triển thế lực, chiêu mộ 
thêm binh sĩ, dồn lương, thêm súng và đánh thắng nhiều trận. Địa 
bàn hoạt động không chỉ là Gò Công, Tân An, Mỹ Tho mà bao 
gồm cả vùng Chợ Lớn, Gia Định, lan rộng ra hai bên nhánh sông 
Vàm Cỏ. từ Biển Đông lên tới biên giới Cao Miên, kiêm lãnh hay 
liên lạc với hầu hết các đội nghĩa quân khác. Nhà thơ Nguyễn Đình 
Chiểu đã làm quân sư cho đội nghĩa quân Trương Định. Một số lớn 
quan lại triều đình có tinh thần yêu nước chống Pháp cũng tìm đến 
với nghĩa quân như: án sát Đỗ Quang, tri phủ Nguyễn Thành Ý, tri 


I. Theo: Nguyễn Phan Quang (1999), Việt Nam thể kỷ XIX (1802-1884), 
Nxb. Thành phó Hồ Chí Minh, tr. 287. 


125 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẠP 6 


huyện Đỗ Đình Thoại, tri huyện Âu Dương Lân, Phủ Cậu, thủ khoa 
Nguyễn Hữu Huân, tri huyện Lưu Tấn Thiện, thư lại Lê Quan 
Quyền, cử nhân Phan Văn Đạt, cử nhân Phan Văn Trị, Trịnh Quang 
Nghi, Lê Cao Dũng, Hồ Huân Nghiệp, Võ Duy Dương... Nhiều 
người còn chiêu mộ được một số lớn dân dũng nhằm bồ sung cho 
đội ngũ nghĩa quân của Trương Định. Sử triều nguyễn chép: “Phó 
quản cơ Gia Định là Trương Định... chiêu mộ những thủ dõng có 
nhiều người đi theo... Tri phủ Phúc Tuy là Nguyễn Thành Ý, tuỳ 
phái là Phan Trung mỗi người đều mộ được 2 cơ, hợp cộng 4.000 


sỉ 


người, lại đương tiếp tục mộ, kể ước tới hàng vạn”. 


Phối hợp với phong trào chung ở các nơi, cuộc khởi nghĩa 
Trương Định ngày càng thêm mạnh. Trong năm 1862, phong trào 
dâng cao khắp nơi. Giặc Pháp phải thừa nhận rằng, chỉ trừ vùng 
ngoại ô trực tiếp của Sài Gòn tương đối yên ồn, còn lại thì một 
cuộc "tổng khởi nghĩa" đang lan tràn khắp miền Nam lôi cuồn tuyệt 
đại bộ phận nhân dân tham gia, buộc chúng đến tháng 3-1862 phải 
rút khỏi nhiều nơi vì sợ bị nghĩa quân tập kích tiêu diệt. Phần lớn 
các quận huyện và thị trấn quan trọng của hai tỉnh Gia Định và 
Định Tường (như Gò Công, Tân An, Rạch Gầm, Cai Lậy, Chợ 
Gạo, Bến Lức) đều được giải phóng. Lớn nhất trong thời gian này 
là trận tấn công căn cứ Quy Sơn (Gò Rùa), cách Gò Công chỉ vài 
cây số vào đêm 22 rạng ngày 23-6-1861 do Đỗ Trinh Thoại chỉ 
huy, có sự phối hợp tác chiến của nghĩa quân Trương Định. Tuy 
không chiếm được cứ điểm, Đỗ Trinh Thoại và một số người khác 
hy sinh, nhưng nghĩa quân đã anh dũng chiến đấu buộc kẻ thù phải 
xác nhận rằng quân ta chiến đấu rất can đảm và “bây giờ phải mở 
mắt ra trước một sự thật hiển nhiên là người Việt có tỉnh thân tự 
chủ và quyết tâm giữ gìn độc lập dân tộc". Đồng thời còn phải kể 
tới sự phối hợp tài tình của toán nghĩa quân do Nguyễn Văn Lịch 


1. Quốc sử quán triều Nguyễn (2006), Đại Nam thực lục, tập 7, tr. 733. 
126 


Chương II. Cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam... 


(sau này là Nguyễn Trung Trực) chỉ huy đã đốt cháy và đánh chìm 
tàu chiến Espérance của Pháp trên sông Nhật Tảo (10-12-1861). Sử 
triều Nguyễn có ghi rõ răng: khi tàu chiến bọc đồng của địch đậu 
trên sông gần thôn Nhật Tảo, dưới sự chỉ huy của Nguyễn Văn 
Lịch, binh lính triều đình vừa bố trí dàn trận lại cho 59 nhân viên 
quân chiến tâm giả làm thương nhân đi thuyền thăng tới tàu địch, 
nhảy lên tàu chiến đấu trực diện. Một số bị giết, số khác hoảng sợ 
nhảy xuống sông bị quân của Nguyễn Văn Lịch diệt gọn. Sau đó, 
nghĩa quân phóng hoả đốt tàu'. Trong trận này, toán quân Pháp 
gồm 25 tên cùng với 20 lính mã tà đóng trại trên bờ sông gần tàu 
chiến đã hoàn toàn bị diệt gọn. Cũng từ chiến thăng này mà từ đây 
trên đât Nam Kỳ đã bùng lên một phong trào chống giặc rộng khắp, 
không ít nơi đã học tập, rút những kinh nghiệm đánh giặc trong trận 
Nhật Tảo đề ứng dụng vào cuộc kháng chiến chống Pháp. 


Mặc dù không phê chuân Hiệp ước năm 1862 nhưng trên thực 
tế, triều Nguyễn lại mù quáng thi hành một số điều khoản, nhất là 
việc bãi binh, châm dứt các hoạt động quân sự của triều đình cũng 
như tự phát của nhân dân ở 3 tỉnh miền Đông để tiếp tục thương 
lượng nhằm chuộc lại đất đai đã mát. Riêng đối với nghĩa quân 
Trương Định, triều đình một mặt hạ lệnh bắt phải bãi binh, mặt 
khác ra lệnh điều động ông đi nhận chức lãnh binh ở An Giang, rồi 
Phú Yên. “Từ khi hoà ước đã thành, thông dụ cho Nam Kỳ' nghỉ 
. Phan Thanh Giản muốn tranh 
thủ thời gian hoà hoãn đề chuẩn bị lực lượng cho chiến đấu về sau 
đã đích thân viết thư cho Trương Định đòi ông bài binh. Tướng 
giặc Bonard cũng nhiều lần nhờ người đưa thư dụ ông ra hàng. Sử 
triều Nguyễn chép: tháng 11-1862, “Phan Thanh Giản hằng dụ 
Trương Định, Định thê không cùng giặc cùng sống. Binh dân ứng 


2» 


quân, đổi Trương Định về Phú Yên 


l; Quốc Sử quán triều Nguyễn (2006), Đại Nam thực lục, tập 7, tr. 760. 
2. Quốc sử quán triều Nguyễn (2006), Đại Nam thực lực, tập 7, tr. 667, 783. 


127 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẠP 6 


nghĩa ở 6 tỉnh thuộc vào trong bộ ngũ của Trương Định đêu cùng 
câm cự chống lại giặc Tây Dương. Tướng nước Phú chiêu dụ Định, 
Định không chịu khuất, Thanh Giản lại xin xuống sắc để dụ 
Định..."'. Dẫu thế, Trương Định vẫn kiên quyết “thà đắc tội với 
triều đình chứ không chịu khoanh tay ngồi nhìn”. 


Được sự ủng hộ nhiệt liệt của quần chúng yêu nước, Trương 
Định kháng lệnh triều đình, cương quyết ở lại chỉ huy nghĩa quân 
chiến đấu đến cùng. Lúc này, ông cho lập đại bản doanh tại Gò 
Công, nhưng địa bàn hoạt động của nghĩa quân thì trải rộng khắp 
lục tỉnh. Nhân lúc địch rút khỏi phần lớn các quận huyện, đồn bốt 
vì sợ bị nghĩa quân tập kích tiêu diệt, Trương Định đã cùng các chỉ 
huy ở các địa phương vận động nhân dân khẩn trương xây dựng 
đồn luỹ, đào hào, chặn sông, đắp chướng ngại vật trên các đường 
chúng hành quân. Đồng thời, dưới sự chỉ huy của ông, nghĩa quân 
đã tích trữ lương thảo, khí giới, luyện tập chiến thuật... và đặc biệt 
là lên kế hoạch chuẩn bị cho một cuộc tông tiền công. Hàng ngũ 
nghĩa quân ngày càng lớn mạnh, quân số tăng nhanh, nhất là các 
đội quân của Phạm Tuấn Phát ở Tân An, Bùi Huy Diệu ở Cần 
Đước, Nguyễn Văn Trung ở Tân Thành. Các lò rèn hoạt động suốt 
ngày đêm để sản xuất thêm vũ khí. Trương Định còn chủ động liên 
lạc với một số nhà buôn Hoa Kiều để mua súng đạn nước ngoài. 
Còn phải kể tới căn cứ Giao Loan được xây dựng sát tỉnh Bình 
Thuận để tựa vào miền Trung mà tổ chức việc đúc súng ống. 

Ngày 16-12-1862, bắt đầu cuộc chiến đấu mới của nghĩa quân 
Trương Định. Khắp tất cả các địa phương ở Gia Định, Biên Hoà, 
Mỹ Tho, những nơi có đồn bốt địch đều bị nghĩa quân đồng loạt tấn 
công. Một người Pháp đương thời đã cho biết: “Hầu hết đồn bốt 
Pháp trong tỉnh Sài Gòn và Biên Hòa đều bị tấn công"?. Đồn Rạch 


1. Quốc sử quán triều Nguyễn (2006), Đại Nam thực lục, tập 7, tr. 797. 
2. Nguyễn Phan Quang (1999), Việt Nam thế kỷ XIX (1802-1884), Nxb, Thành 
phó Hồ Chí Minh, tr. 291. 


128 


Chương II. Cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam... 


Tra (trên đường Sài Gòn đi Tây Ninh) bị nghĩa quân tấn công, đồn 
trưởng người Pháp bị giết, vũ khí đạn dược bị tịch thu. Ba pháo 
thuyền của địch trên sông Vàm Cỏ Đông bị đánh phá theo chiến 
thuật của trận Nhật Tảo. Nghĩa quân cùng dân chúng ở Biên Hoà 
đánh phá các đồn trại của địch. Quân khởi nghĩa tiến công các 
huyện ly ở Bà Rịa; 5.000 nghĩa quân tấn công quân địch ở Gò Đen 
(Cần Giuộc); 1.000 nghĩa quân đánh đồn Thuộc Nhiêu (gần Mỹ 
Tho)... Những trận đánh mở màn này đã đưa lại ưu thế cho quân 
khởi nghĩa; nhiều vùng đất đã thuộc quyền kiểm soát của Trương 
Định; gần như quân địch đã bị rơi vào thế bị động, lúng túng. 


Sau khi được bổ sung thêm binh lính, từ đầu năm 1863, quân 
Pháp bắt đầu mở các cuộc tiến công vào các căn cứ chủ chốt của 
nghĩa quân Trương Định. Trận đầu ra quân của quân Pháp là tập 
trung đánh vào căn cứ Quy Sơn. Khai thác tối đa địa hình đầm lầy 
và dùng kế dụ địch vào trận địa đã bó trí, nghĩa quân đã làm cho 
địch phải chịu thiệt hại nặng và buộc phải rút lui. 


Giặc Pháp biết rõ đầu não phong trào kháng chiến là căn cứ 
Tân Hoà (Gò Công), phải chiếm được căn cứ đó mới "bình định" 
được Nam Kỳ. Ngày 25-2-1863, từ sáng sớm quân Pháp đã mở 
cuộc tấn công lớn vào Tân Hoà theo ba mũi. Trước sự tập trung sức 
mạnh của địch vào trung tâm đầu não của cuộc khởi nghĩa, Trương 
Định đã hạ lệnh cho nghĩa quân ở các vùng Tân Long, Bình Dương, 
Bình Long, Biên Hoà... tắn công các căn cứ của địch nhằm chia lửa 
với căn cứ Tân Hoà, giảm bớt sức tiến công của quân Pháp vào 
trung tâm. Tại Tân Hoà. nghĩa quân đã anh dũng chiến đấu suốt ba 
ngày liền, sau khi hai chỉ huy Đặng Kim Chung và Lưu Bảo Đường 
trúng đạn hi sinh và vũ khí đạn dược cũng đã hao hụt, không đáp 
ứng đủ nhu cầu chiến đấu nên nghĩa quân rút khỏi căn cứ để bảo 
toàn lực lượng. Địch chiếm Tân Hoà ngày 28 tháng 2 năm 1863, 
Trương Định rút quân về lập căn cứ mới ở Phước Lộc, kiểm soát 
cả một vùng rừng sát thuộc các tỉnh Biên Hoà, Thủ Dầu Một, 


129 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẠP 6 


Tây Ninh, Đồng Tháp Mười và vùng bưng Tầm Lạc thuộc tổng 
Cầu An Hạ giữa con đường từ Sài Gòn đi Trảng Bàng. Sau khi mất 
căn cứ Gò Công, Trương Định vẫn không ngừng hoạt động ở các 
nơi, cả ở ngoại ô Sài Gòn nhưng chủ yếu là củng có lực lượng, thu 
nạp thêm binh sỹ!, chuân bị vũ khí đạn dược. Tuy nhiên, thời gian 
này cũng có những trận đánh nhỏ lẻ tại các địa phương như Biên 
Hoà, Tân An, Mỹ Tho, Cần Giuộc... Đồng thời, nghĩa quân thường 
đột nhập các thành phó tạm bị chiếm để dán bố cáo có đóng dấu 
Bình Tây đại nguyên soái, và đồng bào các xã vẫn truyền tay nhau 
đọc các bài hịch kêu gọi chống Pháp của Trương Định, lên án hành 
động bán nước của Phan Thanh Giản và Lâm Duy Hiệp, kết tội triều 
đình bỏ rơi dân chúng (Phan Lâm mãi quốc, triều đình khí dân). 
Ngày 25-9-1863, giặc Pháp lại mở đợt tấn công mới, lúc này 
Trương Định đang đóng quân ở Lý Nhân. Khi địch kéo tới, nghĩa 
quân vừa chống trả lại, vừa lùi về căn cứ Tân Phước nằm ven sông 
Soài Rạp là nơi có địa thế hiểm yếu dễ bảo vệ hơn. Giặc Pháp có 
tay sai Huỳnh Công Tắn - tên này trước theo nghĩa quân, sau bỏ về 
đầu hàng Pháp - dẫn đường lọt vào căn cứ. Trong cuộc đấu súng 
kịch liệt sáng ngày 20-§-1§64, Trương Định và các chiến sĩ chiến 
đấu vô cùng anh dũng nhưng do bị trúng đạn gãy xương sống, 
không muốn để giặc bắt sống nên ông đã rút gươm tự sát. Chủ 
tướng Trương Định hy sinh lúc 44 tuổi. Phong trào kháng chiến của 
đồng bào miền Nam gặp khó khăn nhiều hơn nhưng không vì vậy 
mà chấm dứt. Một số nghĩa quân sau đó rút lên Đồng Tháp Mười 
lập căn cứ, mộ thêm binh, trữ thêm lương, rèn thêm gươm giáo, 
tích thêm súng đạn, rồi nhân lúc giặc sơ hở để kéo ra đánh vào các 
căn cứ Pháp trong vùng Mỹ Tho, Tân An, Chợ Lớn... Một số khác 
kéo về tăng cường cho căn cứ Giao Loan giáp Bình Thuận, đến khi 


I. Theo: Viện Sử học (2003), Lịch sử Việt Nam 1858-1896, Nxb. Khoa học 
xã hội, tr. 154 thì vào thời điêm này, nghĩa quân Trương Định đã lên tới 
10.800 người. 


130 


Chương II. Cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam... 


ba tỉnh miền Tây mất thì lại rút lên căn cứ Tánh Linh (Tây Nguyên). 
Một số khác tập hợp dưới ngọn cờ của Nguyễn Hữu Huân (Thủ 
khoa Huân) đây mạnh hoạt động khắp các vùng Gò Công, Tân 
An, Chợ Gạo, Bình Dương, hay của Võ Duy Dương (Thiên hộ 
Dương) cũng hoạt động trong vùng Đồng Tháp Mười. Con trai 
Trương Định là Trương Quyền dù còn trẻ tuổi nhưng đã tiếp nối 
chí hướng cha, kéo một toán nghĩa quân lên Tây Ninh phối hợp 
với đồng bào Khơme và đồng bào Thượng đẻ xây dựng cơ sở 
kháng chiến lâu dài trên một địa bàn rộng lớn từ Sài Gòn đến tận 
kinh đô Cao Miên là Udon. 
1.2. Khởi nghĩa của Võ Duy Dương (Thiên hộ Dương) 


Sau cái chết của Trương Định, Võ Duy Dương (Thiên hộ 
Dương) trở thành thủ lĩnh của nghĩa quân và xây dựng căn cứ tại 
địa bàn vùng Đồng Tháp Mười. Đây là một nơi mà địa hình mang 
tính chiến lược cao, là vùng đầm lầy lau lách nên các loại phương 
tiện hiện đại rất khó tiếp cận, rất thuận lợi cho chiến tranh du kích, 
có thê kết nối với các địa phương ở miền Tây Nam Kỳ. Tại đây, Võ 
Duy Dương đã cho xây dựng một hệ thống đồn luỹ phòng thủ gồm 
nhiều lớp, có thể hỗ trợ lẫn nhau trong tác chiến, bao gồm 3 đồn 
chính là Đồn Tiền (trên đường Cái Nứa), Đồn Tả (trên đường Mộc 
Hóa, hướng Gò Bắc Chiêng) và Đồn Hữu (trên đường Cần Lô) với 
khoảng 200 - 300 nghĩa quân ở mỗi đồn. Dại bản doanh đóng tại 
Gò Tháp (Đồn Trung) có nhiều trạm canh ở 4 phía và đài quan sát 
trên đỉnh gò'. Trong một thời gian ngắn, Võ Duy Dương đã nhanh 
chóng xây dựng được một đội ngũ nghĩa quân đông đảo với khoảng 
gân một vạn người. Mặc dù biết là căn cứ của quân khởi nghĩa 
nhưng cho đến đầu năm 1866, giặc Pháp vẫn chưa thê xâm nhập 
được vào vùng này. Trong lúc đó thì nghĩa quân từ căn cứ tiến ra 
tập kích quân Pháp, một số trận đã làm cho chúng bị bất ngờ và 


I. Nguyễn Phan Quang (1999), Việt Nam thẻ kỳ: XIX (1802-1884), Nxb. 
Thành phô Hồ Chí Minh, tr. 295. 


131 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẠP 6 


thiệt hại đáng kể. Đến tháng 4-1866, quân Pháp bắt đầu tấn công 
vào trung tâm Đồng Tháp Mười với 3 mũi giáp công xuất phát từ 
Cần Lố, Mỹ Tho và Tân An. Tại ba hướng, các trận chiến đấu đã 
diễn ra vô cùng ác liệt, nghĩa quân chiến đấu cực kỳ dũng cảm. 
Quân địch đã phải chịu thiệt hại nặng nề, bị chết rất nhiều trong các 
trận tại đồn Sa Tiền, đồn Áp Lý, đồn Tiền, đồn Gò Bắc, nhất là trận 
đồn Tả ngày 16-4-1866 có đến hai tiểu đội lính giặc đã phải bỏ 
mạng. Tuy nhiên, cuối cùng trước sự áp đảo về vũ khí hiện đại, 
nghĩa quân đã dần dần rút lui, quân Pháp chiếm được các đồn nói 
trên. Rút khỏi căn cứ chính nhưng nghĩa quân vẫn thường xuyên 
tiến hành các trận tập kích quân địch, mặc dù không phải theo quy 
mô lớn. Sau khi rút khỏi căn cứ Đồng Tháp Mười, Võ Duy Dương 
cùng phối hợp chiến đấu với Trương Quyền (Trương Tuệ), con của 
thủ lĩnh Trương Định và với các nghĩa sỹ Campuchia. Đến tháng 
6-1866, theo lệnh của triều đình, Võ Duy Dương bị triệu hồi về 
kinh nhưng thuyền bị đắm ở vùng biển Thần Mẫu'. 


2. Hiệp ước Nhâm Tuất (tháng 5-1862) 


Giữa lúc phong trào kháng chiến trong nhân dân đang dâng 
cao như vũ bão làm cho quân giặc hoảng vía kinh hôn thì bọn vua 
quan phong kiến phản bội quyền lợi nhân dân, quyên lợi tổ quốc, 
đã quyết định đi theo còn đường nghị hoà. Đây là một vấn đề đã 
có chủ đích từ trước và cũng đã phân chia ra các phe nhóm có 
quan điểm khác nhau trong triều đình nhà Nguyễn. Đến lúc này, 
về phía quân lính triều đình thì liên tiếp thua trận, ở hậu phương 
của nhà Nguyễn, tại Bắc và Trung Kỳ, nhiều cuộc khởi nghĩa, bạo 
động đã nổ ra liên tục. Tình hình trở nên rối ren. Thêm vào đó là 
một số nhân vật đảm đương trọng trách chính của triều đình tại 
Nam Kỳ lại luôn chủ trương nghị hoà với giặc. Về phía Pháp, tình 
hình đang bị căng ra trên nhiều chiến trường khác nhau (thất bại ở 


1. Quốc sử quán triều Nguyễn (2006), Đại Nam thực lục, tập 7, tr. 1017. 
132 


Chương II. Cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam... 


Syrie, sa lầy ở Mexique...) cho nên tại Nam Kỳ, chúng chỉ muốn 
củng có vững chắc những vùng đất đã chiếm được và chờ cơ hội 
tiếp theo. 


Trong bối cảnh đó, vào tháng 4-1862 và tiếp đến là tháng 5- 
1862, Bonard, Tư lệnh trưởng của Pháp ở Nam Kỳ đã hai lần cho 
phái viên đến Huế đưa thư xin giảng hoà với các điều khoản là 
Pháp được đặt toàn quyên, triều đình phải bồi thường chiến phí và 
đưa trước một khoản là 10 vạn quan để làm tin'. Trước sự ép buộc 
như vậy, triều đình Huế đã cắt cử Phan Thanh Giản và Lâm Duy 
Thiếp (Hiệp) thay mặt nhà vua đi đàm phán với mục tiêu ban đầu là 
nhằm giảm bớt sự thiệt hại. Đồng thời, các sứ giả cũng được chỉ 
đạo là không được nhượng bộ trong vấn đẻ lãnh thỏ và truyền đạo. 


Cuộc nghị hoà tiến hành rất nhanh chóng. Ngày 5-5-1862, 
Simon, phái viên của Bonard mới đem thư nghị hoà ra Huế thì đến 
ngày 5 tháng 6 (đúng một tháng sau), hoà ước đã được ký kết tại 
Sài Gòn. Triều đình Nguyễn vội ký hoà ước với Pháp, trước hết là 
do mang nặng tư tưởng thất bại chủ nghĩa, chỉ nhìn thấy ưu thế về 
vũ khí và kỹ thuật của Pháp, hoàn toàn không hiểu chỗ yếu của 
chúng đề khai thác nhằm có lợi cho mình, nhưng cũng còn vì muốn 
bắt tay với Pháp để có thể dồn lực lượng tiêu diệt phong trào đầu 
tranh của nông dân ngoài Bắc. 

Về phía địch thì dù đánh thăng và chiêm được đât, nhưng 
nghị hoà sớm ngày nào là có lợi ngày ấy. Thực tế trên chiến 
trường Nam Kỳ, chúng không đủ binh lực để chiếm rộng ra và 
bình định các nơi đã chiếm được trước sức đeo bám tấn công 
quyết liệt và bền bỉ của nghĩa quân. Dư luận nước Pháp lúc đó 
cũng chưa nhất trí về việc xâm chiếm Việt Nam, ở Pháp vẫn có 
người chủ trương nên chú ý đến các vùng Cận Đông (Syrie) và 
Châu Mỹ vì khoảng cách từ nước Pháp đến những nơi đó gần hơn 


lễ Quốc sử quán triều Nguyễn (2006), Đại Nam thực lục, tập 7, tr. 767-768. 
133 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẠP 6 


và việc chinh phạt cũng sẽ dễ dàng hơn. Đã vậy, chính lúc này Ở 
Mêhicô (Mexique) đang nỗ ra một cuộc chiến liên quốc gia gồm 
Anh, Pháp và Tây Ban Nha nhằm mục tiêu xâm chiếm thuộc địa. 
Đầu năm 1862, Napoléon III đưa 7.000 quân sang đánh chiếm 
Mêhicô nhưng bị thảm bại trước Puébla. Do nhiều lý do, nhưng 
trước hết là gặp phải sự chống trả kịch liệt của nhân dân bản xứ 
nên đến ngày 19-2-1862, các nước Pháp, Anh, Tây Ban Nha đã 
cùng nhau ký kết Thoả ước Soledad. Theo đó, hai nước Anh và 
Tây Ban Nha rút quân khỏi Mêhicô đề lại mình nước Pháp phải 
chống chọi với lực lượng cách mạng do Tổng thống lJuarez đứng 
đầu. Đơn thân một mình trên chiến trường, lực lượng quân sự của 
Pháp càng ngày càng bị sa lầy nghiêm trọng và không thẻ rút lui. 
Vì thế, Pháp phải đưa tới chiến trường Mêhicô thêm 28.000 quân' 
mới lấy được Puébla. Tuy vào được Mêhicô nhưng bị du kích 
đánh mạnh nên đội quân viễn chỉnh Pháp có nguy cơ bị tiêu điệt 
và cũng không thẻ rút lui. Mãi đến năm 1866, Pháp mới rút được 
quân lính ra khỏi Mêhicô. Trong những điều kiện cụ thể như vậy, 
thực dân Pháp chỉ mong sớm ký kết với triều đình Huế để vừa giữ 
nguyên các vùng đất đã chiếm, vừa có thời gian chuẩn bị mở rộng 
phạm vi chiếm đóng khi thời cơ tới. 

Cuộc đàm phán được bắt đầu từ ngày 28-5 đến ngày 3-6-I862 
và vào ngày mông 5 tháng 6 năm 1862, Phan Thanh Giản và Lâm 
Duy Thiếp (Hiệp) đã thay mặt triều Nguyễn hạ bút ký hoà ước (sử 
sách thường gọi là Hiệp ước Nhâm Tuất), cắt đứt ba tỉnh miền 
Đông cho giặc. Phan Thanh Giản và Lâm Duy Thiếp (Hiệp) đều là 
những người yêu nước nhưng luôn mang tư tưởng chủ hoà nên có 
ảo vọng muốn ký kết sớm với Pháp đề có thời gian chắn chỉnh đất 
nước, sau đó mới tính đến chuyện thu hồi những vùng đất đã mắt, 


I. Theo số liệu của Trương Bá Cần thì Pháp đưa sang tăng viện cho chiến 
trường Mêhicô khoảng 20.000 - 30.000 quân (Trương Bá Cân, Hoạt động 
ngoại giao của nước Pháp.... tr. 7Š). 


134 


Chương II. Cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam... 


mà không biết răng kẻ thù không hè ngây thơ đề cho ta làm như 
vậy. Hoà ước ngày 5-6-1862 bao gồm 12 điều khoản, trong đó có 
một số điều khoản nặng nẻ như sau: nhượng đứt ba tỉnh miền Đông 
Nam Kỳ (Gia Định, Định Tường, Biên Hoà) và đảo Côn Lôn cho 
thực dân Pháp; mở các cửa biên Đà Năng, Ba Lạt, Quảng Yên cho 
tàu Pháp và Tây Ban Nha tự do thông thương: nộp số tiền bồi 
thường chiến phí 20 triệu phơrăng. Ngoài ra, hai bên còn thoả thuận 
rằng Pháp sẽ trả lại thành Vĩnh Long cho triều đình chừng nào 
không còn các hoạt động chống phá đối với chính quyền Pháp tại 
Gia định và Định Tường..... Đại Nam thực lục chính biên ghi rõ: 
*Hai viên ấy (Phan Thanh Giản và Lâm Duy Thiếp] đến Gia Định 
bèn đem đất 3 tỉnh Gia Định, Định Tường và Biên Hoà nhường cho 
Tây Dương, lại nhận số bạc bồi quân phí đến 400 vạn đông (ước 
tính đến 280 vạn lạng bạc) và lập nhà giảng đạo, mở phố thông 
thương, gồm 12 khoản chép làm hoà ước..."”. 


Sau khi bản hoà ước năm 1862 được ký kết, một làn Sóng 
phản đối dâng cao trong dân chúng, “lòng dân Nam Kỳ, không chịu 
theo Tây Dương là do ở tắm lòng vì nghĩa khí mà tức giận"; đỉnh 
cao của phong trào phản đối đó là hàng loạt các cuộc khởi nghĩa đã 
liên tục nỗ ra. Bất chấp sự phản kháng mạnh mẽ của nhân dân, và 
mặc dù vào thời điểm này cả triều đình lẫn Chính phủ Pháp đều 
chưa phẻ chuản, nhưng triều đỉnh Huế vẫn thi hành các điều khoản 
đã ký kết. Tháng 12-1862, triều đình đã y hẹn trả năm đầu chiến 
phí, vào cuối năm đó lại gửi thư vào Sài Gòn đè nghị cho chuộc lại 
ba tỉnh. Nhưng thái độ của Pháp là đứt khoát phải chiếm được ba 
tỉnh miền Đông đề làm bàn đạp tính chuyện mở rộng chiếm đóng 
về sau. Cho nên, liền sau khi hoà ước được Chính phủ Pháp và Tây 


1. Chỉ tiết nội dung Hiệp ước Nhâm Tuất xin xem ở phần Phụ lục. 
2. Quốc sử quán triều Nguyễn (2006), Đại Nam thực lục, tập 7, tr. 770. 
3. Quốc sử quán triều Nguyễn (2006), Đại Nam thực lục, tập 7, tr. 783. 


135 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẠP 6 


Ban Nha phê chuẩn, tháng 4-1863', đại diện của Pháp là Bonard và 
đại diện cho Tây Ban Nha là Palăngca (Palanca) ra ngay Huế buộc 
Tự Đức phải ký chuẩn y hoà ước. Lễ trao đổi Hiệp ước đã phê 
chuẩn từ phía Pháp và Tây Ban Nha được tô chức vào ngày 14-4 và 
đến ngày 16-4, hai phái bộ của 2 nước này vào yết kiến vua Tự 
Đức”. Tuy nhiên, trước nhiều chủ kiến khác nhau, triều đình nhà 
Nguyễn buộc phải đi đến quyết định là tiếp tục thương lượng lại 
nhằm sửa nội dung Hiệp ước với chủ đích là đòi lại ba tỉnh Gia Định, 
Định Tường và Biên Hoà. Nhà Nguyễn cũng đồng ý trả chiến phí 
cho Pháp và Tây Ban Nha 13.004 đỉnh bạc, tương ứng với 186.1 II 
đồng bạc Tây Dương). Để xoa dịu phong trào chống Pháp đang lên 
mạnh trong nhân dân và cũng để phinh phờ mua chuộc, làm mất 
cảnh giác của vua quan triều đình, sau khi trở về Gia Định, Bonard 
đã đồng ý giao trả thành Vĩnh Long cho triều đình (25-5-1863). 


Tháng 6-1863, triều đình Huế cử phái bộ do Phan Thanh Giản 
cầm đầu cùng với Phạm Phú Thứ, Nguy Khắc Đản và đoàn tuỳ 
tùng sang Pháp với nhiệm vụ xin sửa lại hoà ước năm 1862 và xin 
trả hoặc chuộc lại ba tỉnh phía Đông Nam Kỳ. Quyết định này của 
triều đình nhà Nguyễn được dựa trên ý tưởng có từ trước đó, ngay 
khi ký kết hiệp ước, cũng như trong quá trình đón tiếp phái đoàn 
của Pháp và Tây Ban Nha tại Huế và cả trong thời gian đàm phán 
với Bonard sau khi từ Huế về Sài Gòn (nửa cuối tháng 4-1863). 
Chính quyết định này của triều đình nhà Nguyễn cũng được Bonard 
thông báo về Pháp: “Ý kiến gửi một phái bộ sang Paris yết kiến 
Hoàng đế, đã được chính thức nhiêu lân... vua Annam không có 


. Theo Viện Sử học (2003), Lịch sử Việt Nam 1858-1896, tr. 106 thì vào 
ngày 19-3-1863. 

. Trương Bá Cần (2011), Hoạt động ngoại giao của nước Pháp nhăm củng 
cô cơ sở tại Nam Kỳ (1862-1874), Nxb. Thê giới, Hà Nội, tr. 70. 

. Viện Sử học (2003), Lịch sử Việt Nam 1858-1896, Nxb. Khoa học xã hội, 
Hà Nội, tr. 107. 


136 


_ 


tk» 


= 


Chương II. Cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam... 


thời gian gửi lên Hoàng đề những tặng phẩm xứng đáng với ngài, 
nên xin bù đắp những thiếu sót này ngay khi được phép cử một 
phái bộ tới yết kiến Hoàng đề Napoléon"'. 


Phái bộ đến Pháp” vào lúc tình hình rất thuận lợi để thương 
thuyết: nước Pháp đang ở vào thế bề tắc và chịu nhiều thất bại 
nặng nề trên chiến trường ở Mêhicô, đồng thời lại vướng vào 
nguy cơ xung đột với nước Nga và nước Phỏ cho nên dư luận 
chung nước Pháp là phản đối các cuộc viễn chinh vừa tốn kém, 
vừa nguy hiểm. Tại Nghị viện Pháp đã có ý kiến phát biêu chính 
thức về vấn đề này: “... rình hình tài chính của chúng ta [nước 
Pháp] đang đứng trước một bãi đá ngâm... Tắt cả các cuộc chiến 
tranh, nếu không phải là cuộc chiến tranh vì danh dự, hay bồn 
phận đối với đất nước thì nó chỉ còn là một bài toán số học; các 
ông đi đánh nhau để phát triển thương nghiệp, nhưng các ông có 
dám đoán chắc rằng gánh nặng mà các ông chất lên nên tài 
chính của chúng ta, không vượt quá xa sự phát triển mà các ông 
tạo ra cho thương nghiệp hay không? Xin quý ông hãy ngừng 
lại /””, Trong tình thế đó thì vấn đề Nam Kỳ chỉ là vấn đề thứ yếu 

“chỉ có lợi ích thứ yếu”"" đối với Pháp. Do vậy, Pháp có rất 


1. Dẫn theo: Trương Bá Cần (2011), #oạf động ngoại giao của nước Pháp 
nhằm củng cố cơ sở tai Nam Kỳ (1862-1874). Nxb. Thể giới. Hà Nội. tr. 71. 
2. Theo tài liệu Pháp: Phái bộ gồm 66 thành viên, rời Huế ngày 13-9-1863, 
đến Gia Định thì lên tàu của Đại tá Hải quân Riơnhiê (Rieunier). Ngày 18-9 
tiếp xúc với Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Đờroanh đờ Luy (Deroupin de 
Lhuys) vả gặp Hoàng đề Pháp vào ngày 5-I1. Trong thời gian đó. sứ đoàn 
không chỉ đi thám Paris mà còn đến ca Madrid (fây Ban Nha) và vẻ Sài 
Gòn ngày 18-3-1864. Sử nhà Nguyễn chép sứ đoàn về đến kinh đô Huế vào 
cuối tháng 2 năm Giáp Tý (khoảng đầu tháng 4-1864). Viện Sử học (2003), 
Lịch sử Việt Nam 1858-1896, tr. 1 10. 

3. Le Moniteur Liniversel, 9-1-1864 (Dẫn theo: Trương Bá Cần, Hoạt động 
ngoại giao của nước Pháp.... tr. 77). 

4. Le Moniteur Universel, 12-1-1864 (Dẫn theo: Trương Bá Cần, Hoạt động 
ngoại giao của nước Pháp.... tr. 77). 


137 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẠP 6 


nhiều khả năng sẵn sàng điều đình với triều đình Huế trên những 
điều khoản mới. 


Trong tình hình như vậy, những hoạt động ban đầu của sứ 
đoàn nhà Nguyễn tại Pháp ít nhiều cũng đem lại những tia hy vọng. 
Được sự trợ giúp của Trung tá Hải quân Gabriel Aubaret, Phan 
Thanh Giản đã đề xuất một hiệp ước mới với nội dung là nước 
Pháp sẽ từ bỏ ý định thiết lập thuộc địa ở Nam Kỳ, chỉ thành lập 
thương điểm, trả lại 3 tỉnh miền Đông (trừ một vài địa bàn xung 
quanh Sài Gòn, Vũng Tàu, Mỹ Tho), Pháp sẽ thiết lập chế độ bảo 
hộ trên đất Nam Kỳ (6 tỉnh) - một chế độ bảo hộ không xác định và 
nhà Nguyễn sẽ chỉ trả một khoản cống nạp vĩnh viễn cho Pháp'. 
Mặc dù chính trường Pháp lúc này bị phân chia thành hai phái, một 
phái ủng hộ đề xuất của Phan Thanh Giản và Gabriel Aubaret, một 
phái khác lại giữ nguyên ý định chiếm đóng Nam Kỳ, nhưng vào 
thời điểm này, Chính phủ Pháp đã sơ bộ đồng ý với giải pháp Phan 
Thanh Giản và Aubaret với một vài điểm sửa đổi nhỏ. Tất nhiên, 
đây mới chỉ là bước đầu của một quy trình hoàn thiện một hiệp 
ước. Sau khi sứ đoàn về nước, và khi Aubaret chính thức sang Huế 
trên cương vị sứ thần nước Pháp (tháng 6-1864) thì cuộc đàm phán 
giữa hai bên mới thực sự đi vào các khoản cụ thể. Trước sự việc 
này, triều đình Huế gần như không thống nhất được các ý kiến của 
các đại thần cho nên giao hoàn toàn trách nhiệm cho Phan Thanh 
Giản. Mặc dù có nhiều điểm được sửa đồi” nhưng cuối cùng thì nội 
dung cơ bản cũng được Phan Thanh Giản và Aubaret ký thông qua 
để đệ trình lên cấp trên, phụ thuộc vào quyết định cuối cùng của 
chính phủ Pháp. Trong thời gian đó thì lực lượng chủ mưu chiếm 
đóng Nam Kỳ đã hoạt động chống đối kịch liệt, nhất là Bộ trưởng 
Hải quân và Thuộc địa Chasseloup Laubat đã đệ trình lên Napoléon III 


1. Dẫn theo: Viện Sử học (2003), Lịch sử Việt Nam 1858-1896, Nxb. Khoa 
học xã hội, Hà Nội, tr. 90-91. 
2. Quốc sử quán triều Nguyễn (2006), Đại Nam thực lục. tập 7. tr. 897. 


138 


Chương II. Cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam... 


một bản báo cáo phản đối việc cho chuộc lại 3 tỉnh miền Đông. 
Chính vì vậy, ngày 10-11-1864, Chính phủ Pháp đã nhất trí không 
phê chuân hiệp ước mà Gabriel Aubaret đệ trình'. Sự việc này cũng 
đã được phía Pháp thông báo cho triều đình nhà Nguyễn vào tháng 
2-1865”. Như vậy, kết cục, việc thay đổi hoà ước mà triều đình 
mong chờ đã không đi đến kết quả, mặc dù nhà Nguyễn chưa phê 
chuẩn hoà ước nào. Kết cục đó trước hết là do phía triều đình luôn 
thê hiện sự lưỡng lự, hèn yếu trong việc lựa chọn dứt khoát con 
đường chiến đấu đề đuôi giặc ngoại xâm hay là cầu hoà để nhằm 
mục tiêu bảo tồn ngai vàng của dòng họ. Tất nhiên ở đây cũng cần 
ghi nhận thêm rằng, thái độ cầu hoà của nhà Nguyễn cũng có sự 
ảnh hưởng ít nhiều từ tình hình chiến sự ở Trung Quốc vừa xảy ra 
cách đó không lâu. Với ví dụ từ Trung Quốc, có thẻ triều đình cũng 
cho rằng giống như các nước đề quốc gây chiến tranh là nhằm mở 
các thương điểm và vì mục đích kinh tế, Pháp đánh chiếm Nam Kỳ 
cũng từ xuất phát điểm như vậy. Do đó, triều đình có thê thực hiện 
được việc chuộc lại đất đai đã mất nếu như chịu chỉ trả đầy đủ 
những khoản chỉ phí mà phía Pháp đòi hỏi. Bên cạnh đó, một phần 
khác cũng là do phái đoàn đàm phán của triều đình đã tỏ thái độ 
thiếu tự tin và cứng rắn, cũng như do sự phá hoại của cánh thực dân 
hiểu chiến rắp tâm xâm chiêm đất nước ta làm thuộc địa của chúng. 
Cuộc điều đình đã thất bại, Hoà ước ngày 5-6-1862 vẫn được thi 
hành, không chi việc chuộc lại ba tính miền Đông không thành mà 
trên thực tế thì thực dân Pháp còn ráo riết chuẩn bị việc đánh chiếm 
ba tỉnh miền Tây khi thời cơ tới. Những điều khoản bắt ép của Pháp 
đã được triều Nguyễn thực thi với thái độ có phần nhún nhường, 
cam chịu. Triều đình dần nới lỏng việc truyền giảng đạo, tiền hành 
ngăn cản các phong trào yêu nước chống Pháp của các tầng lớp 


I. Dân theo: Viện Sử học (2003), Lịch sử Việt Nam 1858-1896, Nxb. Khoa 
học xã hội, Hà Nội, tr. I 1Š. 
2. Quốc sử quán triều Nguyễn (2006), Đại Nam thực lục, tập 7, tr. 897. 


139 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẠP 6 


nhân dân, thực hiện chi trả chiến phí... Sử nhà Nguyễn chép: “... dự 
cho tỉnh thân 3 tỉnh [Vĩnh Long, An Giang và Hà Tiên] sức khắp 
các hạt biết, có ai mượn tiếng là mộ nghĩa thì không được vào 
trong địa giới, mà các quan phủ, huyện một khi trông thấy tức thì 
bắt ngay đem giải; nhà dân có ai chứa chấp cũng bắt tội như kẻ 
phạm”. Mặc cho thái độ nhu nhược của triều đình, một phong trào 
kháng Pháp đã bùng nỗ và lan rộng chưa từng có, lôi cuốn rộng rãi 
các tầng lớp nhân dân không chỉ ở Nam Kỳ mà trên toàn thẻ đất 
nước ta, không chỉ có nông dân mà bao gồm cả quan lại, trí thức, 
người giàu, binh lính của thôn quê và thị thành. Sự xâm chiếm của 
kẻ thù ngoại bang, sự đớn hèn của triều đình chính là những cơ sở 
hun đúc tỉnh thần chiến đấu kiên cường, bất khuất của nhân dân, vì 
sự tồn vong của tô quốc. 


„Ỉ 


3. Sự phản kháng của nhân dân Bắc và Trung Kỳ từ sau 
Hiệp ước Nhâm Tuất (tháng 5-1862) 


Thất bại trong đường lối ngoại giao đầu hàng không điều 
kiện, triều đình Huế vẫn chưa chịu tỉnh ngộ; không những thế còn 
ngày càng đi sâu hơn vào con đường phản động. Nhà Nguyễn tuyệt 
nhiên không nhận thấy biện pháp tích cực và duy nhất đúng bấy giờ 
đề thu hồi đất đai đã mắt là phải chỉnh đón chính trị, bồi dưỡng sức 
dân, phát động chiến tranh yêu nước mà ngược lại chỉ dồn lực 
lượng vào việc đàn áp các cuộc khởi nghĩa nông dân lớn nhỏ. 
Chúng tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến cho rằng: "Vưa Tự Đức buộc 
phải ký hòa ước nhận những điều khoản do Pháp đưa ra cũng chỉ 

vì "để rảnh tay đẹp loạn"?. Bấy giờ, vì dân tình đói khổ, nạn đói và 
hạn hán thường xuyên xảy ra làm cho dân lưu vong rất đông, số 
người này sẵn sàng gia nhập bắt cứ phong trào nào, với mong muốn 


1. Quốc sử quán triều Nguyễn (2006), Đại Nam thực lục, tập 7, tr. 898. 
2. Nguyễn Phan Quang, "Triều Nguyễn và xã hội Việt Nam thế kỷ XIX", 


trong: Những vấn đề lịch sử triều Nguyên, Tạp chí Xưa và nay và Nxb. 
Văn hóa Sài Gòn, 2006, tr. 324. 


140 


Chương II. Cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam... 


đánh đồ triều đình Nguyễn mục nát, phản động đề cải thiện cuộc 
sống. Có thể “thấy rõ rằng, nguyên nhân của các cuộc nỗi dậy của 
nông dân miền Bắc bắt nguồn chủ yêu và trước hết là từ sự khủng 
hoảng kinh tế. Một số nhà nghiên cứu đưa ra con số các cuộc nồi 
dậy của nông dân dưới triều vua Tự Đức (từ đầu cho đến năm 
1862) là 40 cuộc; nêu có người đứng ra chủ xướng nồi dậy là có sự 
hưởng ứng của nông dân. 


Từ tháng 4-1862, Nguyễn Thịnh (còn có tên gọi là Cai Vàng) 
kéo cờ khởi nghĩa ở Bắc Ninh được nông dân nghèo nô nức đi theo. 
Bài Vè Cai Vàng cho biết: "Mộ quân bảy ngày được một vạn ba". 
Quân khởi nghĩa lúc đầu đã tấn công vây chặt thành Bắc Ninh nhưng 
sau đó nhờ quân tiếp viện nên nhà Nguyễn đã giải vây được căn cứ 
này. Nguyễn Thịnh còn liên kết với các nhóm phi chống đối triều 
đình ở Quảng Yên (mà nhà Nguyễn gọi là giặc), tiến đánh phủ Lạng 
Giang”, liên hệ với giáo dân ở Nho Quan (Ninh Bình) dùng mưu kế 
chiếm phủ thành Nho Quan, giải thoát cho giáo dân bị bắt giữ” 


Tháng 9-1862, người Thỏ do Nồng Hùng Thạc đứng đầu nồi 
dậy ở Tuyên Quang. Phải nói rằng, phong trào chống triều đình nỗ 


- Trương Bá C ằần, Hoạt động ngoại giao của nước Pháp..., tr. 6]. 


te 


Chúng tôi hoàn toàn đồng ý với ` kiến cho rằng mặc dù cuộc khởi nghĩa 
của Nguyễn Thịnh (Cai Vàng) tổn tại không lâu và sớm bị triều đình đàn 
áp, nhưng những hoạt động đó đã được phản ánh khá rộng rãi trong văn 
học dân gian nên ít nhiều cũng phản ánh tính quần chúng của nó. Dù bị 
đàn áp dẫn đến tan rã nhưng chính cuộc khởi nghĩa cũng đã phần nào 
khiến cho triều đình lúng túng, bị động: hơn nữa, việc cuộc khởi nghĩa 
liên kết với các lực lượng của đạo Thiên chúa cho thảy chính sách tôn 
giáo của triều đình đã dẫn đến sự phản kháng của dân chúng nói chung, 
cho dù họ là người theo đạo hay không. 

Ề Quốc Sử quán triều Nguyễn (2006), Đại Nam thực lục, tập 7, tr. 763. 

Quốc Sử quán triều Nguyễn (2006), Đại Nam thực lục, tập 7, tr. 763-764. 
Ngoài ra, theo Trương Bá Cần thì các tài liệu của phương Tây cũng xác 
nhận Cai Vàng còn có liên kết với Tạ Văn Phung (Trương Bá Cần, Hoạt 
động ngoại giao của nước Pháp..., tr. 63). 


®> 


14I 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 6 


ra trong giai đoạn này của các dân tộc thiểu số đều tập trung ở 
vùng biên giới phía Bắc trên một địa bàn rộng lớn ở Hưng Hoá và 
Tuyên Quang. Theo các sử liệu thì trong giai đoạn 1863-1867, chỉ 
riêng ở miễn núi phía Bắc đã có hơn 10 cuộc nổi dậy của các dân 
tộc ít người. 

Phong trào chống triều đình phong kiến mục nát ngày càng 
lan rộng trong cả nước. Trước hết, phải kê đến là vụ các sỹ tử của 
cả 3 trường thi Thừa Thiên, Hà Nội và Nam Định bàn luận phản 
đối việc triều đình ký kết hiệp ước cắt đất cho giặc cũng như vụ 
công tử Hồng Tập cùng với một số người trong tôn thất chuân bị kế 
hoạch “ giết hại bọn đại thân là Phan Thanh Giản và Trân Tiên 
Thành và chia đi Cụ quét dân giáo ở các xã thôn gân liên” nhằm 
phản đối Hiệp ước). Cuộc tập kích không thành, nhiều người bị xử 
tội rất nặng. Tuy thất bại nhưng những sự kiện này mang ý nghĩa 
rất lớn, đó là biêu hiện của sự phản kháng việc ký kết hiệp ước và 
tạo tiền đè cho ý thức phân biệt tôn giáo trong xã hội đương thời 
mà hậu quả của nó để lại là vô cùng lâu dài và gay gắt. 

Đặc biệt là vào tháng 9-1866 đã bùng nô ngay tại kinh thành 
Huế một cuộc khởi nghĩa lớn có đông đảo binh lính và thợ thuyền 
(tập trung làm việc tại công trường xây dựng Khiêm lăng của vua 
Tự Đức) tham gia, với sự lãnh đạo của một nhóm sĩ phu và quan lại 
quý tộc như Đoàn Hữu Trưng, Trương Trọng Iloà, Tôn Thất Cúc... 
bắt bình với chính sách cắt đất đầu hàng giặc Pháp của vua Tự Đức. 
Cuộc nổi dậy bắt nguồn từ sự phản đối điều kiện lao động khắc 
nghiệt, sự đối xử hà khắc với những người tham gia xây lăng rồi từ 
đó được các sĩ phu và quan lại quý tộc dẫn dắt, ủng hộ... Những 
người khởi nghĩa đã đề ra mục tiêu là lật đổ vua Tự Đức, người 
chịu trách nhiệm chính trong việc ký kết hiệp ước cắt đất cho giặc 
và dựng lên ngai vàng một nhân vật mới. Quân khởi nghĩa đã đột 


1. Quốc sử quán triều Nguyễn (2006), Đại Nam thực lục, tập 7, tr. 892-893. 
142 


Chương 11. Cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam... 


nhập được vào kinh thành, song vì sự tập hợp vội vàng, vả lại SỐ 
đông là thợ đang xây lăng nên chưa quen với việc chinh chiến cho 
nên sớm bị quân lính triều đình dẹp tan, những người cầm đầu bị 
bắt và kết tội rất nặng nề. Sự kiện này đã được sử triều Nguyễn mô 
tả khá tỷ mỷ và chỉ tiết. Điều đó cũng chứng tỏ rằng, tuy thất bại 
nhưng cuộc khởi nghĩa đã gây được sự chú ý rộng khắp, mang dấu 
ấn chuyên tiếp từ chỗ phản kháng sang một bước cao hơn là /ậf đổ 
ngai vàng hiện tại để lập nên một triều đình mới có khả năng đảm 
trách được vận nước trong thời điểm nguy cấp như lúc bây giờ. 


Bên cạnh các cuộc khởi nghĩa của dân chúng, chúng ta thấy 
trong giai đoạn này còn có rất nhiều lực lượng thỏ phi ở miền Bắc 
cũng như từ nhà Thanh sang, hoạt động cướp phá thường xuyên 
tại các vùng rừng núi phía Bắc cũng như trên vùng vịnh Bắc Bộ. 
Sử triều Nguyễn cho biết trong thời gian này, rất nhiều lực lượng 
thô phi từ Trung Quốc đã tràn sang Việt Nam, cả trên tuyến biên 
giới đất liền cũng như trên biển. Những lực lượng này, theo nhiều 
ý kiến, đều là những tàn quân của cuộc khởi nghĩa Thái Bình 
Thiên Quốc. Bọn chúng sang Việt Nam vừa đề trốn tránh sự truy 
nã của triều đình nhà Thanh, vừa tiến hành cướp bóc trong lúc 
triều Nguyễn ở Việt Nam đang trong tình thế phải đối phó với 
Pháp và Tây Ban Nha ở Nam Kỳ. Bọn này lợi dụng sự yếu kém 
của bộ máy cai trị địa phương của nhà Nguyễn đã tiễn hành các 
hành động cướp bóc, bắn giết, vây hãm nhiều quận huyện ở Bắc 
Kỳ, gây cho triều đình nhiều thiệt hại nghiêm trọng. Điển hình 
như tháng §-l8§62. chúng đánh phá các huyện trong tính và vây 
tỉnh thành Thái Nguyên; tháng 9-1862, vây tỉnh thành Cao Bằng; 
tháng 7-1865, hải tặc từ Trung Quốc đánh phá Hải Ninh bằng một 
số lượng lớn thuyền chiến... 


1. Quốc sử quán triều Nguyễn (2006), Đại Nưm thực lực. tập 7, tr. 1009-1011. 
2. Quốc sử quán triều Nguyễn (2006), Đại Nam thực lục, tập 7, tr. 784-7§7. 


143 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẠP 6 


Bên cạnh đó là hoạt động chống phá dưới chiêu bài phò nhà 
Lê và được sự giúp sức ngắm ngầm của các thế lực phương Tây. 
Mưu đồ của tầng lớp giáo sỹ trong vấn đề này đã lộ rõ trong bức 
thư vào tháng 9-1857 của Giám mục Retord, đại diện Tông toà 
Đàng Ngoài gửi cho Kleeskowski: “Phải hạ bệ triều đại này, và đặt 
hậu nhân nào đó của nhà Lê cũ lên ngôi. Ở Bắc Kỳ có nhiêu hậu 
nhân dòng họ này, dân Bắc Kỳ rất tiếc nhớ, họ là người Công giáo. 
Đây là cơ hội tốt đẹp để đưa đạo Công giáo lên ngai vàng Annam, 
với ông vua mới này". Ví dụ điển hình cho việc này là Tạ Văn 
Phụng (tự xưng là Lê Duy Minh) do các thế lực thực dân giật dây 
thông qua đội ngũ thầy tu đã mạo nhận là con cháu nhà Lê để nồi 
dậy ở vùng Quảng Ninh. Ở đây, có thể thấy, nếu như Tạ Văn Phụng 
hoàn thành được mục tiêu đề ra, làm suy yếu triều đình nhà Nguyễn 
thì các thế lực thực dân phương Tây (cả Pháp và Tây Ban Nha) có 
thời cơ đẻ tăng cường ảnh hưởng của chúng ở Bắc Kỳ. Riêng đối 
với thực dân Pháp thì còn nhằm làm cho tình hình căng thăng khiến 
triều đình Huế phải lo đối phó với phong trào ngoài Bắc mà sơ hở 
và phải nhượng bộ chúng trong Nam. Được các thừa sai giúp sức 
và có sự hỗ trợ của một số cơ sở tài chính của người Bồ Đào Nha 
tại Ma CaoỶ, cùng với sự câu kết với các lực lượng thổ phi, các 
băng đảng của giặc Tàu ô từ biển vào, cũng như lực lượng phản 
kháng trong dân chúng, Tạ Văn Phụng đã chiếm được nhiều vị trí 
ở các vùng nông thôn, uy hiếp các tỉnh ly Bắc Ninh, Hải Dương 
và Quảng Yên. Tham gia vào cuộc nỗi dậy của Tạ Văn Phụng còn 
có cả lính đánh thuê tuyên mộ ở Ma Cao và cả người Pháp như 
Charles Duval (từ ngày 31-5 đến 12-7-1863), người sau đó trở 
thành phụ tá của Gabriel Aubaret trong các cuộc thương thuyết 
với Phan Thanh Giản và triều đình Huế. 


sỈ 


1, 2. Dẫn theo: Trương Bá Cần, Hoạt động ngoại giao của nước Pháp.... 
tr. 63. 


3. Trương Bá Cần, Hoạt động ngoại giao của nước Pháp.... tr. l 13-1 14. 
144 


Chương II. Cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam... 


Triều đình nhà Nguyễn đã điều động ra Bắc những lực lượng 
quân sự lớn do các đại thần chỉ huy như Trương Quốc Dụng, Vũ 
Trọng Bình (có cả danh tướng Nguyễn Tri Phương từng đối đầu 
với Pháp trên các chiến trường Quảng Nam, Đà Nẵng và Gia 
Định) để đàn áp các phong trào nôi dậy, chống lại sự cướp bóc 
của bọn thô phi. Đối với những hành động của nhóm Tạ Văn 
Phụng, quân lính triều đình đã phải tổ chức nhiều trận chiến đầu 
ác liệt, nhiều trận quân triều đình đã phải chịu thua nặng nẻ. Sau 
khi Nguyễn Tri Phương ra nhậm chức Tổng thống quân vụ Hải 
Yên (tháng 6-1863), nhờ có sự giúp đỡ của triều Thanh, vào tháng 
10-1865, quân đội triều đình đã tổ chức phản công, đánh tan được 
lực lượng chính, Phụng (Phượng) và phần lớn các tên cầm đầu 
phải chạy trồn vào miền Trung nhưng cuối cùng cũng đã bị triều 
đình bắt gọn'. Tháng 11-1865, nhà Nguyễn tiến hành xét xử các 
tội phạm và đưa ra những mức án rất nặng nhằm mục đích làm 
gương cho những kẻ phản loạn”. Đối với cuộc khởi nghĩa ở Hué, 
triều đình càng ra tay tàn sát dữ dội. Kết quả là tất cả các cuộc nôi 
dậy trước sau đều bị thất bại, nhưng đã đánh dấu sự suy đốn cùng 
cực của triều Nguyễn, sự phẫn nộ cao độ của các tầng lớp nhân 
dân đối với bộ phận phong kiến cầm quyên. Đặc biệt trong thời 
gian này, triều đình nhà Nguyễn đã thực thi chính sách kỳ thị tôn 
giáo một cách quyết liệt, thắng tay đàn áp những người theo đạo 
Thiên chúa. Không những các nhà tu hành, nhất là các giáo sỹ 
phương Tây, bị quy kết một cách nặng nè và chịu những mức án 
hà khắc, mà phần đông giáo dân cũng bị liên luy với nhiều mức án 
khác nhau. Sử nhà Nguyễn còn ghi lại rằng: vào tháng 4-1862, 
triều đình sức cho quan lại địa phương “từ Thanh Hoá trở ra Bắc, 
những dân đạo xăng bậy đã đem chia ghép ở nơi nào, mà có kẻ 


1. Quốc sử quán triều Nguyễn (2006), Đại Nam thực lực, tập 7. tr. 954-955. 
2. Quốc sử quán triều Nguyễn (2006), Đại Nam thực lục, tập 7, tr. 964-965. 


145 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 6 


nào manh tâm làm bậy thì lập tức đem bọn đâu mục kiệt hiệt đem 
xử trị ẩi trước”'. Vì nhận thấy vai trò của các thầy tu phương Tây 
trong các cuộc nồi loạn của dân chúng và cả trong các cuộc cướp 
phá của bọn thổ phi nên nhà Nguyễn đã thi hành một chính sách 
cự kỳ cứng rắn như vậy, song do hành động thái quá, không phân 
biệt được bản chất vấn đề nên đã làm liên luy đến cả những người 
dân vô tội, về một phương diện nào đó đã kích thích sự phản kháng 
nói chung đối với triều đình. Và chắc chắn rằng, những nhân tô đó 
không những ngày càng làm suy yếu vai trò của triều đình mà còn 
đưa dân chúng vào bước đường cùng. 


4. Pháp chiếm ba tỉnh miền Tây Nam Kỳ và cuộc chiến 
đấu của nhân dân Nam Kỳ 


Trong lúc triều đình chỉ lo dốc lực lượng vào việc đàn áp 
phong trào nông dân trong Trung, ngoài Bắc và tìm cách phá hoại, 
ngăn trở phong trào yêu nước chống Pháp của nhân dân miền Nam 
thì thực dân Pháp ngày đêm ráo riết chuẩn bị âm mưu chiếm luôn 
ba tỉnh miền Tây Nam Kỳ. Để dọn đường cho việc thực hiện âm 
mưu này, từ trước Pháp đã thực hiện các chiêu bài thực dân đề tạo 
thiện cảm với vua Cao Miên (Campuchia). Ngày 11-8-1863, Pháp 
đã đạt được việc ký kết một quy ước về quan hệ song phương với 
vua Norodom. Tuy nhiên, ngay sau đó, triều đình Cao Miên đã thấy 
được bản chất thực dân của Pháp cho nên nhà Nguyễn đã quyết 
định ký kết với Xiêm một hiệp ước liên minh với nội dung là cùng 
nhau ngăn ngừa sự xâm lược của thực dân Pháp. Trong lúc nhà vua 
Norodom đang ở Thái Lan và thừa lúc triều đình phong kiến Cao 
Miên mất cảnh giác, sơ hở đề phòng, thực dân Pháp đã cho tàu 
chiến ngược sông Mê Kông lên chiếm đóng kinh thành, sau đó 
dùng áp lực quân sự buộc vua Norodom thừa nhận quyền bảo hộ 
của chúng. Có thẻ thấy về mặt địa chiến lược thì việc chiếm gọn 


1. Quốc sử quán triều Nguyễn (2006), Đại Nam thực lục, tập 7, tr. 764. 
146 


Chương II. Cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam... 


Cao Miên đã tạo điều kiện vô cùng thuận lợi cho thực dân Pháp 
thực hiện mưu đồ đánh chiếm 3 tỉnh miền Tây Nam Kỳ. Từ Cao 
Miên, theo sông Mê Kông với lực lượng tiên phong ưu việt lúc này 
là tàu chiến, Pháp dễ dàng tô chức tấn công ở mặt sau. Đã chiếm 
được ba tỉnh miền Đông. Nam Kỳ, nay đất Cao Miên bị lọt vào tay 
Pháp, số phận ba tỉnh miền Tây Nam Kỳ đã được quyết định, 3 tỉnh 
miền Tây thực sự trở thành miếng môi ngon cho thực dân Pháp, 
sớm muộn thế nào thực dân Pháp cũng thôn tính vùng đất này của 
triều đình nhà Nguyễn. 


Về phía thực dân Pháp, chúng cũng không cần dấu diễm ý 
định đó. Ngay khi sứ đoàn Phan Thanh Giản đang điều đình tại 
Paris, thì Đô đốc De Lagrandière đã thông tin cho Bộ trưởng Hải 
quân và Thuộc địa: *Ba tỉnh miền Tây chúng ta [Pháp] không thể 
bỏ qua được, một phân vì tất cả các cửa sông Mêkông, phân khác 
vì chúng ta không muốn có môi lo thường trực về mạn đó, nơi kẻ 
thù từ bên ngoài có thể tấn công chúng ta. Các tỉnh này sẽ thuộc về 
chúng ta một khi chúng ta muốn, bằng cách tạm thời tăng viện 
thêm 3.000 quân. Chúng ta không thiếu lý do để đánh chiếm; rõ 
ràng bọn khuáy động các tỉnh chúng ta đến từ Huế, và một khi triều 
đình Annam thành thật muốn chấm dứt các vụ ám sát chính trị, các 
âm mưu nổi loạn thì những hoạt động đó sẽ chấm dứt tức thì. Biện 
pháp duy nhất để chấm dứt sự thái độ thù nghịch ngắm ngâm là 
sáp nhập 3 tỉnh, và cắm các tỉnh ấy buôn bán với thân dân của 
triêu đình Huê “"!, Đã nhiều lần chúng vu cáo các quan lại triều đình 
ba tỉnh miền Tây đã ngầm ủng hộ hay tổ chức phong trào chống 
Pháp ở ba tỉnh raiền Đông. Chúng tuyên bố rằng, duy trì các quan 
lại triều đình ở miền Tây là nguy cơ thường trực cho "xứ Nam Kỳ 
thuộc Pháp" và ngang ngược báo trước cho Phan Thanh Giản - đại 
diện triều đình Huế ở Vĩnh Long rằng, một hành động cừu địch như 
vậy buộc chúng phải thôn tính các tỉnh còn lại. Tất nhiên, lý do mà 


1. Dẫn theo: Trương Bá Cần, Hoạt động ngoại giao của nước Pháp.... tr. 155. 
147 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẠP 6 


phía Pháp đưa ra để hù doạ triều đình nhà Nguyễn là như vậy, song 
trọng tâm của ý đồ chiếm ba tỉnh miền Tây còn hàm chứa một lĩnh 
vực rất quan trọng khác nữa là vấn đề kinh tế. Điều này được đề 
cập một cách cụ thể trong báo cáo ngày 2-3-1866 của Luis Carne, 
đại diện sở Ngoại vụ thuộc Uỷ ban khai thác sông Mê Kông gửi Bộ 
trưởng Ngoại giao Pháp: “Nhìn chung mọi người ở Sài Gòn đều 
chấp nhận rằng, ba tỉnh Nam Kỳ [miền Tây] còn nằm trong tay 
người Annam ít ra cũng giàu có bằng các tỉnh chúng ta đã chiếm 
được [ba tỉnh miền Đông], và nếu chiếm nót thì trong phút chốc, nó 
sẽ giúp tăng gấp đôi ngân sách thu nhập của chúng ta". 


Trong lúc đó, triều đình Huế vẫn không có phản ứng gì tích 
cực, trước sau vẫn đeo đuôi đến cùng chính sách cầu thân chuộc 
đất, mất cảnh giác nên đã có nhiều hành động sai trái nghiêm trọng 
như giải tán nghĩa quân miền Đông, nghiêm cắm nhân dân miền 
Tây ủng hộ miền Đông kháng chiến. Trong những văn thư trao đôi 
với Pháp sau khi những nội dung thương thuyết giữa Phan Thanh 
Giản và Gabriel Aubaret không được chấp nhận cũng lộ rõ tinh 
thần cầu hoà nhu nhược của triều đình Huế với sự tiếc nuối không 
chuộc được ba tỉnh đã mất, không thấy một dấu hiệu nào của sự 
bực tức và vẫn ngoan ngoãn thi hành Hiệp ước 1862 dù chưa phê 
chuân. Trong lúc đó thì vấn đề xâm lược miền Tây của Pháp đã 
được khởi động. 

Nắm chắc tình hình đó, thực dân Pháp càng nôn nóng hành 
động. Tháng 4-1866, sứ thần Pháp đến cửa biển Thuận An đưa thư 
báo rằng ở Hà Tiên, An Giang và Vĩnh Long có nhiều kẻ gian tặc, 
gây khó khăn cho chúng, cho nên chúng xin cai quản các nơi ấy. 
Tháng 10-1866, De Lagrandière cử phái viên P. Vian (P. Vial) ra 
Huế đưa thư thăm dò thái độ của triều đình, đòi lấy 3 tỉnh miền Tây'. 


1. Dẫn theo: Trương Bá Cần, Hoạt động ngoại giao của nước Pháp.... tr. 156. 
2. Quốc sử quán triều Nguyễn (2006), Đại Nam thực lục, tập 7, tr. 898. 
3. Quốc sử quán triều Nguyễn (2006), Đại Nam thực lục, tập 7, tr. 1016-1018. 


148 


Chương II. Cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam... 


Trước những đòi hỏi dồn dập như vậy nhưng triều đình Huế vẫn 
chưa thể có quyết định dứt khoát, nhiều ý kiến, phương sách khác 
nhau được đưa ra nhưng vua Tự Đức không đông tình với một 
phương án nào và vẫn đi theo lối mòn là muốn “xi: chuộc đất" 
hoặc “'xin đổi đất”, nộp chiến phí. Đến tháng 2-1867, chúng lại phái 
Monet đe la Marck ra Huế đòi triều đình trả tiền bồi thường chiến 
phí và nhượng ba tỉnh miền Tây cho chúng. 


Tình hình nước Pháp lúc này cũng thuận lợi cho thực dân Pháp 
thực hiện âm mưu mở rộng xâm lược. Đô đốc Genoullly, trước kia 
từng cằm quân đánh Đà Năng và Gia Định, lúc này giữ chức Bộ 
trưởng Hải quân và Thuộc địa, rất tán đồng ý kiến đánh chiếm luôn 
ba tỉnh miền Tây để khống chế toàn bộ lưu vực sông Mê Kông từ 
Hạ Lào xuống. Cuộc chiến tranh ở Mêhicô (Mexique) lúc này đã 
chấm dứt với sự thất bại hoàn toàn của Pháp nên bọn tư bản hiếu 
chiến Pháp muốn tìm một thăng lợi dù nhỏ để bù đắp vào tổn thất 
lớn lao vừa qua. 


Ngày 15-6-1867, một đoàn tàu chiến của Pháp gồm I7 chiếc 
và 1.600 binh lính, dưới sự chỉ huy của De Lagrandière đã tụ tập ở 
Mỹ Tho và ngay trong đêm đó, địch tô chức hành quân đến Vĩnh 
Long. Sáng ngày 20-6-1867, sau khi chuẩn bị mọi mặt xong xuôi, 
quân Pháp kéo tới dàn trận trước thành Vĩnh Long. Mãi tới lúc này, 
Kinh lược sứ miền Tây là Phan Thanh Giản và Trần thủ Vĩnh Long 
Trương Văn Uyên mới biết. Quân Pháp đã cho người đưa thư đòi 
Phan Thanh Giản tới chiến thuyền của chúng để bàn công việc ở 3 
tỉnh miền Tây (nhường giao 3 tỉnh này cho thực dân Pháp)'. Phan 
Thanh Giản thiếu cảnh giác xuống tàu địch đẻ thương lượng đã bị 
địch buộc phải nộp thành Vĩnh Long. Thân cô, thế cô trên tàu địch, 
trước áp lực của vũ khí kẻ thù, cuối cùng ông đã nộp thành cho giặc 
với mong muốn quân Pháp “không nhiễu hại dân lành”. Sử nhà 
Nguyễn chép: “Thanh Giản đến ngay thuyền nước ấy đề cùng biện 


l Quốc Sử quán triều Nguyễn (2006), Đại Nam thực lục, tập 7, tr. 1058. 
149 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 6 


thuyết, vân không chịu nghe, bèn khuyên viên áy chớ nhiễu hại 
nhân dân và tiên gạo hiện chứa ở trong kho vẫn do ta coi giữ, viên 
tướng ấy bằng lòng nghe, một lát trở về thì quân Pháp liên bốn mặt 
vào thành..."'. Đã vậy, Phan Thanh Giản còn viết thư cho quan 
quân hai tỉnh An Giang và Hà Tiên bảo nộp thành đẻ "tránh mọi sự 
đỗ máu vô ích". Sau khi đỗ bộ chiếm thành Vĩnh Long, địch cho 
quân đi chiếm tỉnh ly An Giang (Châu Đốc) ngày 21-6, rồi Hà Tiên 
ngày 24-6 một cách dễ dàng, không tốn một viên đạn, quan lại triều 
đình đùn đẩy trách nhiệm cho nhau để cuối cùng nộp thành cho 
giặc mặc dù quân dân cả hai nơi đều một lòng chống trả tới cùng. 
Sử gia Pháp Taboulet đã mô tả sự kiện này như sau: “Các thành 
Vĩnh Long, Châu Đốc, Hà Tiên đều mở toang cửa, không kháng cự. 
Chính quyên địa phương giao số thuế và toàn bộ hô sơ cho các sỹ 
quan mới đêu thuộc Vụ Bản xứ đã được chỉ định trước đề cai quản 
các vùng đất mới sáp nhập”®. 


Ngày 25-6-1867, thực dân Pháp ra tuyên bồ 6 tỉnh Nam Kỳ là 
lãnh địa của mình, tại vùng này chỉ có một chính quyền duy nhất là 
chính quyền thuộc địa của Pháp; nhà Nguyễn từ thời điểm này hoàn 
toàn không còn quyền lực gì đối với Nam Kỳ. Quyết định này được 
giáo sỹ Le Grand de la Liraye thay mặt De Lagrandière thông báo 
với vua Tự Đức ở Hué. 

Được tin ba tỉnh miền Tây mất vào tay Pháp, triều đình Huế 
đã không có phản ứng gì lại còn xin đổi ba tỉnh miền Tây mới mất 
để lấy lại tỉnh Biên Hoà, nhưng Pháp không trả lời. Triều đình chỉ 
có thể phản ứng một cách thụ động là chỉ dụ tăng cường bố phòng 
nghiêm ngặt khu vực miền Trung, từ Bình Thuận tới Thanh Hoá. 
Còn Phan Thanh Giản, trước sự phẫn nộ của dân chúng cũng đã 


1. Quốc sử quán triều Nguyễn (2006), Đại Nam thực lục, tập 7, tr. 1058. 

2. Taboulet, La geste ƒrancaise en Indochine, Maisonneuve, Paris, 1955, 
tập 2, p. ŠS12-513. (Dẫn theo: Viện Sử học (2003), Lịch sử Việt Nam 1858- 
1896, Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, tr. 188). 


150 


Chương II. Cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam... 


ý thức được trách nhiệm của mình trong việc để mất ba tỉnh miền 
Tây - cũng như ba tỉnh miền Đông trước đó, nên đã nhịn ăn trong 
l7 ngày, rồi uống thuốc độc tự tử. Sự việc Phan Thanh Giản đầu 
hàng giặc, dâng 3 tỉnh miền Tây cho Pháp lâu nay có nhiều luồng ý 
kiến khá trái ngược nhau, kể cả lên án cũng như biện hộ. Tuy rằng 
hành động này của ông xuất phát từ lòng thương dân, và cũng ý 
thức được rõ ràng về sứ mệnh của mình đối với triều đình và quốc 
gia, song cũng có thê thấy nhận thức của ông về bản chất của chủ 
nghĩa thực dân còn quá mơ hồ, còn hy vọng vào sự thông cảm, hoà 
hiếu của chúng chứ không biết rõ được âm mưu sâu xa là xâm lược 
nước ta, biến Việt Nam thành thuộc địa của Pháp. Đó cũng là nhận 
thức của phần lớn quan lại triều đình nhà Nguyễn lúc bấy giờ. 


Từ một sự việc đơn lẻ là hành động của Phan Thanh Giản 
cũng có thê nhìn rộng ra để cắt nghĩa kết cục sự thất bại của triều 
đình nhà Nguyễn trước sự xâm lược của thực dân Pháp. "Triêu 
Nguyên thua Pháp vì lúng túng về đường lối chính trị dẫn đến lúng 
túng về quân sự; tuy quân lực không yếu mà phải chịu thua. Sự 
lúng túng còn thể hiện trong nổi lo sợ trước luông tư tưởng mới 
đang tràn vào. Lo sợ, nhưng không có giải pháp hữu hiệu, đành thu 
mình, đóng kín". 

Sau khi ba tỉnh miền Tây lọt vào tay giặc Pháp, phong trào 
kháng chiến trong nhân dân càng phát triển mạnh mẽ. Một số văn 
thân, sĩ phu yêu nước lại tiến ra vùng Bình Thuận ở cực Nam 
Trung Kỳ lập ra Đồng Châu xã do Nguyễn Thông đứng đầu đẻ 
nương tựa vào nhau và lập ra căn cứ Tánh Linh để chuẩn bị cuộc 
kháng chiến lâu dài về sau. Còn một số khác cương quyêt ở lại bám 
đất, bám dân đẻ tham gia phong trào chống Pháp ngày càng lớn 
mạnh và lan rộng. Con trai của Trương Định là Trương Quyền sau 


I. Nguyễn Phan Quang, "Triều Nguyễn và xã hội Việt Nam thế kỷ XIX", 
trong: Những ván đề lịch sử triêu Nguyên, Tạp chí Xưa và Nay và Nxb. 
Văn hóa Sài Gòn, 2006, tr. 325. 


151 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẠP 6 


khi cha hy sinh đã kéo quân lên xây dựng cơ sở kháng chiến ở vùng 
Đồng Tháp Mười - Tây Ninh, liên minh với nhà sư yêu nước người 
Miên là Pokumpao đề chống Pháp quyết liệt từ năm 1866 đến năm 
1868. Năm 1867, Nguyễn Trung Trực lập căn cứ ở Hòn Chông 
(Rạch Giá) đánh trận Kiên Giang. Nguyễn Hữu Huân được Pháp 
tha về lại tiếp tục khởi nghĩa ở Tân An và Mỹ Tho năm 1875. Tích 
cực tham gia kháng chiến chống quân xâm lược còn có Thân Văn 
Nhíp ở Mỹ Tho, anh em Đỗ Thừa Long, Đỗ Thừa Tự ở Tân An và 
Rạch Giá trong năm 1868; Phan Tòng ở Ba Tri (Bến Tre) và Giồng 
Gạch từ năm 1869 đến năm 1870; Lê Công Thành, Phạm Văn 
Đồng và Âu Dương Lân ở Vĩnh Long, Long Xuyên, Cần Thơ năm 
1872; Trần Văn Thành ở Bãi Thưa giữa các tỉnh Hà Tiên, Châu 
Đốc, Rạch Giá, Long Xuyên năm 1873; Nguyễn Xuân Phụng, 
Đoàn Công Bửu ở Trà Vinh năm 1874; Lê Tấn Kế, Trần Bình ở Ba 
Động (Trà Vinh) năm 1875; cuối cùng là Phan Văn Hớn (Quản 
Hớn) và Nguyễn Văn Bường (Đề Bường) lập căn cứ ở Bà Điểm, 
Hóc Môn năm 1885. 

Nam Bộ bị thực dân Pháp tới xâm chiếm trước tiên nên nhân 
dân miền Nam cũng trước tiên đứng lên anh dũng đánh giặc giữ 
nước. Phong trào yêu nước chống Pháp của miền Nam kéo dài suốt 
hơn 20 năm ròng (1859-1885) đã chứng minh tỉnh thần chiến đấu 
oanh liệt và bền bỉ của nhân dân mảnh đất phía Nam tổ quốc. Bắt 
đầu dây lên ở miền Đông, phong trào kháng chiến đã nhanh chóng 
lan rộng và biến thành một cuộc chiến tranh nhân dân rộng lớn, 
mạnh mẽ ở nhiều nơi, vào nhiều lúc, buộc chính kẻ thù phải nhiều 
lần tỏ lời khâm phục. Phong trào bắt nguồn từ lòng căm thù vô hạn 
của quần chúng nhân dân (mà chủ yếu là nông dân), đối với giặc 
ngoại xâm, nguyện hy sinh tất cả và chiến đầu tới cùng vì sự nghiệp 
bảo vệ đất nước. 

Vì triều đình Huế có tình bỏ rơi hoặc tìm cách ngăn cản, đàn 
áp nên các cuộc khởi nghĩa đã lần lượt thất bại, nhưng phong trào 


152 


Chương II. Cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam... 


yêu nước chóng Pháp trong nhân dân miền Nam vẫn không bao giờ 
bị dập tắt bất chấp muôn vàn thủ đoạn đàn áp man rợ của quân thù, 
đúng như lời tuyên bố hiên ngang của Nguyễn Trung Trực trước 
giặc Pháp: "Bao giờ người Tây nhỏ hết cỏ đất này thì người Nam 
mới hết chồng Tây". 

Cuối cùng phải nêu lên một đặc điểm trong phong trào chống 
Pháp ở miền Nam là song song với đấu tranh vũ trang còn có đấu 
tranh trên mặt trận văn hoá - tư tưởng. Hai cuộc đấu tranh này gắn 
bó với nhau, thúc đây nhau cùng phát triển. Văn thơ yêu nước 
chống Pháp lúc bấy giờ ca ngợi tỉnh thần chiến đấu của nghĩa quân, 
lên án bọn đầu hàng bán nước cầu vinh. Ngôi sao sáng Nguyễn 
Đình Chiều với những bài thơ, văn tế, hịch tràn đầy tính nhân văn, 
đậm đà chính nghĩa là người tiêu biểu nhất. Văn thơ yêu nước 
chống thực dân Pháp xâm lược đã trở thành một loại vũ khí sắc bén 
trong cuộc đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc của nhân dân miền 
Nam lúc bấy giờ. 


153 


Chương II 


CUỘC KHÁNG CHIẾN CHÓNG PHÁP XÂM LƯỢC 
BÁC KỲ VÀ TRUNG KỲ (GIAI ĐOẠN 1873-1884) 


IL. ÂM MƯU CỦA THỰC DÂN PHÁP ĐÓI VỚI BÁC KỲ 


Chiếm xong Nam Kỳ, thực dân Pháp càng có thêm điều kiện 
chuẩn bị cho cuộc tấn công chinh phục toàn bộ Việt Nam. Một mặt, 
chúng gấp rút củng có bộ máy cai trị đàn áp từ trên xuống dưới, 
một bộ máy cai trị trực tiếp mang nặng tính độc tài quân sự nằm 
gọn trong tay bọn sĩ quan hiếu chiến và tham bạo. Với bộ máy cai 
trị này, thực dân Pháp đã thăng tay thi hành mọi thủ đoạn giết 
người, cướp của, bắt sưu, đánh thuế, bắt lính trong nhân dân. Mặt 
khác, chúng cũng bắt đầu thi hành một số biện pháp kinh tế thực 
dân, như ra sức vơ vét lúa gạo để xuất cảng kiếm lời, cướp đoạt 
ruộng đất các nơi để bán đấu giá hay cho thuê dài hạn, bắt đầu xây 
dựng thành phố Sài Gòn - Chợ Lớn với bến tàu, ụ sửa chữa tàu 
thuyền, xưởng Ba Son... Đề phục vụ đắc lực các chính sách cai trị 
và kinh tế trên, thực dân Pháp còn mở các trường dòng, thông 
ngôn, nho sĩ Pháp - Việt để đào tạo cấp tốc tay sai các loại, ra báo 
chí chữ quốc ngữ và chữ Pháp tuyên truyền ráo riết cho việc đánh 
chiếm Bắc Kỳ sắp tới. Đồng thời, vừa để hợp pháp hoá việc chiếm 
đóng ba tỉnh miền Tây, vừa để ngăn chặn mọi ý định thương thuyết 
của triều đình Huế, một mặt chúng ra sức vận động chính giới bên 
Pháp thừa nhận việc lắn chiếm vừa qua, mặt khác chủ động yêu cầu 
triều đình Huế sửa lại Hoà ước năm 1862. Trong lúc đó, phong kiến 
triều Nguyễn tỏ ra hoàn toàn bị động và bắt lực, trước sau vẫn tiếp 
tục thi hành chính sách khuất phục đầu hàng, không dám đưa ra 
biện pháp cứng rắn đẻ đối phó lại. Mặc dù khí thế chống giặc ngày 
càng sục sôi trong các tầng lớp nhân dân đòi hỏi triều đình phải có 


154 


Chương III. Cuộc kháng chiến chống Pháp xâm lược... 


hành động thích hợp khi vận nước lâm nguy, nhưng triều Nguyễn 
chỉ tiền hành nhỏ giọt và chậm chạp một số công tác phòng thủ như 
tỏ chức thêm một số cơ hương binh ở các tỉnh, bổ nhiệm một số võ 
quan đi trấn nhậm các nơi xung yếu, xây thêm đồn luỹ ở Thị Nại 
(Quy Nhơn) và đặt thêm đại bác, súng đồng bảo vệ Thuận An cửa 
ngõ vào kinh thành Huế, đúc thêm súng ống...; đồng thời tìm cách 
ngăn trở, phá hoại các cơ sở kháng chiến trong nhân dân, như giải 
tán các đội dân vệ do các địa phương tự động lập ra, giáng chức 
hay tống giam các quan lại và sĩ phu tham gia phong trào chống 
Pháp ở các địa phương... Đường lối chủ yếu của triều đình trước 
sau như một vẫn là bằng con đường thương thuyết, xin xỏ đề chuộc 
lại sáu tỉnh. 


Về nội trị, tình hình Việt Nam sau năm 1867 càng thêm bi 
đát. Triều đình phong kiến vẫn tiếp tục ra sức vơ vét, bóc lột nhân 
dân cả nước, vừa để thoả mãn nhu cầu xa xỉ của chúng, vừa đề có 
tiền bồi thường chiến phí cho Pháp. Trong khi đó thì nông nghiệp 
bê trễ, các công tác dinh điền và đê điều đều bị phế bỏ, nạn vỡ đê, 
mất mùa xảy ra thường xuyên, còn công thương nghiệp so với 
trước vẫn không có gì biến chuyên. Các chính sách ức ché, bề quan 
toả cảng trong thương nghiệp cũng như chính sách công tượng 
trong công nghiệp vẫn kìm hãm ngặt nghèo sự phát triển của hai 
ngành đó. Kết quả là nền tài chính của nhà nước phong kiến thiếu 
hụt ngày càng trầm trọng, đời sống nhân dân trở nên điêu đứng. 
Mâu thuẫn xã hội vì vậy càng thêm sâu sắc, dẫn tới sự bùng nô 
hàng loạt các cuộc khởi nghĩa nông dân ở nhiều nơi thuộc vùng 
đồng bằng: Tuần Vĩnh (Hà Đông); Đỗ Văn Đạo và Nguyễn Văn 
Năm (Phúc Yên); Lê Văn Khuông, Đỗ Chuyên, Nguyễn Nhiễm, 
Nguyễn Văn Đài (Bắc Ninh); Quản Thoả, Quản Uy, Quản Cáo và 
dư đảng của Tạ Văn Phụng (Quảng Yên)... 

Dọc theo biên giới Việt - Lào, đồng bào Hmông ngoài Bắc và 
đồng bào Thượng trong Nam Trung Bộ cũng nỗi dậy. Đặc biệt, tình 


155 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 6 


hình Bắc Kỳ lúc này còn rối ren hơn bởi sự xâm nhập của các toán 
thổ phi từ Trung Quốc tràn sang và sự hoành hành của bọn cướp 
biển. Để đối phó lại, triều đình Huế một mặt ra sức đàn áp đẫm 
máu các cuộc khởi nghĩa nông dân, mặt khác cầu cứu phong kiến 
nhà Thanh (Trung Quốc) phái quân sang đánh đẹp các toán thô phi. 


Tình cảnh nước nhà nguy khốn như vậy đã thúc đây một số 
quan lại và sĩ phu tiến bộ thức thời mạnh dạn đưa ra nhiều đề nghị 
cải cách đổi mới các mặt công tác nội trị, ngoại giao, kinh tế cũng 
như văn hoá, xã hội. Năm 1868, Trần Đình Túc và Nguyễn Huy Tế 
xin mở cửa biên Trà Lý (Nam Định); Đinh Văn Điền xin đây mạnh 
việc khai khẩn ruộng hoang và khai mỏ, phát triển việc buôn bán 
với nước ngoài, chấn chỉnh quốc phòng. Năm 1872, Viện Thương 
bạc xin mở ba cửa biên Đà Năng, Ba Lạt, Đồ Sơn đẻ thông thương 
rộng rãi với bên ngoài. Được nhiều người chú ý hơn cả là các đề 
nghị cải cách của Nguyễn Trường Tộ đè cập tới hàng loạt vấn đề 
quan trọng như chân chỉnh bộ máy quan lại, phát triển nông - công - 
thương nghiệp và tài chính, chỉnh đốn võ bị, mở rộng ngoại giao, 
cải tô giáo dục... 

Nhìn chung, tất cả các đề nghị cải cách đều xuất phát từ tỉnh 
thần yêu nước, muốn cho nước nhà giàu mạnh đẻ có thể đương đầu 
với sự tấn công ngày càng dồn dập của chủ nghĩa tư bản phương 
Tây, chủ yếu là tư bản Pháp. Trong hoàn cảnh bế tắc của xã hội 
Việt Nam phong kiến hồi đó, lối thoát duy nhất là mạnh dạn đi vào 
con đường phát triển chủ nghĩa tư bản. Các đề nghị cải cách ở nước 
ta vào cuối thế kỷ XIX một phần nhằm giải quyết yêu cầu đó của 
lịch sử, nhưng chúng vẫn có tính chất lẻ tẻ, rời rạc, nặng về phần 
chịu ảnh hưởng bên ngoài mà thiếu một cơ sở bên trong. Đã vậy, 
những đề nghị cải cách này lại chưa đả động gì đến vấn đề cơ bản 
của thời đại là giải quyết hai mâu thuẫn chủ yếu của xã hội Việt 
Nam đương thời đó là mâu thuẫn giữa nhân dân ta với thực dân 
xâm lược và giữa nông dân với địa chủ phong kiến. Trong khi đó 


156 


Chương III. Cuộc kháng chiến chống Pháp xâm lược... 


thì tập đoàn phong kiến cầm quyền đứng trước miệng hồ suy vong 
lại đối lập sâu sắc với nhân dân, trước sau ngoan cô cự tuyệt mọi đề 
nghị cải cách lớn nhỏ, và như vậy là đã thủ tiêu những tiền đề mới 
cho xã hội, cản trở sự bứt phá đê bước ra khỏi bé tắc, khủng hoảng. 
Đó chính là trách nhiệm lớn lao của phong kiến triều Nguyễn đối 
với vận mệnh của tô quốc, trước lịch sử dân tộc. 


Vì tình hình nước Pháp còn có nhiều điều đáng lo ngại nên 
cho đến trước năm 1873, thực dân Pháp vẫn chưa dám chủ trương 
mở rộng chiến tranh ở Việt Nam, đưa quân từ trong Nam ra đánh 
chiếm Bắc Kỳ. Thảm bại trong cuộc chiến tranh Pháp - Đức năm 
1870, một phần lãnh thổ nước Pháp bị quân Đức chiếm đóng, đến 
năm 1873, tuy quân Đức rút khỏi đất Pháp, chỉ giữ lại hai miền 
Alsace và Lorraine, nhưng sự uy hiếp của Đức đối với Pháp vẫn là 
thường trực và rất mạnh, buộc chính giới Pháp lúc đó phải lo đề 
phòng biên giới phía Đông. Cuộc chiến tranh với Phô làm cho nước 
Pháp bị kiệt quệ nặng nê về nhiều mặt. Sức mạnh quân sự của quân 
Pháp bị hao hụt một cách thảm hại!. Nền kinh tế Pháp trong chiến 
tranh cũng bị ảnh hưởng và rơi vào tình trạng tê liệt, mắt ồn định. 
Hệ thống thương mại bị đình đốn, các cơ sở sản xuất không hoạt 
động hoặc hoạt động cằm chừng, nạn thất nghiệp tràn lan cả ở nông 
thôn cũng như thành thị. Thêm vào đó, trong giai đoạn này, tại 
chính nước Pháp đã nô ra một cuộc cách mạng: Công xã Paris - 
cuộc cách mạng đầu tiên của giai cấp vô sản thế giới (tháng 3- 
1871). Cuộc cách mạng đã thực hiện việc xoá bỏ hệ thống chính 
quyền tư sản, thiết lập chuyên chính vô sản. Tuy nhiên, trước nguy 
cơ đó, giai cấp tư sản Pháp và Đức mặc dù đang trong tình trạng 
đối địch nhau nhưng đã thoả hiệp để cùng nhau đàn áp cách mạng, 
dìm Công xã Paris trong bê máu. 


I. Trong cuộc chiến tranh Pháp - Phô, quân đội Pháp đã có tới 140.000 binh 
sỹ bị chết, 150.000 bị thương, 500.000 bị bắt làm tù binh. 


157 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẠP 6 


Những lí do đó không. cho phép Pháp có thẻ tiến hành một 
cuộc chiến tranh mới, vừa tốn kém, vừa mạo hiểm. Tuy nhiên, vì 
nắm rõ vị trí chiến lược của Bắc Kỳ cho nên thực dân Pháp ở Nam 
Kỳ vẫn ráo riết xúc tiền kế hoạch xâm lược và nôn nóng muốn hành 
động gấp bởi vì đánh chiếm Bắc Kỳ là “một vấn đề sống chết cho 
tương lai quyên thống trị của Pháp ở Viên Đông” như trong báo cáo 
của Dupré gửi chính phủ Pháp vào tháng 5-1873'. Do đó, Bắc Kỳ 
luôn luôn là miếng môi béo bở đối với thế lực thực dân Pháp mà 
chúng rất thèm muốn, nhất là từ sau khi Nam Kỳ đã được củng cô có 
lợi cho chúng và nắm chắc rằng, triều đình Huế suy yếu sẽ không có 
phản ứng gì đáng kê khi chúng hành động. 


Thực hiện mưu đồ xâm chiếm Bắc Kỳ, từ năm 1872, thực dân 
Pháp ở Nam Kỳ, đã cho pháo hạm đi thám sát vùng biển Bắc Bộ, 
nghiên cứu tình hình các vùng ven biển Hải Dương, Bắc Ninh, 
Quảng Yên... Một kế hoạch xâm lược do viên sỹ quan chỉ huy của 
chuyến thám sát này - Trung tá Hải quân Sơnê đã được đệ trình lên 
cấp cao nhất của chính quyền thuộc địa ở Nam Kỳ. Đích thân Sơnê 
cũng đã báo cáo với Bộ Hải quân Pháp để xin sự đồng thuận về 
việc đánh chiếm Bắc Kỳ: “cho phép tôi, tay lúc này còn có nhiễu 
khó khăn, được dùng vũ lực để thiết lập việc đồn trú tại châu thổ 
sông Hồng, nhằm một cuộc chiếm đóng lâu dài và vĩnh viễn tại 
đây”°, Đồng thời, nhằm mục đích dọn đường cho đội quân xâm 
lược, chúng đã bí mật tung ra Bắc bọn gián điệp đội lốt thầy tu để 
do thám tình hình và lôi kéo một số giáo dân lầm đường lạc lối làm 
nội ứng. Chúng còn bí mật xúi giục những tập đoàn phiến loạn 
mượn danh nghĩa phù Lê chống Nguyễn để gây áp lực buộc triều 
đình Huế phải nhờ chúng đem quân ra Bắc giúp khôi phục lại trật 
tự. Thương nhân Pháp lúc đó cũng ráo riết hoạt động. Sau khi thăm 


1. Dẫn theo: Lịch sử Việt Nam, tập 2, 1858-1945, Nxb. Khoa học xã hội, 
2004, tr. 72. 


2. Dẫn theo: Viện Sử học (2003), Lịch sử Việt Nam 1858-1896, tr. 343. 
158 


Chương III. Cuộc kháng chiến chống Pháp xâm lược... 


dò nhằm tìm ra con đường ngược sông Mê Kông đề tiễn vào Vân 
Nam (Trung Quốc) không thành công', và biết rõ là không thê đi 
được vì lắm thác, nhiều ghènh nguy hiểm, thực dân Pháp quyết 
định tìm hiểu con đường ngược sông Hồng đề tiến vào địa bàn này. 
Trong thời gian này, đoàn thám hiểm Pháp đã gặp gỡ với Jean 
Dupuls, một thương gia Pháp đang mang. sắc phục quan lại Trung 
Quốc. Jean Dupuis vẫn thường chở súng ống vào vùng Vân Nam - 
Quý Châu bán cho các tướng tá nhà Thanh để đàn áp phong trào 
khởi nghĩa ở đây, theo con đường sông Trường Giang (sông Dương 
Từ). Tuy nhiên, con đường này vừa xa xôi lại vừa tốn kém, nên từ 
năm 1867, Jean Dupuis lên kế hoạch và thực hiện thương thuyết 
với các tướng tá nhà Thanh đang đóng trên vùng thượng du miền 
Bắc cho phép dùng con đường sông Hồng”. Tổng đốc Lưỡng Quảng 
(Quảng Đông và Quảng Tây) thay mặt "Thiên triều" (triều đình nhà 
Thanh của Trung Quốc) yêu cầu triều đình Huế cho Dupuis ngược 
sông Hồng lên Vân Nam buôn bán. Mặt khác, Dupuis lại xin Chính 
phủ Pháp ủng hộ công việc kinh doanh của hắn. Bọn thực dân Pháp 
ở Nam Kỳ lúc đó cũng thấy đây là một thời cơ tốt để hành động, 
vừa đề kịp thời ngăn chặn thế lực nước Anh đang được mở rộng ở 
miền Tây Nam Trung Quốc, vừa để củng có tình hình Nam Kỳ, 
buộc triều đình Huế phải chính thức thừa nhận việc Pháp chiếm 
đóng ba tỉnh miền Tây Nam Kỳ, cũng đẻ gạt thế lực của Anh là 
địch thủ truyền thống của Pháp ra khỏi địa bàn Bắc Kỳ. 

Đối với các đề nghị của Dupuis, các nhà cầm quyền bên Pháp 
cũng như ở Nam Kỳ lúc này đều tỏ ra rất dè đặt. Tình hình đó buộc 
Dupulis phải tự mình hành động. Tháng 10-1872, Dupuis đi Hương 
Cảng và Thượng Hải mua pháo thuyền và đạn dược, mộ quân lính, 


1. Đó là các cuộc thám hiểm của phái đoàn Doudard de Lagrée và Francis 
Garnier vào những năm từ 1866 đên 1870. 

2. Nguyễn Phan Quang (1999), Việt Nam thế lạ: XIX (1802-1884), Nxb. 
Thành phô Hồ Chí Minh, tr. 321. 


159 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 6 


rồi đến tháng 11 năm đó thì kéo nhau về Bắc Kỳ. Cùng lúc đó, bọn 
thực dân hiếu chiến ở Nam Kỳ cũng lợi dụng việc triều đình Huế 
yêu cầu đưa ra Bắc tiểu trừ giặc biển để phái tàu chiến ra tiếp tay 
cho Dupuis. Cậy có lực lượng mạnh, Dupuis buộc Kinh lược sứ Lê 
Tuấn trong vòng hai tuần phải xin triều đình Huế cho phép hắn 
được mượn đường đi lên Vân Nam. Nhưng hạn 2 tuần chưa hết và 
giấy phép cũng chưa có mà Dupuis đã nô súng, rồi tự tiện kéo đoàn 
tàu vào Cửa Cấm (Hải Phòng) ngược sông Hồng lên Hà Nội (ngày 
22-12-1872). Theo sử nhà Nguyễn thì ngày 2-12-1872, Dupuis “ừ 
Hải Dương đi đến Bắc Ninh, Hà Nội, các quan tỉnh và quân thứ 2- 
3 lần biện bác ngăn trở không cho đi, nhưng chúng không nghe”'. 

Trong khoảng thời gian từ năm 1872 đến năm 1873, Dupuis đã ÿ 
thế quân Pháp và triều đình nhà Thanh, trắng trợn xâm phạm chủ 
quyền Việt Nam, liên tiếp gây ra nhiều vụ khiêu khích, cướp phá 
đối với nhân dân dọc hai bờ sông, tấn công các đồn bốt của triều 
đình nhà Nguyễn. 


Trước hành động ngang ngược của Dupuis, quân dân Hà Nội 
mặc dù chưa có lệnh triều đình nhưng vẫn tích cực đề phòng. Lệnh 
bắt hợp tác được ban bố và được nhân dân tích cực thực hiện, 
không một ai chịu chỉ đường hay mua bán tiếp tế với Pháp, các chợ 
đều không họp. Đồng thời, quân dân nhiều nơi còn đóng cọc dựng 
cản trên sông để ngăn chặn hay đánh đắm tàu thuyền địch đi lại. 
Trong lúc đó, triều đình nhà Nguyễn không những không có hành 
động đáp trả nào, mà ngược lại còn chỉ thị cho Nguyễn Tri Phương 
lúc này là Tổng đốc Hà Nội “không được khiêu khích sinh sự". 
Vua Tự Đức còn chỉ dụ rằng: “chuẩn cho các tỉnh Bắc Kỳ hễ tàu ấy 
[tàu của Dupuis] đi đến đâu phải theo thể thống mà đối phó cho 


1. Quốc sử quán triều Nguyễn (2006), Đại Nam thực lục, tập 7, tr. 1365. 

2. Sử quán triều Nguyễn (1972), Quốc triều chính biên toát yếu, Sài Gòn, 
tr. 368-369 (Dẫn theo: Lịch sử Việt Nam, tập 2, 1858-1945, Nxb. Khoa học 
xã hội, 2004, tr. 73). 


160 


Chương III. Cuộc kháng chiến chống Pháp xâm lược... 


„Ỉ 


khéo, chớ lộ thanh tích, để cho người ngờ việc”. Hơn nữa, các 
quan lại triều đình ở Hưng Yên đã ra lệnh khám xét tàu thuyền của 
Dupuis đều bị phạt tội giáng cấp”. Đồng thời, nhà Nguyễn chỉ 
khăng khăng giữ quan điểm nghị hoà, gửi thư cho nhà cầm quyền 
Pháp ở Nam Kỳ đề nghị giải quyết những vụ việc lộn xộn mà 
Dupuis gây ra. 


Nắm bắt được sự do dự của triều đình Huế, Dupuis không 
những không dừng lại mà còn ngày càng lắn tới, tăng cường cướp 
phá tại những nơi hắn đi qua. Nhờ một số thương nhân người Hoa 
buôn bán ở Hà Nội, như Quan Tá Đường, Bành Lục Ký, Huỳnh 
Lục Ký, Lê Đạt Ký... và quân Thanh đóng ở Bắc Ninh giúp đỡ, 
Dupuis vẫn kiếm được một số thuyền nhỏ để chuyển hàng ngược 
sông Hồng lên sát biên giới vào đầu tháng 3 năm 1873. Bán hàng 
xong, khi trở về, hắn lại được bọn tướng tá nhà Thanh ở Vân Nam 
cho quân võ trang đầy đủ hộ tống. Hắn còn mộ thêm một số binh 
lính trong đội quân Lưỡng Quảng đang đóng ở Bắc Kỳ. Có một lực 
lượng quân sự khá mạnh trong tay, Dupuis càng tỏ ra hung hãn và 
hạch sách nhiều điều quá đáng, như đòi được đóng quân trên bờ 
sông Hồng, đòi thả những người cộng tác với hắn đã bị ta bắt giam, 
đòi có nhượng địa ở Hà Nội, đòi được cung cấp muối và than đá đề 
đưa sang Vân Nam bán. Thậm chí còn đám xé bố cáo của Nguyễn 
Trí Phương lúc mới từ Huế ra nhậm chức Tổng đốc Hà Nội; cho 
lính Pháp và thô phi lên bộ bắt các quan, lính và dân chúng đem 
xuống tàu; cướp thuyền gạo của triều đình đậu ở bờ sông': tuyên bố 
thương mại Hà Nội đã về tay hắn và tự do cho chở hàng lên Vân 
Nam bán; thả tay sai đi do thám lấy tin tức ở các nơi; khước từ lời 
mời của Nguyễn Tri Phương tới thương thuyết... 


1, 2. Quốc sử quán triều Nguyễn (2006). Đại Nam thực lục, tập 7, tr. 1365, 
1367. 


3. Quốc sử quán triều Nguyễn (2006), Đại Nam thực lục, tập 7, tr. 1406. 
I61 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 6 


Về phía thực dân Pháp ở Nam Kỳ, như đã trình bày ở trên, lúc 
này rất muốn nhanh chóng hành động, đưa quân đội chiếm Bắc Kỳ, 
nhất là sợ chậm trễ sẽ để Bắc Kỳ rơi vào tay những nước khác cũng 
đang nhòm ngó vùng đất có vị trí chiến lược quan trọng này. Để 
làm yên lòng chính giới Pháp ở mẫu quốc lúc này vẫn còn dè đặt và 
lưỡng lự, Đô đốc Dupré luôn thông báo về Paris, khăng định sự 
thành công trong việc xâm chiếm Bắc Kỳ: “Bắc Kỳ đã được khai 
phóng bằng sự thắng lợi của Ðuypuy [Dupuis], việc đó đã có ảnh 
hưởng sâu rộng trong nên thương mại Anh, Đức, Mỹ. Dứt khoát 
phải chiếm Bắc Kỳ trước khi có cuộc xâm lăng của người Âu hay 
người Trung Quốc và đưa con đường thông thương duy nhất này về 
tay Pháp. Tôi không cân có viện binh gì cả, tôi làm với khả năng 


„ 


của tôi, chắc chắn thành công”. 


Trong lúc thực dân Pháp đang ráo riết chuân bị xâm lược 
Bắc Kỳ thì triều đình Huế lại có hành động tạo cơ hội thúc đây 
cho sự việc diễn ra nhanh chóng hơn. Ngày 31-8-1873, triều đình 
đã cử một phái bộ vào Sài Gòn thương lượng nhằm để Pháp đưa 
quân ra Bắc Kỳ giải quyết vụ việc Dupuis. Các thế lực thực dân, 
trong lúc đang mưu mô tìm ra lý do thì đột nhiên cơ hội ngàn 
vàng đã đến; quân Pháp ra Bắc Kỳ là thể theo nguyện vọng của 
triều đình Huế, là con đường chính thức và như vậy sẽ không gặp 
phải một sự phản ứng nào kẻ cả các thế lực ngoại bang cũng như 
từ phía nội bộ nhân dân Việt Nam. Nhà Nguyễn ảo tưởng rằng 
quân đội Pháp sẽ giải quyết được một cách tốt đẹp những hậu quả 
mà Dupuis gây nên, sẽ giúp triều đình ôn định tình hình Bắc Kỳ 
chứ không hề nghỉ ngờ gì đến những âm mưu sâu xa của chúng. 
Vì vậy, các thế lực thực dân hiếu chiến Pháp ở Sài Gòn đã không 
một phút chần chừ, nắm ngay cơ hội cấp tốc phái Đại uý hải quân 
Francis Garnier đưa quân ra Bắc, bề ngoài với danh nghĩa để giải 


1. Dẫn theo: Trần Văn Giàu, Đinh Xuân Lâm, Nguyễn Văn Sự (1960), Lịch 
sử cận đại Việt Nam, tập l, Nxb. Giáo dục, Hà Nội, tr. 237. 


162 


Chương II. Cuộc kháng chiến chống Pháp xâm lược... 


quyết tại chỗ vụ Jean Dupuis, nhưng bên trong chính là để có cơ 
hội can thiệp sâu vào vấn đề Bắc Kỳ. Cái giá mà sự ảo tưởng 
chính trị của triều đình nhà Nguyễn phải trả là chủ quyền của 
mình trên vùng đất Bắc Kỳ từ thời điểm này, có thê nói, bắt đầu 
được chuyền sang tay thực dân Pháp. 

H. NHÂN DÂN BÁC KỲ CHÓNG PHÁP LÀN THỨ NHÁT 
(1873-1874) 


1. Pháp tiến đánh Bắc Kỳ lần thứ nhất 


Khởi hành từ Sài Gòn ngày I1-10-1873, đoàn tàu của Francis 
Gamier gồm 2 tàu chiến với 180 binh lính" ra tới Hà Nội” ngày 3- 
I1. Nhiệm vụ mà bọn thực dân hiểu chiến ở Nam Kỳ giao cho 
Gamier khi kéo quân ra Bắc là được toàn quyền hành động và tuỳ 
theo tình hình diễn biến mà có thê thiết lập chế độ bảo hộ hay chế 
độ thuộc địa. Ngay từ khi mới đặt chân tới Hà Nội, Francis Garnier 
đã lộ rõ bộ mặt khiêu khích. Ngày Š-I 1-1873, Francis Garnier hội 
quân với Jean Dupuis và bắt đầu tiến hành khiêu khích, đòi Nguyễn 
Trí Phương cho phép đóng quân trong nội thành Hà Nội, đòi mở 
cửa sông Hồng cho thương mại, đòi tô chức việc thu thuế, cho quân 
tràn lên bờ, đi canh gác các phố xá, bắt bớ, đánh đập, hãm hiếp 
nhân dân... Đồng thời, hắn tăng cường liên kết với Giám mục 
Puginier nhằm tập hợp các phần tử tôn giáo phản động, các bè 
nhóm đội lốt nhà Lê, cấp tập tuyển binh lính để phục vụ cho mưu 


đồ xâm lược của Pháp ở Bắc Kỳ. 


1. Lịch sử Việt Nam, tập 2. /858-1945, Nxb. Khoa học xã hội, 2004, tr. 74. 
Theo: Lịch sử Việt Nam 1853-/896, Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 2003, 
tr. 351 thì chỉ có 56 lính trong đoàn quân của Francis Garnier. 

2. Thành Hà Nội lúc này là một trong những thành trì, cứ điểm quân sự quan 
trọng của nhà Nguyễn ở Bắc Kỳ. Thành được xây dựng lại từ năm 1805 
theo kiểu kiến trúc Vauban, có hình vuông với chu vi là 542km. Từ chỗ 5 
cửa ô, đến năm 1835, thành Hà Nội chỉ còn 3 cửa ô ở các hướng Bắc, 
Đông và Tây; bao quanh khu vực thành có khoảng đất trống và ngoài 
cùng là hào nước rộng 20m, sâu Šm. 


163 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 6 


Để đối phó lại, Nguyễn Tri Phương cùng các quan lại triều 
đình tại Hà Nội lúc đầu tỏ ra bị động, trước sau chỉ chờ lệnh triều 
đình Huế. Nhưng khi binh lính thực dân Pháp có những hành động 
quá đà, Nguyễn Tri Phương đã thăng thừng bác bỏ những yêu sách 
của Francis Garmier và tuyên bố không cam chịu một sự nhân 
nhượng nào ngoài việc giải quyết vụ Jean Dupuis. Ông còn cho bố 
cáo khắp thành phó về nhiệm vụ chính thức của Francis Garnier tại 
Hà Nội là chỉ để trục xuất Jean Dupuis. Trong khi đó thì chính triều 
đình Huế khi nghe tin Francis Garnier khiêu khích ở Hà Nội cũng 
chăng biết xoay xở ra sao, chỉ đối phó lại yếu ớt bằng việc cử Trần 
Đình Túc ra Bắc để một mặt tìm cách điều đình, giáng hay cách 
chức một số quan lại ở Hà Nội, ra bố cáo cắm nhân dân đi buôn bán 
giao thiệp với Pháp; mặt khác, vạch rõ trách nhiệm của Francis 
Gamier ra Bắc chuyến này là chỉ để xử lý và đuổi Jean Dupuis, 
việc xong là phải rút đi. 

Nhân dân Hà Nội đã nghiêm chỉnh chấp hành lệnh bất hợp tác 
của triều đình. Chính thực dân Pháp cũng phải thừa nhận rằng, 
không một thương nhân hay giáo dân nào dám bén mảng tới chỗ 
chúng đóng quân. Vì thế, đội quân chiếm đóng của Garnier tại Hà 
Nội lâm vào tình thế rất nguy khốn. Các giếng nước uống bị bỏ 
thuốc độc, đêm tối sợ bị quân ta tấn công tiêu diệt, kho thuốc súng 
của chúng ở bờ sông nhiều lần bị đốt cháy trong đêm... 

Giữa lúc tình hình đang căng thắng thì Francis Garnier nhận 
được thêm viện binh từ Sài Gòn ra và từ Hương Cảng tới. Ngày II- 
11, pháo hạm Espingole, tàu chiến Scopiông, pháo hạm Đêcrơret 
với trang bị vũ khí hiện đại và một số lượng lớn binh lính đã tới Hà 
Nội. Được tăng cường lực lượng, ngày 16-I 1-1873, Francis Garnier 
tự tiện tuyên bố mở con Cuỳng sông Hồng cho thương mại, thiết 
lập chế độ thuế quan mới. Sáng ngày 19-11, Francis Garnier gửi 


1. Viện Sử học (2003), Lịch sử Việt Nam 1858-1896, Nxb. Khoa học xã hội, 
Hà Nội, tr. 355. 


164 


Chương III. Cuộc kháng chiến chống Pháp xâm lược... 


tối hậu thư buộc Nguyễn Tri Phương phải giải giáp quân đội, rút 
hết súng trên mặt thành, khai phóng sông Hồng và trao các tỉnh Bắc 
Kỳ cho thực dân Pháp. Không đợi được trả lời, sáng sớm ngày 20- 
11, Francis Garnier ra lệnh nỗ súng đánh thành Hà Nội'. 


Dù mới được tăng cường nhưng cho đến ngày 20-11 thì lực 
lượng. của Francis Gamier có trong tay cũng chưa đáng kẻ. Không 
tính số quân và tàu thuyền của Dupuis, riêng số quân của Garnier 
bao gồm cả lính Pháp lẫn lính nguy chỉ có 212 tên, cả lính chiến và 
lính thợ. Vũ khí cũng rất ít, ngoài số súng tay có hạn, chỉ có II 
khẩu đại bác 86,5 ly, 2 tàu chiến và 1 tàu đồ bộ?. Về phía triều đình, 
trước sự diễn biến mau lẹ của tình hình chiến sự, Nguyễn Tri 
Phương đã cấp tốc bố phòng cẩn mật, tăng cường phòng thủ, cảnh 
báo với quân Pháp về hành động xâm lược của chúng và cấp báo 
tình hình về triều đình Huế. Thời điểm này, tuy quân số của triều 
đình đông tới 7.000 người (trong đó có 3.000 binh lính đóng trong 
thành nội là quân chính quy - quân thứ), nhưng lại được trang bị hết 
sức thô sơ, kém cỏi, súng ống bị thiếu một cách nghiêm trọng mà 
kỹ thuật bắn cũng rất kém vì đã từ lâu việc luyện tập bị bê trễ; trên 
tường thành tại các cửa có gắn một số súng thần công nhưng chỉ 
bắn được một hướng duy nhất. Đã vậy, việc tích cực chuẩn bị mọi 
mặt đề phòng sự tráo trở của Pháp cũng không hoàn toàn đáp ứng 
được đòi hỏi bức thiết của tình hình thực tiễn lúc này. Ngày 10-11- 
1873, Nguyễn Tri Phương ra lời hiệu triệu quân dân Hà Nội đứng 
lên đánh Pháp và cho bố cáo khắp thành phó tinh thần này, tuy 
nhiên, ông cũng không đưa ra một chiến lược cụ thẻ nào. chỉ dừng 
lại ở mức phản đối thụ động, tăng cường phòng thủ và đợi chỉ dụ từ 
triều đình Huế. Còn nhân dân Hà Nội lúc này rất cảnh giác, tỉnh táo 


I. Nguyễn Phan Quang (1999), Việt Mam thế kỷ XIX (1802-1834), Nxb. 
Thành phó Hè Chí Minh, tr. 321. 

2. Viện Sử học (2003), Lịch sử Việt Nam 1858-1896, Nxb. Khoa học xã hội, 
Hà Nội, tr. 359. 


165 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẠP 6 


đoán định được âm mưu xâm lược của Pháp nên trước khi chúng 
nỗ súng, nhân dân ta đã đốt kho đạn chứa 20 vạn viên của chúng ở 
bờ sông nhằm phá cuộc tấn công của địch. Đến khi cuộc tấn công 
xảy ra, quân dân Hà Nội đã chiến đấu rất anh dũng. 


Sáng ngày 20-1 1, quân lính thực dân Pháp chia làm hai cánh 
dàn trận trước thành Hà Nội ở hướng Tây Nam và Đông Nam, 
cùng với sự hợp đồng tác chiến của pháo hạm Espingole và tàu 
chiến Scopiông đậu giữa sông Hồng. Quân lính triều đình trong 
thành nội dưới sự chỉ huy của Nguyễn Tri Phương bình tĩnh chuẩn 
bị quyết chiến với giặc. Vào 6 giờ sáng, bộ binh Pháp xông lên, 
dưới sự yêm hộ của đại bác từ tàu chiến đậu ngoài sông bắn vào, 
một cánh quân của chúng đã bị quân ta chặn đánh ác liệt tại cửa ô 
Thanh Hà (nay là Ô Quan Chưởng), đội quân của ta gồm có 100 
người do một viên chưởng cơ chỉ huy đã chiến đấu rất anh dũng 
nhưng cuối cùng đều hi sinh. 


Nguyễn Tri Phương thì ngay từ đầu đã lên cửa thành phía 
Nam trực tiếp chỉ huy cuộc chiến. Các loại súng của quân lính triều 
đình đã đồng loạt khai hoả, nhưng súng thần công không phát huy 
hiệu quả khi mà mục tiêu là bắn chặn địch thì đạn lại vượt quá xa, 
không thể điều chỉnh đúng vào mục tiêu là quân đội Pháp. Trong 
lúc đó, hoả lực từ các tàu chiến của Pháp đã nhằm thăng vào các 
cửa thành công phá cũng như nhằm đúng vị trí chỉ huy của Nguyễn 
Tri Phương. Ông bị trúng đạn ở bụng ngay trong loạt đạn đầu tiên 
của hoả lực Pháp, bọn Pháp cố tình cứu chữa định đẻ mua chuộc về 
sau, nhưng ông đã xé băng bọc vết thương rồi nhịn ăn mà chết. Ông 
mắt sau đó đúng một tháng, vào ngày 20-12-1873. Con trai ông là 
Nguyễn Lâm (Nguyễn Trí Lâm) ở Huế mới ra thăm cha, gặp cơn 
binh hoả cũng hăng hái cùng cha lên mặt thành chiến đấu, rồi bị 
trúng đạn hy sinh. Hiệp quản Trần Văn Cát và suất đội Ngô. Triều 
cũng đều hy sinh tại trận. Một số quan lại khác bị Pháp bắt, rồi đưa 
xuống tàu giải vào Sài Gòn, còn lại số đông đều tìm đường chạy lên 


ló6 


Chương III. Cuộc kháng chiến chống Pháp xâm lược... 


Sơn Tây liên lạc với đạo quân triều đình do Hoàng Tá Viêm chỉ 
huy!. Theo thống kê của Vũ Huy Phúc, tông cộng trong trận tân công 
thành Hà Nội của thực dân Pháp, phía triều đình đã chịu tổn thất 
nặng nè với 80 người hy sinh và khoảng 300 người bị thương. 


Cuộc chiến đầu diễn ra vô cùng ác liệt với những tắm gương 
hy sinh dũng cảm và oanh liệt của binh lính, tướng lĩnh và nhân dân 
nhưng cuối cùng Hà Nội cũng nhanh chóng bị thất thủ; vũ khí thô 
Sơ, trong một thời điểm nhất định như trận tấn công thành Hà Nội 
lần này đã không thê kéo dài sự chống cự với hoả lực quân sự hiện 
đại của thực dân. Chỉ sau khoảng một giờ đồng hỏ, các cửa thành 
đã bị phá huỷ, quân lính triều đình, sau khi chủ suý bị thương đã trở 
nên hoảng loạn cho nên quân Pháp nhanh chóng tràn vào thành, 
chiếm những vị trí xung yếu. 


Sau khi chiếm thành, Garnier đóng quân trong thành, cho bịt 
kín các cửa thành, chỉ để lại cửa Đông để đề phòng quân ta tấn 
công. Mặt khác, để ôn định tình hình, hắn vừa cho dán bố cáo vu 
cho quan quân ta khiêu khích buộc hắn phải đánh chiếm thành, vừa 
đây mạnh việc tuyên mộ ngụy quân và ra sức đánh thuế nặng để có 
tiềm lực chuẩn bị mở rộng phạm vi chiếm đóng. Hà Nội đã nằm 
trong tay Pháp. Ngay chiều ngày 20-11-1873, Francis Garnier đã 
cho một đội quân gồm 65 lính với một khẩu đại bác tiến đánh phủ 
Hoài Đức, một vị trí trọng yếu trên tuyến đường Hà Nội - Sơn Tây. 
Sau đó, không theo lời khuyên của Jean Dupuis là tiền đánh vùng 


I. Các trọng quan của triều đình bị bắt giải về Sài Gòn gỏm: Khâm phái 
Phan Đình Bình, Bố chánh Võ Đường, Đề đốc Đặng Siêu, Lãnh binh 
Nguyễn Đăng Nghiêm, hai người con của Phan Thanh Giản là Phan Tôn 
và Phan Liêm (sau này 2 ông lại bị bắt đi đày tại cù lao If ở Địa Trung 
Hải); các quan chạy trồn được ra ngoài là Bùi Đức Kiên và Án sát Tôn 
Thất Trác. 

. Viện Sử học (2003), Lịch sư Việt Nam 1858-1896, Nxb. Khoa học xà hội, 
Hà Nội, tr. 362. 


lo. 


167 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 6 


Sơn Tây, Francis Garnier, ngược lại, đã điều quân đánh chiếm các 
tỉnh ở hạ lưu sông Hồng. Ngày 28-1 1, một toán binh lính Pháp gồm 
khoảng 30 tên cùng với chiến thuyền theo sông Hồng đã đến Hưng 
Yên, quan quân triều đình không dám chống cự, mở cửa thành cho 
giặc; quân lính rủ nhau chạy trốn. Ngày 26-11, Phủ Lý mắt vào tay 
Pháp sau một trận chiến ngắn ngủi. Quân Pháp đã chiếm thành và 
tịch thu một số lượng lớn vũ khí, tài sản, gồm 54.000 đồng tiền 
kẽm, 30 khẩu thần công, 60 súng tay cùng với rất nhiều muối, gạo, 
thóc đang tích trữ tại đây'. Tiếp đến, ngày 3-12, chiến hạm Pháp 
tiến đến Hải Dương, đòi quan đầu tỉnh ra thương thuyết nhưng 
chúng chỉ được trả lời là “chưa có mệnh lệnh triều đình chưa dám 
tự ý cùng bàn”?. Do vậy, ngày 4-12, quân Pháp nỗ súng tắn công. 
Quan quân triều đình” dù đã dũng cảm chiến đấu chóng giặc, nhưng 
trước sức mạnh áp đảo về vũ khí nên cuối cùng cũng phải bỏ thành 
rút về các địa phương trong vùng (Gia Lộc, Cảm Giàng). Ngày 4- 
12-1873, một tiêu đội lính Pháp (chỉ có 6 tên) tiền vào Ninh Bình - 
một vị trí trọng yếu của nhà Nguyễn, nằm trên vùng giáp ranh giữa 
Bắc Kỳ và Trung Kỳ. Nơi đây đã được triều đình cho thiết lập một 
lực lượng phòng vệ khá kiên có với một số lượng lớn đại bác, súng 
ống, đạn dược và quân lính. Thế nhưng, sáng ngày 5-12, quan quân 
sở tại của triều đình ở Ninh Bình đã run sợ đầu hàng, mở cửa thành 
ra ngoài nộp thành cho giặc. Mất Ninh Bình là một cú giáng mạnh 
đối với triều đình Huế, là mất điểm kết nối giữa phía Bắc với trung 
ương. Chính vua Tự Đức cũng phải than rằng: “Tỉnh Ninh Bình là 
nơi cổ họng trọng yếu trong Nam ngoài Bắc, bọn Thứ” can tâm mà 
bưng cho người khác”. Sau khi chiếm Ninh Bình, thực dân Pháp 


1. Viện Sử học (2003), Lịch sử Việt Nam 1858-1896, tr. 367. 

2, 5. Quốc sử quán triều Nguyễn (2006), Đại Nam thực lục, tập 7, tr. 1416. 

3. Hộ đốc Lê Hữu Thường, Tuần phủ Đặng Xuân Bảng... 

4. Đây là Nguyễn Thứ, Tuần phủ Ninh Bình, người đã mở cửa thành ra 
ngoài đê thương thuyết cùng giặc Pháp. 


168 


Chương III. Cuộc kháng chiến chống Pháp xâm lược... 


điều thêm quân từ Hà Nội và Hải Dương cùng tiến về Nam Định, 
một địa bàn trọng yếu của triều đình và cũng là nơi tập trung nhiều 
phong trào kháng chiến mạnh mẽ của quần chúng nhân dân. Trên 
đường tiến đến vị trí thành Nam Định, giặc Pháp cũng đã vấp phải 
sự kháng cự quyết liệt của quân và dân ta. Đến ngày 12-12, địch 
cho tàu chiến tập trung bắn phá cấp tập vào thành, sau đó với 3 mũi 
tiến công, quân địch đã tràn được vào bên trong, nơi chỉ còn quân 
lính triều đình chốt giữ. Nam Định bị thất thủ, một số lớn nghĩa 
quân' đã rút ra khỏi thành, lui về các địa bàn khác trong tỉnh đề tiếp 
tục mưu tính cuộc kháng chiến lâu dài. Như vậy là chỉ trong vòng 
không đầy một tháng, do sức chiến đấu yếu ớt của quan quân triều 
đình, nhiều tỉnh thành lớn nhỏ vùng đồng bằng Bắc Bộ đã bị giặc 
Pháp chiếm đóng. 


Về phía bọn thực dân hiếu chiến Pháp ở Sài Gòn, chúng rất 
vui mừng khi nghe tin Francis Garnier đã chiếm Hà Nội, nhưng 
cũng rất lo ngại triều đình Huế phản ứng lại quyết liệt và kêu gọi 
nhân dân kháng chiến. Nhưng phong kiến nhà Nguyễn đã đối lập 
sâu sắc với nhân dân cả nước nên không có khả năng thực hiện việc 
đó. Do tình hình thúc bách, triều đình cũng phải điều quân, cử 
tướng ra Bắc tiến hành một số công tác phòng thủ các nơi. Đầu 
tháng 12-1873, triều đình chọn một đội quân 500 người là lính 
Nghệ An giao cho Trân Đình Túc thông lĩnh tiên ra Băc; lệnh cho 
các quan lại địa phương lập các cứ điểm ở Ninh Bình, phòng tuyến 
Tam Điệp..., song mọi việc đã quá muộn nên không thê triên khai 
kịp. Kết quả là khi quan quân đang trên đường ra Bắc thì Garnier 
đã tranh thủ thời cơ đưa quân đánh chiếm nhiều nơi khác trên địa 
bàn các tỉnh Bắc Kỳ. Không những thế, triều đình trước sau vẫn 
chủ trương điều đình thương thuyết, hết viết thư hay cử người vào 
Sài Gòn yêu cầu Đồ đốc Dupré gọi Gamier vẻ, lại đến phái người 


1. Số nghĩa quân này thuộc sự chi huy của Phạm Văn Nghị và Nguyễn Mậu 
Kiên. 


169 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 6 


ra Hà Nội thương thuyết tại chỗ với Pháp để yêu cầu trả thành trì và 
kho tàng. Tự Đức dầu lúc này đã nhìn rõ sự tráo trở của giặc Pháp 
nhưng vẫn “sai thương bạc viết thư báo cho nước Pháp biết và tư 
cho sứ thân phải khéo giảng giải..."”` đề chúng trao lại thành Hà 
Nội cho triều đình. 


2. Cuộc chiến đấu của quân và dân Bắc Kỳ chống thực 
dân Pháp 


Trong hệ thống bộ máy quan lại của triều đình, vào thời điểm 
giặc Pháp đây mạnh công cuộc xâm chiếm Bắc Kỳ, hàng ngũ quan 
lại sỹ phu phong kiến cũng bị phân hoá mạnh mẽ. Một số quan lại 
tận mắt chứng kiến sức mạnh của vũ khí hiện đại phương Tây đã 
thực sự khiếp sợ và con đường duy nhất mà họ lựa chọn là đầu 
hàng giặc. Một số khác lại lựa chọn con đường ngược lại, dù thất 
bại nhưng không chịu đầu hàng, dám xả thân vì đất nước. Họ quyết 
tâm chiến đấu quét sạch quân thù, nếu sa vào tay giặc thì sẵn sàng 
hy sinh vì nghĩa lớn. Tiêu biểu trong đội ngũ những người yêu 
nước đầu tiên này là những người con trên đất Hà Nội, họ không 
chịu ngồi yên khuất phục. Mặc dù thành Hà Nội đã bị giặc Pháp 
chiếm, quan quân triều đình tan rã nhanh chóng nhưng nhân dân Hà 
Nội vẫn tiếp tục duy trì cuộc chiến đấu dưới sự chỉ huy của một số 
sĩ phu văn thân yêu nước. Tú tài Phạm Lý tô chức những người ở 
Thọ Xương là huyện sở tại của Hà Nội ra sức chống giữ nhưng vẫn 
không lại được. Quân và dân trên các địa bàn Gia Lâm, Hoài Đức 
vẫn tiếp tục cuộc chiến đầu chống giặc ngoại xâm sau khi thành Hà 
Nội bị mắt vào tay Pháp. Nghĩa hội của các nhà nho như các ông 
Mèn Kim Liên, Cử Vũ Thạch, Âm Tự Tháp... vẫn còn bí mật hoạt 
động, lôi cuốn cả nhiều người thuộc tầng lớp lao động như buôn 
bán, thợ thuyền, một số người tuy bề ngoài làm công cho Pháp 
nhưng bên trong vẫn hoạt động chống Pháp, trong đó có cả một số 
Hoa kiều. 


1. Quốc sử quán triều Nguyễn (2006). Đại Nam thực lục, tập 7, tr. 1414. 
170 


Chương II. Cuộc kháng chiến chống Pháp xâm lược... 


Trong một khoảng thời gian ngăn, nhiều địa phương ở Bắc 
Kỳ đã lần lượt rơi vào tay thực dân Pháp một cách dễ dàng, nhưng 
đi tới đâu chúng cũng vấp phải sức chiến đấu quyết liệt của nhân 
dân các địa phương. Ở Nam Định, nhiều văn thân yêu nước như 
Nguyễn Mậu Kiến! cùng với hai con là Nguyễn Hữu Cương và 
Nguyễn Bảo tập hợp được hàng nghìn quân của khắp vùng Nam 
Định, Hải Dương, Thái Bình (ngày nay), tô chức chặn đánh giặc ở 
vùng Trực Ninh (Kiến Xương, Thái Bình)”. Phạm Văn Nghị chiêu 
mộ được 7.000 quân xây dựng căn cứ kháng Pháp tại vùng núi An 
Hoà (Phong Doanh, Ý Yên)`. Tại đây còn có các văn thân tiêu 
biêu của phong trào chống Pháp như Nguyễn Hiên, Nguyễn Hữu 
Lợi. Doăn Khuê cũng tô chức kháng chiến, lập căn cứ tại Đông 
Vinh (Vũ Vinh, Vũ Tiên, Thái Bình). Sau đó, Nguyễn Mậu Kiến 
đã cùng với Doãn Khuê phối hợp tác chiến khắp cả một vùng rộng 
lớn dọc bờ tả ngạn sông Hồng. Tại Hải Dương, các quan lại địa 
phương như Lê Hữu Thường, Đặng Xuân Bảng, Nguyễn Hữu 
Chính, Nguyễn Đại Kháng cũng không chịu đầu hàng giặc, tô 
chức nhiều cuộc tập kích khi chúng đi sâu vào các vùng nông 
thôn. Đặc biệt ở hai địa phương đầu cầu Hà Nội về phía Tây và 
phía Bắc có hai lực lượng của Hoàng Tá Viêm (Sơn Tây) và 
Trương Quang Đản (Bắc Ninh) có sự phối hợp với đội quân Cờ 
Đen của Lưu Vĩnh Phúc trở thành những lực lượng uy hiếp trực 
tiếp quản linh Pháp ở Hà Nội. Ở các nơi khác, nghĩa quân đã đánh 
cho địch những đòn rất nặng khi chúng tìm cách đi sâu vào nông 


I. Nguyễn Mậu Kiên là một viẻn quan của triều đình nhà Nguyễn. Năm 
1873, do dâng sớ hạch tội các quan lại triêu đình đầu hàng giặc nên ông bị 
cách chức. Sau đó, ông đứng ra chiêu mộ nghĩa quân, tô chức cuộc kháng 
chiến chồng thực dân Pháp. Theo: Đinh Xuân Lâm, "Nguyễn Mậu Kiến - 
người xướng nghĩa đầu tiên trên đât Thái Bình", Tạp chí Nghiên cứu Lịch 
sử, 1992, số 3 (262). 

. Hỏi đó Thái Bình thuộc tỉnh Nam Định. 

. Phong Doanh. Ý Yên nay thuộc tỉnh Nam Định. 


171 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 6 


thôn, thủ tiêu bọn tay sai của địch, rào làng chiến đấu, buộc chúng 
phải rút về có thủ trong các thành ở tỉnh ly. 


Thừa lúc Francis Garnier đưa quân xuống đánh Nam Định, 
việc canh phòng Hà Nội sơ hở, cánh quân của Hoàng Tá Viêm 
đóng ở Sơn Tây kéo về phối hợp với cánh quân của Trương Quang 
Đản đóng ở Bắc Ninh chuẩn bị tắn công Hà Nội. Đi theo cánh quân 
của Hoàng Tá Viêm có đội quân Cờ Đen thiện chiến của Lưu Vĩnh 
Phúc đã từng lập công trong việc giúp triều đình đánh dẹp thổ phi 
trên vùng Lào Cai, Hà Giang. 


Vòng vây của quân ta ngày càng khép chặt xung quanh Hà 
Nội. Nghe tin đó, Francis Garnier vội vã kéo quân từ Nam Định về 
ngày 18-12-1873. Đúng lúc đó, phái đoàn triều đình Huế cũng ra 
tới Hà Nội đề thương thuyết (ngày 19-12). Lợi dụng cơ hội, Garnier 
một mặt cho dán bố cáo tuyên bó đình chỉ xung đột để tiện cho việc 
thương thuyết, với mục đích làm cho quân dân ta đang xiết chặt 
vòng vây xung quanh Hà Nội bị mắt tinh thần cảnh giác, mặt khác 
gây áp lực đối với phái đoàn của triều đình Huế đẻ thương thuyết 
trên thế mạnh. 


Ngày 1-12-1873, cánh quân do Trương Quang Đản chỉ huy đã 
tiến đánh đồn Gia Lâm. Trận chiến xảy ra vô cùng ác liệt và không 
phân thắng bại cho nên Trương Quang Đản cho lui quân để đánh 
chiếm lại phủ Thuận Thành (ngày 3-12). Tại đây, quân ta đã tiêu 
diệt nhiều tên địch, bắt sống 150 nguy binh'. Ở phía Tây, quân của 
Hoàng Tá Viêm tập kích và chiếm lại đồn Hoài Đức (ngày 9-12) và 
đánh trả quyết liệt đợt phản công của Pháp vào ngày 14-12. Đúng 
vào sáng ngày 21-12-1873, quân lính của Hoàng Tá Viêm cùng đội 
quân của Lưu Vĩnh Phúc kéo tới sát thành Hà Nội khiêu chiến. 
Garnier đang hội đàm với phái viên triều đình Trần Đình Túc đã 
phải đình chỉ cuộc họp. Do chủ quan lại rất hiếu thắng nên Francis 


1. Viện Sử học (2003), Lịch sử Việt Nam 1858-1896, tr. 378. 
172 


Chương III. Cuộc kháng chiến chống Pháp xâm lược... 


Gamier đốc thúc quân lính đuôi theo trên đường đi phủ Hoài Đức 
(Sơn Tây). Đến Cầu Giấy thì Francis Garnier bị rơi vào trận phục 
kích, bị sập hầm và hắn phải đền tội. Một cánh quân khác của Pháp 
cũng rơi vào tình trạng tương tự, viên chỉ huy cũng bị giết tại trận. 
Về sự kiện này, sử sách nhà Nguyễn ghi: “Ngày mông 2 tháng ấy, 
quân của họ Lưu {Vĩnh Phúc] đến dưới thành khiêu chiến, khi ấy 
An Nghiệp [Francis Gamier] đương cùng với Trân Đình Túc hội 
bàn ở dinh đóng, chưa kịp nói đến, bỗng thấy báo có quân đến 
đánh, An Nghiệp lập tức chạy về đem bộ thuộc ra ngoài thành 
nghênh chiến, đoàn quân ấy giả cách chạy, An Nghiệp thúc ngựa 
đuổi đến Câu Giấy, đoàn quân ấy đánh úp giết chết. (lân này chém 
được 5Š đâu: 1 quan ba tức An Nghiệp, quan hai l, quan một Ì và 2 


»Ỉ 


không có lon) `. 


Chiến thắng Cầu Giây ngày 21-12-1873? làm cho quân dân ta 
trong cả nước phân khởi bao nhiêu thì bọn thực dân Pháp ở Hà Nội 
càng lo sợ khủng khiếp bấy nhiêu. Chúng sẵn sàng bỏ thành rút 
xuống trốn tránh dưới tàu chiến. '*Sự khủng khiếp lớn lan tràn trong 
thành, nhất là trong đám người Pháp. Chỉ còn có 40 người khỏe 
mạnh, mà ngay trong số này, nhiều người đã mệt mỏi vì mấy ngày 
trước đã hành quân nhiêu. Trừ số người chết ra, còn 8 người bị 
thương. Ông Bain bị cảm xúc rất mạnh, trong tình hình hoảng hốt 
chung, ông Bain đã quyết định bỏ thành và rút quân xuống tàu. 
Ông đã ra lệnh cho Đại uý Œeorges sửa soạn tàu để ông xuống 
ẩn”°. Lúc đó, Lưu Vĩnh Phúc đã chuẩn bị hàng trăm chiếc thang dài 
k, Quốc Sử quản triều Nguyễn (2006), Đại Nam (hực lục, tập 7, tr. 1422. 

2. Thường được gọi là chiến thắng Cầu Giấy lần thứ nhất, vì mười năm sau 
cũng tại địa điêm Câu Giây lại có trận thăng oanh liệt lân thứ hai (19-5- 
1883). 

. Dẫn theo: Trần Văn Giàu, Đỉnh Xuân Lâm, Nguyễn Văn Sự (1960), /ịch 
sử cận đại Việt Nam, tập Ì, tr. 252; lean Dupuis (1879), Les évènements 
dụ Tonkin !872-1§73 (Những sự kiện ở Bắc Kỳ 1872-1873), Challamel 
âiré, Paris, tr. 352. 


-~ 


173 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẠP 6 


để vượt tường vào tiêu diệt bọn Pháp ngay trong thành Hà Nội. 
Quân dân ta ở các nơi cũng tự động phối hợp đánh mạnh, bọn Pháp 
ở Nam Định cũng toan bỏ thành chạy về Hà Nội, may có tàu chiến 
kịp thời đến tăng viện mới dám nắn ná ở lại. 

Bọn thực dân hiếu chiến Pháp ở Nam Kỳ lúc đó rất hốt hoảng 
trước diễn biến đột ngột theo tình hình bất lợi cho chúng tại Bắc 
Kỳ. Đã vậy, tình hình nước Pháp ở châu Âu lúc này cũng chưa cho 
phép giai cấp tư sản Pháp quyết tâm đi sâu vào một cuộc chiến 
tranh xâm lược nơi xa. Thêm vào đó, chúng còn lo ngại Trung 
Quốc và Anh can thiệp vào vấn đề Bắc Kỳ để ngăn chặn Pháp phát 
triển thế lực. Ngày 7-1-1874, Bộ trưởng Hải quân Pháp đã chỉ thị 
cho Dupré rằng: “Băng mọi phương tiện, ngài hãy ký ngay một hiệp 
ước mà kết quả phải là rút quân ra khỏi thành Hà Nội; ... Chính 
phủ bắt buộc một cách tuyệt đối, không thể có vấn đề một cuộc 
chiếm đóng lâu dài, càng không thể là một cuộc chiếm đóng vĩnh 
viên trên bất cứ một điểm nào của đất Bắc Kỳ"'. Về phía nhà 
Nguyễn, nếu lúc này triều đình Huế quyết tâm đây mạnh kháng 
chiến thì só địch ở Hà Nội và phân tán ở các tỉnh nhất định sẽ bị 
tiêu diệt, nhưng ngược lại, hơn lúc nào hết, triều đình đã tỏ rõ một 
thái độ cực kỳ nhu nhược. Đề thuận lợi cho cuộc thương thuyết 
mới, Tự Đức đã ra lệnh cho Hoàng Tá Viêm triệt binh lên Sơn Tây, 
đồng thời phải điều động đội quân Cờ Đen của Lưu Vĩnh Phúc lên 
đóng trên vùng rừng núi Tây Bắc chờ lệnh mới. Tự Đức *'xuống dụ 
bảo Hoàng Tá Viêm, Tôn Thất Thuyết rằng: ... nay việc quân ở 
trung châu đã thư, bọn ngươi phải đóng quân ở tỉnh Sơn Tây, nuôi 
uy thế, chứa sức mạnh, đợi giao trả các tỉnh xong, liên phái đi đánh 
giặc Hoàng Anh, đem ngay toàn hạt Tam Tuyên dẹp yên tất cả"?. 
Trước đó, nghe tin tình hình ngoài Bắc ngày càng khó khăn, triều 
đình Huế đã cử Nguyễn Văn Tường đi cùng phái viên Pháp 


1. Dẫn theo: Viện Sử học (2003), Lịch sử Việt Nam 1858-1896, tr. 392. 
2. Quốc sử quán triều Nguyễn (2006), Đại Nam thực lục, tập 7, tr. 1422. 


174 


Chương III. Cuộc kháng chiến chống Pháp xâm lược... 


Philastre ra Bắc giải quyết tại chỗ mọi việc cân thiết. Tàu vừa ra tới 
Cửa Cấm (24-12) thì có tin Garnier chết trận, tình hình đó buộc 
Philastre phải tranh thủ nghị hoà sớm để tránh cho các đội quân 
Pháp đóng ở các nơi có nguy cơ bị tiêu diệt. Như vậy, có thê thầy 
rõ răng triều đình nhà Nguyễn trước sau vẫn chỉ theo đuôi chủ 
trương hoà đàm với Pháp đề có thể dồn sức lực cho việc dẹp yên 
các nhóm chống đối ở trong nước, nhằm bảo vệ quyền lợi của 
chính triều đại mình. 

Tới Hà Nội ngày 3-I-I§74, mặc dù cánh Dupuis và giám mục 
Puginier (Có Phước) tìm mọi cách phá hoại cuộc thương thuyết, 
Philastre vẫn cương quyết ra lệnh cho bọn Pháp ở các nơi phải trao 
trả gấp các thành cho quan lại triều đình, vì nhận thấy không thê 
làm khác được. Philastre cũng đã ra lệnh giải tán đội quân lính mộ 
từ trước gồm 12.000 người; họ phải nộp lại vũ khí và được cấp phát 
tiền lương, cho về quê quán'. 


Ngày 5-1-1874, Philastre đã cùng với Nguyễn Văn Tường ký 
kết một bản thoả thuận về việc rút quân Pháp ra khỏi các tỉnh Nam 
Định, Ninh Bình, trao trả lại các vị trí này cho triều đình. Ngày 6-I- 
1874, thoả thuận rút quân khỏi thành Hà Nội cũng được ký kết. Lần 
lượt chỉ trong vòng nửa tháng, các thành Hải Dương (2-1-1874), 
Ninh Bình (8-1), Nam Định (10-1) đều được trả lại triều đình và số 
quân Pháp chiếm đóng cùng vũ khí, khí tài ở các nơi đó đêu được 
rút về Hà Nội. Cuối cùng, vào ngày 16-2-1874, đội quân chiếm 
đóng của Pháp (kẻ cả số binh lính của Dupuis) đều rút hết khỏi Hà 
Nội về Hải Phòng, chỉ đẻ lại một trung đội (40 tên) để hộ vệ viên 
lãnh sự Pháp. Tên lái buôn phiêu lưu Dupuis bị trục xuất. Xong 
xuôi mọi việc, đến ngày 4-3, Philastre xuống tàu về Sài Gòn cùng 
với Nguyễn Văn Tường để chuẩn bị hoà ước mới. 

1. Quốc sử quán triều Nguyễn (2006), Đại Nam thực lục, tập 7, tr. 1427. 
175 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 6 


3. Hiệp ước Giáp Tuất (1874) 


Lần này, tình hình cũng như mười hai năm về trước ký kết 
hoà ước năm 1862, thực dân Pháp và triều đình Huế đều gặp nhau 
ở chỗ mong sớm ký kết đẻ giải quyết những khó khăn chồng chất 
ngày càng lớn của mình. Chính phủ Pháp đã lệnh cho Dupré phải 
đàm phán với triều đình Huế trên những điều kiện có thể chấp 
nhận, cho nên Dupré không thể không chấp hành. Vì thế, chỉ 
không đầy hai tuần sau, hoà ước mới đã được ký kết tại Sài Gòn 
với tên gọi chính thức là Hiệp ước Hoà bình và liên minh, vào 
ngày 15-3-1874, đối chiếu âm lịch là năm Giáp Tuất nên còn gọi 
là Hiệp ước Giáp Tuất. 

Hoà ước mới gồm có 22 điều khoản liên quan đến 4 vấn đề 
chính yếu là một văn tự của phong kiến triều Nguyễn chính thức 
dâng toàn bộ đất đai Nam Kỳ cho thực dân Pháp và công nhận 
quyền đi lại, buôn bán, kiểm soát và điều tra tình hình của chúng ở 
Việt Nam'. 

Nội dung cơ bản của Hiệp ước quy định: Triều đình Huế thừa 
nhận chủ quyền của Pháp trên tất cả 6 tỉnh Nam Kỳ. Số tiền mà nhà 
Nguyễn còn nợ Pháp theo quy định của Hiệp ước năm 1862 được 
xoá bỏ (Điều 5): Triều đình cam kết mở cửa Thi Nại (Quy Nhơn), 
cửa Ninh Hải (Hải Phòng), tỉnh ly Hà Nội và sông Hồng và tuỳ 
theo tình hình về sau sẽ mở thêm nhiều nơi khác nữa cho người 
ngoại quốc vào buôn bán (Điều 7); Người Pháp được tự do buôn 
bán và kinh doanh công nghiệp ở các tỉnh nói trên, triều đình phải 
cung cấp đất cho họ xây kho, làm nhà và để họ được tự do thuê 
mướn người Việt làm việc (Điêu 12); Người Pháp hay người ngoại 
quốc nào muốn đi vào nội địa Việt Nam phải có giấy thông hành do 


1. Nội dung của Hiệp ước xin tham khảo phần Phụ lục. 
176 


Chương III. Cuộc kháng chiến chống Pháp xâm lược... 


Pháp cấp và không có quyền buôn bán, nếu trái với điều khoản này 
thì hàng hoá sẽ bị tịch thu (Điều 15). 


Pháp thừa nhận chủ quyên và nền độc lập của nước Đại Nam. 
Nhà Nguyễn sẽ thực thi một chính sách đối ngoại phù hợp với 
quyền lợi của Pháp; không thiết lập quan hệ ngoại giao với nước 
khác (ngoại trừ quan hệ thương mại). Pháp sẽ mở toà Khâm sứ tại 
Huế, có trách nhiệm giúp triều đình duy trì trật tự trị an, huấn luyện 
quân sự, trợ giúp một số vũ khí. Và giáo dân được tự do hành đạo; 
tự do truyền đạo... 


Căn cứ vào nội dung của Hiệp ước năm 1874, rõ ràng trong 
thực tế, Việt Nam đã trở thành đất bảo hộ của Pháp mặc dù trong 
văn bản không ghi cụ thể thuật ngữ này. Ký được Hoà ước này 
trong những điều kiện khó khăn bấy giờ của Pháp (1873-1874) là 
một thắng lợi lớn của chúng. Bởi vì nội dung Hiệp ước đã cho thấy 
Pháp từ đây hoàn toàn làm chủ Nam Kỳ, một vùng đất rộng lớn, 
giàu có và có vị thế địa chiến lược vĩnh viễn thuộc chủ quyền nước 
Pháp. Chủ quyền đối ngoại của triều đình nhà Nguyễn, một trong 
những lĩnh vực then chốt và cơ bản thẻ hiện chủ quyền của một 
quốc gia, từ đây cũng năm trong tay người Pháp. Điểm đáng lưu ý 
ở đây là từ đầu cho đến thời điểm này, triều đình nhà Nguyễn luôn 
lấy mục tiêu đàm phán nhằm chuộc lại một số vùng đất đã mất vào 
tay Pháp hoặc đánh đổi các tỉnh miền Đông và miền Tây thì bây 
giờ gàn như hoàn toàn không đụng chạm gì đến chủ quyên về đất 
đai nữa. Thế mới rõ sự bạc nhược của triều đình đã đến mức độ nào 
trước sức ép của thực dân Pháp. Với Hiệp ước năm 1874, tuy phải 
trả lại Hà Nội. nhưng Pháp đã đặt được cơ sở chính trị. kinh tẾ, 
quân sự ở khắp các nơi quan trọng ở xứ Bắc Kỳ. Tại Hà Nội có 
“nhượng địa”, lại đặt lãnh sự với 100 quân thường trú. Việc tự do 
hành đạo và truyền đạo được thừa nhận, không những không xoa 
dịu được sự phản đối triều đình của số đông các tầng lớp nhân dân, 
nhất là các tầng lớp quan lại phong kiến, vốn coi đó là một lực 
lượng theo phương Tây mà còn tạo điều kiện đầy nhanh mâu thuẫn 


177 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 6 


xung đột lương giáo trong dân cư ở nhiều địa phương và đi kèm 
theo đó là sự phản kháng đối với triều đình nhà Nguyễn. Hiệp ước 
năm 1874 báo trước thực dân Pháp nhất định sẽ quay trở lại chiếm 
hắn Hà Nội khi thời cơ tới. 

Hơn nữa, lợi dụng thái độ đầu hàng của giai cấp phong kiến, 
thực dân Pháp còn ép triều đình Huế ký thêm một bản thương ước 
gồm 29 điều khoản vào ngày 31-8-1874, xác lập đặc quyền kinh tế 
của chúng trên khắp nước Việt Nam, biến Việt Nam trở thành một 
thị trường tiêu thụ do Pháp khống chế. Việc thuế quan ở các cảng 
từ thời điểm này do Pháp nắm giữ, mọi hoạt động xuất nhập đều do 
Pháp kiểm soát và Pháp có toàn quyền cho hay không cho phép tàu 
các nước ra vào cảng. Tàu chiến Pháp có quyền tự do ra vào và 
quân Pháp có quyền đóng ở các cửa cảng. Tuy nhiên, triều đình nhà 
Nguyễn vẫn không nhận ra thực chất của việc công nhận sự bảo hộ 
của Pháp đối với Việt Nam, trái lại vẫn một mực tự bào chữa bằng 
“tắm gương” của nhà Thanh: “gân đây triều đình Trung Quốc cùng 
4 nước ở biển Tây giảng hoà, cũng cho đặt khâm sứ lãnh sự và các 
người buôn nước Tây buôn bán ở cửa biển Trung Quốc, đây đều là 
việc dĩ nhiên, ai cũng tai nghe mắt thấy, không phải mới ở ngày nay, 
cũng không phải một mình nước ta, phải nên nghĩ kỹ trước sau, trên 
dưới cùng lòng để giữ toàn cục, trâm có lòng mong lắm "!. 

Ngày 13-4, tại Huế, Nguyễn Văn Tường và Brossard de 
Corbigny đã tiến hành làm lễ chính thức trao đổi Hiệp ước Giáp 
Tuất (15-3-1874). 


II. NHÂN DÂN BÁC KỲ CHÓNG PHÁP LÀN THỨ HAI 
(1882-1884) 


1. Tình hình Bắc Kỳ và Trung Kỳ sau Hiệp ước Giáp Tuất 
(1874) 

Như đã trình bày ở trên, việc triều đình Huế ký hiệp ước năm 
1874 cắt thêm đât dâng cho thực dân Pháp và công nhận thêm 


1. Dẫn theo: Viện Sử học (2003), Lịch sử Việt Nam 1858-1896, tr. 399. 
178 


Chương II. Cuộc kháng chiến chống Pháp xâm lược... 


nhiều đặc quyên đặc lợi của chúng ở Việt Nam đã ngay tức khắc 
vấp phải sức phản ứng mạnh mẽ của nhân dân cả nước. Đặc biệt ở 
Trung Kỳ và Bắc Kỳ, liền sau khi hiệp ước được ký kết, nhiều cuộc 
khởi nghĩa của các tầng lớp quần chúng nhân dân đã bùng. nô với 
mục tiêu vừa chống thực dân Pháp xâm lược, vừa chống triều đình 
phong kiến đầu hàng. Đáng chú ý nhất là cuộc khởi nghĩa năm 
1874 ở hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh do một số sĩ phu văn thân yêu 
nước lãnh đạo. Tại Nghệ An, trước sự chuẩn bị ký kết hiệp ước đầu 
hàng của triều đình, các sỹ phu, văn thân yêu nước đã tập hợp lại 
cùng bàn bạc việc chống Pháp. Trần Tấn và Đặng Như Mai được 
bầu làm lãnh đạo phong trào, tô chức lực lượng kháng chiến. Đến 
khi Hiệp ước Giáp Tuất được ký kết thì cũng là lúc nỗ ra cuộc khởi 
nghĩa. Hịch “Bình Tây sát tả” chính là cương lĩnh của cuộc khởi 
nghĩa này: “Triều đình dâu hoà với Tây mặc lòng, sỹ phu nước 
Nam vẫn không chịu, vậy trước nhất xin giết hết giáo dân, sau 
đánh đuổi hết Tây để giữ lấy văn mình Nho giáo của ta đã hơn 
nghìn năm nay”. Lực lượng khởi nghĩa dưới sự lãnh đạo của Trần 
Tấn và Đặng Như Mai đã tập trung vào 3 mục tiêu chính là giặc 
Pháp, triều đình và Công giáo. Kết quả, với một lực lượng 3.000 
nghĩa quân, cuộc khởi nghĩa đã được đây lên thành cao trào; những 
người theo đạo Thiên chúa bị đốt phá, triệt hạ làng mạc, nhà cửa 
hoặc bị tàn sát đã man. Sau đó, nghĩa quân của Trần Tắấn và Đặng 
Như Mai đã kết hợp với các lực lượng khởi nghĩa ở Hà Tĩnh: Trần 
Quang Cán (Hương Khê) và Nguyễn Huy Điền (Thạch Hà) và cả 
thủ lĩnh dân tộc thiêu sô ở Quảng Bình là Trương Quang Thủ. 
Nghĩa quân đã đánh chiếm được tỉnh ly Hà Tĩnh cùng nhiều phủ 
huyện thuộc hai tỉnh và đang tìm đường phát triển mạnh mẽ ra các 
tỉnh phía Bắc và vào các tỉnh phía Nam. Triều đình đã tập trung lực 
lượng để dập tắt cuộc khởi nghĩa vào cuôi năm 1874. Theo Nguyễn 
Phan Quang thì số lượng nghĩa quân dưới sự lãnh đạo của các văn 
thân ở hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh lãnh đạo vào thời điểm này lên 
tới 20 nghìn người'. 


1. Nguyễn Phan Quang (1999), Việt Nươn thể kỳ XIX (1802-1884). Nxb. Thành 
phô Hô Chí Minh, tr. 326. 


179 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 6 


Cùng thời gian với phong trào kháng chiến ở hai tỉnh Nghệ 
An và Hà Tĩnh, tại nhiều địa phương khác cũng đã nỗ ra nhiều cuộc 
nổi dậy của các tầng lớp cư dân khác nhau: nông dân, sỹ phu, binh 
lính... Những ví dụ tiêu biểu của phong trào phản kháng này như 
cuộc nổi dậy của bính lính triều đình do Đội Tĩnh, Quản Thiêu, 
Quản Hồ, Phó quản Thủ, Quận Bắc... lãnh đạo tại các địa điểm ở 
Thanh Oai, Thanh Trì, Chương Đức thuộc Hà Nội; cuộc khởi nghĩa 
của nông dân Bắc Ninh do Giáp Văn Trận đứng đầu, bắt đầu từ 
Thượng Phúc huyện Kim Anh, sau đó lan rộng ra cả vùng, thậm chí 
còn lan sang cả vùng Lạng Giang, Yên Dũng với sự tham gia của 
hàng nghìn người. Nhiều cuộc khởi nghĩa khác cũng đã bùng lên tại 
vùng Sơn Tây như Mỹ Lương, Đan Phượng, Chương Đức, Thanh 
Oai... lôi cuốn nhiều tầng lớp cư dân tham gia, trong đó có rất nhiều 
hào mục, văn thân. Tại các vùng rừng núi Bắc Kỳ và Trung Kỳ, 
nhiều cuộc nổi dậy của đồng bào các dân tộc thiêu số cũng liên tục 
được phát động. Tại Tuyên Quang, Thanh Hoá, Nghệ An, Lạng Sơn, 
Hưng Hoá... liên tiếp bùng lên ngọn lửa đấu tranh của quần chúng 
nhân nhân. Những hoạt động chống đối đó đã làm cho tình hình an 
ninh của đất nước rơi vào hỗn loạn, dân chúng phải chịu cảnh súng 
đạn, đói khát, càng làm tăng thêm lòng hận thù của nhân dân đối với 
thực dân xâm lược ngoại bang và triều đình nhà Nguyễn. 


Cùng với các cuộc khởi nghĩa lớn nhỏ bùng nỗ ở các nơi, thời 
kỳ này ở Bắc Kỳ thường xuyên có những đám “'giặc giã” cùng “cướp 
biển” thừa cơ quây rồi, có nhóm do chính thực dân Pháp xúi giục để 
gây khó khăn cho triều đình, như dư đảng của Tạ Văn Phụng ở vùng 
Hải Dương, Quảng Yên. Điển hình có Hồ Văn Vạn ở Hải Dương, tự 
xưng là con cháu nhà Lê rồi cầu sự giúp đỡ của Pháp; Lê Duy Quý, 
từng là tay chân của Francis Gamier cũng mưu đồ xưng đảng. Tại Bắc 
Kỳ bấy giờ còn có các toán thổ phi từ Trung Quốc tiếp tục tràn sang 
cướp phá vùng biên giới”. Trước tình hình rối loạn đó, ở Bắc Kỳ, triều 


1. Trong thời gian này, tại Bắc Kỳ có các toán phi như Trương Thập ở Quảng 
Yên; Lục Chí Bình, Ông Thất, Hoàng Đại, Lý Á Sinh, Lý Lục ở Lạng Sơn, 


180 


Chương III. Cuộc kháng chiến chống Pháp xâm lược... 


đình Huế ra sức dốc hết lực lượng quân sự có trong tay vào việc đàn 
áp, tiêu diệt không chỉ các nhóm thô phi mà cả phong trào phản kháng 
của quần chúng nhân dân, nhiều lần yêu cầu Pháp phái tàu chiến, kéo 
binh lính đi đàn áp các nơi có phong trào phản kháng, chóng đối cũng 
như sự quấy phá của nạn thô phi. Hơn nữa, triều đình còn nhiều lần 
cầu cứu quân đội nhà Thanh hoặc chính quyền địa phương Lường 
Quảng (Trung Quốc) và cả quân đội Pháp đang có mặt ở Bắc Kỳ giúp 
tiểu trừ các toán giặc giã. Mặc dù triều Nguyễn biết rằng việc nhờ 
Pháp đưa quân vào Bắc Kỳ đề tiểu trừ “giặc cỏ” là có nguy cơ “nuôi 
ong tay áo", nhưng vẫn giữ thái độ cam phận, chỉ chú tâm lo lắng bảo 
vệ quyên lợi của giai cấp mình chứ không có được đối sách phù hợp 
với thực tiễn đang diễn ra hằng ngày. 


Trong tình hình rồi loạn cùng cực như vậy, trước sau triều đình 
Huế vẫn hoàn toàn không có ý định tiền hành một sự sửa đổi nhỏ 
nào đề giải quyết các khó khăn ngày càng chồng chất của đất nước. 
Từ sau năm 1874, trước nguy cơ mất nước đã liền kè, một phong 
trào gửi các đề nghị cải cách lên triều đình đã được dấy | lên rộng rãi 
hơn so với trước đó, nó không chỉ giới hạn trong một số sĩ phu yêu 
nước tiến bộ mà còn có sự tham gia của cả một số quan lại triều 
đình, hay một số người có quan hệ mật thiết với các quan lại cao cấp 
tại triều đình như Bùi Viện, Đặng Xuân Bảng, Nguyễn Lộ Trạch, 
Đặng Huy Trứ, Đặng Đức Tuấn, Nguyễn Trường Tộ... Đáng chú ý 
hơn cả là một số lượng lớn các bản điêu trân riêng lẻ và sau đó là hai 
bản điều trần Thời vụ sách thượng (năm 1877) và Thời vụ sách hạ 
(năm 1882) của Nguyễn Lộ Trạch, bao gồm nhiều đề nghị cụ thê 
và xác đáng về chắn hưng dân khí, khai thông dân trí, tăng cường 
sức mạnh quân sự để bảo vệ đất nước. Vào giai đoạn này, còn có 
Nguyễn Trường Tộ, một đại diện nổi bật khác của xu hướng cải 
cách. Trong khoảng thời gian từ 1861 đến 1871, Nguyễn Trường Tộ 


Tuyên Quang, Thái Nguyên; Cao Thập Nhị ở Thanh Sơn (Hưng Hoá); Diệp 
Thành Lâm, Văn Binh Hùng, Chung Vạn Tân... Chỉ riêng ở Thái Nguyên 
cũng đã có đên 3.000 tên phi hoạt động trong nhiêu nhóm khác nhau. 


I8§I 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẠP 6 


đã đều đặn gửi lên triều đình Huế 58 bản điều trần (theo số liệu của 
Linh mục Trương Bá Cần). Nhìn rõ thực chất sức mạnh về khoa học 
kỹ thuật của phương Tây, ông đã đưa ra “một hệ thống sáng kiến 
canh tân bao quát mọi lĩnh vực. Quan điểm nôi bật của Nguyễn 
Trường Tộ là lên án mạnh mẽ ý thức hệ Khổng giáo lỗi thời mà nhà 
Nguyễn đang cố sức duy trì. Xuất phát từ quan điểm này, ông đề 
xuất những biện pháp cải cách cụ thẻ về các mặt kinh tế, chính trị, 
quân sự, ngoại giao, tôn giáo, văn hóa giáo dục...”'. Quan điểm cải 
cách của ông là cần phải nhanh chóng thực hiện tự cường dân tộc với 
những điều cụ thẻ, đó là: Tăng cường chuẩn bị nhân vật lực, tiềm 
năng về kinh tế, quốc phòng, mở rộng thông thương với bên ngoài, 
phát triển nông nghiệp, đây mạnh công nghiệp hóa, điều chỉnh các 
sắc thuế, cải cách giáo dục; Tăng cường bổ sung, huấn luyện binh 
lính, nhằm củng có lực lượng quân sự của đất nước, hiện đại hoá vũ 
khí, khí tài quân sự; Đây mạnh việc tiếp thu kỹ nghệ phương Tây; Sử 
dụng con đường ngoại giao để nhận viện trợ”. Tuy nhiên, những tư 
tưởng cải cách của Nguyễn Lộ Trạch và Nguyễn Trường Tộ cũng 
như nhiều nhà yêu nước khác đã không hè được triều đình chú ý tới. 

Phan Bội Châu, nhà yêu nước lớn đầu thế kỷ XX, đã viết về 
thời kỳ này như sau: 

“Những năm cuối thời Tự Đức tân học chưa vào, đường biển 
chưa mở. nhưng đã có người bàn về đại thể của thiên hạ. nói nên 
giao kết với Anh, Đức, không nên ÿ lại vào Bắc triều (chỉ nhà Thanh 
ở Trung Quốc), đã có người xin cử người xuất dương học bình 
pháp Tây Âu, xin mở thương cảng thông thương với các nước, xin 
cử người đi học học thuật của Tây Âu; Thừa Thiên có Nguyên Lộ 
Trạch, Đặng Huy Trứ; Quảng Ngãi có Đặng Đức Tuấn; Nghệ An 


Hỗ Nguyễn Phan Quang (1999), Việt Nam thế kỷ XIX (1802-1884), Nxb. Thành 
phô Hô Chí Minh, tr. 309. 

2. Tham khảo thêm: Trương Bá Cần (1988), Nguyễn Trường Tô - con người 
và đi cảo, Nxb. Thành phó Hồ Chí Minh. 


182 


Chương III. Cuộc kháng chiến chống Pháp xâm lược... 


có Nguyên Trường Tóọ. Họ chính là những người trồng mâm khai 


.Í 


hoá đáu tiên ở Việt Nam 


Có thê khăng định các sĩ phu phong kiến với tắm lòng yêu 
nước đã thực sự khởi xướng một cuộc cải cách ở Việt Nam vào 
cuối thế kỷ XIX, cuộc cải cách này sẽ được triên khai mạnh mẽ với 
tính cách là một cuộc cách mạng văn hoá trong phong trào yêu 
nước đầu thế kỷ XX. 


Nhưng do tư tưởng bảo thủ, có chấp, lại vì lo sợ Pháp ngăn cản, 
hạch sách, cho nên triều đình đã bằng mọi lý do để khước từ hoặc trì 
hoãn các đề nghị duy tân đất nước của các sỹ phu phong kiến yêu 
nước; cũng có những trường hợp vì một vài đề nghị cải cách nào đó là 
thực sự hiển nhiên và quá cấp thiết, ai cũng nhận rõ là cần thiết phải 
được thực thi thì triều đình cũng chỉ làm lấy lệ, nhỏ giọt, không đáng 
kể so với yêu cầu của thời cuộc, rồi nửa chừng viện cớ khó khăn để 
cho dừng lại, không tiến hành nữa. Những động thái đó của triều đình 
đã mang lại hậu quả là nền kinh tế của đất nước ngày càng suy sụp, 
nên tài chính ngày càng thâm hụt, kiệt quệ. Đã vậy, thiên tai hạn hán 
trong thời kỳ này lại xảy ra liên miên, riêng trận đói lớn năm 1879 đã 
có hàng chục vạn người lưu vong chết dọc đường. 


Trong khi đó, tư bản Pháp lại ngày càng phát triển nhanh và 
mạnh. Từ sau năm 1874, chủ nghĩa tư bản Pháp bước vào một giai 
đoạn mới: giai đoạn đề quốc chủ nghĩa. Kinh tế tư bản Pháp trên đà 
tiền sang chủ nghĩa đế quốc tất có yêu cầu ngày càng lớn về lợi 
nhuận, thị trường, nguyên liệu, nhân công nên nước Pháp vội vã lao 
vào cuộc chạy đua giành giật thuộc địa trong những năm cuối thế 
kỷ XIX với các đối thủ của mình, chủ yếu là với đề quốc Anh. Cho 
nên từ sau năm 1880, giai cấp tư sản Pháp ngày càng ráo riết xúc 
tiến âm mưu xâm lược Việt Nam. Từ đây, đánh chiếm Bắc Kỳ nói 
riêng, cả nước Việt Nam nói chung không chỉ là chủ trương của 


1. Phan Bội Châu toàn tập, tập 3, Nxb. Thuận Hoá, Huế, 1990, tr. 65. 
183 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 6 


một nhóm con buôn, là hành động phiêu lưu của cánh thực dân hiểu 
chiến ở Nam Kỳ như trong thời kỳ trước, mà đã trở thành chủ 
trương chung của cả giới tư bản tài phiệt nắm chính quyền ở Pháp. 


Ngày 5-12-1876, Laphông, lãnh sự Pháp ở Hải Phòng gửi thư 
cho Thống đốc Nam Kỳ đã nhấn mạnh mưu đồ này: “Tôi đang chờ 
một cuộc khởi loạn nồ ra ở Thanh Hoá và ở Nghệ An, những kẻ âm 
mưu muốn có một ông vua thuộc bắt cứ nhà Lê, nhà Lý, nhà Mạc 
hay nhà Trân dưới sự bảo hộ của Pháp và với một viên công sứ 
Pháp dựa bên một tổng đốc của tỉnh". Và cụ thể hơn, thực dân 
Pháp còn công khai về ý đồ lợi dụng tình hình rối ren này đẻ thực 
hiện mục đích đó: “Nếu triều đình An Nam bất lực trong việc giữ 
gìn chủ quyên của mình mà phải yêu cầu chúng ta viện trợ quân sự, 
hoặc bọn phiến loạn thắng và làm chủ xứ Bắc Kỳ và chúng ta sẽ 
phải thương thuyết với chúng, tôi mong rằng dù trong trường hợp 
nào nên bảo hộ của ta cũng sẽ được thiết lập. Những quyên lợi 
chính sẽ là: 


- Toàn quyên thu và chỉ toàn bộ số thuế thương chính cho 
công cuộc chiếm đóng; 


- Toàn quyên xử lý mọi việc ngoại giao, đại diện các cường 
quốc khác sẽ phải tu) thuộc chúng ta; 

- Toàn quyên xử các vụ kiện cáo giữa người Pháp, người 
ngoại quốc với người Việt, cũng như giữa người Pháp và người 


ngoại quốc với nhau”. 


2. Pháp chuẩn bị đánh chiếm Bắc Kỳ lần thứ hai (1882-1884) 
Để chuẩn bị thời cơ và điều kiện hành động mở rộng xâm 
lược Bắc Kỳ, từ sau năm 1875, tư bản Pháp lợi dụng các điều khoản 


1. Dẫn theo: Trần Văn Giàu, Đinh Xuân Lâm, Nguyễn Văn Sự (1960), Lịch 
sử cận đại Việt Nam, tập 2, Nxb. Giáo dục, Hà Nội, tr. 23. 

2. Dẫn theo: Trần Văn Giàu, Đinh Xuân Lâm, Nguyễn Văn Sự (1960), Lịch 
sử cận đại Việt Nam, tập 2, Nxb. Giáo dục, Hà Nội, tr. 23-24. 


184 


Chương III. Cuộc kháng chiến chống Pháp xâm lược... 


có lợi của Hiệp ước Giáp Tuất (1874) đã phái người đi lại nhiều 
nơi ở Bắc Kỳ để điều tra các tài nguyên, thăm dò các đường sông, 
đường biên, đặt đường điện thoại, vẽ bản đồ gửi về Pháp. Dưới 
danh nghĩa hoạt động kinh tế, thực dân Pháp đã đến nhiều tỉnh 
thành, xin đi tìm mỏ khai khoáng, thăm dò các tuyến đường 
sông... để điều tra về nguồn tài nguyên khoáng sản, nắm rõ địa 
hình địa vật ở Bắc Kỳ và Trung Kỳ nhằm mưu sự về sau'. Sử triều 
Nguyễn cũng chép rằng, vào cuối năm 1876, “lãnh sự nước Pháp 
đóng ở Hà Nội đi thăm thượng du (theo sông Nhị Hà đi suốt đến 
thượng lưu sông Thao, đến châu Thuỷ Vĩ). Đồng thời, triệt đê 
lợi dụng việc triều đình nhờ đàn áp các cuộc nồi loạn ngoài Bắc, 
chúng đưa quân ra mỗi ngày một đông hơn chờ thời cơ tới sẽ hành 
động. Hơn nữa, thực dân Pháp còn gây sức ép với triều đình Huế 
nhằm cản trở những hoạt động của các thế lực phương Tây khác ở 
Đàng Ngoài lúc này như Anh, Đức, Tây Ban Nha... hòng độc 
chiếm Bắc Kỷ. 

Phối hợp chặt chẽ với âm mưu trên, bọn thực dân Pháp ở 
Nam Kỳ cũng sẵn sàng chuẩn bị. Le Myre de Vilers sang nhận 
chức Thống đốc Nam Kỳ năm 1879, chấm dứt cho thời kỳ độc tài 
quân sự của các đô đốc kéo dài suốt hai mươi năm (1859-1879). 
Công việc đầu tiên mà Le Myre de Vilers quan tâm nhất là tăng 
cường củng có thuộc địa Nam Kỳ về mọi mặt để có thể làm bàn 
đạp cho cuộc đánh chiếm Bắc Kỳ sắp tới. 


1. Ngoài việc chèn ép triều định Huế đề đưa quân lính đi đặt thương chính ở 
Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương cùng nhiều nơi khác thì Pháp còn tô chức 
tìm vàng ở Kim Bôi, đo đạc mực nước Ờ Hoà Bình và Sơn Tây (1875), 
khảo sát mỏ than Quảng Yên (1876), tiên hành khảo sát sông Hông ở 
vùng núi Băc Kỳ (1876)... 

2. Quốc sử quán triều Nguyễn (2006), Đại Nam thực lục, tập 8, tr. 203. 

3. Ví dụ: Thương ước Việt Nam - Tây Ban Nha đà bị Pháp phản đối, không 
thừa nhận nên triều đình Huế đành phải từ bỏ. 


18S 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẠP 6 


Băng một số thủ đoạn cải cách bịp bợm về chính trị và tư 
pháp, như thành lập Hội đồng quản hạt Nam Kỳ, đặt bộ máy tư 
pháp riêng ở Sài Gòn và các tỉnh, Thống đốc Nam Kỳ Le Myre de 
Vilers chủ đích nhằm mục tiêu liên kết chặt chẽ hơn với các tầng 
lớp trên trong xã hội. Trên cơ sở đó, củng có thêm một bước quyền 
thống trị thực dân đề dễ trấn áp quần chúng hơn; xây dựng một hậu 
phương ôn định và vững chắc đảm bảo điều kiện tôi cần thiết khi 
mở rộng chiếm đóng ra Bắc Kỳ và Trung Kỳ đẻ hoàn thành việc 
thôn tính toàn bộ Việt Nam. 


Về quân sự, thực dân Pháp ở Nam Kỳ trong thời kỳ này đây 
mạnh việc bắt lính, bổ sung cho lực lượng của đội quân thuộc địa. 
Các đội lính mã tà và lính tập được thành lập nhiều vào lúc này. 
Nhiệm vụ của các lực lượng nguy binh được xác định là đề trấn áp 
phong trào nhân dân miền Nam, đồng thời chuẩn bị lực lượng cho 
việc xâm lược miền Bắc khi đã tìm ra nguyên cớ gây chiến. Đề chi 
phí cho các hoạt động trên, thực dân Pháp ở Nam Kỳ càng ra sức 
bóc lột, vơ vét của nhân dân, đánh các loại thuế rất nặng, nhất là 
các loại thuế gián thu như thuế thuốc phiện, thuế rượu, thuê muối 
đều do chính quyền thực dân nắm độc quyền thu lợi. Do nhu cầu 
bóc lột và thống trị thuộc địa, cũng như nhu cầu của việc chiếm 
đóng Bắc Kỳ sắp tới, thực dân Pháp ra sức đây mạnh nạn sưu dịch 
nặng nè để có nhân công phục Vụ Việc xây dựng hậu phương Nam 
Kỳ. Quyền lợi kinh tế ở Bắc Kỳ ngày càng nhiều, tư bản Pháp càng 
nôn nóng muốn đánh chiếm gấp. Mặt khác, từ năm 1878, việc tư 
bản các nước Anh, Đức, Tây Ban Nha cũng muốn thương thuyết 
với triều đình Huế càng làm cho tư bản Pháp thấy cần phải hành 
động gấp. Ngay từ tháng 10-1879, Đô đốc Jaurégniberry, Bộ trưởng 
Hải quân Pháp, đã đề xuất lên Chính phủ Pháp một kế hoạch hành 
động tấn công xâm chiếm Bắc Kỳ với việc tăng cường đưa sang 
Việt Nam một đội quân viễn chính đông đảo đầy đủ chiến hạm và 
vũ khí. Tuy nhiên, vì nhiều yếu tố khách quan tác động cho nên 
đến tháng 7-1881, Pháp mới quyết định phát động một chiến dịch 


186 


Chương LII. Cuộc kháng chiến chống Pháp xâm lược... 


can thiệp hạn chế; kết quả là Nghị viện Pháp chấp thuận đề nghị 
của Bộ Ngoại giao và Bộ Hải quân cấp một số tiền là 2.487.851 
quan đề tiền hành xâm lược Bắc Kỳ'. 


Tháng 7-1881, Rheignard được bô nhiệm làm Khâm sứ Pháp 
bên cạnh triều đình Huế. Tháng §-I§§1, Rheignard thông báo cho 
triều đình biết ý định bảo hộ toàn bộ đất nước Việt Nam của Pháp. 
Sử nhà Nguyễn chép: “Nước ta có việc, nước ấy phải giúp, twy 
không có nói rõ là bảo hộ nhưng ý nghĩa đã bao hàm ở trong... Ta 
nếu không nghe, nước ấy cũng bắt phải làm cho được”°. Trước sự 
cam chịu của nhà Nguyễn, Rheignard càng lấn tới hạch sách đủ 
điều. Điển hình là với việc Lưu Vĩnh Phúc đóng quân án ngữ 
đường sông Hồng lên thượng du, giữa hai bên quân Pháp và quân 
Lưu Vĩnh Phúc đã có một vài cuộc xung đột lẻ tẻ. Lấy cơ đó, tháng 
II-I881, Rheignard gây sức ép với triều đình, yêu câu triều đình 
Huế phải đuổi quân lính Lưu Vĩnh Phúc khỏi tuyến đường sông 
Hồng đi Vân Nam, nếu không Pháp sẽ hành động. 


Tháng 12-1881, Thống đốc Nam Kỳ Le Myre de Vilers đưa 
ra một bản kế hoạch giải quyết vấn đề Bắc kỳ theo kiểu thấm dần 
“vết dầu loang” và đến tháng 1-1882 lại quyết định tăng gấp đôi số 
quân đồn trú tại các thương sứ ở Bắc Kỳ. Sau khi chuẩn bị xong 
mọi mặt, năm 1882, chúng lấy cớ triều đình Huế vi phạm hiệp ước 
năm 1874 như cho đội quân Cờ Den của Lưu Vĩnh Phúc ngăn trở 
việc tàu thuyền đi lại buôn bán trên sông Hồng, tiếp tục chính sách 
tàn sát đạo và đàn áp những người cộng tác với Pháp... nên chúng 
đã giao thiệp với nhà Thanh (Trung Quốc) đẻ gửi quân từ Pháp 
sang tăng viện cho đội quân đôn trú ở Bắc Kỳ. Thực dân Pháp lúc 
này muốn lợi dụng sự yếu hèn của triều đình Huế để dùng lực 


1. Viện Sử học (2003). Lịch sử Việt Nam 1858-!896, Nxb. Khoa học xã hội, 
Hà Nội, tr. 477. 


2. Quốc sử quán triều Nguyễn (2006). Đại Nam thực lục, tập 8. tr. 487. 
187 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẠP 6 


lượng quân sự gây áp lực buộc triều đình phải công nhận nên bảo 
hộ của chúng trong cả nước. 


Thi hành chủ trương trên, Thống đốc Nam Kỳ là Le Myre de 
Vilers giao quyền chỉ huy cuộc đánh chiếm Bắc Kỳ cho Đại tá hải 
quân Henri Laurent Rivière. Tháng 3-1882, Henri Laurent Rivière 
rời Sài Gòn để ra Bắc Kỳ cùng với 2 đại đội thuỷ quân lục chiến, 
20 pháo thủ hải quân, 15 lính khố đỏ người Việt và đến Hải Phòng 
vào ngày 1-4-1882. Như vậy, cuộc kéo quân ra đánh chiếm Bắc Kỳ 
lần thứ hai này đã được bọn thực dân hiếu chiến Pháp ở Nam Kỳ 
dự kiến từ trước và chuẩn bị từ cuối năm 1881, đến đầu tháng 3- 
1882 thì bắt đầu tiến hành thực hiện. Quân Pháp từ Hải Phòng đã 
chuyển sang các chiến hạm cỡ nhỏ để theo ngược dòng sông Hồng 
và đồ bộ bát ngờ lên Hà Nội ngày 3-4-1882. 


3. Quân Pháp tắn công thành Hà Nội (ngày 25-4-1882) 


Từ sau khi bị thực dân Pháp đánh chiếm lần thứ nhất (1873), 
thành Hà Nội đã được tu bỏ lại, tường thành được đắp dày và cao 
hơn, cửa thành được làm lại bằng gỗ lim dày, sau cửa có xếp nhiều 
bao đất và cây gỗ lớn để bảo vệ, còn đắp thêm hai dãy tường chéo 
thước thợ đẻ che chở các kho tàng và nhà cửa trong thành. Súng đại 
bác cũng được bỏ sung thêm, còn số quân đóng trong thành không 
rõ có bao nhiêu, có điều chắc chắn là đông hơn địch nhiều lần. 
Đáng chú ý là rút kinh nghiệm thất bại mười năm về trước (1873), 
lần này, tuy Tổng đốc Hà Nội Hoàng Diệu vẫn tập trung: số lớn 
quan quân đóng giữ trong thành, nhưng cũng bố trí một số ngoài 
thành để hỗ trợ tác chiến khi thành bị tấn công. Không những vậy, 
ông và các quan lại triều đình tại Bắc Kỳ lúc bấy giờ còn trình lên 
triều đình một kế hoạch phòng thủ dựa vào thế mạnh của vùng 
thượng du rừng núi để bảo vệ miền trung châu. Sử nhà Nguyễn 
viết: “Quan tỉnh Hà Nội, Sơn Tây là bọn Hoàng Diệu, Nguyễn 
Đình Nhuận, Hoàng Hữu Xứng mật bày kế sách dự phòng, nói: 
Hình thế Bắc Kỳ bên tả từ Ninh Bình đến Mỹ Đức, Sơn, Hưng, bên 


188 


Chương III. Cuộc kháng chiến chống Pháp xâm lược... 


hữu thì Bắc Ninh, Thái Nguyên và Đông Triêu thuộc tỉnh Hải 
Dương, đều có phán núi hiểm yếu, có thể giữ được. Tự ta nên biệt 
kinh lý, tắt cho thượng du mạnh mẽ, để giữ trung châu, chúng tiện 
ở đường sông, không tiện ở đường núi, thì cũng biết là khó mà 
không dám động. 

Lại xin sắc cho Thống đóc Hoàng Tá Viêm về đóng ở hạt Sơn 
Tây, đặt đôn đóng quân cho việc phòng giữ bên trong được mạnh, 
tất cả các công việc phòng bị, đều do quan các tỉnh các đạo và sơn 
phòng hết lòng cùng làm"'. Tuy nhiên, kế hoạch đó của các quan 
triều đình ở Bắc Kỳ đã không được chấp nhận, triều đình Huế hoàn 
toàn bị động và ít thấy có khả năng đề đứng ra tô chức một trận địa 
kháng chiến như tấu trình nói trên. 

Khi đến Hà Nội, Henri Laurent Rivière cho quân đóng tại 
Đồn Thủy và ngay hôm sau (4-4) vào thành yết kiến Tông đốc 
Hoàng Diệu. Quân Pháp đồ bộ lên Hà Nội ngày một đông thêm, 
Tổng đốc Hoàng Diệu vì chưa có lệnh triều đình nên không dám 
đối phó quyết liệt ngay, mặc dù Pháp đã vi phạm trắng trợn Hòa 
ước năm 1874. Hoàng Diệu lệnh gấp cho các địa phương tâu lên 
triều đình xin thêm viện binh. Hoàng Tá Viêm ở Sơn Tây cũng xin 
được đem quân về tập trung ở trung châu để kịp thời đối phó. 
Nhưng Tự Đức cả hai lần đều xuống chiếu khiển trách, cách đối 
phó chính của ông lúc đó vẫn là thương thuyết với Pháp. Trong khi 
Henri Laurent Rivière ngày càng bộc lộ rõ dã tâm xâm lược, tuy 
vẫn tuyên bố đưa quân ra Bắc lần này là để “đánh đuổi Lưu Vĩnh 
Phúc, bảo vệ buôn bán”. rằng sứ mệnh của hắn là “hoà bình và 
thân thiện”. Hắn cho binh lính Pháp vác súng nghênh ngang đi lại 
ngoài thành và phao tin sẽ đem quân vào đóng trong thành. Nhận 
biết sự phòng thủ của thành Hà Nội là vững vàng nên Henri 
Laurent Rivière ngang nhiên đòi Tổng đốc Hoàng Diệu phải triệt 


1. Quốc sử quán triều Nguyễn (2006), Đại Nam thực lục, tập 8, tr. 513. 
189 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẠP 6 


quân ra khỏi thành và phá huỷ các công sự trên mặt thành với lý do 
là sự phòng thủ chắc chắn như vậy là có ý muốn gây chiến với quân 
đội Pháp. 

Trong bức thư gửi cho Jaurégniberry, Bộ trưởng Hải quân lúc 
bấy giờ, Henri Laurent Rivière, đã khăng định mưu đồ đó: “7y rôi 
đồng ý rằng cân phải chiếm cứ đông bằng Bắc Kỳ bằng cách từ từ 
và có tính toán, nhưng tôi vẫn cho là rất nguy hại nếu để thành Hà 
Nội trong tay người An Nam. Còn ở trong tay người An Nam thì nó 
là một ty thế tỉnh thân và một sức mạnh vật chất và một ngày kia 
phải đếm xia tới. Nếu ta lấy thành thì không cân phải giữ, cũng 
không cân phải ở trong đó. Cứ phòng thủ mà ở ngoài tô giới của ta 
dựa mé sông, giao thông dễ thì vẫn hơn là ở trong cái bộ máy bất 
tiện và công kênh này (1.200m mỗi bê). Chỉ cân vô dụng hoá bức 
thành bằng cách phá các cửa, huỷ và vứt các đại bác xuống hô, phá 
thủng hai ba chỗ trong vách thành”. Như thê “chúng ta sẽ thống trị 
được cả tỉnh về mặt quân sự. Rồi chúng ta sẽ chiếm những cứ điểm 
Sơn Tây, Nam Định, Bắc Ninh, chúng ta dễ dàng chiếm cả một vùng 
lớn dọc theo sông Hồng. Lợi thì lớn mà không tốn công gì mấy”'. 

Vào nửa đầu tháng 4-1882, H. Rivière khẩn trương bổ sung 
quân số, chuẩn bị vũ khí, liên lạc với các phần tử phản động ở Bắc 
Kỳ. Ngày 10-4, H. Rivière yêu cầu Le Myre de Vilers ở Sài Gòn 
gửi ra thêm 10 vạn viên đạn và 150 cân thuốc nổ?. H. Rivière còn 
tập trung về Hà Nội số súng đạn của sư đoàn hải quân Pháp gồm 7 
tàu chiến và 2 tàu máy đóng tại Hải Phòng), và điều thêm mấy đại 


1. Trần Văn Giàu, Đinh Xuân lâm, Nguyễn Văn Sự (1960), Lịch sử cận đại 
Việt Nam, tập 2, Nxb. Giáo dục, Hà Nội, tr. 52. 


2. Viện Sử học (2003), Lịch sử Việt Nam 1858-1896, Nxb. Khoa học xã hội, 
Hà Nội, tr. 483. 

3. Nguyễn Phan Quang (1999), Việt Nam thế kỷ XIX (1802-1884), Nxb. 
Thành phố Hồ Chí Minh, tr. 328. 


190 


Chương II. Cuộc kháng chiến chống Pháp xâm lược... 


đội lính từ Hải Phòng lên, phái tàu chiến đi Phát Diệm (Ninh Bình) 
bắt liên lạc với bọn gián điệp Pháp đội lốt thầy tu tại đó. 

Đến ngày 24-4, lực lượng Pháp được bố trí trước thành Hà 
Nội có 3 tàu chiến và 600 binh lính'. Mờ sáng ngày 25-4-1882, 
H. Rivière gửi tôi hậu thư cho Tổng đốc Hoàng Diệu buộc trong ba 
giờ quân đội triều đình phải bỏ vũ khí, ra khỏi thành, mở các công 
thành và giao thành cho Pháp. Theo điều kiện của Pháp đưa ra là để 
đảm bảo việc thực hiện nghiêm túc, Hoàng Diệu cùng các quan văn 
võ trong thành Hà Nội phải đến nộp mình cho Pháp đúng § giờ 
sáng. Với yêu cầu xắc xược như thé thì không ai có thể chấp nhận 
được; và Tổng đốc Hoàng Diệu không thèm trả lời tối hậu thư của 
H. Rivière, như ý kiến của nhiều nhà nghiên cứu, cả người Pháp lẫn 
người Việt. Hạn trả lời chưa hết, súng Pháp đã nô. Từ § giờ đến 10 
giờ 30 ngày 25-4, tàu chiến địch từ ngoài sông thi nhau nhả đạn vào 
thành, công phá Cửa Bắc, cùng lúc lính thuỷ đánh bộ của chúng 
xông lên đánh thành. Ngay từ đầu chúng đã vấp phải tỉnh thần 
quyết chiến của binh lính và nhân dân Hà Nội. “Hướng tấn công 
chính của địch là cửa Bắc và các ụ súng, pháo đài phía Tây và 
Đông Bắc, còn cửa Đông địch giả đánh đề chia quân ta. Trong 
thành quân ta bắn trả, nhân dân tự thiêu huỷ các phó nhà lá, nhà 
gỗ thành một bức tường lứa ngăn cản sự tiến bình của địch và buộc 
địch phải máy lân rời ổ đại bác. Đến 10 giờ 30, tường lửa hạ 
xuống, quân địch băng qua chiến hào đẩy nước và bùn. lỏng đóc 
Hoàng Diệu cùng Tuân phủ Hoàng Hữu Xứng chia đường đốc 


quân kháng chiến”Ẻ. 


Ngay từ phút đầu thực dân Pháp nô súng, Hoàng Diệu đã dẫn 
đầu tướng sĩ lên mặt thành chỉ huy chiến đấu. Nhưng giữa lúc cuộc 


1. Viện Sử học (2003), Lịch sử Việt Nam 1858-1896, Nxb. Khoa học xã hội, 
Hà Nội, tr. 484. 

2. Trần Văn Giàu, Đính Xuân Lâm, Nguyễn Văn Sự (1960), Lịch sứ cận đại 
Việt Nam, tập 2, Nxb. Giáo dục, Hà Nội, tr. 53. 


191 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẠP 6 


chiến đang diễn ra ác liệt thì kho thuốc súng trong thành bốc cháy, 
nô vang trời, không rõ do súng đại bác của địch bắn trúng hay tay 
sai địch đột nhập thành đót', khiến cho tỉnh thần quân sĩ hoang 
mang, dao động. Thừa lúc trong thành rối loạn, quân Pháp dốc lực 
lượng phá cửa Tây và cửa Bắc, “địch bắc 40 chiếc thang trèo lên 
thành, vào được bên trong, nhưng phía cửa Bắc có nhiêu tường đất 
ngăn trở nên địch phải dùng nhiều thuốc súng mới phá vỡ được”? 


Trong khi quan quân trong thành đang chiến đấu với giặc thì 
nhân dân Hà Nội đã tập hợp thành từng nhóm có khí giới, kéo đến 
cửa thành xung phong cùng quan quân giết giặc. Để áp đảo tỉnh 
thần địch và hỗ trợ tinh thần quyết chiến của quan quân trong thành, 
các gia đình đều nhất loạt đánh trống, gõ mõ, khua chiêng. Ngoài ra, 
dưới sự đốc suất của cử nhân võ Nguyễn Đồng, hàng nghìn dân quân 
được vũ trang giáo mác, gậy gộc đã nhất tè kéo đến tập hợp trước 
đình Quảng Văn (vườn hoa Cửa Nam ngày nay), rồi thăng tiến vào 
thành để cùng quan quân chống giữ thành. Nhưng số nghĩa binh này 
chưa vào đến nơi thì kho thuốc súng trong thành đã nô và quân triều 
đình đã bắt đầu tan rã. 


Khi thấy cửa thành bị phá và quân sĩ đã rối loạn không thể 
duy trì cuộc chiến đấu được nữa, Tổng đốc Hoàng Diệu quay về 
dinh mặc triểu phục, vào Hành cung bái vọng, thảo tờ biểu để lại để 
tạ tội với triều đình, rồi vào vườn Võ Miếu thắt cỗ tự tử. Còn các 
quan lại, người thì bỏ chạy (gồm Đề đốc Lê Văn Trinh, Bố chính 
Phan Văn Tuyển, Lãnh binh quan Lê Trực, Phó Lãnh binh quan 


1. Về sự kiện này có nhiều ý kiến khác nhau: Sử nhà Nguyễn thì ghi là do 
đại bác Pháp bắn trúng, và đương nhiên tài liệu Pháp thì lại càng khăng 
định như vậy, trong lúc đó, một sô ý kiến khác cho rằng kho thuốc súng bị 
cháy là do nội phản. 

2. Trần Văn Giàu, Đinh Xuân Lâm, Nguyễn Văn Sự (1960), Lịch sử cận đại 
Việt Nam, tập 2, Nxb. Giáo dục, Hà Nội, tr. 53. 


192 


Chương III. Cuộc kháng chiến chống Pháp xâm lược... 


Hồ Văn Phong, Nguyễn Đình Đường...), người thì bị giặc bắt (Tuần 
phủ Hoàng Hữu Xứng, Án sát Tôn Thất Bá...), người thì bị giết'. 


Sau khi chiếm xong thành Hà Nội và tịch thu được nhiều tiền 
bạc, Rivière cho quân phá huỷ các công thành, ụ súng, phá đại bác, 
vứt súng đạn xuống hào thành, rồi cho người đi gọi Án sát Tôn Thất 
Bá về giao cho trông coi thành với 200 quân, còn hắn thì chiếm đóng 
hành cung. Đông thời cho sửa sang, củng cô khu nhượng địa ngoài 
bờ sông để đề phòng quân ta từ ngoài đánh vào, chiếm luôn sở 
thương chính Hà Nội và Hải Phòng để nắm việc đánh thuế thu lợi, 
thu giữ một số lớn tiền bạc ở cả Hà Nội và Hải Phòng. 

Chủ trương của thực dân Pháp lúc đó là cấp tốc trong ba ngày 
phải ép buộc được vua Tự Đức ký hoà ước mới, công nhận cho 
Pháp quyền được đóng 600 quân tại Hà Nội, tàu chiến Pháp được 
tự do đi lại, và Pháp được giữ độc quyền thương chính”. Theo 
chúng, như vậy “đã đủ để đặt sự bảo hộ của Pháp hoàn toàn trên đất 
Việt Nam, ít ra cũng là trên đất Bắc Kỳ”. 


4. Phản ứng của triều Nguyễn và thái độ của Pháp sau khi 
Hà Nội thất thủ 

Thực dân Pháp ở Sài Gòn cũng như ở chính quốc đều hết sức 
vui mừng trước tin tức H. Rivière đã chiếm thành Hà Nội. Song, 
kết quả đó chưa thể làm an lòng các thế lực thực dân. Bởi vì. theo 
tính toán của chúng, nếu như triều đình kêu gọi toàn thê nhân dân 
nổi dậy kháng chiến chống lại quân xâm lược, hay quân Thanh 
(Trung Quốc) theo yêu cầu của nhà Nguyễn kéo sang can thiệp thì 
tình hình có thẻ phức tạp thêm theo chiều hướng bát lợi cho chúng. 
Đồng thời, lúc này đang gặp khó khăn lớn về ngân sách và lực 
lượng quân sự, cho nên Pháp rất ngại phải trải qua một cuộc chiến 


1. Quốc Sử quán triều Nguyễn (2006), Đại Nam thực lục, tập 8. tr. S18. 
2. Trần Văn Giàu, Đinh Xuân Lâm, Nguyễn Văn Sự (1960). Lịch xử cận đại 
Việt Nam, tập 2, Nxb. Giáo dục, Hà Nội, tr. 54-5ŠS. 


193 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẠP 6 


tranh tốn kém, kéo dài với lối đánh du kích mà chưa thể nắm chắc 
được phần thắng. Le Myre de Vilers ở Sài Gòn khuyên H. Rivière 
cần thận trọng, và trong thời gian chờ viện binh cần mở cuộc 
thương thuyết với triều đình Huế để giao trả lại thành Hà Nội với 
các điều kiện: nắm quyên trị an và quyền thương chính; lập đồn 
trên sông Hồng: loại bỏ quân Cờ Đen; mở cảng ở Nam Định; nối 
đường điện tín giữa Hà Nội và Hải Phòng. 

Trong khi đó, cánh thực dân hiếu chiến tại Pháp cũng ra sức 
tranh thủ dư luận, vận động Nghị viện và Chính phủ Pháp viện trợ 
thêm tiền, gửi thêm quân sang chiến trường Bắc Kỳ. Mặc khác, 
bằng con đường ngoại giao, chúng tìm cách xoa địu triều Thanh để 
không can thiệp vào công việc ở Bắc Kỳ. 

Về phía triều đình Huế, được tin Pháp đánh chiếm Hà Nội, từ 
vua đến quan đều lo sợ và lúng túng; chưa nghĩ ra cách giải quyết 
tình hình. Giữa lúc đó, có tàu chiến của Pháp từ ngoài Bắc vào báo 
tin H. Rivière sẵn sàng trả lại thành Hà Nội, vua tôi Tự Đức tưởng 
rằng tình hình sẽ lại như năm 1874 nên vội cử Trần Đình Túc và 
Nguyễn Hữu Độ đi theo tàu Pháp ra Hà Nội thương lượng đề nhận 
thành. Ra tới Hà Nội, hai phái viên của triều đình một mặt nhờ tiếp 
xúc trực tiếp với giặc nên thấy rõ âm mưu của chúng, mặt khác 
cũng được chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của tỉnh thần yêu 
nước chống Pháp trong nhân dân Bắc Kỳ nên đã tâu về triều đình 
phải hoặc là dốc lực lượng cả nước ra sống mái một phen với giặc 
để đánh đuôi chúng, hoặc là phái người sang Pháp và vào Sài Gòn 
thương thuyết. 

Về phía quan lại triều đình ở Bắc Kỳ, khi nhận rõ âm mưu và 
hành động của thực dân Pháp, sau khi thành Hà Nội thất thủ, 
“Thống đôc Hoàng Tá Viêm, Kinh lược Nguyên Chính, Bùi Ân Niên 
dâng sớ xin đánh"”'; các đình thần cũng “xin cả nước đánh ô ạt”. 


1. Quốc sử quán triều Nguyễn (2006), Đại Nam thực lục, tập 8, tr. 519. 
2. Quốc sử quán triều Nguyễn (2006), Đại Nam thực lục, tập 8, tr. 520. 


194 


Chương II. Cuộc kháng chiến chống Pháp xâm lược... 


Nhưng Tự Đức trước sau vẫn không cho đánh và còn đồ lỗi cho 
đình thần: “Bọn ngươi lại muốn tiến quân, không những ngăn trở 
sự cơ, mà muốn đồ lỗi cho triêu đình đấy thôï"'. Đồng thời, Tự Đức 
chỉ dụ phải có thương thuyết với Pháp tại Hà Nội, mặc dù nằm 
trong thế yếu. 


Đề thoả mãn ngay yêu cầu của Pháp, Tự Đức ra lệnh cho 
Hoàng Tá Viêm phải đuôi ngay đoàn quân của Lưu Vĩnh Phúc lên 
xa trên mạn ngược và giải tán các đội binh dũng các tỉnh: “Nay 
cho thống đốc theo Chỉ chuẩn cho trước đời đoàn quân họ Lưu 
đến Thái Nguyên, cho nước ấy [Pháp] khỏi mượn cớ đồ lỗi cho ta, 
bọn ngươi ở phú, huyện ngoài thành, đều chiều theo việc cho yên 
lòng dân”°. Rõ ràng, xu hướng của triều đình lúc này vẫn là hoà 
nhượng với Pháp bằng bất cứ giá nào, một mặt ra chỉ thị cho các 
phái viên tiến hành thương thuyết ở Hà Nội, mặt khác đề cho tàu 
chiến Pháp tự do đi lại điều tra, dò xét nhiều nơi mà không một 
lần phản kháng. Ngay tại Huế, về nguyên tắc, triều đình cũng đã 
ghi nhận với đại biểu Pháp là cần làm thêm một bản phụ lục cho 
hoà ước năm 1874, trong phụ lục này, hai chữ “Bảo hộ” sẽ được 
chính thức ghi vào. 


Trong lúc triều đình hết sức nhượng bộ thì một số đông quan 
lại (cả ở Bắc Kỳ lẫn trong triều đình Huế) không chịu khuất phục, 
đòi được đánh Pháp. Hoàng Tá Viêm không thi hành lệnh triều 
đình (như đã dẫn ở trên) điều đoàn quân của Lưu Vĩnh Phúc lên 
mạn ngược, còn ông vẫn cương quyết đóng quân ở Sơn Tây, lợi 
dụng địa hình chuẩn bị chống Pháp. Thống đốc, Đốc phủ Hải 
Dương cũng dâng thư xin quyết chiến với kẻ thù. Các quan lại 
trong triều đình Huế như Vũ Văn Đức, Phạm Đình Thực cũng mật 
tâu nên phát động cuộc kháng chiến chống Pháp. Còn nhân dân Hà 
Nội và các nơi đều đồng lòng quyết chiến, nhân dân xung quanh Hà 
Nội cương quyết không bán lương thực cho địch. Các đội dân dũng 


1.2. Quốc sử quán triều Nguyễn (2006), Đại Nam thực lục, tập 8, tr. 520. 
195 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 6 


được thành lập ở khắp các tỉnh, tự động rào làng, đắp cản các tuyến 
giao thông bất chấp lệnh triều đình là phải giải tán. Tình hình đó 
khiến cho địch rất lo sợ. Đồng thời, hai đạo quân lớn của Hoàng Tá 
Viêm và Trương Quang Đản cũng đóng chặt ở Sơn Tây và Bắc 
Ninh, hình thành hai gọng kìm lớn siết chặt vòng vây xung quanh 
Hà Nội. Nguy cơ toán quân Pháp đóng ở Hà Nội bị tiêu diệt một 
sớm một chiều có thể xảy ra. Nhưng triều đình luôn tỏ ra do dự, 
trước sau vẫn bám lấy con bài “hoà bình thương lượng” nên đã tìm 
mọi cách ngăn cản, hạn chế các toán dân dũng, cũng như quân đội 
chính quy hoạt động. 

Sau khi Hà Nội thất thủ lần thứ hai (1882), xu hướng cầu viện 
nhà Thanh (Trung Quốc) trong triều đình Huế càng mạnh hơn. 
Triều đình Huế đã gửi thư cho Tổng đốc Quảng Đông nhờ tìm biện 
pháp ứng phó với tình hình Bắc Kỳ. Biết rõ ý định đó của triều đình 
Huế, thực dân Pháp một mặt tăng cường các hoạt động ngoại giao 
với triều Thanh, mặt khác tìm cách ngăn cản các phái đoàn của 
triều đình Huế sang Bắc Kinh và gây áp lực buộc triều đình Huế 
phải sớm ký hoà ước mới xác nhận quyền bảo hộ của Pháp. Tuy 
nhiên, với âm mưu là chiếm gọn cả Bắc Kỳ, cho nên giới thực dân 
ở Nam Kỳ và cả chính quốc Pháp vẫn ráo riết chuẩn bị đưa lực 
lượng quân sự đủ mạnh ra Bắc vừa để đề phòng trường hợp quân 
Thanh tràn sang can thiệp, vừa đàn áp các cuộc khởi nghĩa của 
nhân dân Việt Nam chống lại ách xâm lược ngoại bang. 


Thấy rõ âm mưu của Pháp muốn chiếm gọn Bắc Kỳ, như vậy 
sẽ uy hiếp trầm trọng vùng biên giới phía Nam và Trung Quốc mắt 
hắn những quyền lợi từ “?hưộc quốc” An Nam, từ mùa thu năm 
1882, triều đình nhà Thanh cho quân bắt đầu xâm nhập Bắc Kỳ, 
đóng rải rác trên một tuyến kéo dài từ Thái Nguyên, Tuyên Quang, 
Hưng Hoá đến Cao Bằng, Lạng Sơn, rồi xuống Bắc Ninh. Trong 
khi đó, tại Paris (Pháp) và Thiên Tân (Trung Quốc), hai bên Pháp - 
Thanh đang cùng nhau ráo riết thương lượng. Cuối cùng, hai bên 


196 


Chương III. Cuộc kháng chiến chống Pháp xâm lược... 


thoả thuận sẽ cùng nhau chia đôi Bắc Kỳ! với điều kiện quân Thanh 
rút khỏi Bắc Kỳ và Pháp không được tăng thêm quân. Nhưng quân 
Thanh vừa rút thì thực dân Pháp với chủ trương tăng cường mở 
rộng hải ngoại đã nhanh chóng gửi thêm quân từ Sài Gòn ra Hà 
Nội. Dã tâm của Pháp muốn độc chiếm toàn bộ Bắc Kỳ đã lộ rõ. 
Tài liệu của Pháp đã minh chứng rõ điều này: “Mục tiêu của Pháp 
mở rộng cửa sông Hồng không chỉ đề khai thác tài nguyên ở miễn 
Bắc Việt Nam, mà còn đề thâm nhập miền Nam Trung Quốc”°. Thủ 
tướng Pháp Gambetta cũng đã nhắn mạnh: “Bắc Kỳ chính là tương 
lai thực sự của nước Pháp". Do vậy, không đời nào Pháp lại chịu 
để cho nhà Thanh cùng với các thế lực phương Tây khác như Anh, 
Đức, Mỹ... chia chác "miếng môi béo bở" từ thị trường Bắc Kỳ. 


5. Pháp mở rộng xâm chiếm Bắc Kỳ 


Ngày 19-12-1882, nội các Pháp đã chi viện cho chiến trường 
Viễn Đông (Việt Nam) thêm một lực lượng binh lính gồm 4 đại đội 
(700 tên) sang Sài Gòn; chúng đề lại ở đây 250 lính, số còn lại ra 
Bắc Kỳ, tiếp viện cho H. Rivière và đến Hà Nội ngày 24-2-1883. 
Cho đến đầu năm 1883, tại Hà Nội, thực dân Pháp đã có khoảng 
1.100 quân và 3 chiến hạm'. Theo sử liệu triều đình Huế thì quân 
Pháp vào thời điểm này ở Bắc Kỳ có trên 1.500 tên, trong đó 1.000 
ở Hà Nội và 500 ở Hải Dương. Ngày 15-5-1883, Nghị viện Pháp lại 
thông qua một quyết định mới về việc bổ sung cho chiến trường 
Việt Nam thêm 5,5 triệu francs, điều động thêm 4.000 binh sỹ và 


- Ngày 20-12-1882, Đại Sứ đặc mệnh toàn quyền Pháp tại Bắc Kinh Bourée 
đã đè nghị với Tỏng đốc Trực lệ Lý Hồng Chương, đại diện nhà Thanh, 
những điều cơ bản cho một hiệp ước Pháp - Trung vê việc phân chia Bắc 
Kỳ giữa hai bên, lây sông Hồng làm ranh giới. 

. Dẫn theo: Lịch sử Việt Nam, tập 2, 1858-1945, Nxb. Khoa học xã hội, 
2004, tr. 82. 

. Dẫn theo: Nguyễn Phan Quang (1999), Việt Nam thế kỷ XIX (1802-1884). 
Nxb. Thành phô Hồ Chí Minh, tr. 325. 

. Viện Sử học (2003). Lịch sứ Việt Nam 1858-1896, tr. 503. 


l2 


“ˆ 


+ 


197 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẠP 6 


một hạm đội sang Bắc Kỳ. Theo số liệu của chính người Pháp, số 
lượng quân Pháp tại Bắc Kỳ tăng từ 660 năm 1882 lên 2.000 năm 
1883 và đến đầu năm 1884 là 15.000 người'. 


5.1. Pháp chiếm Hòn Gai và Quảng Yên (tháng 3-1883) 


Với lực lượng mới được tăng cường, ngày 12-3-1883, H. Rivière 
lập tức cho quân ra chiếm đóng Hòn Gai, lập ngay một đồn binh tại 
Bãi Cháy, khống chế cả mặt biên Bắc Kỳ và bảo đảm chủ quyền 
của thực dân trên vùng mỏ. Sở dĩ H. Rivière hành động gấp như 
vậy là vì đã có thông tin từ Rheinard (Khâm sứ Pháp ở Huế) và 
Thống đốc Nam Kỳ báo rằng, triều đình nhà Thanh đang tích cực 
xúc tiền việc thương thuyết với triều đình Huế để được nhượng lại 
vùng đất mỏ ở Hòn Gai; hơn nữa, đứng sau nhà Thanh là tư bản 
Anh. “Rheinard, sứ Pháp ở Huế, lật đật tin cho Rivière và yêu câu 
Rivière chiếm ngay Hông Gai kẻo trể`. Lý do của Rheignard là: “Dù 
sao đi nữa nếu chúng ta muốn chộp lấy cơ hội cuối cùng đề làm chủ 
mỏ than thì phải làm mau, không đề mát thì giờ. Có lẽ cân phải hỏi ý 
kiến Paris, nhưng thư từ lâu quá mà chắc là trong một tháng hay 6 
tuân thì mỏ Hồng Gai sẽ bị giao rồi... Muốn được cái ØÌ thì chúng ta 
hãy chiếm lấy, buộc họ [triều đình Huế] phải theo ý ta...”Ẻ. 

Với ý muốn từ lâu về việc chiếm giữ vùng mỏ than - một 
nguồn lợi lớn chưa thẻ tính hết được, cho nên thực dân Pháp đã lợi 
dụng tình hình này để xuất quân đánh chiếm. Việc chiếm Hòn Giai 
đối với Pháp quá dễ dàng, bởi vì tại đây, triều đình Huế không hề 
thiết lập bất kỳ một cứ điểm đóng quân nào, có thể nói là việc xâm 
chiếm của Pháp giống như một cuộc hành quân diễn tập. 


1. Dẫn theo: Lịch sử Việt Nam, 1858-1945, tập 2, Nxb. Khoa học xã hội, 
2004, tr. 83. 


2. Nguyễn Phan Quang (1999), Việt Nam thể kỷ XIX (1802-1884), Nxb. 
Thành phô Hồ Chí Minh, tr. 329. 


3. Trần Văn Giàu, Đinh Xuân Lâm, Nguyễn Văn Sự (1960), Lịch sử cận đại 
Việt Nam, tập 2, Nxb. Giáo dục, Hà Nội, tr. 66. 


198 


Chương II. Cuộc kháng chiến chống Pháp xâm lược... 


Sau khi lập đồn ở Bãi Cháy, thực dân Pháp lại cho hai tàu 
chiến đến chiếm Quảng Yên, lập đồn bốt trên bờ Nam Cửa Lục. Vì 
không có sự chuẩn bị phòng thủ từ trước nên trong hai sự kiện xâm 
chiếm Hòn Gai và Quảng Yên của Pháp, không hè thấy bất kỳ sự 
chống cự nào của triều đình Huế và nhà Nguyễn cũng chỉ dám phản 
ứng bằng trao đổi qua thư từ. 

5.2. Pháp chiếm thành Ninh Bình và Nam Định (ngày 27-3- 
1883) 

Chiêm được Hòn Gai và Quảng Yên, ngày 24-3-1883, H. Rivière 
trực tiếp chỉ huy một đội quân gồm 500 tên với 10 tàu máy, một số 
thuyên... xuất phát từ Hà Nội xuống đánh chiếm thành Nam Định. 
Trên đường hành quân, vì không gặp sự kháng cự nào từ phía triều 
đình nên Pháp đã dễ dàng chiếm luôn thành Ninh Bình. Sau đó, 
quân Pháp tiếp tục hành quân về phía thành Nam Định. 


Ngày 26-3, H. Rivière gửi tối hậu thư cho Tông đốc Nam Định 
Võ Trọng Bình đòi phá hủy công trình phòng ngự và ra trình diện'. 
Không chờ trả lời, trưa ngày hôm đó, quân Pháp từ tàu chiến nã đại 
bác vào thành cho đến tối nhưng chưa đưa lại kết quả gì, thành vẫn 
vững. Mờ sáng ngày 27-3, tàu chiến của Pháp từ trên sông Vị 
Hoàng tiếp tục nỗ súng vào thành và thúc lính bộ binh vây áp sát 
thành. Ở đây, chiến sự cũng diễn ra gần giống như trận Pháp đánh 
thành Hà Nội vảo tháng 4-1882. Đẻ cản bước tiến của giậc, nhân 
dân đã tự động đốt các dãy phó dọc sông Vị Hoàng mé ngoài thành 
để phối hợp chiến đấu với đạo quân triều đình do Đề đốc Lê Văn 
Điểm và Án sát Hồ Bá Ôn chỉ huy. Cuộc chiến đầu diễn ra vô cùng 
ác liệt và kéo dài từ 7 giờ sáng đến quá trưa. Đến khi ngọn lửa tàn, 
giặc Pháp tràn lên dùng thuốc súng và thuỷ lôi phá tung các cửa, rồi 
đột nhập thành. Tổng đốc Nam Định Vũ Trọng Bình phải bỏ thành, 


l. Nguyễn Phan Quang (1999), Việt Nam thẻ kỳ: XIX (1802-1884), Nxb. 
Thành phô Hô Chí Minh, tr. 329. 


199 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 6 


rút quân chạy. Nguyễn Hữu Bản, một hào phú đã xung phong mộ 
quân từ Thái Bình (lúc đó còn thuộc tỉnh Nam Định) sang cùng quân 
đội triều đình giữ thành và hy sinh trong chiến đấu'. 


Sử triều Nguyễn ghi lại trận Pháp đánh thành Nam Định như 
sau: “Nước Pháp phái tàu binh đánh ngay tỉnh thành Nam Định 
(ngày 18), quan tỉnh ấy chia quân chống cự, người Pháp đánh bắn 
cả ngày không hạ được. Ngày hôm sau quân Pháp đến sông Vị 
Hoàng, bắn vào trong thành, mà bộ binh sắn vào cửa Đông, bọn 
Tổng đốc Vũ Trọng Bình, Bố chính Đông Sỹ Vịnh ở trong thành 
chống giữ, Đề đốc Lê Văn Điểm, Án sát Hô Bá Ôn, ra ngoài thành 
đánh nhau với chúng, chống nhau từ giờ Mão đến giờ Ngọ. Lúc 
bấy giờ, Kinh lược là Nguyên Chính đóng quân ở xã Đặng Xá 
(thuộc huyện Mỹ Lộc) không dám đến cứu, Điếm chết trận, Ôn bị 
thương, quan quân vỡ tan, thành bèn mát. 


Ngày 27-3-1883, thành Nam Định mất vào tay Pháp. Quân 
Pháp vào thành thu được 98 khẩu đại bác cùng với một số lượng 
lớn lương thực, tiền bạc. Theo báo cáo của H. Rivière thì: “Mộ 
năm rồi, cuộc viễn chỉnh ở Bắc Kỳ chẳng tốn gì cho nước Pháp, 
cho xứ Nam Kỳ mà còn đem lại lời to, chiếm Hà Nội thu được 12 
vạn đồng, Nam Định 18 vạn, còn tiền trưng thâu thuế thuốc phiện 
82.600 phờ răng mỗi năm”. Rõ ràng là thực chất mục tiêu của các 
cuộc hành quân của quân Pháp ở Bắc Kỳ cuối cùng cũng đã được 
bộc lộ rõ qua lời tự thú của chính tông chỉ huy quân đội thực dân 
Pháp ở Bắc Kỳ lúc này. 


I. Nguyễn Hữu Bản quê ở xã Động Trung, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái 
Bình đã cùng cha là nhà văn thân yêu nước Nguyễn Mậu Kiến và em là 
Nguyễn Hữu Cương nổi dậy chống Pháp tại quê nhà ngay từ khi Pháp ra 
đánh Bắc Kỳ lần thứ nhất (1873). 

2: Quốc Sử quán triều Nguyễn (2006), Đại Nam thực lục, tập 8, tr. 559-560. 

3. Dẫn theo: Trần Văn Giàu, Đinh Xuân Lâm, Nguyễn Văn Sự (1960), Lịch 
sử cận đại Việt Nam, tập 2, Nxb. Giáo dục, Hà Nội, tr. 69. 


200 


Chương III. Cuộc kháng chiến chống Pháp xâm lược... 


Khi Pháp chuẩn bị đánh chiếm Nam Định, nhân dân miền Bắc 
khắp nơi sục sôi kháng chiến, đắp cản chặn tàu chiến địch trên 
sông. Trương Quang Đản lúc đó đóng quân ở Bắc Ninh đã xin Tự 
Đức cho Lưu Vĩnh Phúc kéo đội quân Cờ Đen xuống đóng ở Sơn 
Tây cùng Hoàng Tá Viêm và xin mộ quân đóng giữ mạn Cao Bằng, 
Bắc Cạn, Thái Nguyên đề án ngữ mạn Bắc. Kế hoạch của Trương 
Quang Đản là khi Pháp đánh Nam Định thì quan quân hai tỉnh Hải 
Dương và Hưng Yên cùng phối hợp đánh mạnh vào Hải Phòng để 
đỡ đòn cho Nam Định, có hai đạo quân Sơn Tây và Bắc Ninh tiếp 
ứng. Hoàng Tá Viêm còn tâu báo về triều về âm mưu của địch là 
“không chiếm hết toàn hạt Bắc Kỳ thì họ không thôi” và xin nhà 
vua không nên “cứ sa mãi vào thuật của họ”! Nhưng Tự Đức vẫn 
không chịu nghe theo, lại còn khiển trách những quan lại chủ chiến 
và đặt tất cả tin tưởng vào kết quả của hai phái đoàn đi Quảng Châu 
và Thiên Tân yêu cầu nhà Thanh điều đình với Pháp để chúng rút 
quân. Tin Nam Định thất thủ (ngày 27-3-1883) làm cho Tự Đức lo 
ngại, nhưng cũng không biết làm gì hơn là cách chức một loạt các 
quan văn võ ngoài Bắc, trong số đó có cả Hoàng Tá Viêm. 


Khi Pháp đưa quân xuống Nam Định, Trương Quang Đản và 
Bùi Ân Niên kéo quân về vừa uy hiếp thành Hà Nội vừa chia lửa 
với Nam Định. Lúc này, số binh lính Pháp ở lại Hà Nội gồm 230 
tên. Chiến sự nỗ ra ngay trong thành Hà Nội vào cùng ngày Pháp 
đánh thành Nam Định (27-3). Quân lính của Trương Quang Đản 
tập trung tấn công thành nhưng không đạt được mục tiêu đề ra. 
Phía Pháp lại cho răng, quân triều đình đánh nghỉ binh, để thừa cơ 
vượt sông chiếm Đền Thuỷ. Do vậy, hôm sau quân lính Pháp vượt 
sông và bị quân lính triều đình chặn đánh tại Gia Quất và Thượng 
Cát. Đây là những nơi được phòng thủ cần mật nên các cuộc tấn 
công của địch đều bị chặn đứng. Quân Pháp phải rút về và hôm sau 


1. Nguyễn Phan Quang (1999), Việt Nam thế ky: XIX (1802-1884), Nxb. 
Thành phô Hô Chí Minh, tr. 328. 


201 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 6 


lại tiếp tục vượt sông. Trận chiến xảy ra vô cùng ác liệt tại Gia 
Quát, quân ta đã xông lên đánh giáp lá cà với giặc và sau đó rút dần 
về hướng Bắc Ninh và Bát Tràng'. 

Sử triều Nguyễn cho biết: “Quân Pháp sang sông, sắn vào 
chỗ đóng quân ở Gia Lâm khiêu chiến. Ngày hôm ấy (ngày 19), 
Tổng đóc Bắc Ninh là Trương Quang Đản đem quân đến ngay điều 
đốc, Kinh lược Phó sử Bùi Ân Niên cùng đem quân: đến tiếp, hợp 
với quân ở quân thứ đánh bắn, quân Pháp rút lui về giữ phố Dóc 
Gạch (quân Pháp chết 5, bị thương 6, trong đó có quan Ba bị 
thương, quân ta 6 người bị thương). Sáng hôm sau (ngày 20), Pháp 
phái thêm quân lại đến, binh dõng, quân thứ Bắc Ninh, giữ chỗ 
hiểm yếu nấp bắn, quân Pháp vừa đánh vừa lùi (quân Pháp chết 9, 
bị thương I, quân ta bị thương 10, chết 5). Đến chiều hôm ấy (độ 
giờ Mùi), quân Pháp đến thăng trên đê, bắn loạn xạ, binh dõng 
đánh giáp lá cà dữ dội, hai bên chết và bị thương ngang nhau 
(quân Pháp bị thương hơn 20 tên, trong đó có quan Hai bị thương, 
quân ta chết 13 người, bị thương hơn 30 người, Phó Đê đốc Trân 
Xuân Soạn cũng bị thương nhẹ). Quang Đản cùng với Tán lý 
Lương Quy Chính đem thêm quân chia từng toán đến ứng cứu, đạo 
quân của Ân Niên cũng tiếp đến, đạo quân của Thương biện 
Nguyễn Cao, Lãnh binh Hồ Văn Phấn cũng đêu đến tiếp, quân 
Pháp ng địch không nồi, rút quân xuống tàu, chạy về Đôn Thuỷ 
Hà Nội” 

Sau vi trận ở Gia Lâm, tình hình càng trở nên cấp thiết đôi 
với quân Pháp. Lực lượng của triều đình mặc dù chưa được tăng 
cường nhưng theo lệnh trên tất cả quân sỹ ở Bắc Kỳ lúc này đều 
thống nhất dưới quyền chỉ huy của Thống đốc Hoàng Tá Viêm. Tại 
Sơn Tây, nơi quy tụ của những người yêu nước lúc này đã chiêu tập 


1. Dẫn theo: Trần Văn Giàu, Đinh Xuân Lâm, Nguyễn Văn Sự (1960). Lịch 
sử cận đại Việt Nam, tập 2, Nxb. Giáo dục, Hà Nội, tr. 71. 
2. Quốc sử quán triều Nguyễn (2006), Đại Nam thực lục, tập 8, tr. 562. 


202 


Chương III. Cuộc kháng chiến chống Pháp xâm lược... 


được hàng ngàn binh sỹ. Sau đó, Hoàng Tá Viêm còn hội quân với 
Lưu Vĩnh Phúc. Vòng vây của quân dân ta siết chặt xung quanh Hà 
Nội, tình hình đó đã buộc H. Rivière phải tức tốc từ Nam Định về 
Hà Nội. Đêm mông 8 và ngày 9-5, đại bác của quân ta đặt bên tả 
ngạn sông Hồng bắt đầu rót đạn vào Hà Nội với mục tiêu là Đồn 
Thuỷ, nơi đóng quân chính của Pháp. Trong hai đêm 12 và l5-§, 
quân ta đột kích nhà thờ Hàm Long trước đó đã bị địch chiếm đóng 
làm căn cứ. Trước tình hình bị uy hiếp, Rivière hoảng hốt xin viện 
binh của Hải Phòng, của hạm đội Pháp đóng ở vịnh Hạ Long và 
của Sài Gòn. Để nới rộng vòng vây, Rivière đã có lần liều mạng 
kéo quân sang đốt phá các làng tả ngạn sông Hồng, nhưng đến 
chiều phải rút về có thủ ở Đồn Thuỷ. Đêm đêm, quân ta lại đột 
nhập vào thành đốt phá các cơ sở địch trong lòng Hà Nội, đồng thời 
dùng đại bác bắn từ phía Gia Lâm qua, gây kinh hoàng lớn trong 
đội quân Pháp chiếm đóng tại Hà Nội. 

Từ phía Sơn Tây, Lưu Vĩnh Phúc cho quân đột nhập thành 
phó Hà Nội, dán cáo thị vạch tội ác của Pháp thách thức H. Rivière 
ra đánh nhau trên cánh đồng phủ Hoài Đức. 

Trước tình hình bị bao vây chặt như vậy, H. Rivière buộc phải 
tìm cách nới lỏng vòng vây về phía Hoài Đức - Sơn Tây, vừa để cải 
thiện tình hình cho đội quân thực dân, vừa thoả mãn thói kiêu ngạo 
của một tướng lĩnh quân đội viễn chỉnh. Chính mưu kế này của Lưu 
Vĩnh Phúc đã đánh trúng tâm lý ngạo mạn của những tên thực dân 
cáo già, khiến cho hắn không thể không thực hiện. Về phía quân 
lính triều đình, “#c bấy giờ Thống đốc Hoàng Tá Viêm đem bình 
dõng quân thứ Sơn Tây cùng đoàn quân Lưu Vĩnh Phúc về phủ 
Hoài Đức (thuộc Hà Nội) đóng quân liên nhiêu". Quân triều đình 
ra khiêu chiến nhưng quân Pháp không ra. Mặc dù kế hoạch hành 
quân của địch được giữ rất bí mật, nhưng quân ta đã biết trước tin 
1; Quốc Sử quán triều Nguyễn (2006), Đại Nam thực lục, tập 8, tr. 570. 

203 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 6 


tức là địch sẽ xuất quân vào sáng sớm ngày 19-5, cho nên chủ động 
bố trí kế hoạch tác chiến. Lực lượng nòng cốt trong trận đánh này 
là đội quân Cờ Đen của Lưu Vĩnh Phúc, tổ chức mai phục hai bên 
đường từ Cầu Giấy lên Sơn Tây. Sáng ngày 19-5-1883, H. Rivière 
kéo đội quân gồm 550 tên, không kể số phu tải thương với 3 đại 
bác dã chiến, theo đường Sơn Tây tiến lên phía phủ Hoài Đức. 
Đúng 5 giờ sáng, đợi quân Pháp vừa tiến qua cầu, quân ta đang 
phục sẵn trong các làng ở Cầu Giấy liền nỗ súng, quân địch bị chết 
rất nhiều ngay từ những phút giao chiến đầu tiên. Tiến lui đều rất 
khó, chúng đành liều chết xông lên chiếm lĩnh trận địa hai bên 
đường, bố trí đại bác sau Cầu Giấy để chặn bước tiến của quân ta, 
rồi cho quân vào chiếm làng Hạ Yên Khê (Kẻ Cót) sát cạnh đường. 
Quân lính triều đình phục kích trong làng Dịch Vọng Trung (Trung 
thôn) bắn ra tiếp ứng cho Hạ Yên Khê buộc địch phải đánh vào hai 
làng Dịch Vọng Tiền (Tiền thôn) và Dịch Vọng Trung (Trung thôn) 
để chia bớt mũi tấn công của ta, nhưng vẫn không sao tiến vào 
được. Giữa lúc đôi bên đang giao chiến quyết liệt thì Lưu Vĩnh 
Phúc đích thân xuất trận và tấn công địch bất ngờ, buộc chúng phải 
rút lui. Đợi đúng lúc quân Pháp đang xô đây nhau chạy qua câu, 
quân ta nỗ súng xung phong, tiêu diệt thêm một số tên nữa. Những 
tên lính sống sót sợ quá bỏ chạy thoát thân, bọn sĩ quan phải đích 
thân kéo đại bác. Tinh thần địch tan rã đến nỗi chúng bỏ lại trên 
cầu cả xác chết lẫn người bị thương, trong số đó có Tổng chỉ huy 
quân đội viễn chỉnh Pháp H. Rivière. Quân lính Pháp hoàn toàn bại 
trận trong một tình huống thảm hại, không còn ý chí tiến công mà 
chỉ có thê tổ chức yêm trợ cho nhau rút chạy nhanh về Hà Nội. 
Trận Cầu Giấy lần thứ hai (19-5-1883) chỉ diễn ra chớp nhoáng 
trong hai giờ (từ 5 giờ đến 7 giờ sáng) và kết thúc bằng sự thảm bại 
của đội quân xâm lược Pháp. 

Mô tả sự kiện này, sử nhà Nguyễn viết: “Sáng sớm ngày hôm 
ấy (ngày 13), chưởng thuỷ sư nước Pháp là Vie [H. Rivière] đem 


204 


Chương III. Cuộc kháng chiến chống Pháp xâm lược... 


quân (hơn 600) đến thăng Câu Giấy, quân phục binh vùng dậy 
đánh mãnh liệt. Cánh bên tả là Dương Trứ Án bị chết trận, cánh 
bên hữu là Ngô Phượng Điền bị thương, quân đoàn ấy hơi lui. Vĩnh 
Phúc cùng Hoàng Thủ Trung xông ra dấn vào trận đạn, cố sức 
đánh. Quân Pháp thua chạy, đuổi theo chém được Vie [H. Rivière] 
ở cửa ô (và quan Hai, quan Ba mỗi chức l tên, quân Pháp chết 20 
tên, bị trọng thương 60 tên, thương nhẹ rất nhiêu 


Xà 


Theo tài liệu của phía Pháp thì tông số thiệt hại về người phía 
Pháp trong trận chiến Cầu Giấy lần thứ hai này là: chết 50, trong đó 
có 5 sỹ quan; bị thương 73, trong đó có 6 sỹ quan; tông cộng là 123 
người. Còn quân của Lưu Vĩnh Phúc bị thiệt hại là 120 người”. 

IV. THỰC DÂN PHÁP XÂM CHIẾM TOÀN BỘ VIỆT NAM 

1. Tình hình Bắc Kỳ sau chiến thắng Cầu Giấy lần thứ hai 


Chiến thắng Cầu Giấy lần thứ hai (19-5-1883) là một trong 
những chiến công vang dội, có tầm quan trọng, đặc biệt là tác động 
mạnh mẽ vào tỉnh thần yêu nước, lòng tự tôn dân tộc của người 
Việt Nam; chiến thắng này đã làm cho nhân dân cả nước vô cùng 
phấn khích, cho nên nếu có lệnh của triều đình là toàn thể quân và 
dân Việt Nam nhất tÈ nổi dậy đánh đuôi quân thù ra khỏi bờ cõi. 
Trên góc độ này, sự kiện Cầu Giấy nếu được kết hợp với một tư 
tưởng chiến lược tiến công sáng suốt và có bộ máy chỉ huy tài ba 
thì có thể nói nó sẽ mở ra một giai đoạn mới trong lịch sử cận đại 
nước ta - giai đoạn phản công lại quá trình xâm lược của thực dân 
Pháp trên thế mạnh. Chiến thắng tại Cầu Giấy của quân và dân Việt 
Nam đã làm cho giặc Pháp ở Hà Nội bấy giờ vô cùng hoang mang, 
lo sợ. Những tên sống sót sau trận đánh đã chạy thục mạng về cô 
thủ ở Đồn Thuỷ, run sợ chờ đợi những đòn trừng trị sắm sét của 


1. Quốc sử quán triều Nguyễn (2006), Đại Nam thực lục, tập 8, tr. 570. 
2. Dẫn theo: Viện Sử học (2003), Lịch sử Việt Nam 1858-1896, Nxb. Khoa 
học xã hội, Hà Nội, tr. 524. 


205 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẠP 6 


quân dân ta. Một tên trong bọn chúng đã ghi lại tình trạng sụp đô 
tinh thần của binh lính Pháp như sau: ““Thực là một cuộc sống kinh 
khủng đối với một đám người từng đêm chờ đợi kết liễu cuộc đời”. 
Bộ chỉ huy Pháp đã có lệnh chuẩn bị rút hết quân ở Hồng Gai, Nam 
Định về Hà Nội. Nhưng triều đình Huế trước sau vẫn không cho 
quân tấn công Hà Nội, nuôi hy vọng thu hồi Hà Nội bằng con 
đường “thương thuyết hoà bình” như 10 năm về trước. Thái độ 
chần chừ đó của triều đình chi phối ngay cả các tướng lĩnh chủ 
chiến như Hoàng Tá Viêm, Trương Quang Đản, khiến họ bỏ mất cơ 
hội mở rộng chiến thắng bằng cách đột nhập tiêu diệt địch ngay 
trong sào huyệt cuối cùng của chúng. Trương Quang Đản đóng 
quân bên kia sông Hồng chỉ cho quân bắn qua Đồn Thuỷ, còn 
Hoàng Tá Viêm lại rút quân về Sơn Tây nới lỏng vòng vây địch 
đang khốn đốn trong lòng Hà Nội. Trong khi đó, thái độ của Pháp 
lại hoàn toàn khác trước. Tin Rivière chết trận không làm cho thực 
dân Pháp chùn bước như khi Gamier chết năm 1873. Tin đó tới 
đúng lúc tình hình chính trị và ngoại giao của Pháp đều đã được ồn 
định nên càng thúc đây chúng tiến tới hành động xâm lược tiếp 
theo. Ngày 15-5-1883, chỉ 4 ngày trước trận Cầu Giấy, chính phủ 
Pháp đã gọi sứ thần ở Bắc Kinh về, tỏ rõ thái độ cương quyết của 
Pháp đối với nhà Thanh trong vấn đề Bắc Kỳ. Ngày 26-5, tin thất 
trận Cầu Giấy về tới Paris, bọn thực dân vội chớp lấy để kích động 
dư luận Pháp cả trong và ngoài Nghị viện ủng hộ cuộc viễn chinh 
lớn tại Bắc Kỳ với cớ để “trả thù” cho binh lính Pháp đã chết trận 
tại đây. Ngân sách chiến phí 5,5 triệu quan (francs) cùng việc gửi 
thêm quân và chiến hạm sang Việt Nam được Nghị viện Pháp 
thông qua không có một phiếu nào phản đối. 

Với mục tiêu đó, vào tháng 6-1883, Thiếu tướng Bouet (Buê) 
được cử làm Tổng chỉ huy tối cao các lực lượng quân sự Pháp đang 
có mặt tại cả Nam Kỳ và Bắc Kỳ đã tới Hà Nội. Cũng dịp này, 
Pháp còn điều từ Sài Gòn ra Hà Nội một đội quân 200 lính Pháp và 


206 


Chương III. Cuộc kháng chiến chống Pháp xâm lược... 


300 lính tập do Thiếu tướng Courbet chỉ huy. Trong khi chờ viện 
binh từ Pháp sang đề tiến hành một chiến dịch quyết định, Bouet 
vừa gấp rút lo củng có Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định thành những 
căn cứ quân sự vững chắc, vừa lo bắt nguy binh đẻ thành lập tiêu 
đoàn lính Cờ Vàng và đánh thuế đề bù đắp vào những thiếu hụt lớn 
về quân số và tài chính. Nhờ vậy, lực lượng của Pháp lúc này ở Bắc 
Kỳ đã tương đối lớn và được phân bồ như sau: Hà Nội 600 người, 
Nam Định 350, Hải Phòng 350, lực lượng cơ động 2.200; tông số là 
3. 300 quân chính quy. Ngoài ra còn có một lực lượng vũ trang dưới 
quyền chỉ huy của Giám mục Puginier được Pháp trang bị và cung 
cấp vũ khí, tài chính. Như vậy, suản số dưới quyền chỉ huy của 
Pháp ở Bắc Kỳ ước tới 6.000 người', và đến đầu năm 1884 đã lên 
tới 15.000 người”. Tuy nhiên, thực dân Pháp vẫn không thê yên tâm 
với thực trạng của tình hình bấy giờ. Ngày 19-7, địch tô chức một 
trận càn ra ngoài thành Nam Định nhưng bị quân và dân ta đánh trả 
kịch liệt làm cho chúng bị chết 200 tên và bị thương 400 tên. Tại 
Hải Phòng và Sơn Tây, quân ta cũng tổ chức nhiều trận đánh vào 
căn cứ của Pháp hoặc đánh lui pháo thuyền Pháp đến xâm phạm. 
Bắt đầu từ cuối tháng 7, viện binh Pháp bắt đầu kéo sang. Ngay vào 
cuối tháng đó (30-7), bọn trùm thực dân hiếu chiến Pháp ở Bắc Kỳ 
gồm Harmand, Bouet và Courbet đã tô chức họp hội nghị quân sự ở 
Hải Phòng và quyết định đánh thăng lên Sơn Tây là trung tâm 
kháng chiến ở Bắc Kỳ bấy giờ và đánh vào Huế là căn cứ đầu não 
của triều Nguyễn. Tin vua Tự Đức chết (ngày 17-7-1883) và sau đó 
là tình hình lục đục của triều đình Huế về việc kế vị ngôi vương càng 
thúc giục địch quyết tâm hành động. Vào đầu tháng 8-1883, số quân 
linh Pháp ơ Hà Nội đã lẻn tơi 4.500 tên, tập hợp trên sông trước Đòn 
Thuỷ một đội thuỷ binh gồm 13 chiến thuyền. Chúng còn tăng cường 
xây dựng đồn luỹ, hầm hào, xây các ụ súng... 


I. Viện Sử học (2003), Lịch sử Việt Nam !858-1896, tr. 532. 


2. Nguyễn Phan Quang (1999), Viớ Nam thế kỷ XIX (1802-1564), Nxb. Thành 
phó Hồ Chí Minh, tr. 333. 


207 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẠP 6 


Khi thấy quân Pháp ráo riết chuẩn bị mở rộng xâm lăng ở Bắc 
Kỳ, quân Thanh cũng kéo sang rất đông. Để tránh một cuộc xung 
đột chưa cần thiết với quân Thanh, Pháp chủ trương nối lại thương 
thuyết với Trung Quốc đẻ làm dịu tình hình căng thăng giữa đôi 
bên và để có thời gian tranh thủ đầy mạnh việc giải quyết vấn đề 
Việt Nam. 


Trước những hoạt động ráo riết của địch, mặc dù không được 
lệnh trực tiếp của triều đình, nhưng quan quân ta ở Bắc Kỳ vẫn thắt 
chặt vòng vây xung quanh Hà Nội. Trận địa do đại quân của Hoàng 
Tá Viêm và đội quân Cờ Đen của Lưu Vĩnh Phúc đóng giữ gồm ba 
phòng tuyến bảo vệ con đường lên Sơn Tây, tuyến tiền tiêu khá 
quan trọng dựa sau lưng sông Tô Lịch và chạy dài từ Cầu Giấy tới 
sông Hồng lên Chèm. 

Ngày 15-8-1883, để giành thế chủ động, Bouet đem gần 2.000 
quân chia làm ba đạo, có nhiều đại bác (14 khẩu) và tàu chiến yêm 
hộ, đánh vào phòng tuyến bảo vệ con đường lên Sơn Tây. Nhưng 
cả ba đạo quân của chúng đều bị quân ta chặn đánh kịch liệt suốt 
trong hai ngày 15 và 16 trên đường hành quân (tại các địa điểm gần 
Chèm, làng Yên và cánh đồng giáp với phủ Hoài), hơn nữa, lúc này 
đang đúng vào mùa lũ nên càng gây khó khăn hơn cho tác chiến 
nên cuối cùng quân Pháp buộc phải tháo chạy về Hà Nội. 

Đợt tắn công lên Sơn Tây lần này đã gây thiệt hại nặng nẻ cho 
quân Pháp: 81 tên bị chết và bị thương, trong đó có 3 sỹ quan (theo 
số liệu từ phía Pháp). Còn sử triều Nguyễn ghi nhận: “các đạo quân 
đêu hăng hái cô đánh, từ giờ Mão đến giờ Dậu, quân Pháp thua 
chạy, các quân thừa thắng bắn và chém hơn 200 tên”'. Chính bản 
thân Bouet đã báo cáo cho Bộ trưởng Hải quân và Thuộc địa về đợt 
tấn công này như sau: “Số địch quân [quân lính triều đình và quân 
Cờ Đen] tăng lên, vũ khí của họ tăng lên, không thể phủ nhận giá 


1. Quốc sử quán triều Nguyễn (2006), Đại Nam thực lục, tập 8, tr. 591. 
208 


Chương III. Cuộc kháng chiến chống Pháp xâm lược... 


trị của họ, vị trí phòng tuyến của họ dài hàng mấy cây số, điểu ấy 
làm cho tôi và tất cả các võ quan ở đây nghĩ rằng, đề mở chiến 
dịch tháng 10 thì phải có một sư đoàn trang bị đây đủ theo thời 
chiến với tất cả các bình chủng, vật liệu; sư đoàn ấy phải có mặt ở 
đây vào giữa tháng 10..."'. Qua báo cáo yêu cầu tăng viện, chính 
tên tông chỉ huy cuộc hành quân đã phải công nhận sự thất bại của 
chúng, đó cũng chính là sự ghi nhận thắng lợi của quân và dân Việt 
Nam trước đội quân xâm lược. 

Đồng thời với việc mở cuộc tấn công lớn lên Sơn Tây, sáng 
sớm ngày IŠ-8-I8§8§3, Bouet còn phái một cánh quân từ Hà Nội kéo 
xuống đánh chiếm Hải Dương. Các quan địa phương đã tổ chức 
một số trận đánh trả nhưng không chống cự nồi trước số đông quân 
địch cùng vũ khí hiện đại nên đành phải rút dần về các vùng sâu. 
Sau khi chiếm Hải Dương, Quảng Yên trở thành một địa điểm bị cô 
lập hoàn toàn nên địch dễ đàng thâu tóm. 

2. Pháp tấn công Thuận An (Huế). Hiệp ước Harmand 
(tháng 8-1883) 

Vào khoảng tháng 8-1883, hạm đội Bắc Kỳ lại được tăng viện 
thêm nhiều tàu chiến do Đô đốc Courbet chỉ huy đi từ Sài Gòn ra. 
Có thêm lực lượng bồ sung, quân Pháp đã kéo vào uy hiếp Thuận 
An, cỏ họng kinh thành Hué. 

Lực lượng của triều đình tại hệ thống phòng thủ Thuận An 
vào đầu tháng 8-1883 gồm có Trấn hải thành, 13 pháo đài (có 2 
pháo đai chính chót chặn cửa biến), nhiều súng đại bác được bó trí 
trên cửa sông Hương, nhiều chốt cản trên sông. Lực lượng thuỷ 
quân ngoài các đồn kẻ trên có gần 200 thuyền gỗ, mỗi chiếc có 


1. Dẫn theo: Viện Sử học (2003), Lịch sử Việt Nam 1858-1896, Nxb. Khoa 
học xã hội, Hà Nội, tr. 539. 


209 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 6 


trọng tải 12 tấn và được trang bị 6 - 7 đại bác'. Sáng ngày 18-§- 
1883, Courbet đưa tối hậu thư đòi triều đình giao các pháo đài 
trong thời hạn hai giờ. Đến 4 giờ chiều ngày hôm đó, tàu chiến 
Pháp bắt đầu nỗ súng và công phá các đồn trại của quân ta trên bờ 
suốt máy hôm liền (hệ thống pháo đài cửa Thuận An)”. Pháo binh 
của triều đình cũng nhả đạn đáp trả nhưng tầm bắn không với tới 
được tàu địch. Ngày 19-8, hai bên đấu pháo nhau và chỉ một lúc 
sau, cả hai bên đều không tiếp tục nữa. Đến ngày 20-8-1883, quân 
Pháp lại cho pháo kích và bắt đầu đồ bộ, và đến tối hôm đó thì 
chiếm được toàn bộ Thuận An. Các quan trần thủ như Lê Sĩ (hữu 
quân), Lê Chuẩn (thống chế), Lâm Hoành (tham tri), Nguyễn Trung 
(chưởng vệ) đều hy sinh trong chiến đấu. Triều đình Huế bị đe doạ 
và thực sự lo lắng bởi tiếng nỗ của đại bác từ Thuận An trong mấy 
ngày liền, vua Tự Đức băng hà trước đó một ngày (17-8), nay lại 
tiếp được tin thất bại nên càng thêm hoảng hốt. Trong tình thế đó, 
triều đình đã vội phái Nguyễn Trọng Hợp xuống Thuận Anf gặp 
Courbet xin đình chiến. Cao uỷ Pháp là J. Harmand liền đi ngay lên 
Huế đặt điều kiện cho hoà ước mới. Triều đình Huế cử Trần Đình 
Túc và Nguyễn Trọng Hợp đứng ra thương thuyết, nhưng sự thực 
là để nhận các điều kiện do J. Harmand đưa ra. 

Ngày 25-8-1883, triều đình Huế ký kết với J. Harmand, đại 
diện cho Chính phủ Pháp một bản hiệp ước mang tên “Hiệp ước 
Hoà bình” (“Hòa ước Quý Mùi"), hay người Pháp thường gọi là 
“Hiệp ước Harmanđ". Với hiệp ước mới này (mà nội dung gồm 27 


1. Viện Sử học (2003), Lịch sử Việt Nam 1858-1896, Nxb. Khoa học xã hội, 
Hà Nội, tr. 542. 


2. Nguyễn Phan Quang (1999), Việt Nam thế kỷ XIX (1802-1884), Nxb. 
Thành phố Hồ Chí Minh, tr. 5331. 


3, 4, 5. Quốc sử quán triều Nguyễn (2006), Đại Nam thực lục, tập 8, 
tr. 589-590. 


210 


Chương III Cuộc kháng chiến chống Pháp xâm lược... 


điều khoản do Pháp đưa ra), triều đình phong kiến nhà Nguyễn đã 
đi sâu hơn một bước trên con đường đầu hàng, dâng đất nước Việt 
Nam cho Pháp. Về cơ bản, từ đây, Việt Nam đã mất quyên tự chủ 
trên phạm vi cả nước, triều đình Huế đã chính thức thừa nhận sự 
bảo hộ của nước Pháp, mọi công việc chính trị, kinh tế, ngoại giao 
của Việt Nam đều do Pháp nắm giữ. Pháp bảo vệ triều đình chống 
ngoại xâm và giúp đẹp nội loạn. Tại Huế sẽ đặt chức Khâm sứ để 
thay mặt chính phủ Pháp, viên chức này có quyền vào gặp nhà vua 
bất kỳ lúc nào xét thấy cần thiết (khoản 11); tại Hà Nội, Hải Phòng 
và một số nơi khác như cửa biên, các tỉnh lớn..., Pháp sẽ đặt chức 
Công sứ, các tỉnh nhỏ sẽ có quan chức Pháp, có binh lính bảo vệ và 
có quyền kiểm soát việc tuần phòng, quản lý việc thuế vụ, giám sát 
mọi sự thu chi, phụ trách việc thuế quan (các khoản 12, 13, 17, 18, 
19); khu vực từ Khánh Hoà ra tới Đèo Ngang (tỉnh Bình Thuận sáp 
nhập vào Nam Kỳ (bù vào món nợ chiến phí mà triều Nguyễn còn 
nợ Pháp), và ba tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh sáp nhập vào 
Bắc Kỳ)' do quan lại triều đình cai trị “»h cữ”, không bị Pháp 
kiểm soát nhưng trong khu vực này, các việc thương chính, công 
chính đều thuộc quyền điều hành và quản lý của Pháp (các khoản 2 
và 6); quân Pháp đóng ngay tại Thuận An và Huế (khoản 3); mọi 
việc giao thiệp của Việt Nam với nước ngoài - kể cả quan hệ với 
triều đình nhà Thanh (Trung Quốc) - cũng do Pháp nắm (khoản l1). 
Về quân sự, ngoài việc phải nhận huấn luyện viên và sĩ quan chỉ 
huy Pháp (khoản 23), triều đình còn phải triệt hồi số quân lính đã 
đưa ra Bắc Kỳ (khoản 4); quân Pháp sẽ có mặt và đóng đồn binh 
dọc theo sông Hồng và “ở những nơi nào xét thấy cần thiết” như 


1. Theo Hiệp ước này thì đất nước Việt Nam bị chia thành 3 kỳ và về hình 
thức có 3 chế độ cai trị khác nhau: từ Bình Thuận trở vào Nam được gọi là 
Cochinchine (Nam Kỳ), là thuộc địa của Pháp; từ Khánh Hoà tới Đèo 
Ngang (ranh giới giữa Quảng Bình và Hà Tĩnh hiện nay) gọi là Annam 
(Trung Kỳ). theo chế độ nửa bảo hộ; từ Đèo Ngang trở ra Bắc gọi là 
Tonkin (Bắc Kỳ), theo chế độ bảo hộ của Pháp. 


211 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 6 


Đèo Ngang, ven sông Hồng... để “bảo vệ vua An Nam chồng lại hết 
thảy các cuộc ngoại xâm và nội loạn” (!) (khoản 21); Pháp có toàn 
quyền xử trí đội quân Cờ Đen (khoản 22)'. 


Việc ký kết Hiệp ước Harmand là sự phản bội của triều đình 
Huế đối với nhân dân cả nước. Mặc cho hành động đầu hàng của 
triều đình, quân dân Bắc Kỳ vẫn quyết tâm kháng chiến đến cùng. 
Lệnh triệt binh của triều đình do Harmand và Khâm sai triều đình 
mang ra Bắc không một ai nghe theo. Vòng vây của quân dân ta 
xung quanh Hà Nội vẫn xiết chặt, đại quân của Hoàng Tá Viêm có 
đội quân Cờ Đen của Lưu Vĩnh Phúc phối hợp vẫn đóng giữ 
phòng tuyến sông Đáy, đại quân của Trương Quang Đản vẫn đóng 
giữ Bắc Ninh. Đồng thời, phong trào phản đối lệnh triệt binh của 
triều đình Huế cũng dâng cao khắp các tỉnh. Rất đông quan lại các 
địa phương không chịu về Huế theo lệnh triều đình, cương quyết ở 
lại mộ nghĩa dũng đánh giặc như Tạ Hiện, Nguyễn Thiện Thuật, 
Phan Vụ Mẫn, Hoàng Văn Hoè, Lã Xuân Oai... Các tổ chức nghĩa 
quân ở Bắc Kỳ lúc này thường tập hợp được từ 200 - 500 người, 
có tô chức còn huy động được hàng nghìn nghĩa dũng, liên tục 
tiến đánh các đồn binh, chặn địch trên sông, đột nhập thành phó, 
phá hủy kho tàng...” Tình hình đó buộc Courbet (mới được cử 
sang thay Harmand từ cuối tháng 10-1883) phải ra lệnh thiết quân 
luật ở Hà Nội, Nam Định, Ninh Bình, Hải Dương, Quảng Yên. 
Đầu tháng 12-1883, Courbet được nhận thêm 4.000 quân từ Pháp 
sang; như vậy, số quân lính Pháp ở Bắc Kỳ lúc này lên tới gần 
9.000 lính bộ binh và I sư đoàn hải quân. Có thêm lực lượng, 
Courbet quyết định đánh Sơn Tây lần thứ hai. Courbet chọn Sơn 
Tây làm mục tiêu của đợt hành quân lần này vì đây chính là đại 


1. Trần Văn Giàu, Đinh Xuân Lâm, Nguyễn Văn Sự (1960), Lịch sử cận đại 
Việt Nam, tập 2, Nxb. Giáo dục, Hà Nội, tr. 89-90. 

2. Nguyễn Phan Quang (1999), Việt Nam thế kỷ XIX (1802-1884), Nxb. 
Thành phố Hồ Chí Minh, tr. 332. 


212 


Chương II. Cuộc kháng chiến chống Pháp xâm lược... 


bản doanh của Thống đốc Hoàng Tá Viêm, và cũng là trung tâm 
đề kháng mạnh nhất của triều đình'. Mặt trận Sơn Tây lại từng có 
nhiều “đwyên nợ” với các lần hành quân của quân đội Pháp trong 
quá trình xâm chiếm Bắc Kỳ; nơi đó đã đẻ lại những vét thương 
quá nặng nè cho đội quân viễn chinh Pháp. Nếu giành được chiến 
thăng trên hướng Sơn Tây thì quân đội Pháp mới mong thoát khỏi 
sự ám ảnh của "bóng ma thất bại”. 


Với tầm mức quan trọng như vậy cùng với lực lượng vừa 
được bô sung thêm cho nên Courbet đã chuẩn bị cho cuộc hành 
quân này một lực lượng khá đông đảo. Y đã huy động tới gần 6.000 
quân lính vừa Pháp vừa ngụy, lại có nhiều đại bác và tàu chiến yêm 
hộ. Quân Pháp xuất phát từ Hà Nội ngày 11-12-1883, đến gần trưa 
ngày 14-12 bắt đầu tấn công đồn tiền tiêu Phù Xa bảo vệ mặt đông 
thành Sơn Tây. Quan quân ta kháng cự quyết liệt, nhiều lần xung 
phong đánh lui các đợt tấn công của địch. Sử triều Nguyễn chép: 
*.. quân thuỷ, quân bộ Pháp cùng dựa nhau đến ngoài đê tỉnh 
thành Sơn Tây (các làng Phù Xa và Phù Nhi), đánh nhau từ giờ 
Mão đến giờ Dậu). Dinh đoàn thắng nhiêu lần, bắn chết rất nhiều 
(thơn 300 tên, thu được súng và đại bác)"°. Nhưng nhờ có ưu thế về 
đại bác nên đến chiều hôm đó, giặc Pháp đã chiếm được đồn Phù 
Sa, hai ngày sau tiến lên công hãm thành Sơn Tây (16-12). Quân 
Pháp liên tục bắn đại bác vào thành. từ cả trên chiến thuyền lẫn trên 
bộ. Quan quân ta chống giữ từng tắc đất, đến gần tối địch vẫn 
không sao vào thành được. Cuối cùng, giặc Pháp cho tay sai thừa 
lúc đêm tối lẻn vào thành treo cờ Pháp lên cột cờ làm cho quan 


— 


. Thành tỉnh Sơn Tây là một trung tâm đề kháng của triều Nguyễn. Thành 
có hình tứ giác với tường cao 3,5m bao quanh và ngoài cùng là hào nước. 
Vòng ngoài thành còn có các công sự phòng thủ. Trong thành có cột cờ 
kiêm tháp canh cao 8m, các doanh trại, kho tàng. Thành được trang bị 30 
khâu đại bác với khoảng 5.000 binh lính (tài liệu của Pháp cho là khoảng 
§.000 - 9.000, trong đó có 2.000 quân của Lưu Vĩnh Phúc). 

2. Quốc sử quán triều Nguyễn (2006), Đại Nam thực lục, tập 9, tr. 34. 


213 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 6 


quân tưởng thành đã mất nên sinh ra rối loạn: “Bông đến giờ Dậu, 
doanh mặt bắc thành, binh lính sợ hãi phá cửa thành mà ra, quân 
doanh bị vỡ. Cảnh Tùng, Lưu Vĩnh Phúc, Đoàn Dũng và các quan 
trong tỉnh là bọn Nguyễn Đình Nhuận ngăn lại không được, quân 
Pháp thừa thế trèo lên thành". Chớp thời cơ, giặc Pháp xông lên 
phá đỏ cửa Tây rồi vào chiếm thành. Nhân đêm tối, quan quân triều 
đình đã rút lui ra khỏi thành về mạn Hưng Hoá. Dù chiếm được 
thành Sơn Tây nhưng địch cũng phải chịu thiệt hại nặng nề. Theo số 
liệu của Pháp thì số quân lính của chúng bị chết là 83 người, trong 
đó có 5 sỹ quan; 320 người bị thương, trong đó có 22 sỹ quanỶ. 


Thành Sơn Tây lọt vào tay Pháp, nghĩa là một gọng kìm quan 
trọng nhất của quan quân triều đình xiết chặt Hà Nội đã bị bẻ gãy. 
Sau trận thắng ở Sơn Tây, thực dân Pháp ráo riết đánh sang Bắc 
Ninh. Địa điểm này từ trước cũng là một căn cứ thuộc quyền chỉ 
huy của Hoàng Tá Viêm. Sau trận chiến ở Sơn Tây thì quan quân 
triều đình đã rút ra phân tán ở nhiều địa điểm khác nhau; còn trong 
thành Bắc Ninh hoàn toàn do quân lính nhà Thanh chiếm giữ. Số 
lượng quân lính nhà Thanh tại đây cũng rất đông, được bó trí trong 
thành và ở tất cả các cứ điểm quan trọng xung quanh thành, nơi đã 
được quân lính triều Nguyễn xây dựng bố phòng từ trước. 


Đầu tháng 3-1884, sau khi được nhận thêm viện binh ở Pháp 
sang, Millot (lên thay Courbet từ cuối năm 1883) quyết định tấn 
công Bắc Ninh. Quân Pháp với số lượng lên tới 10.000 binh lính, 
cùng 5Š đại bác và một số tàu chiến được chia thành hai đạo: một 
đạo xuất phát từ Hà Nội do Brière de l”Isle chỉ huy, một đạo từ Lục 
Nam do Négrier chỉ huy cùng tiến đánh Bắc Ninh. Ngày 7-3-1884, 
địch dùng tàu chiến để dò xét tình hình bố phòng; một số cuộc 
chạm trán lẻ tẻ đã xảy ra. Đến tối ngày 12-3-1884, hai cánh quân 
của Pháp đã khép gọng kìm vây đánh. “Quân ở doanh Thanh nhiêu 


1, 2. Theo: Viện Sử học (2003), Lịch sử Việt Nam 1858-1896, Nxb. Khoa học 
xã hội, Hà Nội, tr. 567. 


214 


Chương III. Cuộc kháng chiến chống Pháp xâm lược... 


người bị thương, chết, chóng địch không nồi đêu vỡ... Quân Pháp 
bèn chỉnh đội sắn vào tình thành”! Bắc Ninh, quân Thanh đang 
đóng ở tỉnh thành tan vỡ và thi nhau bỏ chạy. Phải thấy răng, quân 
nhà Thanh (Trung Quốc) lúc đó đóng cả trong và ngoài thành đông 
tới vạn người, nhưng không thê chống lại được, quân Pháp tiến đến 
đâu chúng rút lui đến đấy, theo hai hướng Thái Nguyên và Lạng 
Sơn. Còn quan quân triều đình do Trương Quang Đản chỉ huy lại 
ngôi yên xem hai bên Pháp - Thanh đánh nhau. Trong khi đó, Lưu 
Vĩnh Phúc vội điều quân về tiếp ứng, nhưng về tới nơi thì thành 
Bắc Ninh đã mất nên ông lui quân về Hưng Hoá”. Còn nhân dân 
trong tỉnh nơi nơi đều nôi dậy chống Pháp, các phủ huyện không 
sao kiềm chế nồi. Gọng kìm thứ hai, gọng kìm cuối cùng của quan 
quân triều đình uy hiếp thực dân Pháp ở Hà Nội cũng bị bẻ gẫy. 
Sau khi chiếm Bắc Ninh, địch thừa thắng mở rộng phạm vi chiếm 
đóng, lần lượt cho quân đi đánh chiếm Thái Nguyên (19-3), Hưng 
Hoá (12-4), Tuyên Quang (31-5). Khắp nơi, chúng đều bị nghĩa 
quân tự động nôi dậy chặn đánh quyết liệt, gây cho chúng nhiều 
thiệt hại nặng nề. Nhưng phần vì quân Thanh chỉ lo rút lui để bảo 
toàn lực lượng, phần vì triều đình Huế sẵn sàng giúp Pháp sớm ôn 
định tình hình bằng cách cử quan lại ra làm việc với chúng, nên 
phong trào chống Pháp gặp rất nhiều khó khăn. Bấy giờ, mối lo 
ngại lớn của Pháp trên chiến trường Bắc Kỳ là đội quân Cờ Đen 
của Lưu Vinh Phúc, đội quân này đà bao vây và công hàm chặt chè 
thành Tuyên Quang trong suốt chín tháng (từ tháng 6 tới tháng 12- 
1884), và mỗi tháng lại tô chức I1 - 2, thậm chí có tháng đến 4 - 5 
trận đánh, giam chân một tiêu đoàn địch trong thành, mọi liên lạc 
với ngoài đều bị cắt đứt. “Quân Pháp có giữ đề chờ quân viện”. 
Cũng trong thời gian này, nhiều cuộc nổi dậy chống Pháp tự 
phát của nhân dân ta cũng nô ra ở nhiều nơi. Không lâu sau khi 


1, 2. Quốc sử quán triêu Nguyễn (2006), Đại Nam thực lục, tập 9, tr. 61. 
3. Quốc Sử quán triều Nguyễn (2006). Đại Nam thực lục, tập 9, tr. 73. 


215 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 6 


thành Sơn Tây thất thủ (ngày 27-12-1883), quân và dân ta đã thiêu 
huỷ kho chứa đạn của địch ở Hà Nội. Nhân dân vùng Đông Bắc tự 
đứng ra tập hợp nghĩa binh, lập căn cứ trên núi Đông Triều để tiến 
hành kháng chiến. Ngày 15-3-1884, nghĩa binh đã dũng cảm đốt 
được tàu chiến của Pháp đi qua Lạc Sơn. Nghĩa quân cũng tăng 
cường hoạt động, phục kích chặn đánh quân Pháp khắp cả một vùng 
rộng lớn ở Hải Phòng, Đông Triều. Ngày 30-4-1884, tàu chiến của 
Pháp bị 1.000 nghĩa quân chặn đánh trên sông Lục Ngạn... 


Từ đầu năm 1884, chiến sự diễn ra ngày càng ác liệt trên 
chiến trường Bắc Kỳ do Pháp tranh thủ mở rộng xâm lược. Một số 
đơn vị quân Thanh lúc này cũng tham gia chiến đấu. Trước tình 
hình đó, để tránh một cuộc xung đột với quân Thanh trên chiến 
trường Bắc Kỳ, Chính phủ Pháp chủ trương thuyết phục triều đình 
Bắc Kinh nối lại các cuộc thương thuyết về vấn đề Việt Nam. Cũng 
như những lần trước, Pháp và nhà Thanh đã có các cuộc thương 
lượng tại Thượng Hải và Paris, và kết quả là Pháp thừa nhận quyền 
“thiên triều” của nhà Thanh đối với triều đình Huế, đổi lại nhà 
Thanh thừa nhận 6 tỉnh Nam Kỳ của Việt Nam là thuộc Pháp. Đến 
lúc này, hai bên lại bắt tay nhau vì lợi ích của chính mình. Pháp chủ 
tâm độc chiếm Bắc Kỳ mà không gây xung đột với nhà Thanh, còn 
triều Thanh tuy vẫn muốn vớt vát chút ít quyền lợi ở Việt Nam, 
nhưng cũng không dám có hành động quyết liệt. 

Cuộc thảo luận giữa Pháp và nhà Thanh đã đi tới việc ký kết 
một bản quy ước vào ngày 11-5-1884, tại Thiên Tân (Trung Quốc) 
có tên gọi là “Quy ước sơ bộ về tình hữu nghị và hoà hảo liên bang 
giữa Pháp và Trung Quốc” (Quy ước Thiên Tân) gồm 5 khoản, đặt 
cơ sở cho một hoà ước lâu dài về sau. Nội dung chính của bản quy 
ước là nhà Thanh sẽ lần lượt rút hết quân khỏi Bắc Kỳ và tôn trọng 
các hiệp ước giữa Pháp và triều đình Huế. Như vậy, Pháp và nhà 
Thanh đã chia chác quyền lợi trên chính chủ thẻ là nhà Nguyễn mà 
không hề đếm xia gì đến ý kiến của chủ thể đó; đó là một hành 


216 


Chương III. Cuộc kháng chiến chống Pháp xâm lược... 


động "ăn cướp” trắng trợn, mang bản chất của chủ nghĩa thực dân, 
chủ nghĩa nước lớn. 


3. Hiệp ước Patenôtre (ngày 6-6-1884) 


Sau khi ký kết Quy ước Thiên Tân với nhà Thanh, trước tình 
hình mới, điều kiện mới, thực dân Pháp nhận thấy cần phải thay đổi 
lại một số điểm trong hiệp ước mà Pháp đã ký kết với nhà Nguyễn 
năm I8§3 (Hiệp ước Harmand). Thực hiện ý đồ đó, Chính phủ Pháp 
lại cử J. Patenôtre đến thương nghị với nhà Nguyễn để ký kết một 
hiệp ước mới. Phái đoàn thương nghị của Pháp, ngoài J. Patenôtre 
còn có thêm Rheinard, phái bộ triều đình gồm Phạm Thận Duật, 
Tôn Thất Phan, Chu Đình Kế và Lương Thành. Sau khi thương 
nghị, vào ngày 6-6-1884, Pháp và triều đình Hué đã nhanh chóng đi 
đến ký kết hiệp ước, sau này thường gọi là Hiệp ước Patenôtre, cũng 
có khi gọi là Hiệp ước Giáp Thân. Người được uỷ quyền thay mặt 
Chính phủ Pháp ký kết hiệp ước này là J. Patenôtre, còn những 
người thay mặt triều đình Huế là Nguyễn Văn Tường, Phạm Thận 
Duật và Tôn Thất Phan. Nội dung Hiệp ước Patenôtre bao gồm 19 
khoản', căn bản dựa trên điều ước Harmand (25-8-1883), có được 
sửa chữa một số điểm nhằm xoa dịu sự phản ứng có thể có của triều 
đình Bắc Kinh, và đồng thời cũng là nhằm tranh thủ mua chuộc, lung 
lạc thêm một bước nữa giai cấp phong kiến Việt Nam đã đầu hàng. 

Theo tính thản của Hiệp ước, nước Việt Nam thừa nhận sự 
bảo hộ của nước Pháp, Pháp là nước sẽ thay mặt Việt Nam trong 
mọi việc giao thiệp với ngoại quốc và bảo hộ người Việt Nam ở 
nước ngoài (Khoản I); các tỉnh nằm trong giới hạn từ giáp Nam Kỳ 
đến giáp Ninh Bình, các quan lại triều đình sẽ tiếp tục cai trị như 
cũ, trừ các việc thương chính, công chính cùng các việc cần có chủ 
trương nhất trí, hay cần có kỹ sư Pháp hay người châu Âu giúp 
(Khoản 3). 


1. Nội dung cụ thể xin xem ở phần Phụ lục. 


217 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 6 


Hiệp ước Patenôtre ngày 6-6-1884 đặt cơ sở lâu dài và chủ yếu 
cho quyền đô hộ của Pháp ở Việt Nam. Về hình thức thì thực dân 
Pháp giao trả lại cho triều đình Huế ba tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An, 
Hà Tĩnh ở phía Bắc và tỉnh Bình Thuận ở phía Nam - những phần 
đất mà Hiệp ước Harmand (25-8-1§§3) đã sáp nhập vào phần lãnh 
thô Nam Kỳ và Bắc Kỳ. Với sự phân định lại này thì cả hai bên 
(Pháp và nhà Nguyễn) đã chính thức chia cắt đất nước Việt Nam ra 
làm 3 miền với chế độ khác nhau: Nam Kỳ là đất thuộc địa trực trị 
của Pháp, còn Trung Kỳ và Bắc Kỳ là đất bảo hộ của Pháp. Hiệp ước 
cũng có điều khoản cho triều đình Huế quyền có quân đội riêng. Tuy 
về mặt văn bản thì như vậy (có nghĩa triều Nguyễn vẫn còn một tý 
chút gì đó (rất nhỏ) để chứng tỏ chủ quyền của mình), nhưng trong 
thực tế, cả ba miền Bắc - Trung - Nam đã hoàn toàn nằm trong tay 
Pháp. Đó chính là điểm chính, điểm mấu chốt trong toàn bộ chính 
sách chia để trị của chủ nghĩa thực dân. Chúng tôi đồng ý với nhận 
xét của Nguyễn Phan Quang rằng: “Hiệp ước Patenôtre hoàn thiện 
việc biến nước ta thành thuộc địa của Pháp, đồng thời xác định rõ vị 
thế mới của nhà Nguyễn - vị thế tay sai lệ thuộc - của chính quyên 


-»Ï 


thực dân Pháp, cả về đói nội lần đối ngoạ?". 


Sau khi Hiệp ước Patenôtre được ký kết, với mục đích cắt đứt 
hoàn toàn và vĩnh viễn mọi quan hệ giữa phong kiến Việt Nam và 
Trung Quốc, thực dân Pháp còn bắt triều đình Huế nấu chảy chiếc 
ấn của phong kiến Trung Quốc cấp cho phong kiến Việt Nam. Về 
việc này, sử triều Nguyễn ghi lại lời của J. Patenôtre như sau: “Cái 
ấn cũ của nhà Thanh phong cho nước Đại Nam, chỉ khi nào gửi 
quốc thư sang nước Thanh thì mới dùng, ngoài ra không cần chỉ 
cả. Nay nước Đại Nam đã nhận nước Pháp bảo trợ, không làm 
phiên phục nước Thanh nữa, thì cái ấn nhà Thanh ấy nên lấy ngày 


I. Nguyễn Phan Quang (1999), Việt Nam thế kỷ XIX (1802-1884), Nxb. 
Thành phó Hồ Chí Minh, tr. 334. 


218 


Chương III. Cuộc kháng chiến chống Pháp xâm lược... 


trao đổi lại để trả nước áy”?. Sau mấy lần đề nghị, Nguyễn Văn 
Tường bàn lại nói: “Bảo không thôi thì phá đi đề đúc cái khác mà 
thôi". Sử Pháp cũng băng lòng, nhưng yêu cầu phải làm ngay, nếu 
không sẽ đình chỉ điều ước. Triều đình sai Thận Duật và Thất Phan 
hội cùng sứ Pháp “áp ấn để lại khuôn mẫu... rồi tức đem chiếc ấn 


s2 


ấy đến sứ quán Pháp phá ra đúc thành khói bạc” 


Hiệp ước Patenôtre được Nghị viện Pháp chấp thuận ngày 7- 
5-1885, và Tông thống Pháp chuân y ngày 15-6-1885. Thực dân 
Pháp còn ghép thêm vào điều ước này một quy ước về chế độ hằm 
mỏ ở Bắc Kỳ và Trung Kỳ. Đến đây, giai cấp phong kiến Việt Nam 
đã hoàn toàn đầu hàng Pháp. Nhà nước phong kiến Việt Nam, với 
tư cách là một nhà nước độc lập có chủ quyền, đã hoàn toàn sụp đô. 
Nước Việt Nam đã hoàn toàn trở thành thuộc địa của tư bản Pháp. 


Dưới một góc độ khác, sau khi được tin Quy ước Thiên Tân 
(1884) giữa Pháp và nhà Thanh được ký kết, bọn thực dân Pháp ở 
Hà Nội chủ quan cho rằng, mọi việc đã giải quyết xong, chiến tranh 
Bắc Kỳ đã kết thúc. Song, trên thực tế thì việc thực hiện lại không 
hề dễ dàng, mà nguyên nhân là nội bộ triều Thanh phần đông 
không đồng ý với những nội dung đã thoả thuận. 

Ngày I3-6-18§4, một binh đoàn Pháp do Dugenne chỉ huy 
được lệnh xuất phát từ Phủ Lạng Thương (Bắc Giang) kéo lên Lạng 
Sơn. Nhưng đi đên bờ sông Hoá, gân câu Quan Am thì bị chặn lại 
vì bên kia cầu, quân lính nhà Thanh chưa nhận được lệnh rút quân 
và quân ta do Nguyễn Thiện Thuật, Tạ Hiện, Phạm Huy Quang chỉ 
huy vẫn đóng giữ. 

Ngày 23-6-1884, sau khi liều chết vượt qua sông dưới làn 
mưa đạn, Pháp gửi tối hậu thư buộc liên quân Việt - Thanh phải rút 
ngay đề mở đường cho chúng tiến. Bị liên quân Việt - Thanh kháng 
cự kịch liệt và bị đe doạ cắt đứt đường rút lui về Hà Nội, quân Pháp 


1, 2. Quốc sử quán triều Nguyễn (2006), Đại Nam thực lục, tập 9, tr. 72. 
219 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 6 


bỏ chạy tán loạn về Bắc Lệ, nhiều người bị chết và bị thương, vứt 
bỏ lại dọc đường nhiều súng ống, đạn dược, lừa, ngựa và lương 
thực. Vừa về đến Bắc Lệ, chúng lại bị nghĩa quân Việt Nam do 
Hoàng Đình Kinh chỉ huy tấn công tiêu diệt thêm một số nên lại 
vội bỏ chạy về Đáp Cầu (Kép). Trận cầu Quan Âm - thực dân Pháp 
thường gọi là sự kiện Bắc Lệ - có tiếng vang rất lớn ở Pháp. Tin đại 
bại đưa về đến Hà Nội và Paris vào lúc chúng chủ quan tưởng đã 
nắm chắc thắng lợi trong tay làm cho bọn thực dân rất hoang mang, 
lo sợ. Tình hình giao thiệp giữa Pháp và Trung Quốc rất căng 
thăng, cả hai bên đều muốn dùng con đường thương thuyết đề tránh 
một cuộc chiến tranh lớn. Cuối cùng, trước những yêu sách quá 
đáng của Pháp, triều đình Bắc Kinh cũng không thể nhượng bộ hơn 
nên cuộc chiến tranh Trung - Pháp đã bùng nỗ (tháng 8-1884). 


Ngày 5-8-1884, hạm đội Pháp bắt đầu nô súng tấn công pháo 
đài Cơ Long, rồi cho quân đồ bộ lên Bắc Đài Loan, nhưng bị quân 
Thanh đánh bật xuống biển. Ngày 23-8, hạm đội Pháp lại tắn công 
hải cảng Phúc Châu, bắn hỏng phần lớn các tàu hải quân và thương 
thuyền Trung Quốc đậu tại đây, phá nhiều pháo đài, rồi vội rút ra 
xa vì sợ bị tập kích. Sau đó, Courbet lại đem toàn bộ hải quân đánh 
chiếm Cơ Long và phong toả Đài Loan (ngày 1-10). 

Chiến sự đang diễn ra gay gắt tại vùng ven biển Trung Quốc 
thì quân Thanh cũng kéo sang Bắc Kỳ đóng đối diện với quân Pháp 
ở vùng trung châu. Về phía Pháp, sau khi nhận thêm quân tiếp viện, 
chúng tiến về phía Lạng Sơn để phối hợp với các cuộc tấn công của 
hạm đội Pháp trên vùng biển Trung Hoa. Nhiều trận chiến đấu ác 
liệt đã xảy ra trên đường đi Lạng Sơn. Quân Pháp lần lượt chiếm 
các vị trí Kép (8-10), Chũ (12-12). Nhưng cũng phải sau hai tháng 
ráo riết chuẩn bị, đến đầu tháng 2-1885, Pháp mới dám tiến quân 
lên đánh chiếm Lạng Sơn (13-2). Sau đó (tháng 3-1885), chúng vội 
cho quân sang giải vây Tuyên Quang (đang bị quân Cờ Đen vây 
chặt đã chín tháng và có nguy cơ bị tiêu diệt). 


220 


Chương III. Cuộc kháng chiến chống Pháp xâm lược... 


Thực dân Pháp định cho quân đánh thọc sâu vào Long Châu, 
cách biên giới 80km trong nội địa Trung Quốc để buộc Bắc Kinh 
phải sớm ký kết điều ước mới. Nhưng đêm 2l rạng ngày 22-3- 
1885, quân Thanh bất ngờ phản công, tiến lên chiếm lại cửa ải 
Nam Quan, quân Pháp đóng giữ ở đó phải bỏ chạy về Đồng Đăng. 
Sau đó, quân Pháp do Négrier chỉ huy đã phản công mạnh mẽ, 
vượt qua cửa ải, liên tục tấn công các đồn quân Thanh trên đường 
Nam Quan - Bằng Tường. Bị đánh bật trở lại, chúng phải rút về 
bên này biên giới, rồi tháo chạy hỗn loạn về Lạng Sơn ngày 26-3, 
bỏ lại trên chiến trường nhiều xác chết, lính bị thương, cả quân 
trang, quân dụng và lương thực. Tại đây, trong lúc quân Pháp 
chưa kịp chắn chỉnh lại đội ngũ sau thất bại lớn vừa qua thì ngày 
28-3-1885, quân Thanh lại tiến đánh Kỳ Lừa sát bên thành Lạng 
Sơn. Trận đánh diễn ra rất ác liệt, Đại tá Herbinger chỉ huy thay 
tướng Négrier bị trọng thương, liệu thế không thể giữ được Lạng 
Sơn nên phải gấp rút chạy về Phủ Lạng Thương. Dọc đường, quân 
Pháp đã vứt cả súng đại bác, hòm đạn, đồ đạc, hành lý xuống sông, 
đến ngày 1-4 mới về đến Chũ. 


Tin Pháp đại bại ở Lạng Sơn vẻ đến Pháp đã có tiếng vang rất 
lớn. Dư luận phản đối cuộc chiến tranh xâm lược phiêu lưu lại có 
dịp phát triển mạnh trong nhân dân Pháp khiến cho bọn tư bản tài 
chính cầm quyền vô cùng lo sợ. Bọn tư bản càng hoảng sợ khi tại 
nhà hồi đoái, những giấy cho vay xuống giá còn mạnh hơn cả hồi 
chiến tranh Pháp - Đức năm 1870. Tất cả các báo đều lớn tiếng 
công kích chính phủ Jules Ferry. Ngay tại Nghị viện, cánh tả và 
cánh hữu lâu nay có lúc không tán thành chính sách của Jules Ferry 
ở Viễn Đông, đến nay có cơ hội để công kích kịch liệt. Bằng 306 
phiếu phản đối chống 149 phiếu tán thành, Nghị viện đã lật đỗ 
chính phủ Jules Ferry. 


Tuy Jules Ferry bị lật đỗ nhưng bọn tư bản tài chính vẫn 
cầm quyền. Một tập đoàn khác lên thay thế vẫn tiếp tục chính sách 


221 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẠP 6 


xâm chiếm thuộc địa quyết liệt hơn. Còn triều đình nhà Thanh thì 
trước sau vẫn muốn tránh một cuộc xung đột lớn với Pháp nên đã 
không biết phát huy thắng lợi ở Lạng Sơn. Không những thế, ngay 
từ tháng 1-1885, giữa lúc chiến sự đôi bên đang diễn ra ác liệt thì 
triều Thanh đã cử người sang Paris trực tiếp thương lượng với 
chính phủ Jules Ferry trên cơ sở sẵn sàng chuẩn y Quy ước Thiên 
Tân (11-5-1884). Ba ngày sau khi quân Pháp thua chạy về Phủ 
Lạng Thương (ngày 4-4-1885), hai chính phủ Paris và Bắc Kinh đã 
ký kết thoả thuận đình chiến, đến tháng 5 thì quân Thanh rút hết về 
nước. Ngày 9-6-1&§8§5, Hiệp ước Thiên Tân ra đời với nội dung chủ 
yếu là nhà Thanh cam kết thừa nhận quyên thống trị của Pháp ở 
Việt Nam. Trên chiến trường Việt Nam từ đây chỉ còn lại hai lực 
lượng: một bên là nhân dân Việt Nam quyết tâm đấu tranh khôi 
phục độc lập, thống nhất tô quốc và một bên là thực dân Pháp điên 
cuồng lao sâu vào chiến tranh xâm lược và bình định. 


222 


Chương IV 


PHONG TRÀO KHÁNG CHIẾN CHÓNG PHÁP 
(GIAI ĐOẠN 1885 - 1896) 


I. TÔ CHỨC ĐÁNH PHÁP TẠI KINH THÀNH HUÉ 
1. Vua Hàm Nghỉ lên ngôi 


Ngày 19 tháng 7 năm 1883, vua Tự Đức qua đời. Theo di chiều 
Dục Đức là Hoàng tử trưởng (con nuôi) lên ngôi, nhưng mới được 
3 ngày thì bị phế truất. Ngày 30 tháng 7 năm 1883, Hồng Dật lên 
ngôi vua, lấy niên hiệu là Hiệp Hòa, nhưng chỉ 4 tháng sau (ngày 
30 tháng 10 năm Quý Mùi, tức 29 tháng II năm 1883), vua Hiệp 
Hòa mất. Đến ngày 2 tháng 12 năm 1883, Ưng Đăng mới 15 tuôi 
được đưa lên ngôi vua và đặt niên hiệu là Kiến Phúc!. Khi Kiến 
Phúc lên làm vua, mọi việc đều nằm trong tay Tôn Thất Thuyết và 
Nguyễn Văn Tường. Vua Kiến Phúc đã “:heo sự sắp xếp và đề 
nghị của Tôn Thất Thuyết và Nguyễn Văn Tường mà làm "Ẻ. 


Vua Kiến Phúc ở ngôi được hơn 8 tháng thì lâm bệnh rồi qua 
đời ngày mồng 10 tháng 6 năm Giáp Thân (tức ngày 31 tháng. 7 
năm 1884), em ông là Nguyễn Phúc Ưng Lịch, khi đó mới 12 tuôi, 


I. Kiến Phúc húy là Nguyễn Phúc Ưng Đăng, còn có tên là Nguyễn Phúc 
Hạo, là con thứ ba của Kiên Thái vương Nguyễn Phúc Hồng Cai và bà 
Bùi Thị Thanh. Ủng Đăng ra đời ngày 2 tháng Giêng nằm Kỷ Ty, tức 12 
tháng 2 năm 1869. Vua Tự Đức vì lúc nhỏ bị bệnh đậu mùa nên không có 
con. Ông nhận ba con trai của hai người em làm con nuôi, trong đó con cả 
là vua Dục Đức. Năm 1870 (lúc được 2 tuổi), Ưng Đăng được vua Tự 
Đức nhận làm con nuôi thứ ba và giao cho bà Học phi Nguyễn Thị Hương 
trông coi, dạy bảo. 

: Quốc sử quán triều Nguyễn (1973), Đại Nam thực lục, tập 36, Nxb. Khoa 
học xã hội, Hà Nội, tr. 35. 


k3 


223 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 6 


lên ngôi ngày 12 tháng 6 năm Giáp Thân (tức ngày 2 tháng 8 năm 
1884), lấy niên hiệu là Hàm Nghỉ'. 


Sự kiện này khiến cho thực dân Pháp vô cùng tức tối vì nó 
đánh dấu sự thắng thế của phái chủ chiến trong triều đình Huế. 
Khâm sứ Rheignard trách cứ rằng, việc vua Hàm Nghỉ lên ngôi 
không xin phép nước Pháp và ra lệnh cho Đại tá Guerrier đem 600 
quân cùng một đội pháo binh từ Bắc vào Huế để thị uy. Nhưng sau 
đó, Rheignard và Guerrier vẫn phải sang dự lễ phong vương cho 
vua Hàm Nghỉ. Đánh giá về vua Hàm Nghi, Marcel Gaultier đã 
viết: "Vưa Hàm Nghỉ đã giữ được tính chất thiêng liêng đối với 
thân dân mình. Vô tình vị vua trẻ tuổi đã làm một việc có ảnh 
hưởng vang dội khắp nước: với ý chí cương quyết độc lập và dà 
người Pháp có đóng quân tại Huế, triều đình An Nam vân biểu 
dương một thái độ không hèn. Thái độ ấy do Hội đông Phụ chính 
đê ra. Hội đông áy rất có lý mà tin chắc rằng, dân chúng trông vào 
thái độ của nhà vua để noi theo, xem thái độ ấy như mệnh lệnh 
[ chống lại người Pháp] không nói ra bằng li." 


Kê từ khi vua Tự Đức qua đời (tháng 7 năm 1883) đến khi 
Hàm Nghi lên ngôi (tháng § năm 188Š), chỉ trong vòng có hơn 2 
năm, triều đình Huế đã lập 4 vị vua. Đây là một sự xáo trộn bất 
bình thường trong lịch sử các triều đại phong kiến Việt Nam. Nó 
thể hiện sự mất ôn định trong bộ máy cao nhất của chính quyền nhà 
nước, thể hiện mâu thuẫn nội bộ đạt đến đỉnh cao chưa từng có 


giữa 2 phái “chủ chiến” và “chủ hòa”, nhưng đồng thời nó cũng là 


_ 


- Vua Hàm Nghi tên húy là Nguyễn Phúc Ưng Lịch, còn có tên là Nguyễn 
Phúc Minh. Ông là con thứ 5 của Kiên Thái vương Nguyễn Phúc Hồng 
Cai và bà Phan Thị Nhàn, sinh ngày 17 tháng 6 năm Tân Mùi, tức ngày 3 
tháng 8 năm 1871 (có tài liệu ghi ông sinh ngày 22 tháng 7 năm 1872). 
Ông là em ruột của vua Nguyễn Phúc Ưng Đăng và Chánh Mông (hay 
Ưng Kỷ), tức là vua Đồng Khánh sau này. 

2. Marcel Gaultier (1940), Le Roi Proscrit, Hà Nội, Impr. d'Extrême-Orient, 
tr. 40-41. 


224 


Chương IV. Phong trào kháng chiến chống Pháp... 


minh chứng vẻ truyền thống yêu nước, tinh thần chống giặc ngoại 
xâm của dân tộc Việt Nam không bao giờ phai nhạt. 


2. Sự chuẩn bị của phe chủ chiến 


Từ sau khi Hàm Nghi lên ngôi, phe chủ chiến trong nội bộ 
triều đình Huế ngày càng nắm ưu thế và tỏ rõ quyết tâm đánh Pháp. 


Tại Huế, trong nội bộ triều đình cũng chia ra 2 phe từ trước 
đó. Đến thời điểm này, đại diện cho phe chủ chiến trong triều đứng 
đầu là Tôn Thất Thuyết', Nguyễn Văn Tường, Phan Đình Phùng, 
Ông Ích Khiêm, Trần Xuân Soạn... Phe chủ hòa (chủ hàng) có Trần 
Tiễn Thành, Nguyễn Hữu Độ, Gia Hưng quận vương... Do nắm 
được uy thế trong triều đình, phe chủ chiến thăng tay tiêu diệt phái 
chủ hòa, như thủ tiêu Phụ chánh đại thần Trần Tiễn Thành, đày đi 
xa Tuy Lý Vương, Gia Hưng quận vương... 


Mặc dù có những điểm bất đồng trong chuyện phế lập người 
lên ngôi vua, nhưng phái chủ chiến và đa số hoàng tộc đã nhanh 
chóng thông qua kế hoạch táo bạo của Tôn Thất Thuyết đánh úp 
quân Pháp ở đồn Mang Cá và toàn bộ khu vực kinh thành. 


Tôn Thất Thuyết và phe chủ chiến sở dĩ có những hoạt động 
tích cực trong hoàn cảnh muôn vàn khó khăn nguy hiểm như vậy là 
vì họ tin có sự ủng hộ của nhân dân cả nước và phong trào kháng 
Pháp nồi lên ở khắp mọi miền đất nước, nhất là ở Bắc Kỳ. 


1. Tôn Thất Thuyết sinh ngày 29 tháng 3 năm Kỷ Hợi, tức 12 tháng 5 năm 

1839 tại làng Phú Mộng, bên bờ sông Bạch Yến, cạnh kinh thành Thuận 
Hóa, nay thuộc thôn Phú Mộng, phường Kim Long, thành phố Hué. Ông 
là con thứ hai của Đề đốc Tôn Thất Đính và bà Văn Thị Thu, cũng là cháu 
5 đời của chúa Hiền vương Nguyễn Phúc Tần. Ông mất tại Trung Quốc 
ngày 22 tháng 9 năm 1913. 
Trước khi vua Tự Đức qua đời (17-7-1883) có lập di chúc cử ba người họp 
lại thành Hội đồng phụ chính để giúp vua mới lên ngôi. Ngoài Tôn Thât 
Thuyết còn có Nguyễn Văn Tường và Trần Tiễn Thành. Nguyễn Văn Tường 
sau đó bị Pháp đày ra Côn Đảo, rôi sang Tahiti và chết tại đây, thi hài được 
đưa về nước. 


225 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẠP 6 


Ở Nam Kỳ: tỉnh Long An tuy đã bị thực dân Pháp chiếm 
đóng từ năm 1867 và biến thành xứ thuộc địa với một bộ máy cai 
trị hà khắc, nhưng vẫn có những lực lượng chống Pháp. Năm 1885, 
hành động trừng trị Đốc phủ Ca (Trần Tử Ca) của Nguyễn Văn 
Bường (Đề Bường), Phan Văn Hớn (Quản Hớn) đã gây tiếng vang 
lớn trong vùng. 


Ở Bắc Kỳ: phong trào chống lại các hiệp ước Harmand và 
Patenôtre phát triển mạnh ở Sơn Tây và Bắc Ninh. Các huyện xung 
quanh Hà Nội như Hoài Đức, Vĩnh Thuận, Thanh Oai... đã xuất 
hiện nhiều toán nghĩa quân. Các huyện Nam Sách, Ninh Giang... 
thuộc tỉnh Hải Dương vẫn thường xảy ra những trận mai phục tấn 
công các đội quân Pháp trên đường hành quân. 


Mặc dù là quan lại của triều đình Huế nhưng khi biết các hiệp 
ước Harmand và Patenôtre được ký kết, một số quan lại không chịu 
theo lệnh triều đình ra làm việc với Pháp. Có người uất ức đã tử tiết 
để phản đối. Một số khác đứng ra mộ quân tổ chức khởi nghĩa đánh 
Pháp, như Nguyễn Thiện Thuật (Tán lý quân thứ Sơn Tây), Tạ 
Hiện (Đề đốc Nam Định), Lương Tuấn Tú (Tiễu phủ sư Cao Bằng - 
Thái Nguyên), Phan Vụ Mẫn (Án sát Thái Bình), Hoàng Văn Hoè 
(Tri phủ Kiến Xương - Thái Bình), Nguyễn Văn Giáp (Bố chánh 
Sơn Tây), Ngô Quang Bích (Tuần phủ Hưng Hoá), Nguyễn Cao 
(Tán lý quân thứ Bắc Ninh), Lã Xuân Oai (Tuần phủ Lạng Sơn), 
Đỗ Huy Liệu (Tham biện Các vụ)... Chính các phong trào chống 
xâm lược của nhân dân các địa phương trong nước ngay sau khi 
triều đình ký điều ước với nhiều điều khoản bắt lợi cho sự nghiệp 
kháng chiến đã là cơ sở và nguồn cỗ vũ để phái chủ chiến ở Huế 
mạnh tay hành động. Với danh nghĩa Phụ chính đại thần, hai ông 
Tôn Thất Thuyết và Nguyễn Văn Tường đã tích cực tổ chức lực 
lượng đánh Pháp. 


Tại kinh thành Huế, Tôn Thất Thuyết cho đặt 300 khẩu thần 
công lên mặt thành, dựng các tắm thuẫn đan bằng mây tre và bọc 


226 


Chương IV. Phong trào kháng chiến chống Pháp... 


hai lớp đa trâu để cản bớt sức công phá của đại bác địch trên mặt 
thành. Mặt khác, ông cho vận chuyên khí giới, lương thực ra Tân 
Sở - Quảng Trị (là hậu cứ của triều đình). 

Ở kinh thành, đoàn quân Phần Nghĩa có hàng nghìn người 
được bí mật sửa soạn chờ ngày tông phản công. Tại Tân Sở, phe 
kháng chiến xây dựng một chiến khu với mục đích bên trong tiếp 
ứng cho Quảng Bình, Quảng Trị, bên ngoài có thê liên lạc với 
các miền thượng du Thanh Nghệ và có đường rút sang Lào, 
Xiêm La. Quân đội đóng ở đây có hơn một nghìn người với hơn 
20 đại pháo. 

3. Sự đối phó của thực dân Pháp 

Sau khi được chính quyền Pháp cử thay Rheinard giữ chức 
Khâm sứ Trung Kỳ, tháng 10-1884, Lemaire đã đòi triều đình Huế 
triệt bỏ các khâu súng đại bác bồ trí trên mặt thành chĩa thăng sang 
sứ quán bên hữu ngạn sông Hương. Trước áp lực của Pháp, Tôn 
Thất Thuyết đã cho dời số súng đó đi nơi khác đẻ khỏi lọt vào tay 
địch và sử dụng khi cần thiết. 

Để gạt bỏ phe chủ chiến ra khỏi triều đình Huế, Tổng chỉ 
huy quân đội Pháp là tướng Brierè de l°Isle chủ trương buộc Hội 
đồng phụ chính do Tôn Thất Thuyết đứng đầu phải từ chức, rồi 
đưa một hội đồng khác do chúng nắm giữ lên thay để tiện lũng 
đoạn tình hình. Ngày 31-5-1885, Bộ trưởng Ngoại giao Pháp chỉ 
thị cho Khâm sứ Lemaire phải tìm cách loại trừ Tôn Thất Thuyết 
khỏi triều đình Huế. Đồng thời, Chính phủ Pháp còn cử tướng De 
Courcy sang Việt Nam năm toàn quyèn chính trị và quân sự, 
chuẩn bị cho việc thôn tính và cai trị mới. Đầu tháng 6-1885, De 
Courey vừa tới Hạ Long đã tuyên bố: “Cái nút vấn đề nước Nam 
là ở Huế”. 

Được sự đồng ý của Chính phủ Pháp, ngày 27-6-1885, De 
Courcy đưa 4 đại đội lính thuỷ đánh bộ và 2 tàu chiến đi từ Hải 


227 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 6 


Phòng vào Huế với ý định kiên quyết dùng áp lực quân sự để 
loại bỏ phái chủ chiến, giải tán quân đội của triều đình, bắt Tôn 
Thất Thuyết, Nguyễn Văn Tường... Thực hiện âm mưu vạch sẵn, 
De Courcy mời các viên Phụ chính tới sứ quán Pháp để thảo luận 
về việc vào triều yết kiến vua Hàm Nghỉ và trình quốc thư, nhân 
dịp đó sẽ bắt giữ ở lại. Rất cảnh giác, Tôn Thất Thuyết cáo bệnh 
không đi nên chỉ một mình Nguyễn Văn Tường sang. Thất bại 
trong âm mưu bắt cóc Tôn Thất Thuyết, De Courcy càng thêm 
cay cú, hạch sách đủ điều, cự tuyệt không tiếp các phái viên triều 
đình, không nhận các lễ vật cầu thân của Thái hậu Từ Dũ (mẹ 
vua Tự Đức), cho quân nghênh ngang đi thăng cửa chính Ngọ 
Môn (xưa nay chỉ dành riêng cho nhà vua) vào triều yết vua Hàm 
Nghi và trình quốc thư. Lực lượng địch tại Huế (từ Thuận An 
vào Huế) có 1.400 quân lính, 15 đại bác, một pháo thuyền trên 
sông Hương, 3 đại đội đóng tại Mang Cá và 2 đại đội đóng bên 
hữu ngạn sông Hương. 


Những công việc chuẩn bị lực lượng của phái chủ chiến dù 
được tiến hành hết sức bí mật nhưng đều bị bọn tay sai của Pháp 
nằm ngay trong triều báo cáo với Khâm sứ Pháp là Rheinard tại 
Huế. Tình hình đó làm cho nhà cầm quyền Pháp lo ngại, cảnh giác 
đề phòng và nhận thấy đã đến lúc cần loại bỏ phái chủ chiến trong 
triều đình Huế. 

Thực dân Pháp thấy rõ rằng: “Cái nút vấn đề nước Nam là ở 
Huế” và “trễ còn hơn không. Ta sẽ bắt Tường và Thuyết chăng, 
hay là sẽ làm sao cho họ không còn có cách gì phá hoại ta nữa”' 
nên chúng quyết tâm dùng áp lực quân sự để loại bỏ phái chủ 
chiến, giải tán quân đội của triều đình, nhưng chúng đã thất bại 
trước sự cảnh giác của Tôn Thất Thuyết. 


1. Charles Gosselin (1904), dẫn trong L'Empire dAnnam (Đề quốc An Nam), 
Nxb. Perri et Cie, Paris, tr. 197. 


228 


Chương IV. Phong trào kháng chiến chống Pháp... 


4. Diễn biến 

Biết trước được âm mưu thâm độc của thực dân Pháp, Tôn 
Thất Thuyết đã quyết định nỗ súng trước để giành thế chủ động 
mặc dù việc chuẩn bị chưa thật đầy đủ. Ngày 4 tháng 7 năm 
1885 (tức 22 tháng 5 âm lịch), Tôn Thất Thuyết lệnh cho binh sĩ 
đặt đại bác hướng về phía tòa Khâm Sứ và đồn Mang Cá (là hai 
địa điểm đóng quân của địch). Gần tối, Trần Xuân Soạn lần lượt 
cho đóng hết các cửa thành và đặt thêm súng thần công ở phía 
trên. Đêm đó, Tôn Thất Thuyết bí mật chia quân ở các dinh vệ 
làm hai đạo: một đạo giao cho em là Tôn Thất Lệ chỉ huy, một 
đạo giao cho Trần Xuân Soạn' chỉ huy, dùng đò vượt sông Hương, 


1. Trần Xuân Soạn là người làng Thọ Hạc (nay là phường Đông Thọ, thành 
phố Thanh Hóa), tỉnh Thanh Hóa. Trong thời gian đi lính, do có công lớn 
trong việc tiểu phi ở đất Bắc nên được thăng chức Đè đốc. Sau khi vua 
Kiến Phúc qua đời, ngày 2 tháng 8 năm 1884, vua Hàm Nghỉ nối ngôi, 
Trần Xuân Soạn được điều về Huế đẻ cùng phái kháng chiến lo phòng giữ 
kinh thành. 


Sau khi kinh thành thất thủ, Tôn Thất Thuyết phò vua Hàm Nghỉ chạy 
ra sơn phòng Quảng Trị, Trần Xuân Soạn cùng Phạm Bành, Định Công 
Tráng đi xây dựng cứ điểm Ba Đình (Thanh Hoá) và tiếp tục chỉ đạo 
cuộc kháng chiến. Theo sự phân công, ông đóng quân ở phủ Quảng 
Hóa để hỗ trợ cho căn cứ Ba Đình và giữ mối hiện hệ giữa Ba Đình và 
Mã Cao. 

Đầu năm 1887, Ba Đình và Mã Cao thất thủ, ông rút quân lên Điền Lư, 
huyện Bá Thước xây dựng lại lực lượng. Thấy Trần Xuân Soạn không 
chịu đầu hàng, quân Pháp đào mò lấy cốt cha ông thiêu hủy ở giữa 
đường, nhằm dụ ông ra hàng nhưng không thành công. Ít lâu sau, ông 
sang Long Châu (Quảng Tây, Trung Quôc) gặp Tôn Thất Thuyết để 
bàn chuyện xin viện trợ và tô chức lại lực lượng, nhưng rồi bị mắc kẹt 
luôn ở bên đó. Ở Long Châu, được sự giúp đỡ của một số sĩ phu Hoa 
Nam, ông đã tổ chức được một só toán quân và nhiều làn về hoạt động 
ở biên giới. 

Năm Quý Hợi (1923), Trần Xuân Soạn mất tại Long Châu, thọ 74 tuổi. 
Em trai ông là Trần Xuân Huấn hy sinh trong cuộc kháng chiến và con 
trai ông là Trần Xuân Kháng cũng hy sinh vì nước. 


229 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẠP 6 


sang hợp cùng với quân của Đề đốc thủy sư và Hiệp Lý đánh úp 
Tòa Khâm sứ. Ngay trong đêm, họ đã phối hợp cùng 5.000 thủy 
binh của triều đình ở các trại dọc bờ sông để nỗ súng tấn công. 
Pháo binh ở Đông Nam kinh thành Huế cũng nỗ súng yêm trợ 
cho đội quân này. 


Tôn Thất Thuyết cùng Trần Xuân Soạn ở bên này sông sẽ chỉ 
huy đánh vào Trấn Bình Đài nhằm tiêu diệt đội quân tiếp viện của 
Pháp mới từ miền Bắc vào đang trú đóng ở đây. Ông còn cử một 
toán quân mai phục ở cầu Thanh Long, đề phòng Đại tá Pernot là 
người chỉ huy đội quân ở Mang Cá và các sĩ quan thuộc hạ ở Tòa 
Khâm sứ về, qua cầu này thì đánh úp ngay. Tôn Thất Thuyết chỉ 
huy đội quân thứ ba, đóng ở Hậu bộ phía sau Đại nội vừa làm nhiệm 
vụ trợ chiến vừa làm dự bị. 

Đêm mông 4 rạng sáng mồng 5-7-1885, trong khi người Pháp 
khao thưởng quân đội thì vào 1 giờ sáng, Tôn Thất Thuyết và Trần 
Xuân Soạn cho bắn một phát đại bác làm hiệu lệnh để nhất tề tấn 
công vào Trấn Bình Đài, trong khi đó, bên kia sông, Tôn Thất Lệ 
chỉ huy quân cũng đồng loạt tắn công vào Tòa Khâm sứ và Sứ quán 
Pháp. Tiếng đại bác vang động khắp kinh thành. 

Quân Pháp bị bất ngờ nhưng vẫn giữ thế thủ đề chờ buồi sáng. 
Họ ẫn núp trong trại không chịu ra ngoài mặc dù đại bác của quân 
nhà Nguyễn bắn sập mái nhà và lầu Tòa Khâm sứ. Còn phía đồn 
Mang Cá thì thậm chí Trần Xuân Soạn đã dùng cả tù nhân được 
sung binh đi phóng hỏa trại quân Pháp. Quân Nam hò reo và liên 
tục bắn súng. Nhà cửa trong Tòa Khâm sứ cháy tứ tung, khói lửa 
bốc lên ngùn ngụt, thiêu cháy nhiều trại lính và chuồng ngựa. Quân 
Nam quyết tràn vào chiếm Tòa, một toán quân Pháp do Trung úy 
Boucher nỗ súng chống cự, ngăn chặn quân Nam tràn vào. Lính 
Pháp đang ngủ, chợt thức dậy, kẻ bị bắn, kẻ bị chết cháy, số bị 
thương khá nhiều. Một số sống sót chạy ra vơ lấy súng ống, nhiều 


230 


Chương IV. Phong trào kháng chiến chống Pháp... 


người không kịp mặc áo. Họ được lệnh tập trung ở một địa điểm 
xa tầm đạn của quân Nam. Tòa Khâm sứ và đồn Mang Cá cách xa 
2.500m và ngăn cách bằng dòng sông Hương, vì thế họ không thê 
cứu viện lẫn nhau. 


Về tình hình ở Tòa Khâm sứ vào đêm hôm đó, A. Delvaux đã 
viết trên BAVH - 1916 như sau: 


“Một trong những phát đạn đại bác bắn từ ồ pháo phía Đông 
đã làm thủng mái và nên nhà của nhà Phái bộ (tức Tòa Khâm sứ). 

Các trại lính của đại đội 27 và 30 của Tiểu đoàn 4 Thủy 
quân lục chiến bị cháy cùng một lúc với chỗ đề đồ đạc của Phái 
bộ và các nhà hậu cân. Binh lính chạy đến bức tường bằng cửa 
phía trước của tòa nhà đối diện với trại binh. Ông De Cowrcy chỉ 
huy 160 người, bó trí cứ một cửa số hai người, biến ngôi nhà 
thành một pháo đài. Hàng loạt đạn súng trường bắn ra nhưng 
quan trọng nhất là sáu cổ đại bác ở góc Đông của kinh thành đã 
câm chân 1.500 quân tấn công không có nhiễu súng ống và ở cự 
ly xa. Cũng may là căn nhà để điện thoại ở cách xa nhà phái bộ 
300m không bị đạn, nhờ vậy mà ông tướng (tức De Courey) có thể 
liên lạc với đồn Thuận An. Ông tướng bị kẹt trong gian nhà chính 
giữa rất lo cho số phận của đồn Mang Cá. Đến sáng thì khẩu đội 
pháo gồm hai khẩu đại bác hướng nòng về phía Tây nhà phái bộ 
đã bị một trung đội thủy quân lục chiến tiến đánh tập hậu. và 


r 


chiếm được... 

Khi mặt trời hé mọc, quân Pháp phản công. Họ chở súng lên 
đài và nóc tàu bắn qua hạ được quân nhà Nguyễn rất nhiều, hoàng 
thành và cung điện nhiều nơi bị phá hủy. Pháo hạm Javelin cấp 
tập bắn dọn đường cho bộ binh Pháp phản công. Dưới sự chỉ huy 
của Pernot, quân Pháp chia quân làm 3 cánh để tiến vào kinh 


1. Dẫn theo: BAVH - 1916, Sđd, tr. 76. 
231 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẠP 6 


thành. Họ xung phong từng đợt một, chiếm lĩnh các vị trí cửa chắn 
then chốt, để tràn vào các cửa Đông Ba, Thượng Tứ, Chánh Đông, 
Chánh Tây, An Hòa... Một toán từ Cửa Trài phá cầu Thanh Long, 
vượt sông Ngự Hà tiến vào Lục Bộ, cố tấn công cửa Hiển Nhơn 
để mở đường vào Đại Nội. Toán quân thứ hai vượt Cầu Kho, tấn 
công quân Nam đang tử thủ ở vườn Thượng Uyên, đồng thời cũng 
để tiếp ứng cho toán quân đang tìm cách phá vỡ cửa Hiển Nhơn 
(cửa phía Đông vào Đại Nội). Bị bất ngờ phản công, ban đầu quân 
Nam chống cự rất anh dũng, bắn thủng ruột Thiếu úy Pellicot. Các 
vọng lâu được sử dụng làm pháo đài, trên thành, quân Nam bắn 
xuống xối xả. Quân Pháp đánh vào một pháo đài có chứa thuốc 
súng, nhưng pháo đài bốc cháy, một toán quân người châu Phi và 
một chỉ huy bị nỗ tung, chết cháy ngay tại trận. Về phía Tòa Sứ, 
đoàn quân của Cheroutre cũng tiến sang. Họ có tràn lên nhưng bị 
quân Nam nô súng chặn lại. Trung úy Lacroix bị thương; Thiếu úy 
Heitschell khi sắp qua cầu thì một thùng thuốc súng phát nỗ nên 
bị chết cháy tại chỗ. Cuối cùng, quân Pháp cũng tiến được vào 
thành, cùng lúc đó, quân của Bornes và Sajot cũng vừa tiến vào. 
Trước sự phản công của quân Pháp, quân triều đình không giữ 
được thành, cả hai đạo quân của triều đình ở bên trong và bên 
ngoài chống không ni, tan vỡ và rút chạy về phía Lục Bộ và tràn 
ra cửa Đông Ba. Tại đây. họ đã bị toán quân của Pháp từ phía Cửa 
Trài tiến lên bao vây. Cuộc giết chóc tàn bạo chưa từng có đã xảy 
ra: hơn 1.500 người dân và binh lính triều đình đã ngã xuống 
trong đêm hôm đó vì bị trúng đạn của Pháp, hay một số do chen 
lấn, giãm đạp lên nhau khi cố vượt ra khỏi kinh thành. Quân Pháp 
tiến được vào thành, chúng hạ cờ triều đình Huế xuống và treo cờ 
tam tài lên kỳ đài. Sau đó, tiếp tục tiến vào Đại Nội, rồi ra sức đốt 
phá, hãm hiếp, giết chóc, cướp bóc không từ một ai. Một toán 
quân Pháp đốt trụi trụ sở bộ Lại, bộ Binh và các kho thuốc súng. 
Quân Pháp chia nhau chiếm giữ các kho tàng, cung điện, thu được 


232 


Chương IV. Phong trào kháng chiến chống Pháp... 


nhiều vàng bạc và hơn một triệu quan tiền, là số tiền mà triều đình 
không kịp mang đi... Trưa hôm đó, chúng chia nhau đi đốt hoặc 
vùi lấp những thi hài của quân và dân Nam chết trong trận đánh. 
Nguyễn Văn Tường thấy thế nguy liền vào Đại Nội khuyên nhà 
vua xuất cung. Hữu quân Hồ Văn Hiên phò giá, đưa Hoàng gia ra 
cửa Tây Nam. Từ Dũ Thái hậu ủy cho Nguyễn Văn Tường ở lại lo 
việc giảng hòa, Tôn Thất Thuyết cũng đi cùng, tất cả khoảng một 
trăm người. 


5. Kết quả 


Báo cáo của tướng De Courey sáng mông 4-7-1885 cho Toàn 
quyền Đông Dương viết: 

“Huế, ngày 5/7 vào lúc 3 giờ sáng. Phái bộ và Mang Cá bị 
bắt ngờ tấn công bởi toàn bộ binh lực của kinh thành. Toàn thể 
khu vực của Thủy quân lục chiến bằng nhà tranh xung quanh Phái 
bộ đêu bị đạn pháo và người đốt cháy. Tòa nhà Phái bộ nguyên 
vẹn. Không có tồn thất gì đáng kể. Không có tin tức gì về Mang 
Cá là nơi đóng quân của tiểu đoàn 3 lính Phi châu. Kinh thành bị 
bốc cháy nhiều nơi; súng lớn và súng nhỏ nồ nhiêu. Tôi nhìn theo 
hướng của hỏa lực, tôi chắc rằng địch đã bị đây lui. Tôi bảo vệ 
được căn nhà tranh đặt điện thoại. Tôi đã ra lệnh cho Hải Phòng 
đưa quân đóng ở đó vào. Tôi không thấy có gì đáng lo ngại. 

De Courcy 

Huế, ngày 5 tháng 7 vào lúc I] giờ sáng”. 

"Kinh thành đã nằm trong tay chúng (ôi với 1.100 cô đại bác. 

Quân đội chiến đấu tuyệt vời, đẩy tin tưởng. Các thiệt hại 
khá lớn. 

Quân Annasn tấn công lúc l giờ sáng cùng một lúc về phía 


khu vực trong kinh thành, nơi chúng tôi đóng, và về phía khu vực 
Phái bộ (tức đôn Mang Cá). 


233 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 6 


Những kẻ tấn công với hơn 30.000 người, lác đầu đã đốt cháy 
chỗ đóng quân bằng nhà tranh ở Mang Cá, và chỗ đóng quân Thủy 
quân lục chiến ở khu vực Phái bộ. 


Tắt cả trang thiết bị đều bị cháy trụi, nhưng cứu được đạn 
được và lương thực. Ngôi nhà phái bộ mang nhiêu vết đạn pháo. 


Tôi đang tổ chức phòng thủ đề đây lùi đợt tấn công có thể xảy 
ra vào tối mai, tôi thiểu cũng nhằm vào Phái bộ. 


Không có gì phải lo ngại. Điều binh có trật tự để củng có đôn. 
Đe Courcy”. 


Kiểm điểm lại trận đánh tại kinh thành đêm mông 4 rạng sáng 
ngày 5-7-1885, thất bại hoàn toàn về phía triều đình Huế. Pháp chỉ 
chết có 16 người, bị thương 80 người. Quân Nam chết khoảng 1.200 
- 1.500 người, mất 812 khẩu pháo, 16.000 súng hỏa mai, khí giới và 
lương thực cũng mất rất nhiều. Dù đã chuẩn bị khá cần thận trong 
việc tắn công đồn địch, nhưng vì thiếu thông tin liên lạc, nhất là khi 
phải đánh đột kích trong đêm tối, hơn nữa vũ khí yếu kém, không 
có sức công phá lớn và không thẻ bắn được tầm xa nên quân Nam 
đã thua trận. Kê từ đó, ngày 23 tháng 5 âm lịch trở thành ngày giỗ 
lớn hằng năm của người dân Huế!. Sáng ngày 5-7-1885, vua Hàm 
Nghỉ rút lui khỏi Huế, xa giá nghỉ ở Trường Thi một lát rồi lên 
đường đi Quảng Trị. Nguyễn Văn Tường được lệnh ở lại thu xếp 
mọi việc. Trưa hôm ấy, ông nhờ Giám mục Caspard đưa ra gặp 
tướng De Courcy, ông Tường được đến trú tại Thương Bạc viện và 
bị Đại úy Schmitz coi giữ. Pháp buộc ông trong hai tháng phải thu 


_ 


. Năm 1894, bộ Lễ đã cho xây về phía trước Hoàng thành một cái đàn gọi 
là đàn Âm Hôn, đàn có diện tích 1. 500nỶ:; gần cửa Quảng Đức là địa điểm 
mà Tôn Thất Thuyết đã trực tiếp chỉ huy quân triều đình đánh vào đồn 
Mang Cá, nhưng nay không còn dấu tích. Hiện nay, trong khu vực Thành 
Nội Huế (tại ngã tư Mai Thúc Loan - Lê Thánh Tôn) vẫn còn miễu Âm 
Hồn đề tưởng niệm những người chết trong trận chiến đấu này. 


234 


Chương IV. Phong trào kháng chiến chống Pháp... 


xếp cho yên mọi việc. Ông Tường gửi sớ ra Quảng Trị xin rước 
Tam cung (bà Từ Dũ Thái hoàng Thái hậu, mẹ đức Dực Tông, bà 
Hoàng thái hậu là vợ đức Dực Tông và là mẹ nuôi của Dục Đức, 
Kiến Phúc và Đồng Khánh). Trong khi đó, Tôn Thất Thuyết đem 
vua Hàm Nghi chạy ra Tân Sở (Quảng Trị), người Pháp treo giải 
2.000 lạng bạc nếu lấy được đầu của ông Thuyết và ai bắt được vua 
Hàm Nghỉ thì được thưởng 500 lạng. Từ Dũ Thái hậu viết thư mấy 
lần khuyên cháu trở về nhưng vô hiệu. Từ Trung ra Bắc, phong trào 
Cần Vương bắt đầu. Sau biến cố này, mọi việc trong triều đều do 
Khâm sứ Pháp điều khiển. Sau đó hai tháng, người Pháp cách chức 
Nguyễn Văn Tường và đày đi Haiti, lập vua Đồng Khánh lên ngôi 
ngày 14 tháng 9 năm 1885. Đúng hôm vua Đồng Khánh bước lên 
ngai vàng thì Tôn Thất Thuyết tung ra bài hịch Cần Vương. 


H. CĂN CỨ TÂN SỞ 


Sáng ngày 5-7-1885, Tôn Thất Thuyết đưa vua Hàm Nghi cùng 
đoàn tuỳ tùng ra khỏi Hoàng thành, theo đường chạy ra phía Bắc 
đến thành Tân Sở. 


Thành Tân Sở hay sơn phòng Tân Sở là tên một tòa thành cô 
của nhà Nguyễn, nay thuộc địa phận làng Mai Đàn, xã Cam Chính, 
huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị'. Năm 1885, đây là "kinh đô kháng 
Pháp" của phái chủ chiến trong triều đình nhà Nguyễn. Thành Tân 
Sớ được xây dựng trên một binh nguyên đất đỏ bazan, bón phía là 
các dãy núi trùng điệp bao bọc. Ngay sau khi tàu chiến Pháp đánh 
phá cửa Thuận An (tháng § năm 1883), dẫn đến Hiệp ước Harmand 
được ký két thì Tôn Thất Thuyết đã chủ động cho gấp rút xây dựng 
thành Tân Sở ở Cam Lộ, để phòng khi phải đem nhà vua lên đó chỉ 
huy và phát động phong trào kháng Pháp. Đến đầu năm 1885, về cơ 


1. Từ huyện ly Cam Lộ nằm ở kilômét 12 trên quốc lộ 9 từ Đông Hà đi Lao 
Bảo, rẽ về hướng Nam theo đường vào Cùa chừng 7km sẽ gặp một bình 
nguyên đất đo bazan, được bao bọc bốn phía bởi các đây núi trùng điệp, 
đó là vùng đất mà thành Tân Sở khi xưa đã tọa lạc. 


235 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 6 


bản công trình đã hoàn thành. Trong hai năm 1883-1884, Tôn Thất 
Thuyết đã cho huy động tới 2.000 dân phu vào việc đào hầm, đắp 
lũy và 3 tháng trước ngày đánh úp Pháp ở Huế, ông đã bí mật 
chuyển các vật liệu, súng ống, thóc gạo, châu báu, tiền bạc đến Tân 
Sở'. Cùng tham gia chỉ huy xây dựng thành Tân Sở còn có Phụ 
chính Nguyễn Văn Tường và Tham tri bộ Công Phạm Thận Duật. 


Ngày 5-7-1885, Pháp chiếm được thành Mang Cá, kinh thành 
Huế bị thất thủ. Vua Hàm Nghi (1871-1943) cùng phái chủ chiến 
nhà Nguyễn phải chạy lên thành Tân Sở và rồi tại đây, vua Hàm 
Nghi ban bố dụ Cần Vương vào ngày 13-7-1885 (tức ngày 2 tháng 6 
năm Át Dậu), kêu gọi nhân dân cả nước phò vua chống ngoại xâm. 


Thành Tân Sở được xây dựng theo cấu trúc hình chữ nhật, dài 
548m, rộng 418m, với tổng diện tích 22,9ha. Thành xây bằng gạch, 
phía ngoài có ba hàng lũy tre?. Thành có hai phần là thành ngoại và 
thành nội. Thành ngoại, phía ngoài có hàng rào cọc nhọn và hào 
sâu bao bọc, tiếp theo là tường thành được đắp bằng đất nện, mở 
bón cửa Tiên - Hậu - Tả - Hữu theo hướng tương ứng Nam - Bắc - 
Đông - Tây, tiếp đến là tre gai được trồng thành các lớp lũy dày, 
giữa các lũy tre là thành đất. Bên trong thành ngoại là chợ, trại 
lính, hầm súng, kho đạn, tàu voi, giếng nước, v.v... Thành nội nằm 
gần giữa trung tâm, được xây bằng gạch vô với chiều dài 165m, 
rộng 100m. Ở đây, có các ngôi nhà kiên cố được tháo dỡ từ Huế 
rồi mang ra dựng lại để vua và các quan làm việc. Để hoàn thành 
gấp công trình này, mọi nhân tài và vật lực đều đỏ dồn về đây. Chỉ 


1. Phạm Văn Sơn, Việt Nam cách mạng Sử Sài Gòn, 1963, tr. 48-49. “Khi 
đó Lemaire còn làm Tổng trú sứ ở Huế, nghe phong phanh Nam triều chở 
vũ khí và tiền bạc đi Tân Sở, ông có đến hỏi Phụ chính Nguyễn Văn 
Tường, nhưng ông Tường cố chối cãi. Sau, ông Tường thú nhận với đặc 
phái viên De Champeaux rằng, từ đầu tháng 6 năm 1885, chỉ tính riêng số 
bạc nén cho đưa ra thành Tân Sở đã là 300.000 lượng”. 


2. Phan Trần Chúc, Vwa Hàm Nghỉ, Nxb. Thuận Hóa, Huế, tái bản năm 1995, 
tr. 60-6 Ì. 


236 


Chương IV. Phong trào kháng chiến chống Pháp... 


tính riêng số ngân lượng chỉ dụng đã bằng 1/3 quốc khổ nội phủ 
lúc bấy giờ. 

Nhìn chung, tòa thành được xây theo lối kiến trúc có từ thời 
nhà Lê trở về trước. Theo Đỗ Văn Ninh thì đây “chính là một trong 
những công sự cuối cùng của dòng kiến trúc cũ, được xây dựng vào 


thời Nguyễn "`. 
Thành Tân Sở có nhiều ngả đường kín đáo đồ về nó. Hơn thế 
nữa, từ Tân Sở lại có nhiều ngả đường xuyên thông với các tỉnh 
Bắc Kỳ. Rải rác trên con đường xuyên rừng này, có những kho thóc 
cất giữ kín đáo. 
Tuy nhiên, bên cạnh một vài ưu điểm trên, qua thực tẾ, nó 
cũng đã bộc lộ không ít nhược điểm. Cụ thể như sau: 


“Tân Sở là một cái thành xây trên một cao nguyên, phía Tây 
là Lào, phía Đông là những bãi cát khô khan của tỉnh Quảng Trị. 
Và Tôn Thất Thuyết sở dĩ phải bỏ Tân Sở, vì có tới đây ông mới 
thấy vùng Cam Lộ có nhiêu điều bất lợi, bởi không đông dân chúng 
và ít trà phú, việc tuyển mộ lính tráng sẽ khó khăn, việc tiếp vận 
quân lương, vũ khí sẽ bề tắc nốt... Ngoài ra, nếu quân Pháp chiếm 
đóng Cam Lộ, Tân Sở sẽ thành cái túi mà miệng túi đã đóng rồi, 
các lối ra biển, lên Lào, vào Nam, ra Bắc đêu sẽ bắt tiện. Chính vì 
vậy, ông Thuyết muốn đem vua ẩi Nghệ Tĩnh, là nơi có thể làm 


C4 


trung tâm lâu dài cho cuộc kháng chiến... ”Ẻ. 
GS. Trần Văn Giàu nhận xét: 
"Từ Quảng Trị, vua Hàm Nghỉ và Tôn Thất Thuyết đi lên Tân 
Sở. Thành Tân Sở được xây dựng từ 2 năm nay ở phía trong thành 
Cam Lộ, về hướng biên giới Lào - Việt, sau một cái đèo hiểm trở. 
Nhưng ở đây không phải là một địa bàn đẻ hoạt động vì đất quá nghèo, 


1. Đỗ Văn Ninh (1985), Thành có Việt Nam, Nxb. Khoa học xã hội, tr. 157. 
2. Phạm Văn Sơn (1963), Việt Nam cách mạng sử, Sài Gòn, tr. 50. 


237 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẠP 6 


dân quá ít. Ở Tân Sở, nếu quân Pháp chiếm đóng Cam Lộ, Tân Sở 
sẽ trở thành cái rọ mà cửa đã đóng rồi; ra biển, lên Lào, đi Nam, đi 
Bắc đều bất tiện. Thành Tân Sở có mấy vòng thành liên tiếp bao 
bọc một số lâu đài kho lẫm, trại lính, có đủ thóc, muối, súng, đạn, 
châu báu; nhưng vách thành Huế kia còn không đứng vững thì nếu 
ở đây, sao khỏi bị bắt một ngày nào? 

Vậy cho nên, ông Thuyết ra lệnh bỏ Tân Sở mà lên Quảng 
Bình, nhưng đi đến Thụy Ba thì được tin quân Pháp đã đồ lên nơi 
đó rồi, để ngăn không cho đoàn Hàm Nghỉ ra vùng Thanh - Nghệ - 
Tĩnh, là nơi mà hịch Cần Vương đã gây lên phong trào rất mạnh. 
Vua Hàm Nghỉ và ông Thuyết lộn về Tân Sở thì quân Pháp đã 
chiếm thành Cam Lộ. Ông Thuyết cùng vua đành phải vội vã rời 
Tân Sở đi đường núi, ra phía Bắc, bỏ lại vô số của cải, kho tàng, 


báu vật, và quân Pháp tràn đến cướp liền"!. 


Tuy vua Hàm Nghi và phái chủ chiến ở Tân Sở chỉ một thời 
gian ngắn, nhưng với sự ra đời của dụ Cần Vương, Tân Sở trở 
thành một dấu son trong lịch sử phong trào kháng Pháp cuối thế kỷ 
XIX của dân tộc do vị vua yêu nước Hàm Nghi kêu gọi. 


II. DỤ CÀN VƯƠNG VÀ HÀNH TRÌNH KHÁNG CHIẾN 
CỦA VUA HÀM NGHI 


1. Dụ Cần Vương 


Hàm Nghỉ được phái chủ chiến tôn lên làm vua chưa được 
một năm thì kinh thành thất thủ vào đêm mông 4-7-1885 (đêm 22 
rạng sáng ngày 23 tháng 5 năm Át Dậu) và do vậy phải rời khỏi 
kinh thành đi Tân Sở. Đến Quảng Trị, đoàn chia làm hai: một đoàn 
theo đức Từ Dũ trở về Huế gồm có các hoàng thân và quan lại, hoặc 
già yếu, hoặc mát ý chí chiến đầu và phụ nữ không muốn đi lên Tân 
Sở; một đoàn đi theo nhà vua lên Tân Sở gồm những quan văn, 


1. Lược theo: Trần Văn Giàu (2006), Tổng tập (tập 1), Nxb. Quân đội nhân 
dân, tr. S07. 


238 


Chương IV. Phong trào kháng chiến chống Pháp... 


quan võ muốn giữ trọn chữ trung với nhà vua, với nước và các phụ 
nữ muốn đi theo cha mẹ, chồng con. 

Sáng sớm mông 9 tháng 7, sau khi bái biệt Từ Dũ Thái hậu 
và hai bà Trang Ý, Học Phi, nhà vua lên đường ngay và chiều tôi 
thì đến thành Tân Sở. Sau 5 ngày ở Tân Sở, Tôn Thất Thuyết đệ 
vua một tờ chiếu kê tội giặc Pháp và yêu cầu nhân dân nổi dậy 
chống Pháp. Ngày 13-7-1885, vua Hàm Nghỉ ra dụ Cần Vương' kể 
lại tình hình chiến đấu, lý do rời bỏ kinh thành, kịch liệt tố cáo tội 
ác của Pháp và hô hào toàn dân ứng nghĩa phò vua cứu nước. 


Nội dung như sau: 


“Từ xưa kế sách chóng giặc không ngoài ba điều: đánh, giữ, 
hòa. Đánh thì chưa có cơ hội, giữ thì khó định hẹn được sức, hòa 
thì họ đòi hỏi không biết chán. Đang lúc thế sự muôn vàn khó khăn 
như vậy, bất đắc dĩ phải dùng quyền. Thái vương dời sang đất Kỳ, 
Huyền Tông sang chơi đất Thục, người xưa cũng đêu đã có làm. 


Nước ta gần đây ngâu nhiên gặp nhiêu việc. Trâm tuổi trẻ nói 
ngôi, không lúc nào không nghĩ đến tự cường tự trị. Kẻ phái của 
Tây ngang bức, hiện tình hình mỗi ngày một quá thêm. Hôm trước 
chúng tăng thêm bình thuyên đến, buộc theo những điều mình 
không thể nào làm được, ta chiếu lệ thường tiếp đãi ân cân, chúng 
không chịu nhận một thứ gì. Người kinh đô náo sợ, sự nguy biến 
ngay trong chốc lát. Kẻ đại thân lo việc nước chỉ nghĩ đến kế làm 
cho nước nhà được yên, triều đình được trọng; cúi đâu tuân mệnh 
hay ngôi đề mắt cơ hội, sao bằng nhìn thấy chỗ âm mưu biến động 
của địch mà đối phó trước. Ví bằng việc xảy ra không thể tránh 


1. Trước đây thường gọi là chiếu Cần Vương. Nhưng đự là văn bản theo thể 
loại ban hành mệnh lệnh, bắt người nhận phải thi hành dụ của Hoàng đế, 
nếu không sẽ bị pháp luật (nhà vua) trừng trị. Còn chiếu là văn bản thường 
có tính chất thông báo, tuyên cáo cho mọi người biết. Trong nguyên bản, 
dụ Cần Vương chụp trong Trung Pháp chiến tranh tư liệu. tập 1 toàn bộ 
văn bản này mở đầu bằng chữ đ. Vì vậy nên phải gọi là dụ Cần Vương 
mới sát nghĩa. 


239 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẠP 6 


được thì cũng còn có cái việc như ngày nay để lo cho tốt cái lợi sau 
này, ấy là do thời thế xui nên vậy. Phàm những người đã cùng dự 
chia mối lo này, tưởng cũng đã dự biết. Biết thì phải dự vào công 
việc, nghiễn răng dựng tóc thê giết hết giặc, nào ai là không có cái 
lòng như thế? Lẽ nào không có những người gối gươm, đánh chèo, 
cướp giáo, lăn chum w? Vả lại bây tôi đứng ở triều chỉ có theo 
nghĩa mà thôi, nghĩa đã ở đâu là sống chết ở đấy. Hô Yên, Triệu 
Thôi nước Tấn, Quách Tử Nghi, Lý Quang Bật nhà Đường là người 
thể nào đời xưa vậy? 


Trâm đức mỏng, gặp biến cô này không thể hết sức ` giữ được, 
để đô thành bị hãm, xe từ giá phải dời xa, tội ở mình trâm cả, thật 
xấu hồ vô cùng. Nhưng chỉ có luân thường quan hệ với nhau, trăm 
quan khanh sĩ không kể lớn nhỏ, tất không bỏ trâm, kẻ trí hiến 
mưu, người dũng hiến sức, kẻ giàu bỏ của ra giúp quân nhu, đông 
bào đông trạch chẳng từ gian hiểm, như thế mới phải chứ? Cứu 
nguy chống đỡ, mở chỗ nguy khốn, giúp nơi bức bách đều không 
tiếc 8ì tâm lực, ngõ hầu lòng trời giúp thuận, chuyển loạn thành trị, 
chuyển nguy thành yên, thu lại được bờ cõi chính là cơ hội này, 
phúc của tôn xã tức là phúc của thân dân, cùng lo với nhau thì 
cùng nghỉ với nhau, há chẳng phải tốt lắm ư? Bằng lòng sợ chết 
nặng hơn lòng yêu vua, nghĩ lo cho nhà hơn lo cho nước, làm quan 
thì mượn cớ tránh xa, đi lính thì đào ngũ trồn lần, người dân không 
biết trọng nghĩa cứu gấp việc công, kẻ sĩ thì cam bỏ chỗ sáng đi 
theo vào nơi tối, ví không phải sống thừa ở trên đời thì áo mũ mà là 
ngựa trâu, ai lỡ làm như thế? Thưởng cũng hậu mà phạt cũng 
nặng, triêu đình sẽ có phép tắc hẳn hoi, chớ để sau này phải hồi! 
Phải nghiêm sợ mà tuân theo!". 

Khâm thứ 


si 


Hàm Nghỉ năm đâu, tháng 6 ngày mông hai 


I. Dẫn theo: Chu Thiên dịch theo bản chữ Hán trong: Trưng - Pháp chiến tranh, 
Tư liệu, quyên 7, in trong cuôn Thơ văn yêu nước nửa sau thê kỷ XIX, 


240 


Chương IV. Phong trào kháng chiến chống Pháp... 


Dụ Cần Vương, lời kêu gọi cứu nước của vua Hàm Nghi đã 
dấy lên một phong trào kháng Pháp của nhân dân ta trên khắp mọi 
miền đất nước dưới sự lãnh đạo của các văn thân, sĩ phu yêu nước. 
Với dụ Cần Vương, “Tên của ông ta (Hàm Nghỉ] đã trở thành 
ngọn cờ của nên độc lập quốc gia... Từ Bắc chí Nam, đâu đâu dân 


chúng cũng nổi lên theo lời gọi của ông vua xuất hành "!. 


2. Hành trình kháng chiến của vua Hàm Nghi 

Biết không thẻ đứng chân được lâu dài ở Tân Sở và để tránh 
thế cô lập của căn cứ, ngày 18-7-1885, Tôn Thất Thuyết quyết định 
đưa vua Hàm Nghỉ và đoàn tùy tùng tiếp tục lên đường ra Nghệ 
An, Hà Tĩnh để tiếp tục chống Pháp. Từ Tân Sở, đoàn gồm hơn 500 
người ra đi từ Hành cung Quảng Trị nhưng ra đến Quảng Bình chỉ 
còn 200 người cả quan lẫn lính với một cái kiệu, trong đó Hàm 
Nghỉ đang lên cơn sốt, 6 cái võng, I con ngựa, 3 con voi với 50 
gánh hành lý. Nhưng ở Quảng Bình, quân Pháp đã chiếm thành 
Đồng Hới để chặn đường ra Bắc của vua Hàm Nghi vào ngày 22-7- 
1885. Vì vậy, Tôn Thất Thuyết phải đưa vua Hàm Nghỉ quay về 
Tân Sở. Lúc này, quân Pháp với sự phối hợp của các cố đạo tiễn 
hành đánh chiếm Cam Lộ. Trước tình thế nguy nan, Tôn Thất 
Thuyết quyết định đưa Hàm Nghỉ vượt sang Lào đề ra Quảng Bình, 
Hà Tĩnh tiếp tục tổ chức cuộc kháng chiến. Ngày 26-7-1885, đoàn 
hộ giá Hàm Nghỉ rời Tân Sở đi ngược về Mai Lĩnh sang đất Lào để 
ra Bắc. Suốt dọc con đường dài hiểm trở, gian lao, vua Hàm Nghỉ 
vẫn giữ vững ý chí chiến đấu chống lại quân Pháp xâm lược. 


Nxb. Văn học, 1970, tr. 52-53; Bản dịch của Lê Thước, Nguyễn Quang 
Trung Tiến, "Vua Hàm Nghi với dụ Cần Vương ở Tân Sở", trong: Kỷ yêu 
Hội thảo khoa học Thành Tân Sở với phong trào Cân Vương do Ủy ban 
nhân dân tỉnh Quảng Trị và Hội Khoa học lịch sử Việt Nam đồng tô chức 
tháng 7 năm 2010, tr. 60-62. 

. Ch. Gosselin, L” Empire de l' Annam, Paris, Perrin et Cie, p. 237, 239. 


24I 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẠP 6 


Cuối tháng 7 năm 1885, từ đất Lào, vua Hàm Nghỉ trở về Hà 
Tĩnh, được Cao Đạt' đón và sau đó đưa về Âu Sơn”. Ngày 20-9- 
1885, tai Âu Sơn, nơi được chọn làm đại bản doanh, vua Hàm Nghi 
lại ban dụ Cần Vương lần thứ 2 tố cáo giặc Pháp và cổ vũ, động 
viên nhân dân chiến đấu đến cùng vì sự nghiệp giúp vua, cứu nước. 

Khi biết được vua Hàm Nghi ở Hà Tĩnh, thực dân Pháp đã 
cho quân tìm mọi cách để bắt giữ. Sau khi chiếm được Nghệ An, 
quân Pháp tiến vào Hà Tĩnh. Thấy tình hình bất lợi, Tôn Thất 
Thuyết đưa vua từ Âu Sơn đến Quy Đạt (thuộc vùng Tuyên Hóa, 
tỉnh Quảng Bình). 


Năm 1886, sau khi phục lại chức cũ cho Hoàng Kê Viêm, 
triều đình Huế cử ông ra Quảng Bình, nhằm lợi dung uy tín của ông 
dụ vua Hàm Nghi và các quan cựu thần về. Trong tờ dụ, Đồng 
Khánh giao cho Hoàng Kế Viêm đại ý nói rằng: Nếu vua Hàm 
Nghi thuận về thì sẽ phong cho làm Tổng trấn ba tỉnh Thanh Hoá, 
Nghệ An và Hà Tĩnh, lại cấp cho bổng lộc theo tước vương. Các 
quan cựu thần như Trương Văn Ban, Nguyễn Trực, Lê Mô Khải, 
Phạn Trọng Mưu, Nguyễn Xuân Ôn, Lê Doãn Kha, Ngô Xuân 
Quỳnh... ai về thú thì sẽ được phục nguyên chức, cho làm quan từ 
Quảng Trị trở vào. Còn các ông Trần Xuân Soạn, Nguyễn Phạm 
Tuân, Phan Đình Phùng có chịu về thì sẽ tha những lỗi trước và 
phong cho chức hàm khác. Tuy vậy, không hè có vị quan nào chịu 
về đầu hàng cả. Tháng 5 năm Đinh Hợi (1887), Hoàng Kế Viêm 
phải trở về kinh thành. 


Trước khi vua Hàm Nghỉ ra Bắc, lực lượng của phe chủ chiến 
đã bố trí ở một số tỉnh Bắc Trung Kỳ, như quân của Đề đốc Lê 


1. Cao Đạt là bộ tướng của Quan Sơn phòng Chánh sứ Hà Tĩnh Nguyễn Chánh. 

2. Âu Sơn thuộc làng Phú Gia, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh. 

3. Hiện nay còn phát hiện ra một bản Dụ nữa của vua Hàm Nghi, nhưng hiện 
tại vẫn còn những sự tồn nghi về các bản Dụ này. 


242 


Chương IV. Phong trào kháng chiến chống Pháp... 


Trực đóng ở mạn Thanh Thuỷ, thuộc huyện Tuyên Chánh; quân 
của Tôn Thất Đạm là con của Tôn Thất Thuyết đóng ở Kỳ Anh và 
Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh). Còn Tôn Thất Thuyết và Nguyễn Phạm 
Tuân thì phò vua Hàm Nghi ở mạn huyện Tuyên Hoá (Quảng 
Bình). Trong đoàn hộ giá vua Hàm Nghi còn có Trương Quang 
Ngọc, con một viên quan đã từng bị triều đình đày lên làng Vè, khi 
biết tin nhà vua đến Áu Sơn đã đem một đội quân người dân tộc 
Mường rất tinh nhuệ ra hàng. 


Tôn Thát Thiệp bảo vệ nhà vua một cách nghiêm mật, quyết hy 
sinh chứ không đề cho quân Pháp bắt được. Cho nên ông đã ra một 
mệnh lệnh rất hà khắc là hễ ai nói đến sự đầu hàng thì bắt chém 
ngay. Quân do Lê Trực và Tôn Thất Đạm chỉ huy liên tục đánh nghi 
binh, khiến quân Pháp không sao bắt được vua Hàm Nghi. 


Quân Pháp do Đại uý Mouteaux được cử đi lùng bắt, nhưng 
không tìm được nơi Hàm Nghi ở. Quá mệt mỏi, Mouteaux xin về 
nghỉ. Từ tháng giêng đến tháng chín năm Mậu Tý (1888), quân 
Pháp tiếp tục truy đuổi Hàm Nghỉ, đuổi bắt ông Lê Trực và Tôn 
Thất Đạm nhưng không thành công. 


Trong suốt thời gian kháng chiến của vua Hàm Nghi, vua anh 
là Đồng Khánh' và 3 bà Thái hậu liên tục gửi thư kêu gọi trở về 
nhưng Hàm Nghi khăng khái từ chối. Toàn quyền Pháp ở Đông 
Dương là Paul Bert cũng mua chuộc Hàm Nghi bằng cách “phong” 
Hàm Nghỉ làm vua 4 tỉnh Thanh - Nghệ - Tĩnh - Bình, nhưng cũng 
không khuát phục được. 


1. Ngày 6 tháng 8 năm Át Dậu, tức ngày 19 tháng 9 năm 1885, Nguyễn Phúc 
Ưng Ký là anh của vua Hàm Nghi, phải thân hành sang bên Khâm sứ 
Pháp làm lễ thụ phong, được tôn làm vua, lấy niên hiệu là Đồng Khánh. 
Vua Đồng Khánh ở ngôi được ba năm thì bị bệnh và mất vào ngày 27 
tháng 12 năm Mậu Tý (tức ngày 28 tháng 1 năm 1889), khi mới 25 tuôi. 


243 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẠP 6 


Trong lúc quân Pháp ngày càng chán nản và định rút quân thì 
trong hàng ngũ hầu cận của vua Hàm Nghỉ có kẻ phản bội. Suất đội 
Nguyễn Đình Tình, hầu cận vua Hàm Nghi, đã ra hàng quân Pháp ở 
đồn Đồng Cả, khai rõ tình cảnh cùng chỗ vua đóng. Nắm thời cơ 
đó, quân Pháp bèn sai Nguyễn Đình Tình đem thư lên dụ Trương 
Quang Ngọc về. Nguyễn Đình Tình, Trương Quang Ngọc tình 
nguyện xin đi bắt vua Hàm Nghỉ. 

Mười giờ đêm 26 tháng 9 năm 1888', Nguyễn Đình Tình, 
Trương Quang Ngọc đem hơn 20 lính Mường vào bao vây lều 
tranh của vua Hàm Nghi trên bờ khe Tả Bảo huyện Tuyên Hóa 
(nay là huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình). Nghe ngoài có tiếng 
động, quan Thống chế Nguyễn Thuý và con trai ông (45 tuổi) giữ 
chức Tham biện Nội các, chạy ra, bị tên Trương Quang Ngọc đâm 
chết ngay. Tôn Thất Thiệp, con út Tôn Thất Thuyết còn đang ngủ, 
hoảng hốt cầm gươm nhảy ra cũng bị một tên lính Mường phóng 
ngọn giáo vào ngực chết ngay. 

Biết mình bị phản, vua Hàm Nghỉ bước ra, cầm thanh gươm 
đưa cho Trương Quang Ngọc và bảo rằng: “Mày giết tao đi còn 
hơn đưa tao về nộp cho Tây". Vua vừa nói dứt lời thì một lính 
Mường lẻn ra sau lưng ôm quàng lấy rồi giật thanh gươm ra, nhà 
vua bị bắt. 

Sáng | hôm sau, Trương Quang Ngọc công nhà vua ra đến bến 
Ngã Hai, tôi đưa xuống bè đi đường sông về các đồn Thanh Lạng, 
Đồng Ca rồi sang Quảng Khê và đến đồn Thuận Bài (nằm ven sông 
Gianh, gần chợ Đồn) vào chiều ngày 14 tháng 11 năm 1888 giao 
cho quân Pháp. 

Khi nhà vua từ dưới thuyền bước lên, quân đội Pháp do 
một thiếu tá chỉ huy cử nhạc và bồng súng chào thì nhà vua kéo 
khăn che mặt lại. Đến khi viên thiếu tá đọc lời chúc thì nhà vua nói: 


1. Về ngày vua Hàm Nghỉ bị bắt có tài liệu chép: là một trong các ngày 26 
tháng 9; 30 tháng 10; mông 2 tháng II hoặc 14 tháng 11 năm 1888. 


244 


Chương IV. Phong trào kháng chiến chống Pháp... 


“Tôi không dám nhận lời chúc mừng của ông vì tôi chỉ là bê tôi của 
vua Hàm Nghỉ. Vua chúng tôi hiện đang ở trong rừng. Nếu tôi 
không bị óm nặng thì tôi đã tấu thoát với nhà vua tôi rồi”. 

Được tin vua Hàm Nghi đến Thuận Bài, viên đề đốc đồn 
Thanh Thuỷ và các đề đốc đến bái yết, nhà vua giả vờ không biết 
những người ấy, không truyền bảo một lời nào, càng làm tăng thêm 
sự hoang mang cho bọn quan Pháp. Sự im lặng của nhà vua làm 
cho bọn Pháp không biết là người trước mặt có thật là vua Hàm 
Nghỉ không, hay là bị tên Trương Quang Ngọc lừa? Giữa lúc ấy, cụ 
Nguyễn Thuận, thầy dạy vua Hàm Nghỉ thuở thiếu thời chống gậy 
đến. Vừa thấy thầy cũ, vua Hàm Nghỉ đột nhiên đỡ cụ và vái chào. 
Bọn Pháp lúc đó mới tin chắc đó là vua Hàm Nghi. Đó là lúc nhà 
vua lên 17 tuổi, đã kháng chiến được 3 năm. 


Sau đó, quân Pháp đưa vua Hàm Nghỉ qua Bồ Trạch rồi vào 
Đồng Hới và tới cửa Thuận An ngày 22-11-1888. Vào 4 giờ sáng 
ngày 25-I 1-1888, vua Hàm Nghỉ bị đưa xuống tàu đi vào Lăng Cô. 
Trước phút rời xa quê hương, nhà vua nhìn lên bờ, không nén được 
cảm xúc vì nỗi niềm riêng và vận nước nên đã oà khóc. Từ Sài 
Gòn, ngày 13 tháng 12 năm 1888, vua Hàm Nghi bị đưa xuống 
chiếc tàu mang tên "Biên Hoà" vượt đại dương đi Bắc Phi. Chiều 
chủ nhật, ngày 13-1-1889, cựu hoàng llàm Nghỉ đến thủ đô Alger 
của Algérie'. Ngày 4 tháng 1 năm 1943, vua Hàm Nghỉ qua đời vì 
bệnh ung thư dạ dày tại biệt thự Gia Long, thủ đô Alger. Ông được 
chôn cất ở Sarlat (Sarlat-la-Canéda), vùng Aquitaine, nước Pháp. 


1. Từ Thuận An, nhà vua được đưa bằng tàu La Comete vào Sài Gòn, rồi đáp 
tàu Biên Hoà cập bến Alger ngày 13-!-I889. Alger là thủ đô nước Algérie - 
thuộc địa của Pháp nằm trên bờ Nam Địa Trung Hải, thuộc Bắc Phi. 

2. Năm 2008, hài cốt của vua Hàm Nghi được đưa về cải táng tại Huế. Năm 
2009, ông được Hội đòng Nguyễn Phúc Tộc đưa vẻ thờ tại Thế Tổ Miễu 
(Hoàng thành Huế). 


245 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 6 


IV. PHONG TRÀO KHÁNG PHÁP DƯỚI NGỌN CỜ 
CÀN VƯƠNG 

Hưởng ứng lời kêu gọi của vua Hàm Nghị, dưới sự lãnh đạo 
của các văn thân, sĩ phu yêu nước, nhân dân ta trên khắp mọi miền 
đất nước đã sôi nỗi đứng lên chống quân xâm lược Pháp. 

Mặc dù diễn ra dưới danh nghĩa Cần Vương nhưng đây là 
một phong trào đấu tranh yêu nước có quy mô toàn quốc chống 
xâm lược của nhân dân ta. Lãnh đạo các cuộc khởi nghĩa thời kỳ 
này không phải là các võ quan triều đình như trong thời kỳ đầu 
chống Pháp, mà là các văn thân sĩ phu có chung một nỗi đau mất 
nước với quần chúng lao động, đã tự nguyện đứng lên huy động lực 
lượng, đứng về phía nhân dân chống xâm lăng. Tình hình đó làm 
cho thực dân Pháp rất bói rồi. Chính chúng cũng phải thừa nhận: 
“Đại tướng (chỉ Courcy) làm chủ Hoàng thành và thành phố Huế, 
điều đó không ai chối cãi được, nhưng quyên hành của ông không 
vượt ra ngoài cương giới hẹp hòi đó. Sự thật là sau khi thắng trận, 
ông bị rắc rối vô cùng vì cuộc xung đột đồ máu ngày 5-7 đã biến 
đổi tất cả ở xứ An Nam. Vị vua trẻ tuổi đã rời kinh thành rồi thì ở 
Huế không còn có chính phủ, chính quyền nữa, không còn ai để thi 
hành các điều ước liên tiếp mà ta đã ký kết với xứ An Nam”!. 

1. Phong trào Cần Vương ở Trung Kỳ 

- Phong trào ở Quảng Trị 


Tại Quảng Trị, từ khi vua Hàm Nghi từ kinh thành ra Tân Sở 
và ban dụ Cần Vương thì tình hình diễn ra phức tạp với các xu 
hướng nghịch chiều nhau. Nhiều tri phủ, thân hào, nhân sĩ và nhân 
dân ở Cam Lộ, Gio Linh và các phủ huyện trong tỉnh thể hiện 
quyết tâm chống Pháp, sẵn sàng hưởng ứng dụ Cần Vương. Song, 
nhiều quan lại theo hộ giá Hàm Nghỉ bắt đầu dao động và rời bỏ 


1. Charles Gosselin, Sđd, tr. 207. 
246 


Chương IV. Phong trào kháng chiến chống Pháp... 


cuộc kháng chiến. Tuần phủ Quảng Trị là Trương Quang Đản sai 
Trương Đăng Để và Hồ Văn Hiên tìm cách đưa vua Hàm Nghỉ trở 
lại Huế. 


Trong bối cảnh đất nước lúc này, nhiều văn thân, sĩ phu yêu 
nước Quảng Trị đã không quản ngại xả thân trong công cuộc Cần 
Vương cứu nước. Án sát Quảng Trị Tôn Thất Nam, Tri phủ Cam 
Lộ, Trương Đình Hội, Nguyễn Tự Như, Hoàng Văn Phúc, Trần 
Quang Hoãn, Trần Quang Chuyên, Nguyễn Đốc; ở huyện Cam Lộ 
có Đỗ Văn Chung, Ngô Viết Nghệ, Hồ Văn Chước'... đứng ra mộ 
nghĩa chống Pháp và tay sai. Dưới sự lãnh đạo của các văn thân, sĩ 
phu, phong trào hưởng ứng dụ Cần Vương từ miền núi Cam Lộ, 
Gio Linh, nhanh chóng lan rộng khắp tỉnh, lôi cuốn nhiều tầng lớp 
cư dân tham gia. Án sát Quảng Trị là Tôn Thất Nam đã mộ 200 
quân ứng nghĩa tại Tân Sở. Ngày 5-9-18§5, Trương Đình Hội, 
Nguyễn Tự Như... đã chỉ huy nghĩa quân đánh chiếm tỉnh thành 
Quảng Trị đẻ loại trừ quan lại đầu hàng, chuẩn bị cho cuộc chiến 
đâu lâu dài, làm cho bọn tay sai và có đạo Pháp hoang mang lo sợ”. 


Những người lãnh đạo phong trào đã thiết lập bộ máy lãnh đạo 
cuộc kháng chiến, đặt ra chức vụ Đô thống, Đốc thống, Lãnh binh, 
Thương tá, Suất đội... đề tô chức cuộc chiến đấu, thiết lập căn cứ 
kháng chiến ở vùng rừng núi với các đồn lớn ở Khe Cây Giang (đồn 
đệ nhất), Khe Chữ (đồn đệ nhị). Bến Ma (đồn đệ tam)... 

Đề đối phó với phong trào kháng chiến, thực dân Pháp và tay 
sai đã tăng cường đàn áp và khủng bố gắt gao. Tuy nhiên, dưới sự 
lãnh đạo của Trương Đình Hội, Nguyễn Tự Như, Hoàng Văn Phúc, 
Nguyễn Đốc,... nghĩa quân đã tô chức chống trả quyét liệt và lập 
được nhiều chiến công. Tiêu biểu là tháng 4- 1886, dưới sự chỉ huy 


1. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Cam Lộ (2003), Lịch sử Đảng bộ huyện 
Cam Lộ ( I930- 2000), Nxb. Chính trị quôc gia, tr. 33-34. 


2. Jabouille, Une page de Lhistoire du Quang Trí, Septembre, 18§S, BAVH, 
No.4, 1923, p. 402. 


247 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẠP 6 


của Đô thống Nguyễn Đốc, nghĩa quân đã mai phục ở lãng Võ Xá 
thuộc huyện Triệu Phong chặn đánh đoàn tuần tiểu của triều đình 
Đồng Khánh từ Huế ra Quảng Bình, bắt sống được viên Thương tá 
Quảng Trị là Lê Thâm, giết chết Phó Lãnh binh Lê Xuân Tranh, 
góp phần làm thất bại âm mưu của thực dân Pháp trong việc cho 
Đồng Khánh Bắc tuần để phủ dụ các văn thân và sĩ phu cùng nhân 
dân các tỉnh từ bỏ kháng chiến. 

Trước tình thế khó khăn đó, những người lãnh đạo và nghĩa 
quân vẫn kiên trì tổ chức chiến đấu, mặc dù có người đã sa vào tay 
giặc như Đô thống Nguyễn Đốc! ở phủ Triệu Phong. Trong bước 
đường cùng, Nguyễn Tự Như cùng 33 nghĩa quân còn lại, trong đó 
có nhiều người giữ chức Lãnh binh, Đốc thống, Thương tá, Suất đội 
đã ra đầu thú với hy vọng chờ cơ hội khác đẻ phục thù, cứu nước. 


Ở vùng Bắc Quảng Trị, đến tháng 8 năm 1886, nghĩa quân do 
Hoàng Văn Phúc chỉ huy cũng bị rơi vào tình thế khó khăn. Hoàng 
Văn Phúc đã anh dũng hi sinh trong trận đánh ở phía Nam Cửa 
Việt”. Nghĩa quân Cần Vương Quảng Trị thất bại. 


- Phong trào ở Quảng Bình 


Vùng đất Quảng Bình trở thành một trong những nơi tụ nghĩa 
của phong trào Cần Vương. Các sĩ phu yêu nước của đất Quảng 
Bình như: Lê Trực, Nguyễn Phạm Tuân, Hoàng Phúc, Đoàn Chí 
Tuân... đã chiêu tập nghĩa quân, đứng lên chống thực dân Pháp xâm 
lược. Hoảng sợ trước sự phát triển mạnh mẽ của phong trào kháng 
chiến chống Pháp ở Quảng Bình, thực dân Pháp và triều đình 
phong kiến Huế đã tập trung lực lượng đàn áp. Ngày 19-7-1885, 
quân Pháp nhanh chóng chiếm thành Đồng Hới. Đặc biệt, chúng 


1. Người làng Linh Yên, xã Triệu Trạch, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. 

2. Nguyễn Quang Trung Tiến (Chủ trì), Vua Hàm Nghỉ với phong trào Cân 
Vương ở Bình Trị Thiên, Đê tài khoa học câp Bộ, Trường Đại học Khoa 
học Huê, 2001, tr. 28. 


248 


Chương IV. Phong trào kháng chiến chống Pháp... 


còn tô chức nhiều cuộc tấn công vào căn cứ của vua Hàm Nghỉ ở 
vùng Tuyên Hóa. Tại đây đã xảy ra những trận đánh lớn dưới sự 
chỉ huy của Nguyễn Phạm Tuân và các tướng lĩnh khác. Tháng I- 
1886, tại Khe Ve, nghĩa quân đã đánh bại hai lần tấn công quy mô 
của quân Pháp, giết và làm bị thương nhiều tên địch. 


Tháng 4-1886, ở Mỹ Lộc huyện Lệ Thủy, nghĩa quân Cần 
Vương dưới sự chỉ huy của thống lĩnh Hoàng Phúc đã đánh tan 
cuộc truy lùng của 500 lính khố xanh và quân Pháp, bắt sống tên 
câm đầu Võ Bá Liên. Cũng vào thời điểm này, ở đồn Lèn Bạc, Áng 
Sơn, Khe Giữa (Lệ Thủy), các thủ lĩnh Đề Én, Đề Chính, Lãnh 
Nhưỡng đã lãnh đạo nghĩa quân lần lượt đây lùi những cuộc tiến 
công của quân Pháp ở vùng núi này. 

Những hoạt động mạnh mẽ của đội quân Cần Vương ở Quảng 
Bình dưới sự chỉ huy của Đoàn Chí Tuân (tức Bạch Xi) cũng giành 
được thắng lợi lớn. Nghĩa quân đã làm cho quân Pháp ở vùng này 
hoang mang, mắt ăn mắt ngủ. 


Trong phong trào Cần Vương ở Quảng Bình, cuộc chiến đấu 
của lãnh binh Mai Lượng chống lại triều đình Huế bán nước và 
thực dân Pháp xâm lược là một trong những phong trào tiêu biểu. 
Mai Lượng sinh năm Mậu Tuất (1838) tại làng Thọ Linh (nay 
thuộc xã Quảng Sơn, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình). Xuất 
thân trong một gia đình nhà nho nghèo có truyện thông hiệu học. 
Từ nhỏ, ông đã mô côi cả cha lẫn mẹ, được anh ruột nuôi dạy và 
cho ăn học. Từ thuở thiếu thời, ông đã tỏ rõ tư chất thông minh, có 
ý chí và nghị lực, được mọi người yêu mến. 

Cùng với việc học tập văn chương, ông thường xuyên luyện 
tập võ nghệ với các trai tráng trong làng. Khoa thi Hội võ tô chức 
ngày 26-5-1865 (tức ngày 2 tháng 5 năm Át Sửu) dưới triều vua Tự 
Đức, tại kinh thành Huế, ông tham gia ứng thi và đỗ Cử nhân võ. 
Sau đó, ông được triều đình Hué sung vào quân ngũ. lúc đó mới 27 
tuổi. Nhờ có võ nghệ cao cường, sau một thời gian, ông được 


249 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 6 


phong chức Hiệp quản. Ngay từ những ngày đầu làm quan, Hiệp 
quản Mai Lượng đã tỏ rõ ý chí độc lập dân tộc. Ông thường phê 
phán những hành động yếu hèn và bất lực của triều đình. Trước 
việc triều đình nhà Nguyễn ký kết với thực dân Pháp Hiệp ước 
Patenôtre (ngày 6-6-I8§4), nhiều vị quan lại, sĩ phu yêu nước hết 
sức phẫn uất nên đã từ quan về quê ở ân, trong đó có Mai Lượng. 


Lĩnh chiếu Cần Vương, Mai Lượng tập hợp lực lượng lên 
đường đánh giặc. Khi xa giá vua Hàm Nghỉ ra đến Quảng Bình, 
ông là một trong số các quan lại đầu tiên ở Quảng Bình đến yết 
kiến vua Hàm Nghi và Sơn Triều (tức triều đình Hàm Nghỉ). Ông 
được vua Hàm Nghỉ phong chức Lãnh binh. Lãnh sứ mệnh triều 
đình giao phó, ông về quê nhà chiêu mộ dân binh nghĩa dũng tập 
hợp lực lượng kháng chiến tại địa bàn vùng hữu ngạn sông Gianh 
(địa bàn của Lê Trực ở phía tả ngạn). 


Phối hợp với nghĩa quân của các lãnh tụ khác như: Nguyễn 
Phạm Tuân, Lê Trực, Bạch XIĩ..., nghĩa quân Mai Lượng đã hình 
thành một vùng căn cứ địa rộng lớn ở phía Tây Bắc tỉnh Quảng 
Bình. Dưới quyền chỉ huy của ông, số nghĩa binh có lúc đã lên đến 
hàng nghìn người, được biên chế tô chức thành đội ngũ chặt chẽ. 
Căn cứ của nghĩa quân Mai Lượng trải dài từ Cao Mại (nay thuộc 
xã Cao Quảng, huyện Tuyên Hóa) đến vùng Troóc (nay thuộc xã 
Phúc Trạch, huyện Bé Trạch). Trong khu căn cứ, việc bố phòng 
được triển khai chặt chẽ, có nơi để binh sĩ luyện tập, có xưởng rèn 
đúc vũ khí, khu sản xuất tăng gia... Nghĩa quân Mai Lượng thường 
sử dụng lối đánh du kích, khi xung trận thì rất đũng mãnh và mưu 
trí. Với sự lãnh đạo tài tình và thông minh của Mai Lượng, nghĩa 
quân đoàn kết một lòng, giặc Pháp nhiều phen đã phải chịu những 
tôn thất nặng nề. 


Hoạt động mạnh mẽ nhất của nghĩa quân Mai Lượng là vào 
những năm từ 1886 đến đầu 1889. Lãnh binh Mai Lượng và nghĩa 
quân dưới sự chỉ huy của ông đã góp phần bảo vệ triều đình Hàm Nghị, 


250 


Chương IV. Phong trào kháng chiến chống Pháp... 


gây cho quân đội triều đình và thực dân Pháp xâm lược những tồn 
thất nặng nề. Ngày 24 tháng 3 năm Canh Dân (tức ngày 12-5- 
1890), sau một thời gian lâm bệnh nặng, Mai Lượng đã qua đời tại 
Cao Mại. 


Đến năm 1889, sau khi vua Hàm Nghỉ bị Pháp bắt, phong 
trào Cần Vương ở Quảng Bình tạm thời lắng xuống nhưng tỉnh 
thần yêu nước, lòng căm thù giặc của nhân dân vẫn âm ¡ cháy, rồi 
lại bùng lên mạnh mẽ trong các cuộc khởi nghĩa và các phong trào 
yêu nước khác. 


- Phong trào ở Hà Tĩnh 


Hưởng ứng dụ Cần Vương, phong trào chống Pháp của nhân 
dân ta cuối thế kỷ XIX đã lan rộng khắp các địa phương trong cả 
nước mà mạnh nhất là ở Bắc Kỳ và Trung Kỳ. Hà Tĩnh là một 
trong những địa phương có phong trào mạnh ở khu vực Bắc Trung 
Kỳ. Đó là các cuộc khởi nghĩa của Lê Ninh ở Đức Thọ; khởi nghĩa 
của Cao Thắng, Cao Nữu ở Hương Sơn; Nguyễn Duy Trạch và 
Nguyễn Duy Chanh ở Can Lộc; Ngô Quảng và Hà Văn Mỹ ở Nghỉ 
Xuân; Nguyễn Hữu Thuận (Bá hộ Thuận) ở Thạch Hà; Nguyễn 
Thoại ở Hương Khê; Phan Đình Phùng ở Đức Thọ... Trong đó, tiêu 
biểu nhất là các cuộc khởi nghĩa do Lê Ninh, Nguyễn Duy Trạch và 
Nguyễn Duy Chanh lãnh đạo. 

Lê Ninh! sinh tại làng Trung Lễ, xã Cô Ngu, tông Văn Lâm, 
huyện La Sơn (nay là xã Trung Lễ, huyện Đức Thọ), tỉnh Hà Tĩnh. 
Lê Ninh là người đầu tiên hưởng ứng dụ Cần Vương ở Hà Tĩnh. 
Trước việc triều đình nhà Nguyễn ký Hòa ước Giáp Tuất (ngày 
15-3-1874) thuận giao Nam Kỳ cho Pháp, sẵn lòng căm thù quân 
xâm lược, Lê Ninh liền tham gia phong trào đấu tranh của Trần 
Tấn và Đặng Như Mai ở Nghệ An chống lại sự nhượng bộ này của 


lễ Lê Ninh là con cả của nguyên Bồ chính Bình Định Lê Khanh, được tập 
âm nên thường gọi là Am Ninh. 


251 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 6 


nhà Nguyễn. Cuộc đấu tranh thất bại, Lê Ninh bị bắt giam gần một 
năm. Sau khi được thả, ông về quê tôn Lê Năng làm thầy, rồi cùng 
với 4 người em trai nghiên cứu binh thư, tập rèn võ nghệ, mộ trai 
tráng ở làng Trung Lễ và làng Phù Long! (quê vợ ông), lập đồn 
Trung Lễ, mở xưởng rèn đúc vũ khí, tích trữ lương thực và luyện 
tập binh sĩ để sẵn sàng chiến đấu. 

Sau khi nghe tin vua Hàm Nghỉ ban dụ Cần Vương, Lê Ninh 
cùng với các em kêu gọi nhân dân trong vùng ứng nghĩa. Ngày 5- 
11-1885 (tức mồng 2 tháng 10 năm Át Dậu), nhận được mật lệnh 
của nhà vua, Lê Ninh đã phối hợp với lực lượng của Nguyễn Duy 
Chanh, Nguyễn Duy Trạch ở Can Lộc, Nguyễn Cao Đôn ở Thạch 
Hà bất ngờ đột nhập đánh thành Hà Tĩnh, giết chết Bố chánh Lê 
Đại, bắt sống Án sát Trịnh Vân Bưu, giải phóng tù nhân (trong đó 
có Cao Thắng), thu toàn bộ khí giới, vàng bạc, thóc lúa và một số 
voi cùng ngựa chiến. Hạ xong thành Hà Tĩnh, Lê Ninh được phong 
làm Bang biện quân vụ, giao coi giữ đồn Trung Lễ. Đây là chiến 
công đầu tiên và cũng là chiến công vang dội nhất của ông. 

Cuối năm 1885, quân Pháp cùng với quân triều đình từ Nghệ 
An kéo đến tấn công đồn Trung Lễ và phóng hỏa đốt làng. Trước 
lực lượng mạnh của quân địch, Lê Ninh đã cho quân rút về vùng 
rừng núi ở giữa hai huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) và Thanh Chương 
(Nghệ An). Năm 1886, Lê Ninh cầm quân đánh đồn Dương Liễu 
(một địa điểm thuộc Nam Đàn - Nghệ An, bên hữu ngạn sông Lam), 
bắt sống và trừng trị viên chỉ huy tên là Binh Duật. 

Thấy lực lượng của Lê Ninh ngày càng lớn mạnh, quân Pháp 
cùng với quân triều đình đóng ở Vinh (Nghệ An) tấn công đồn 
Trung Lễ. Lê Ninh chỉ huy nghĩa quân chống trả quyết liệt, nhưng 
do lực lượng địch mạnh nên nghĩa quân phải rút quân lên đóng 
ở vùng rừng núi Bạch Sơn (huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh), 


1. Nay là xã Yên Trường, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. 
252 


Chương IV. Phong trào kháng chiến chống Pháp... 


phối hợp chiến đấu với nghĩa quân Hương Khê do Phan Đình 
Phùng lãnh đạo. 


Ở nơi rừng sâu, núi thăm, Lê Ninh bị ốm nặng và qua đời 
ngày 15-12-1887. Lê Ninh mất, các con trai ông là Lê Khai, Lê 
Phác, Lê Trực tiếp tục chỉ huy nghĩa quân chiến đầu và sau đó gia 
nhập cuộc khởi nghĩa của Phan Đình Phùng. 


Ở huyện Đức Thọ còn diễn ra các hoạt động kháng chiến của 
nghĩa quân Phan Cát Tưu. Năm 1885, khi vào thi Hội gặp sự biến, 
ông đã theo xa giá vua đến Sơn phòng Hà Tĩnh rồi trở về quê mộ 
quân đánh giặc nhưng ông đã sớm hi sinh trong trận đánh trên sông 
Óc Giang năm 1887. Quân sĩ của Lê Ninh và Phan Cát Tưu về sau 
đều gia nhập nghĩa quân Phan Đình Phùng. 


Trên địa bàn huyện Hương Sơn, theo lời kêu gọi của Phan 
Đình Phùng, có Nguyễn Quỳnh và Nguyễn Huy Giao đứng lên tập 
hợp được một lực lượng đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia 
khởi nghĩa. Một tướng tài của nghĩa quân Phan Đình Phùng sau này 
là Cao Thắng, đã cùng em là Cao Nữu, anh họ là Nguyễn Đạt và 
bạn là Nguyễn Kiều tổ chức khởi nghĩa và lập căn cứ ngay tại làng 
(Sơn Lễ). Ngoài ra còn có Thái Vĩnh Chinh ở Sơn Bằng (Hữu 
Bằng) cùng Lê Trình mộ quân giết giặc; Đinh Nho Hành (Gia Mỹ) 
tô chức khởi nghĩa ngay tại quê nhà. 

Nồi bật nhất trong phong trào ở Can Lộc hướng ứng dụ Cần 
Vương là cuộc nỗi dậy của hai anh em Nguyễn Duy Trạch (còn gọi 
là Nguyễn Khương) và Nguyễn Duy Chanh (còn gọi là Nguyễn 
Đạt) ở Gia Hanh (Nhân Lộc). Hai anh em họ Nguyễn đã xây dựng 
được một đội quân hùng mạnh. Năm 1888, quân số của họ đã lên 
tới 600 người và được tổ chức thành cơ, đội. Căn cứ của nghĩa quân 
được lập ở đồn Cơn Khé. Mặc dù quân giặc nhiều lần tiến đánh 
nhưng đều bị thất bại trước sự chống trả mưu trí và đũng cảm của 
nghĩa quân. Ở Phù Lưu Thượng (cùng địa bàn Can Lộc) còn có Mai 
Thế Quý chiêu mộ được một đội ngũ nghĩa quân khoảng 500 - 600 


253 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẠP 6 


người, hoạt động rất táo bạo. Nhưng ông đã sớm hi sinh trong một 
trận đánh sống mái với giặc thù vào cuối năm 1885. Sau khi ông 
mắt, quân sĩ đã gia nhập nghĩa quân của Nguyễn Trạch và Nguyễn 
Chanh. Ở Nghỉ Xuân có phong trào của Thần Sơn Ngô Quảng và 
Hà Văn Mỹ; ở Hương Khê có Nguyễn Thoại; ở Cảm Xuyên có 
Huỳnh Bá Xuyên, Nguyễn Chuyên, Đề Dự; ở Kỳ Anh có Võ Pháp, 
Lê Nhất Hoan, Trần Công Thưởng, Phan Khắc Hòa; ở Thạch Hà có 
phong trào của Nguyễn Cao Đôn, ba anh em Bùi Hanh, Bùi Dương 
và Bùi Đệ. Ngoài ra còn có đội quân của Nguyễn Huy Thuận (Bá hộ 
Thuận) đóng căn cứ ở Trùng Mai. Nghĩa quân của Nguyễn Huy 
Thuận nhiều lần dũng cảm đột kích vào thị xã Hà Tĩnh và phủ ly 
Thạch Hà, gây không ít thiệt hại cho giặc. 


Từ năm 1886, khi Cao Thắng cùng quân sĩ của mình gia nhập 
nghĩa quân Phan Đình Phùng, việc tổ chức xây dựng lực lượng và 
thống nhất các phong trào trong - ngoài tỉnh được cụ Phan xúc tiến 
mạnh mẽ. Cụ Phan đã thấy rõ tầm quan trọng của việc thống nhất 
các lực lượng không chỉ ở trong vùng Nghệ Tĩnh mà trên cả phạm 
vi toàn quốc. Để thực hiện ý chí đó, năm 1887, cụ đã ủy thác mọi 
công việc chuẩn bị cho Cao Thắng để ra Bắc. 

Năm 1888, khi từ Bắc trở về, cụ Phan đã kêu gọi thống nhất 
phong trào ở Nghệ Tĩnh và trên cơ sở đó để phát triển một cuộc 
chiến đấu toàn dân rộng rãi. Chính nhờ có một phong trào đã lan 
sâu rộng trong quần chúng ở địa phương, nên lời kêu gọi thống 
nhất lực lượng của cụ Phan được nhân dân nhanh chóng hưởng 
ứng. Nhiều đội quân khởi nghĩa trong vùng đã cử đại diện của mình 
đến xin gia nhập vào đội ngũ do cụ Phan khởi xướng và lãnh đạo. 

Phong trào chống Pháp của quần chúng nhân dân vào thời 
điểm này đã nỗi lên rộng khắp trên đất Hà Tĩnh, ở cả 8 huyện của 
tỉnh đều có phong trào kháng chiến. Điều đó chứng tỏ sự tham gia 
cuộc khởi nghĩa của nhân dân Hà Tĩnh mang tính chất toàn dân. 
Trong số 15 quân thứ mà cụ Phan thành lập, tỉnh Nghệ An có 2 


2% 


Chương IV. Phong trào kháng chiến chống Pháp... 


quân thứ, Quảng Bình 2 quân thứ, Thanh Hóa l quân thứ. Riêng 
tỉnh Hà Tĩnh có đến 10 quân thứ. Điều đó nói lên sự đóng góp của 
nhân dân Hà Tĩnh vào cuộc kháng chiến là rất lớn lao. Tham gia 
phong trào kháng chiến của cụ Phan có đầy đủ các thành phần xã 
hội, từ các văn thân, sĩ phu yêu nước đến đông đảo các tầng lớp 
nhân dân lao động, quan chức triều đình. Có thê thấy răng, sự tham 
gia của nhân dân Hà Tĩnh không chỉ ở phạm vi sung quân trực tiếp 
chiến đấu mà còn biểu hiện ở nhiều công việc quan trọng của cuộc 
khởi nghĩa như vạch chiến lược, sáng tác văn thơ, quyên góp ủng 
hộ nghĩa quân, xây dựng căn cứ, v.v... Riêng một hệ thống dày đặc 
các căn cứ kiên cố của cuộc khởi nghĩa được xây dựng trong thời 
gian này trên đất Hà Tĩnh cũng đủ nói lên tầm vóc, công sức của 
nhân dân Hà Tĩnh đối với phong trào do cụ Phan lãnh đạo. Sự tham 
gia rộng rãi và đa dạng của nhân dân địa phương vào cuộc khởi 
nghĩa là một trong những đặc trưng nỗi bật của phong trào kháng 
chiến. Để bảo đảm sự thắng lợi của cuộc khởi nghĩa và thực hiện 
chủ trương của phái kháng chiến trong triều đình Huế, nhân dân Hà 
Tĩnh đã góp sức người, sức của xây dựng nên Sơn phòng Hà Tĩnh ở 
xã Phú Gia (huyện Hương Khê). Đây là một thành trì kiên có, được 
đắp bằng đất, có hào sâu bao bọc. Công việc xây dựng thành là sức 
đóng góp của nhân dân 37 xã trong tỉnh (bao gồm các huyện Hương 
Sơn. Hương Khê. Đức Thọ. Can Lộc. Thạch Hà, Cẩm Xuyên, Kỳ 
Anh). Người đi đắp thành theo từng đợt trong thời gian khoảng 10 
ngày. Họ được tổ chức thành các đội, các tốp lần lượt thay phiên 
nhau và đo làng xã cung cấp lương thực, thực phẩm. 

Đề dập tắt phong trào, thực dân Pháp và tay sai triệt để sử 
dụng nhiều biện pháp hòng cô lập nghĩa quân khỏi quần chúng 
nhân dân. Bọn chúng đã thi hành chính sách ly gián, rào làng kiểm 
soát dân chúng. Nhưng vượt qua mọi âm mưu thâm độc của địch, 
mối liên hệ giữa nhân dân và nghĩa quân vẫn bèn chặt, việc liên 
lạc, tiếp tế cho cuộc khởi nghĩa vẫn thường xuyên được giữ vững. 


255 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 6 


Nhân dân tìm mọi cách đẻ tiếp tế cho nghĩa quân lương thực, thực 
phẩm, các loại nguyên vật liệu chế tạo vũ khí, thông báo cho nghĩa 
quân về tình hình quân địch. Có những làng vẫn bí mật để cho 
nghĩa quân đóng trong làng mà không sợ địch khủng bó, trả thù. 
Nhiều làng, tổng phải chịu nộp phạt một số tiền lớn vì đã che giấu 
nghĩa quân. Có những làng bị cách ly thì sử dụng những chiếc cần 
neo trâu bò để bí mật “phụ nghĩa”, vận tải được tổ chức nhằm 
quyên góp, tiếp tế vì sự nghiệp chiến đấu. Nguyên liệu đẻ nghĩa 
quân rèn đúc vũ khí chủ yếu là dựa vào sự ủng hộ của dân chúng. 
Đông đảo các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đã tình nguyện thu 
góp, ủng hộ các loại đồ dùng bằng sắt, đồ đồng để đúc súng đạn. 
Nhiều gia đình đã hiến cả nồi đồng, mâm thau, các loại đồ thờ 
cúng cho nghĩa quân. Nhiều người còn có các sáng kiến để giúp 
đỡ nghĩa quân như làm lương khô bằng cách giã nhỏ gạo rang, 
trộn với mật đóng thành bánh; ngâm vải trong nước mắm rồi sấy 
khô nhiều lần... để dễ tiếp té. 


Tóm lại, cũng như các phong trào Cần Vương trong giai đoạn 
lịch sử này nói chung, cuộc khởi nghĩa do Phan Đình Phùng lãnh 
đạo cuối cùng đã thất bại vì rất nhiều nguyên nhân. Bọn thực dân 
ngoại bang cấu kết với các thế lực phong kiến bán nước đã tàn bạo 
nhấn chìm phong trào trong biển máu. Tuy vậy, sự nghiệp chính 
nghĩa của nghĩa quân vẫn sống mãi, ý chí yêu nước căm thù giặc 
vẫn được nuôi dưỡng trong quảng đại quần chúng nhân dân. Cuộc 
khởi nghĩa do cụ Phan lãnh đạo vẫn chiếm một vị trí xứng đáng 
trong buổi đầu lịch sử cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp. Trong 
sự nghiệp vĩ đại đó, một phần lớn có sự đóng góp của các tầng lớp 
quần chúng nhân dân Hà Tĩnh. 


+ Khởi nghĩa Hương Khê 


Khởi nghĩa Hương Khê là cuộc khởi nghĩa có quy mô lớn 
nhất và kéo dài nhất trong phong trào Cần Vương chống Pháp cuối 
thế kỷ XIX. Cuộc khởi nghĩa kéo dài từ năm 1885 đến năm 1896, 


256 


Chương IV. Phong trào kháng chiến chống Pháp... 


do Phan Đình Phùng và Cao Thắng lãnh đạo. Trên cơ sở các phong 
trào hưởng ứng dụ Cần Vương ở Nghệ An và Hà Tĩnh, Phan Đình 
Phùng đã tập hợp và phát triển thành một phong trào có quy mô 
rộng lớn khắp bốn tỉnh Bắc - Trung Kỳ là Quảng Bình, Hà Tĩnh, 
Nghệ An và Thanh Hóa, với trung tâm chính ở Hương Khê, tồn tại 
liên tục trong I0 năm. 


Phan Đình Phùng (1847-1895) quê ở làng Đông Thái (nay là 
xã Châu Phong), huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Khoa Định Sửu 
(1877), ông đỗ Đình nguyên Tiến sĩ. Lúc đầu, ông được cử ra làm 
Tri huyện huyện Yên Khánh (tỉnh Ninh Bình), sau được gọi về kinh 
đô Huế sung vào Viện Đô sát, giữ chức Ngự sử. Năm 1883, với bản 
tính cương trực, lại không hiểu ý nghĩa việc làm của phái chủ chiến 
trong triều, ông phản đối Tôn Thất Thuyết phế bỏ Dục Đức để lập 
Hiệp Hòa lên làm vua, vì vậy đã bị cách chức và đuôi về quê. 

Sau khi cuộc tấn công kinh thành Huế ngày 4-5-1885 của phái 
chủ chiến do Tôn Thất Thuyết đứng đầu thất bại, tháng 9-1885, khi 
vua Hàm Nghỉ ra đến Sơn phòng Hà Tĩnh ở Hương Khê, Phan Đình 
Phùng và một số văn thân đã đến yết kiến vua và Tôn Thất Thuyết 
tại căn cứ Vụ Quang - Hương Khê (nay thuộc huyện Vũ Quang), 
được vua giao cho chức Thống đốc quân vụ đại thần lãnh đạo phong 
trào chống Pháp trên 4 tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng 
Bình. đại bản doanh đặt tại căn cứ Vụ Quang. Suốt mười năm (từ 
1885 đến 1895), Phan Đình Phùng đã phụ trách việc tỏ chức xây 
dựng lực lượng nghĩa quân và chỉ huy cuộc chiến đầu, trở thành lãnh 
tụ tối cao của phong trào kháng Pháp ở đây. 

Cùng tham gia lãnh đạo, tô chức cuộc khởi nghĩa Hương Khê 
với Phan Đình Phùng là Cao Thắng. Cao Thắng sinh năm 1864, 
xuất thân trong một gia đình nông dân ở Hàm Lại (Sơn Lễ, Hương 
Sơn). Trước đó, ông từng tham gia cuộc khởi nghĩa của Trần 
Quang Cán (Đội Lựu), đã bị bắt giam ở nhà lao tỉnh Hà Tĩnh. Sau 
khi ra tù, Cao Thắng về quê tự nguyện đứng dưới cờ khởi nghĩa của 


257 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 6 


Phan Đình Phùng. Trong những năm 1885-1888, khi Phan Đình 
Phùng bí mật ra Bắc, tới các tỉnh Sơn Tây, Hải Dương, Bắc Ninh 
liên kết với các văn thân, sĩ phu yêu nước thì Cao Thắng ở lại giữ 
nhiệm vụ xây dựng căn cứ và chuẩn bị lực lượng. Ròng rã suốt ba 
năm trời, dưới sự chỉ đạo của Cao Thắng, nghĩa quân ra sức xây 
dựng các khu căn cứ và phát triển lực lượng, rèn đúc vũ khí. Ông 
có nhiều đóng góp trong việc rèn đúc và chế tạo vũ khí trang bị cho 
nghĩa quân, kể cả súng kiểu châu Âu. 


Trong hàng ngũ chỉ huy nghĩa quân, còn có một số sĩ phu 
khác như Tiến sĩ Phan Trọng Mưu, Cử nhân Phan Quang Cư... và 
một số thủ lĩnh xuất thân từ nông dân lao động như hai anh em 
Nguyễn Duy Chanh và Nguyễn Duy Trạch, Phan Đình Can, Đề 
Niên, Đề Vinh, Hiệp Tuấn, Cao Đạt... 


Dựa vào địa thế núi rừng hiểm trở của tỉnh Hà Tĩnh, Phan 
Đình Phùng đã xây dựng bồn căn cứ lớn: 


- Côn Chùa (xã Sơn Lâm, huyện Hương Sơn) án ngữ con 
đường sang Nghệ An, là nơi cất giấu lương thực và rèn đúc vũ khí. 


- Thượng Bông - Hạ Bông (phía Tây Nam Đức Thọ) được xây 
dựng dựa vào địa thế hai sông Ngàn Sâu và Ngàn Trươi. Trong căn 
cứ này có nhiều hệ thống hào luỹ, đôn trại, kho lương, bãi tập. Đây 
là căn cứ lớn nhất của nghĩa quân trong thời kỳ đầu. 

- Trùng Khê - Trí Khê (thuộc hai xã Hương Ninh và Hương 
Thọ, huyện Hương Sơn) là căn cứ dự bị, có đường rút sang Lào, 
phòng khi bị địch bao vây. 

- Vụ Quang (phía Tây Hương Khê) nằm sâu trong vùng núi, 
giáp Lào. Được xây dựng dựa vào địa thế tự nhiên hiểm trở, đây là 
căn cứ lớn nhất của nghĩa quân trong những năm cuối của cuộc 
khởi nghĩa. 

Về tổ chức lực lượng, nghĩa quân Phan Đình Phùng chia 
thành IŠ quân thứ. Các quân thứ được xây dựng trên cơ sở các 


258 


Chương IV. Phong trào kháng chiến chống Pháp... 


đơn vị hành chính, thường là huyện, có khi là xã, và lấy ngay tên 
nơi đó đề gọi. 

Hà Tĩnh có 10 quân thứ: 

- Khê thứ (huyện Hương Khê). Chỉ huy: Nguyễn Thoại. 


- Can thứ (huyện Can Lộc). Chỉ huy: Nguyễn Chanh và 
Nguyễn Trạch. 


- Hương thứ (huyện Hương Sơn). Chỉ huy: Nguyễn Huy Giao. 


- Nghi thứ (huyện Nghi Xuân). Chỉ huy: Ngô Quảng và Hà 
Văn Mỹ. 


- Lai thứ (tông Lai Thạch, huyện Can Lộc). Chỉ huy: Phan 
Đình Nghinh. 


- Câm thứ (huyện Cẩm Xuyên). Chỉ huy: Hoàng Bá Xuyên. 

- Thạch thứ (huyện Thạch Hà). Chỉ huy: Nguyễn Huy Thuận. 

- Kỳ thứ (huyện Kỳ Anh). Chỉ huy: Võ Phát. 

- Diệm thứ (làng Tình Diệm, huyện Hương Sơn). Chỉ huy: 
Cao Đạt. 

- Lễ thứ (làng Trung Lễ, huyện Đức Thọ). Chỉ huy: Nguyễn Cấp. 

Nghệ An có 2 quân thứ: 

- Anh thứ (huyện Anh Sơn). Chỉ huy: Nguyễn Mậu. 

- Diễn thứ (huyện Diễn Châu). Chỉ huy: Lê Trọng Vinh. 

Quốỏng Bình có 2 quân thứ: 

- Bình thứ (tỉnh Quảng Bình). Chỉ huy: Nguyễn Thu. 

- Lệ thứ (huyện Lệ Thuỷ). Chỉ huy: Nguyễn Bi. 

Thanh Hóa có Ì quân thứ: 

- Thanh thứ (tỉnh Thanh Hoá). Chi huy: Cầm Bá Thước. 


259 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 6 


Trong số 15 quân thứ, có một quân thứ trung tâm đóng ở đại 
bản doanh, do Phan Đình Phùng trực tiếp chỉ huy, còn các quân thứ 
khác tô chức đóng quân ở các địa phương. Giữa đại bản doanh và 
các quân thứ có sự liên lạc với nhau thường xuyên để bảo đảm một 
sự chỉ huy thống nhất. 


Nhờ có tinh thần chiến đấu anh dũng quật cường của nghĩa 
quân giàu lòng yêu nước, căm thù xâm lược, và đặc biệt là nhờ 
được sự giúp đỡ hết lòng của nhân dân bốn tỉnh cho nên cuộc chiến 
đầu đã kéo dài suốt trong mười năm (1885-1895). Nhân dân đã tự 
nguyện đóng góp lương thực, của cải và cho con em tham gia đội 
quân khởi nghĩa. Số lương thực thu được, một phần nghĩa quân sử 
dụng, phần còn lại đưa lên căn cứ cất giấu làm lương thực dự trữ. 
Bên cạnh các hầm chứa lương thực, nghĩa quân còn chuẩn bị các 
dụng cụ xay, giã đẻ tiện dùng khi cần tới. 


Về trang bị vũ khí, thực hiện phương châm tự lực cánh sinh là 
chính, ngoài các vũ khí thô sơ (giáo, mác, đại đao...), tướng Cao 
Thắng còn tổ chức cướp súng giặc, rồi nghiên cứu chế súng trường 
theo kiêu của Pháp để tự trang bị, nâng cao hiệu suất chiến đầu mà 
dân chúng thường gọi là súng Cao Thắng. Những khâu súng do 
nghĩa quân chế tạo ra rất giống với súng trường kiểu năm 1874 của 
Pháp, chỉ kém là trong nòng súng không có rãnh xoắn và lò xo hơi 
yếu nên bắn không xa và kém chính xác. Chính Đại uý Charles 
Gosselin đã thừa nhận: “Quan Đình nguyên Phan Đình Phùng có 
tài điều khiển việc quân binh, biết luyện tập sĩ tốt theo phép Thái 
Tây (chỉ châu Âu), áo quần mặc một kiểu và đeo súng kiểu 1874, 
những súng ấy là do người quan Đình (chỉ Phan Đình Phùng) đúc 
ra thật nhiều mà máy móc cũng giống hệt như súng Pháp, chỉ vì 


„ 


nòng súng không xẻ rãnh, cho nên đạn không đi xa được”. 


1. Charles Gosselin, Sđd, tr. 350. 
260 


Chương IV. Phong trào kháng chiến chống Pháp... 


Công việc chế tạo vũ khí của nghĩa quân có sự tham gia của 
đông đảo các thợ rèn, thợ mộc, thợ hàn lành nghề trong vùng Hà 
Tĩnh. Đầu tiên phải kể đến lò rèn đúc súng đạn tại căn cứ Thượng 
Bồng có số quân đến hàng trăm người. Lò rèn Xá Lễ (Đức Lĩnh) là 
một trung tâm sản xuất vũ khí lớn của nghĩa quân. Tại đây có lúc 
tập trung 200 - 300 thợ giỏi. Hàng trăm thợ rèn của các vùng rèn 
nồi tiếng đất Hà Tĩnh như làng Trung Lương, làng Vân Tràng (Đức 
Thọ), hàng trăm thợ mộc, thợ tiện giỏi của huyện Hương Sơn được 
điều động đúc súng, làm báng súng. Ngoài ra còn có rất đông thợ 
đúc đồng, thợ bạc, thợ hàn ở các huyện Thạch Hà, Câm Xuyên 
cũng tham gia sung quân chế tạo đạn dược. Đội ngũ thợ rèn đúc vũ 
khí của nghĩa quân Phan Đình Phùng cũng được biên chế theo từng 
cơ, đội. Ngoài Cao Thắng, mọi công việc chế tạo vũ khí được giao 
cho hai ông Đội Quyên và Lê Phát trực tiếp điều hành. Đội Quyên 
làng Yên Hồ (Đức Thọ), trước đó vôn là một thợ rèn nồi tiếng. Hai 
ông Lê Phát và Đội Quyên đã từng gia nhập nghĩa quân Lê Ninh, 
sau đó theo về với Cao “Thắng. Các địa điểm chế tạo vũ khí của 
nghĩa quân được bồ trí gần các khe suối để bảo đảm bí mật. Các kíp 
thợ được tô chức làm việc theo ca để bảo đảm nhu cầu vũ khí của 
nghĩa binh. Ngoài những xưởng rèn đúc vũ khí chung của nghĩa 
quân, một số quân thứ (như quân thứ Can Lộc) cũng tô chức những 
lò rèn riêng nhằm đáp ứng nhu cầu vũ khí của đông đảo những 
người mới gia nhập phong trào. Không có con số chính thức về 
tổng số người làm công việc này, nhưng qua một số lò rèn chính, 
chúng ta cũng có thê hình dung là cụ Phan đã tập hợp được một số 
lượng lớn quân sĩ chuyên rèn đúc gươm giáo, súng đạn: đồng thời 
chứng tỏ rằng sự đóng góp của nhân dân đôi với quân khởi nghĩa là 
vô cùng to lớn. 

Về phương thức tác chiến, nghĩa quân dựa vào địa thế núi 
rừng hiểm trở với hệ thống công sự chẳng chịt để tiến hành chiến 
tranh du kích, luôn hoạt động phân tán, đánh địch với nhiều hình 
thức linh hoạt và chủ động như công đồn, chặn đường tiếp tế, dùng 


261 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 6 


cạm bẫy, hằm chông, dụ địch ra ngoài đồn để tiêu diệt... gây cho 
chúng nhiều tồn thất nặng nề về người, quân nhu và vũ khí. 


Cuối năm 1888, Phan Đình Phùng từ ngoài Bắc trở về Hà 
Tĩnh, cùng Cao Thắng trực tiếp lãnh đạo nghĩa quân. Sang đầu năm 
1889, nghĩa quân bắt đầu đây mạnh hoạt động trên khắp địa bàn 
Nghệ Tĩnh, liên tục tổ chức tập kích địch, diệt viện và chống càn 
quét. Tháng 9-1889, đội quân do Phan Bá Niên (Đề Niên) chỉ huy 
đã đánh bại cuộc càn quét lớn của địch. Giữa tháng 12 năm đó, 
nghĩa quân tấn công đồn Dương Liễu, tiếp đó đánh vào huyện ly 
Hương Sơn. Sang năm 1890 lại đây mạnh hơn các hoạt động du 
kích; đến tháng 4, quân của Nguyễn Chanh và Nguyễn Trạch phục 
kích tại làng Hốt (xã Phú Lộc, huyện Can Lộc), diệt nhiều lính khố 
xanh; tháng 5 tấn công đồn Trường Lưu. Đến nửa cuối năm 1890, 
nghĩa quân đã tô chức hàng chục trận đánh đồn, phục kích, diệt 
viện và chống càn quét. 


Thực dân Pháp dần dần bình định được Hà Tĩnh và Nghệ An 
trong những năm 1891-1892, nhưng nghĩa quân vẫn tiếp tục chiến 
đâu quyết liệt. Tiêu biểu là hai trận chống địch càn quét vào khu 
Hói Trùng và Ngàn Sâu là căn cứ của Cao Thắng vào đầu tháng 8- 
1892. Để phản công lại, đêm 23-8 năm đó, nghĩa quân do Bá hộ 
Thuận chỉ huy đã bí mật tập kích thị xã Hà Tĩnh, phá nhà lao giải 
thoát hơn 700 tù chính trị. Tuy nhiên, sau nhiều cuộc càn quét, 
quân Pháp đã tạo nên thế bao vây nghĩa quân. Lúc này trên địa bàn 
cả nước, chúng đã phá tan các trung tâm kháng chiến ở Bắc Kỳ và 
Trung Kỳ như Bãi Sậy, Ba Đình, Hùng Lĩnh..., về cơ bản đã bình 
định xong các vùng đồng bằng phía Bắc, do đó càng có điều kiện 
tập trung lực lượng đẻ tiêu diệt nghĩa quân Phan Đình Phùng. 

Quân Pháp một mặt tăng cường càn quét, thu hẹp dần phạm 
vi hoạt động của nghĩa quân, ngày càng thắt chặt vòng vây, mặt 
khác cắt đứt đầu mối liên hệ giữa các quân thứ và nghĩa quân với 
nhân dân. Trong tình thế trên, được sự đồng ý của Phan Đình Phùng, 


262 


Chương IV. Phong trào kháng chiến chống Pháp... 


Cao Thắng quyết định mở một trận tấn công lớn vào tỉnh ly Nghệ 
An đề phá tan thế bị bao vây và mở rộng địa bàn hoạt động. 

Thực hiện kế hoạch, tháng 10-1893, Cao Thăng đem 1.000 
quân từ Ngàn Trươi (Hương Khê - Hà Tĩnh) tiến sâu xuống vùng 
đồng bằng Nghệ An. Trên đường hành quân, nghĩa quân tô chức 
đánh địch liên tiếp và giành được một số thắng lợi bước đầu. 
Nhưng trong trận tấn công đồn Nu (Thanh Chương), Cao Thắng 
trúng đạn, rồi hy sinh. Ông mắt năm 29 tuổi, gây tôn thất lớn cho 
nghĩa quân. 


Sau khi Cao Thắng hi sinh, lực lượng nghĩa quân càng bị giảm 
sút nhưng vẫn có gắng chống trả lại các cuộc vây quét của địch. 
Cuối tháng 3-1894, nghĩa quân lại tập kích vào thị xã Hà Tĩnh. Quân 
Pháp vừa tăng cường khủng bố, vừa dồn hết lực lượng bao vây và 
công kích đại bản doanh của nghĩa quân. Trước tình hình đó, nghĩa 
quân phải rút lên núi Quạt, rồi núi Vũ Quang (Hương Khê)'. Ngày 
17-10-1894, nghĩa quân Phan Đình Phùng đánh thắng một trận lớn 
ở Vũ Quang. Ông cho nghĩa quân đốn gỗ đóng kè chặn nước đầu 
nguồn lại và chuân bị sẵn nhiều cây gỗ lớn trên bờ sông. Khi quân 
giặc định vượt sông vừa ra đến giữa dòng thì ông cho phá kè trên 
nguồn. Nước đồ xuống ào ào, kéo theo những cây gỗ lớn. Quân địch 
bị gỗ từ trên cao lao mạnh vào người, lại bị nghĩa quân phục kích hai 
bên bờ sông đánh quyét liệt nên bị chết rất nhiều. 

Thắng trận này nhưng nghĩa quân ngày càng suy yếu, quân 
số ngày càng giảm sút. Lúc này, Nguyễn Thân được cử làm Kinh 
lược tiết chế đại thần, đem 3.000 quân từ Huế ra tiến hành bao 
vây và tấn công căn cứ Vũ Quang. Trong một trận chiến, chủ 
tướng Phan Đình Phùng bị thương và đã hy sinh ngày 28-12-1895, 


1. Nay thuộc huyện Vũ Quang mới được thành lập. 
263 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 6 


thọ 49 tuổi. Đến lúc này, chỉ còn lại đội quân của Ngô Quảng ở 
miền Tây Nghệ An. Ít lâu sau, lực lượng này cũng bị Pháp đàn áp 
tan rã, một số người trồn sang Xiêm (Thái Lan), sau này đã trở 
thành cơ sở hoạt động của Việt Nam Quang phục hội, rồi phong 
trào cộng sản Việt Nam đầu thế kỷ XX. 


Nghĩa quân Phan Đình Phùng hoàn toàn tan rã, đánh dấu sự 
thất bại chung của phong trào đấu tranh vũ trang chống Pháp trên 
phạm vi cả nước dưới danh nghĩa Cần Vương. Khởi nghĩa Phan 
Đình Phùng là đỉnh cao nhất trong phong trào Cần Vương chống 
xâm lược Pháp cuối thế kỷ XIX. Cuộc khởi nghĩa lan rộng trên bốn 
tỉnh Thanh - Nghệ - Tĩnh - Bình, kéo dài suốt 10 năm. Nghĩa quân 
đã lập được nhiều chiến công, gây cho địch những tồn thất nặng về 
người và vũ khí. Một ưu điểm nôi bật của cuộc khởi nghĩa là đã 
phát huy đến mức cao nhất sự ủng hộ và những tiềm năng to lớn 
của nhân dân. Nghĩa quân đã tranh thủ được sự giúp đỡ về nhiều 
mặt của người Kinh và người Thượng, của cả đồng bằng và miền 
núi. Về quân sự, đã biết sử dụng các phương thức tác chiến linh 
hoạt, phong phú, biết phát huy tính chủ động, tỉnh thần sáng tạo 
trong quá trình chuẩn bị lực lượng, cũng như trong chiến đấu. Khởi 
nghĩa Hương Khê cuối cùng thất bại vì nhiều nguyên nhân nhưng 
chủ yếu là do chưa liên kết, tập hợp được lực lượng trên quy mô 
rộng toàn quốc, mà chỉ có trong bón tỉnh Bắc miền Trung. Kẻ thù 
sau khi đàn áp xong các phong trào trong Nam ngoài Bắc đã có 
điều kiện tập trung lực lượng vào việc "bóp chết" phong trào. Đó là 
những hạn chế của thời đại nói chung và của bộ phận lãnh đạo 
phong trào nói riêng. 


— 


. Trước đây, thực dân Pháp tung tin Phan Đình Phùng chết vì bệnh kiết ly. 
Nhưng các chỉ tiết về sự hy sinh anh dũng của ông đã được ghi cụ thể trong 
bức công điện của Khâm sứ Trung Kỳ gửi Toàn quyền Đông Dương. Theo 
Lịch sử Nghệ - Tĩnh, Nxb. Nghệ Tĩnh, Vinh, 1984, tập I, tr. 276. 


264 


Chương IV. Phong trào kháng chiến chống Pháp... 


- Phong trào ở Nghệ An 


Sau khi vua Hàm Nghỉ hạ dụ Cần Vương (ngày 13-7-1885) 
thì phong trào kháng chiến của nhân dân Nghệ An bước sang một 
giai đoạn mới. Ở Nghệ An có phong trào của cụ nghè Nguyễn 
Xuân Ôn với sự tham gia của các văn thân Định Nhật Tân, Trần 
Quang Diệm, Lê Trọng Vinh; phong trào của đội quân Nguyễn 
Ngợi (Lãnh Ngợi) và nhiều văn thân, sĩ phu khác như Phan Bá 
Niên, Vương Thúc Mậu, Nguyễn Đức Đạt, Lãnh Sĩ, Quản Hòe, 
Nguyễn Hữu Chính, Nguyễn Mậu, Lê Doãn Nhạ. 


Tại Nghi Lộc, Tiến sĩ Đinh Văn Chất cùng Nguyễn Hành và 
một số văn thân khác như Nguyễn Chính, Nguyễn Mậu,... lập căn 
cứ tại làng Kim Khê, xây dựng công sự, rào làng chiến đấu. Thực 
dân Pháp huy động lực lượng quân sự hỗn hợp Pháp - Nam, tiến 
hành càn quét, bao vây, chia cắt lực lượng khởi nghĩa. Sau một 
số trận chiến đấu quyết liệt, do tương quan lực lượng quá chênh 
lệch, Đinh Văn Chất và những người đứng đầu cuộc khởi nghĩa 
quyết định rời Nghi Lộc rút lên địa bàn Thanh Chương tiếp tục 
chiến đấu!. 

Cử nhân Vương Thúc Mậu, người làng Kim Liên, huyện Nam 
Đàn chọn núi Chung làm nơi dựng cờ khởi nghĩa. Nhân dân trong 
huyện Nam Đàn, người động viên con em tham gia lực lượng khởi 
nghĩa, người góp lương thảo, tiền bạc, người góp mưu kế, v.v... 
Vương Thúc Mậu cùng nghĩa quân tô chức nhiều trận đánh dọc 
tuyến đường từ Vinh đi Hưng Nguyên, Nam Đàn, tiêu diệt nhiều 
toán quân đi tuần của địch, thu nhiều vũ khí của địch trang bị cho 
nghĩa quân. Sát cánh chiến đấu với nghĩa quân Vương Thúc Mậu 
còn có lực lượng do Lãnh Sĩ (tên thật là Nguyễn Sĩ), người làng 


1. Tham khảo: Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân huyện Nghỉ 
Lộc, Lịch sử Đảng bộ huyện Nghỉ Lộc, tập I, Nxb. Nghệ An, 1998; Tỉnh 
ủy Nghệ Tĩnh, Lịch sứ Nghệ Tĩnh, tập 1, Nxb. Nghệ Tĩnh, 1984. 


265 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẠP 6 


Xuân Hồ (Nam Đàn) tổ chức. Trận đánh vang dội nhất của lực 
lượng Cần Vương Nam Đàn là trận phục kích tại Truông Hến (Nam 
Anh) vào cuối năm 1886. Lực lượng khởi nghĩa của Vương Thúc 
Mậu, Lãnh Sĩ phối hợp với lực lượng của Đốc Sặt, Đốc Toản đang 
ráo riết hoạt động ở phía Bắc Hưng Nguyên, Nghi Lộc, kéo về bao 
vây thành Nghệ An. Thực dân Pháp dốc toàn bộ binh lực, tổ chức 
trận càn quét lớn trên địa bàn Hưng Nguyên, Nam Đàn. Biết được 
âm mưu của địch, Vương Thúc Mậu, Lãnh Sĩ, Đốc Sặt, Đốc Toản 
bồ trí quân mai phục tại Truông Hến (giáp giới giữa ba huyện: Nam 
Đàn, Nghi Lộc, Hưng Nguyên). Quân Pháp lọt vào trận địa phục 
kích, bị bẫy đá làm chết và bị thương nhiều tên. Trong khi chúng 
đang hỗn loạn, nghĩa quân từ nhiều phía xông vào đánh giáp lá cà, 
tiêu diệt nhiều lính Pháp và tay sai. 

Lo sợ trước sự lớn mạnh của lực lượng kháng chiến trên địa 
bàn các huyện Nghi Lộc, Hưng Nguyên, Nam Đàn, v.v..., cuối năm 
1886, sau khi nhận được viện binh, Pháp tô chức nhiều cuộc càn quét 
quy mô lớn, bắn giết nhiều người tham gia khởi nghĩa, đốt trụi nhiều 
làng mạc ở Nghi Lộc, Hưng Nguyên, Nam Đàn. Căn cứ núi Chung 
của Vương Thúc Mậu bị bao vây từ nhiều hướng. Vương Thúc Mậu 
và nghĩa quân liều chết chống giặc, nhưng tương quan lực lượng và 
trang bị vũ khí quá thô sơ nên nghĩa quân lâm vào tình thế khó khăn. 
Giữa lúc đó, Vương Thúc Mậu lại bị thương nặng và đã anh dùng hy 
sinh, lực lượng khởi nghĩa bị tan rã. Pháp thăng tay đốt phá làng 
mạc, san phăng hệ thống chiến luỹ, công sự trên địa bàn núi Chung 
và Kim Liên. Sau đó, chúng tập trung lực lượng bao vây, cô lập lực 
lượng do Lãnh Sĩ chỉ huy đang chống giặc trên địa bàn Xuân Hò, 
Xuân Liễu, Thịnh Lạc... Cuối năm 1886 đầu năm 1887, lực lượng 
kháng chiến của Vương Thúc Mậu và Lãnh Sĩ bị tan rã hoàn toàn'. 


1. Tham khảo: Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Lịch sử 
Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam huyện Nam Đàn (1930 -1954), tập 1, 


266 


Chương IV. Phong trào kháng chiến chống Pháp... 


Khi vua Hàm Nghỉ hạ dụ Cần Vương lần thứ hai, Thám hoa 
Nguyễn Đức Đạt (1824 -1§§7) lặn lội vào tận Sơn phòng Hà Tĩnh 
tìm gặp nhà vua và Tôn Thất Thuyết. Vua Hàm Nghi phong cho 
ông là Thượng thư bộ Lại, kiêm Tổng đốc An Tĩnh. Từ biệt nhà 
vua, Nguyễn Đức Đạt về quê cùng Nguyễn Đức Quý dốc toàn tâm, 
toàn tài cho công cuộc Cần Vương trên địa bàn Nghệ An, Hà Tĩnh. 
Ông đã nhiều lần lên Vụ Quang gặp Phan Đình Phùng cùng bàn kế 
sách đánh Pháp, phát triên lực lượng kháng chiến; sang Đức Thọ 
gặp Lê Ninh để bàn kế hoạch phối hợp chiến đấu. Cuối năm 1885 
đầu năm 1886, Thám hoa Nguyễn Đức Đạt lấy đình Hoành Sơn 
(nay thuộc xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn) làm nơi thu nhận lương 
thảo, vũ khí, tiền bạc của nhân dân trong vùng. Học sinh và thanh 
niên trong vùng hăng hái xin gia nhập nghĩa quân. Thám hoa 
Nguyễn Đức Đạt đem toàn bộ lực lượng lên Vụ Quang, gia nhập 
vào lực lượng của Phan Đình Phùng. Ông tiếp tục trở về vận động 
nhân dân quyên góp lương thảo, vũ khí, động viên nhân dân cho 
chồng con tham gia lực lượng khởi nghĩa. Tháng 2 năm 1887, trong 
một trận chiến, ông bị thương nặng và mắt, hưởng thọ 63 tuôi'. 


Đến năm 1887, Pháp đã căn bản dập tắt các cuộc khởi nghĩa 
trên địa bàn Nghi Lộc, Hưng Nguyên, Nam Đàn. Nhưng trên thực 
tế, nhiều văn thân, sĩ phu và thanh niên ở đây vẫn bí mật lên Vụ 
Quang để tiếp tục chiến đâu, hoặc quyên góp tiền bạc, vũ khí cho 
nghĩa quân. 

Thanh Chương vừa là nơi lực lượng Cần Vương do Đỉnh Văn 
Chất, Nguyễn Hành, Nguyễn Xuân Ôn, v.v... rút lên tiếp tục hoạt 
động đề tránh sự khủng bó, càn quét gắt gao của ke thù, vừa là địa 
bàn hoạt động của nhiều văn thân, sĩ phu yêu nước quê Thanh 


Nxb. Nghệ An; Nguyễn Văn Trương (Chủ biên), Nam Đàn xưa và nay, 
Nxb. Văn hóa Thông tin. Hà Nội, 2000. 

1. Mộ của Thám hoa Nguyễn Đức Đạt được học trò và nhân dân trong vùng 
xây dựng, bảo vệ từ năm 18§7, đến nay vẫn còn ngay tại quê hương ông. 


267 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẠP 6 


Chương. Tiêu biểu có Tôn Quang Điềng, quê ở Võ Liệt, chiêu tập 
hơn 300 nghĩa binh, đánh thắng nhiều trận, gây cho địch nhiều tôn 
thất. Trận đánh vang đội là trận đánh chìm tàu chiến Pháp trên sông 
Giăng vào tháng 8-1885. Hồ Văn Phúc, Võ Văn Hàm quê ở Cát 
Ngạn (Thanh Chương) tập hợp lực lượng, hoạt động trên một địa 
bàn rộng lớn từ Thanh Chương lên tận Cửa Rào (Tương Dương), 
xuống tận Rào Gang (giáp với Nam Đàn), ra tới lèn Hai Vai (Diễn 
Minh, Diễn Châu). Sau nhiều lần tổ chức đánh địch táo bạo, giành 
thắng lợi, Võ Văn Hàm được Phan Đình Phùng phong làm Thống 
chế binh nhung. 


Tại Thanh Ngọc, Trần Khắc Kiệm cùng 3.000 quân sĩ phối 
hợp chiến đấu với Nguyễn Hữu Chính (quê ở Võ Liệt) gây cho địch 
nhiều thiệt hại. Bên cạnh đó, các đội quân của Trần Văn Biểng, Hồ 
Văn Phú ở Phong Thịnh liên tục tiến công địch gây cho chúng 
nhiều tồn thất. Bà Đinh Thị Nguyệt (tên gọi là bà Cửu Mén) từng là 
Đốc suất binh lương trong khởi nghĩa Giáp Tuất năm 1874, sau tiếp 
tục giúp nghĩa quân Đinh Văn Chất khi ông chuyên lên hoạt động 
trên địa bàn huyện Thanh Chương. Khi thủ lĩnh Đinh Văn Chất bị 
Pháp xử chém tại đồn Chè, bà bí mật cùng một vài nghĩa binh thân 
tín đem đầu ông về chôn cắt tử tế, hương khói phụng thờ'. 

Lê Doãn Nhạ (Nhã), người làng Tràng Sơn, xã Quan Trung, 
huyện Yên Thành, từng đỗ Phó bảng và làm Tri phủ ở Thái Bình, 
sau giữ chức Thị lang bộ Lại, nổi tiếng là vị quan thanh liêm, 
thương dân. Khi vua Hàm Nghỉ hạ dụ Cần Vương, ông chọn vùng 
Anh Sơn, Con Cuông làm địa bàn xây dựng lực lượng. Dưới lá cờ 
nghĩa của ông có cả đồng bào các dân tộc miền Tây Nghệ An, trong 
đó có những tướng lĩnh can đảm, gan dạ, mưu trí nỗi tiếng như: 


_ 


. Tham khảo: Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân huyện Thanh 
Chương, Lịch sử Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam, huyện Thanh Chương, 
tập 1, Nxb. Nghệ An; Nhiều tác giả, Thanh Chương đất và người, Nxb. 
Nghệ An, 2005. 


268 


Chương IV. Phong trào kháng chiến chống Pháp... 


Quản Bông (tên thật là Lang Văn Út), Lang Văn Thỏ, Lang Văn 
Thông. Nghĩa quân kiểm soát cả một vùng rộng lớn từ Anh Sơn lên 
tận Con Cuông, đánh địch nhiều trận khiến chúng hết sức hoang 
mang. Trận đánh nồi tiếng do ông chỉ huy là trận tiến công tiêu diệt 
đồn binh tại Dừa (Anh Sơn). 


Sau chiến thắng vang dội này, Lê Doãn Nhạ đưa lực lượng về 
chiến đấu cùng lực lượng của Tiến sĩ Nguyễn Xuân Ôn, trên địa 
bàn các huyện Đô Lương, Yên Thành, Thanh Chương... Các thủ 
lĩnh còn lại như Lang Văn Út, Lang Văn Thông... dựa vào sự gúp 
đỡ của nhân dân các dân tộc miền núi phía Tây Nghệ An tiếp tục 
chiến đấu thêm nhiều năm nữa khiến cho thực dân Pháp hết sức 
lúng túng, phải tìm đủ mọi cách mới dập tắt được. 


Trên địa bàn các huyện Quỳ Châu, Qué Phong, Nghĩa Đàn, 
Quỳ Hợp..., phong trào kháng chiến diễn ra muộn hơn so với các 
huyện đồng bằng và tập trung dưới cờ của Đốc Thiết (Lang Văn 
Thiết), Đốc Hạnh (Lang Văn Hạnh). Từ làng Gia Hội, tổng Đồng 
Lạc (nay thuộc xã Châu Hội, huyện Quỳ Châu), Đốc Thiết xây 
dựng lực lượng, thường xuyên luyện tập võ nghệ, liên kết với lực 
lượng của Cầm Bá Thước ở Thanh Hoá, kiểm soát cả một vùng 
rộng lớn thuộc địa bàn các huyện Nghĩa Đàn, Quỳ Châu, Quế 
Phong,... ngày nay. Dưới cờ của Đốc Thiết và Đốc Hạnh còn có các 
thủ lĩnh dạn dày kinh nghiệm chiến đấu như: Quản Thông (Lang 
Văn Thông) và Quản Thụ (Lang Văn Thụ). Dựa vào địa thế núi 
rừng hiểm yếu, lực lượng ứng nghĩa lại chủ yếu là người địa 
phương. thông thuộc địa hình, giỏi võ nghệ. thoắt ân thoắt hiện, 
Đốc Thiết và Đốc Hạnh cùng các thủ lĩnh tổ chức nhiêu trận đánh 
lớn nhỏ, tiêu hao nhiều sinh lực địch. Nghĩa quân thường xuyên di 
chuyên để tránh các trận càn quét lớn của địch, sau đó bất ngờ tô 
chức các trận phục kích, đánh chặn khiến địch lúng túng bị động. 
Chỉ đến khi phong trào Cần Vương ở miền Tây Thanh Hoá bị dập 
tắt, Pháp dồn binh lực liên tục càn quét, khủng bố, kết hợp mua 


269 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẠP 6 


chuộc, dụ dỗ một số người làm tay sai cho chúng dẫn đường đánh 
úp vào các căn cứ của nghĩa quân và Đốc Thiết hy sinh thì phong 
trào kháng chiến trên địa bàn các huyện Quế Phong, Quỳ Châu, 
Nghĩa Đàn, Quỳ Hợp mới tan rã, nhưng một số nghĩa binh vẫn tiếp 
tục hoạt động cho đến tận những năm 1891-1892!. 


Nguyễn Nguyên Thành (1825-1887), người làng Cảm Ngọc, 
xã Đô Lương, huyện Lương Sơn (nay thuộc xã Đông Sơn, huyện 
Đô Lương) đỗ Cử nhân năm 26 tuôi (1848), đỗ Tiến sĩ khoa thi 
năm Tân Hợi (1851). Ông làm quan, giữ chức Hồng lô thiếu tự 
khanh, được sung vào Nội các tham biện. Trước tình thế nước mắt, 
dân tình thống khổ, ông cáo quan về quê hưởng ứng dụ Cần Vương, 
dựng cờ chiêu tập nghĩa binh chống Pháp ngay tại quê nhà. Ông 
liên kết với lực lượng Nguyễn Mậu ở Thanh Chương, kiểm soát cả 
một vùng rộng lớn. Về sau, ông đưa toàn bộ lực lượng tham gia 
nghĩa quân của cụ Nguyễn Xuân Ôn và trở thành một trong những 
thủ lĩnh xuất sắc của cuộc khởi nghĩa. Ông được thăng chức Tham 
tán quân vụ và thực sự là chỗ dựa đáng tin cậy của nghĩa quân và 
thủ lĩnh Nguyễn Xuân Ôn. 


Kế thừa tỉnh thần yêu nước của cha anh, ngay khi dụ Cần 
Vương lần thứ nhất được ban bó, nhiều văn thân, sĩ phu yêu nước ở 
Quỳnh Lưu đã gác bút nghiên, từ bỏ công danh, sẵn sàng hy sinh 
cho sự nghiệp chống ngoại xâm. Nhân dân làng Quỳnh Đôi rào 
làng, đào đắp công sự, vót chông cắm quanh các vòng hào quanh 
làng. Cả làng Quỳnh Đôi, người chặt tre vót chông, tên, người đào 
hào đắp luỹ, người tham gia nghĩa binh, thường xuyên luyện tập võ 
nghệ, chuẩn bị một phen sống mái với kẻ thù. Thanh niên ở các 
làng xã khác tham gia lực lượng do Phan Bá Niên, Dương Quế Phổ 
chỉ huy. Dựa vào sự ủng hộ nhiệt thành của nhân dân các huyện 


1. Tham khảo: Đinh Xuân Lâm, "Vè Đốc Thiết", Tạp chí Nghiên cứu Lịch 
sử, số 6, 1996. 


270 


Chương IV. Phong trào kháng chiến chống Pháp... 


Quỳnh Lưu, Yên Thành, Diễn Châu, nghĩa quân của Phan Bá Niên 
và Dương Quế Phỏ đánh thắng nhiều trận, kiểm soát phần lớn địa 
bàn Quỳnh Lưu, một phần Nghĩa Đàn và Yên Thành. Khi cuộc 
khởi nghĩa của Nguyễn Xuân Ôn phát triển, Phan Bá Niên và 
Dương Qué Phô đưa lực lượng gia nhập nghĩa quân của cụ nghè 
Nguyễn Xuân Ôn, kê vai sát cánh chiến đầu trên địa bàn rộng lớn ở 
phía Bắc Nghệ An. 


Cùng thời gian này, trên địa bàn Diễn Châu, Yên Thành còn 
có các lực lượng nghĩa binh do Nguyễn Văn Ngợi (Yên Thành), 
Đinh Nhật Tân, Trần Quang Diệm (Diễn Châu), v.v... tổ chức hoạt 
động khá mạnh. Khi Nguyễn Xuân Ôn xây dựng và phát triển lực 
lượng trên địa bàn phía Bắc Nghệ An, những thủ lĩnh này lần lượt 
gia nhập nghĩa quân của Nguyễn Xuân Ôn. 


Nguyễn Xuân Ôn (1830-1889), người làng Lương Điền (nay 
thuộc xã Diễn Thái, huyện Diễn Châu), nỗi tiếng là người thông 
minh nhưng phải đến năm 38 tuổi mới đỗ Cử nhân (1867). Trong 
khoa thi Đình năm Tân Mùi - Tự Đức thứ 24 (1871), ông đỗ Đệ 
tam giáp Tiến sĩ. Ông được bổ làm quan và từng giữ các chức vụ: 
Hàn lâm biên tu, Tri phủ Quảng Ninh (Quảng Bình), Đốc học Bình 
Định, Giám sát ngự sử, Chưởng ấn lễ, Biện lý bộ Binh... Vì có tư 
tưởng chống Pháp quyết liệt, phản đối hành động ký hiệp ước cắt 
đất cho Pháp của triều đình nên ông bị cách chức năm 1883. Nguyễn 
Xuân Ôn về quê, vận động nhân dân trong vùng khai hoang, phục 
hoá, lập đồn điền, vừa ồn định cuộc sống, vừa tích trữ lương thảo, 
chuân bị chống Pháp. Khi phong trào Cần Vương bùng nô, ông 
cùng nhiều văn thân, sĩ phu yêu nước ở què hương dựng cờ khởi 
nghĩa. Ông được vua Hàm Nghỉ và Tôn Thất Thuyết cử làm Hiệp 
đốc quân vụ An Tĩnh. 


Ngay khi ông dựng cờ khởi nghĩa, hàng trăm thanh niên trai 
tráng các huyện Nghỉ Lộc, Diễn Châu, Yên Thành. Quỳnh Lưu, v.v... 
đã tình nguyện gia nhập nghĩa quân. Đinh Nhật Tân, Trần Quang Diệm, 


271 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 6 


Phan Bá Niên, Dương Qué Phỏ, Vũ Thộ, Ngô Sĩ Từ, Nguyễn Thứ, 
Lê Trọng Vĩnh, Nguyễn Văn Ngợi, Lê Doãn Nhạ, v.v... vốn là các 
thủ lĩnh trong phong trào Cần Vương hoạt động trên địa bàn nhiều 
huyện khác nhau lần lượt đem quân về gia nhập dưới cờ của 
Nguyễn Xuân Ôn. Do đó, đến cuối năm 1885, cuộc khởi nghĩa do 
Nguyễn Xuân Ôn tổ chức, lãnh đạo đã trở thành một trong những 
cuộc khởi nghĩa có quy mô lớn nhất trong phong trào Cần Vương ở 
Nghệ An. Đại bản doanh của ông đóng ở Đồng Thông thuộc vùng 
Vũ Kỳ (Đồng Ban ngày nay), nhưng lại hoạt động trên cả một vùng 
rộng lớn, kéo dài từ các xã vùng biển Diễn Châu, Quỳnh Lưu, cho 
đến các huyện Nghĩa Đàn, Anh Sơn, Con Cuông, v.v... có khi còn 
sang cả vùng đất Thanh Chương, Hương Sơn. Nghĩa quân của ông 
án ngữ kiểm soát con đường từ Thanh Hoá vào Nghệ An. Năm 
1885, nghĩa quân giành thắng lợi trong các trận: Đông Tháp, Tây 
Khê, Yên Lý, Thuận Nghĩa, Phủ Diễn, Xã Đoài, v.v... Năm 1886, 
phát huy thắng lợi, nghĩa quân tổ chức các trận tiến công tại Thừa 
Sủng, Đồng Mỏm, Đồng Nhơm... giành thắng lợi vang dội. Cuối 
năm 1886 đầu năm 1887, nghĩa quân tổ chức trận tập kích chớp 
nhoáng đồn binh Pháp đóng ở chợ Sỉ, sau đó rút về Đồng Thông. 
Năm 1887, vua Đồng Khánh có giấy mời ông về triều đình Huế, 
phục lại chức cũ nhưng ông kiên quyết từ chối, tiếp tục ở lại tổ 
chức chiến đấu. Hành động yêu nước của ông nhận được sự tôn 
kính của đông đảo văn thân, sĩ phu yêu nước ở Nghệ Tĩnh và góp 
phần động viên khích lệ tướng sĩ kiên quyết chống Pháp bảo vệ 
quê hương. Trong một trận đánh, ông bị thương nặng phải lui về 
Đồng Nhân để điều trị vết thương. Ngày 25-7-1887, nhờ có tay sai 
dẫn đường nên Pháp bắt được ông ngay trên dường bệnh. Ông 
định tự sát để khỏi rơi vào tay giặc nhưng không kịp. Pháp đưa 
ông về giam giữ ở Mã Thành (Yên Thành), rồi đưa về Diễn Châu 
và sau đó lại đưa về giam giữ tại nhà lao Vĩnh (ngày 13-8-1887). 
Lo sợ ảnh hưởng của ông với đông đảo văn thân, sĩ phu yêu nước 


272 


Chương IV. Phong trào kháng chiến chống Pháp... 


và nhân dân Nghệ Tĩnh, nhà Nguyễn đã đưa ông về Hué, rồi giam 
lỏng ông ở đó. Năm 1889, ông lâm bệnh rồi mất, hưởng thọ 64 
tuôi'. Việc Nguyễn Xuân Ôn bị thương và sa vào tay giặc có ảnh 
hưởng không nhỏ đến phong trào Cần Vương ở Bắc Nghệ An. Từ 
đầu năm 1888, Pháp huy động binh lực từ đồng bằng Bắc Bộ vào 
Thanh Hoá để dập tắt cuộc khởi nghĩa do Hà Văn Mao, Cầm Bá 
Thước lãnh đạo đang hoạt động ở các huyện miền Tây Thanh Hoá 
và liên kết với lực lượng của Lang Văn Thiết ở Quỳ Châu. Mặt 
khác, chúng huy động thêm viện binh từ Huế ra, phối hợp với lực 
lượng tại chỗ tổ chức các cuộc càn quét quy mô lớn trên địa bàn 
Nghệ An. Liên tục phải đối phó với các trận càn quét của địch, 
không kịp củng có, bổ sung lực lượng, trang bị vũ khí, cùng với 
việc thiếu hăn những người tô chức tài ba nên phong trào Cần 
Vương trên địa bàn Nghệ An tan rã và thất bại hoàn toàn vào cuối 
năm 1891 đầu năm 1892. Một số thủ lĩnh và nghĩa quân còn lại thì 
lên núi Vũ Quang chiến đấu dưới ngọn cờ của Phan Đình Phùng 
cho đến khi phong trào Cần Vương tan rã hoàn toàn vào năm 1896. 
Một số nghĩa binh Cần Vương ở Nghệ An lại bí mật ra Yên Thé, 
chiến đầu dưới cờ của Hoàng Hoa Thám. 

Phong trào Cần Vương ở Nghệ An bùng nỗ ngay từ khi vua 
Hàm Nghi hạ chiếu Cần Vương lần thứ nhất và lan rộng trên địa 
bàn tât cả các huyện. Nét nôi bật là ngay từ buôi đâu, văn thân, sĩ 
phu yêu nước ở Nghệ An đã nhất loạt đứng lên, cùng nhân dân rèn 
sắm vũ khí, tích trữ lương thảo, đào hào đắp luỹ, xây dựng công sự 
dã chiến, luyện tập võ nghệ, biến làng xã thành pháo đài. Lực 
lượng chiến đấu chủ yếu là nông dân, không ít người trong số họ 
từng mang nặng nỗi đau mất cha, mất mẹ hoặc mất người thân 


1. Đinh Xuân Lâm, "Nguyễn Xuân Ôn - một thủ lĩnh văn thân lỗi lạc cuối 
thế kỷ XIX", Tạp ‹ chí Nghiên cứu Lịch sử, số 158, 1974 và: "Tư liệu mới 
về Nguyễn Xuân Ôn và cuộc khởi nghĩa do ông lănh đạo", Tạp chí Nghiên 
cứu Lịch sử, số 6, 1982. 


273 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 6 


trong cuộc khởi nghĩa Giáp Tuất (1874). Có thê họ không biết chữ, 
không hiểu hết ý nghĩa của các chữ Trưng quân hay Cân Vương, 
nhưng tình yêu quê hương, làng xóm, lòng căm thù giặc sâu sắc đã 
thôi thúc họ cầm vũ khí, chiến đấu quên mình để bảo vệ quê hương. 


Vũ khí trong tay những nghĩa binh đầy gan đạ và can đảm ấy 
chỉ là cung tên, giáo mác, mã tấu hay gươm, kiếm... mới được 
những người thợ rèn trong làng xã chế tạo, rèn đúc. Phần lớn nghĩa 
binh dưới cờ Vương Thúc Mậu, Nguyễn Xuân Ôn, Đinh Văn Chất, 
Lê Doãn Nhạ, v.v... quanh năm chỉ quen cày cuốc, ruộng nương, 
chưa biết quân lệnh, quân kỳ, tiến lui, công thủ... Chính điều này 
góp phần đưa phong trào Cần Vương ở Nghệ An, ngay từ đầu đã 
trở thành phong trào đấu tranh vũ trang quyết liệt của đại bộ phận 
nhân dân nhằm mục đích chống xâm lược và kẻ tiếp tay cho xâm 
lược để bảo vệ xóm làng. Nhân dân còn đóng góp hàng vạn ngày 
công để rào làng, đào hào luỹ, công sự, vót chông, tên..., lo chu 
đáo từ cơm nước, đến việc chăm sóc những nghĩa binh ốm đau, bị 
thương hay chôn cất những người bị ngã xuống. Đóng góp to lớn 
của nhân dân cả về vật chất lẫn tinh thần chính là nguồn khích lệ, 
động viên văn thân, sĩ phu và lực lượng tham gia khởi nghĩa chiến 
đâu ngoan cường trong mọi tình thế và giành nhiều thắng lợi vang 
dội. Phong trào Cần Vương ở Nghệ An mang tính nhân dân rộng 
khắp ngay từ đầu và được duy trì cho đến khi tiếng súng Cần 
Vương cuối cùng vụt tắt. 


Một nét khá độc đáo trong phong trào Cần Vương ở Nghệ An 
là lực lượng tham gia khởi nghĩa chủ yếu là con em trong vùng, 
chiến đầu ngay trên vùng đất mà họ sinh ra và lớn lên. Cuộc khởi 
nghĩa của Đinh Văn Chất ở Nghỉ Lộc; Vương Thúc Mậu, Nguyễn 
Đức Đạt, Nguyễn Sĩ ở Nam Đàn; Phan Bá Niên, Dương Quế Phổ ở 
Quỳnh Lưu, v.v... cho thấy rõ điều đó. Những người đứng đầu 
cuộc khởi nghĩa và toàn bộ lực lượng chỉ rời địa bàn khi không còn 
đủ khả năng chống đỡ các cuộc càn quét, bao vây của địch. Đây 


274 


Chương IV. Phong trào kháng chiến chống Pháp... 


vừa là một điểm mạnh, nhưng đồng thời cũng bộc lộ nhiều hạn chế 
của phong trào, bởi tính cục bộ, địa phương và rời rạc. Cùng chống 
Pháp và phong kiến tay sai đưới ngọn cờ Cần Vương, trên địa bàn 
một huyện hoặc vài huyện nhưng các nghĩa quân thường độc lập 
chiến đầu, tính thống nhát, phối hợp tác chiến chưa cao. Chính thực 
dân Pháp và phong kiến tay sai đã nhìn rõ và khai thác triệt để điểm 
hạn chế này đề tập trung binh lực, làm tan rã từng cuộc khởi nghĩa 
trên cùng một địa bàn trong một khoảng thời gian ngắn. 


Khi Nguyễn Xuân Ôn dựng cờ khởi nghĩa trên địa bàn Diễn 
Châu, lực lượng kháng chiến từ các huyện Quỳnh Lưu, Yên Thành, 
Nghỉ Lộc, Nghĩa Đàn, Đô Lương, Anh Sơn, v.v... đã lần lượt gia 
nhập và kẻ vai sát cánh chiến đấu trên một địa bàn rộng lớn gồm 
nhiều huyện khác nhau, gây cho địch nhiều tổn thất. Đây là cuộc 
khởi nghĩa có quy mô lớn nhất trong phong trào Cần Vương chống 
Pháp ở Nghệ An. Nhưng việc Nguyễn Xuân Ôn bị thương rồi bị bắt 
đã ảnh hưởng lớn đến tỉnh thần của nhân dân và cả lực lượng nghĩa 
binh, cho dù vị thủ lĩnh đầy tài năng đó luôn thể hiện khí phách hiên 
ngang trước mọi thủ đoạn dụ dỗ, mua chuộc của kẻ thù. Và khi ông 
rơi vào tay Pháp cũng chính là lúc các thủ lĩnh đưa lực lượng dưới 
quyền chỉ huy của mình hoạt động độc lập, thiếu sự gắn kết chặt chẽ, 
làm cho họ bị phân tán và kẻ địch dễ dàng đối phó. 

Phong trào Cần Vương ở Nghệ An tuy diễn ra sớm nhưng chỉ 
tồn tại trong một khoảng thời gian ngắn. Hầu hết các cuộc khởi 
nghĩa ở Nghi Lộc, Hưng Nguyên, Nam Đàn, Diễn Châu, Đô Lương, 
Yên Thành, Anh Sơn v.v... đều diễn ra từ cuối năm 1885 và phát 
triển mạnh trong các năm 1886-1887, tuy giành được một số thắng 
lợi nhưng sau đó ít lâu bị Pháp và tay sai đánh bật khỏi địa bàn 
và nhanh chóng tan rã vào cuối năm 1887. Hầu hết các văn thân, sĩ 
phu yêu nước như: Đinh Văn Chất, Vương Thúc Mậu, Nguyễn Đức 
Đạt, Nguyễn Sĩ, Nguyễn Nguyên Thành, Phan Bá Niên, Dương 
Quê Phổ, Nguyễn Mậu, Lang Văn Thiết... đều anh dũng hy sinh 


275 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẠP 6 


trong các cuộc chiến đấu không cân sức với kẻ thù. Thực dân 
Pháp và phong kiến tay sai đàn áp, khủng bố dã man, bắt giết, tàn 
sát không chỉ những người trực tiếp tham gia nghĩa quân mà cả 
những gia đình ủng hộ phong trào. Các làng Kim Liên, Hoàng 
Trù, Xuân Hồ, Xuân Liễu, Thịnh Lạc, Đa Lạc... (Nam Đàn), Kim 
Khê (Nghi Lộc), Quỳnh Đôi (Quỳnh Lưu), Cát Ngạn, Võ Liệt 
(Thanh Chương)... bị triệt hạ, đốt trụi đã khăng định điều đó. 
Nhân dân làng xã, bản mường từ miền xuôi đến miền ngược là nơi 
cung cấp lương thảo, vũ khí, trang bị, động viên con em tham gia 
khởi nghĩa, nhưng cũng chính họ đã phải gánh chịu nhiều hậu quả 
nặng nè do chính sách đàn áp, khủng bố dã man của kẻ thù. Thất 
bại của phong trào Cần Vương chống Pháp ở Nghệ An nói riêng 
và cả nước nói chung là thất bại của một xu hướng cứu nước, đó 
cũng là những nỗ lực cao nhất của một thế hệ tri thức Nho học 
giàu lòng yêu nước nhằm giải quyết yêu cầu của lịch sử đặt ra 
nhưng lại không thành. 


- Phong trào ở Thanh Hóa 


Từ khi có dụ Cần Vương, nhất là khi cuộc khởi nghĩa Hương 
Khê bùng nổ, mạng lưới phong trào kháng chiến chống Pháp ở 
Thanh Hóa đã được thiết lập trong toàn tỉnh. Người có công lớn với 
cuộc kháng chiến chống Pháp ở Thanh Hoá là Trần Xuân Soạn', 
được Tôn Thất Thuyết cử về xây dựng phong trào ngay từ những 
ngày đầu. Hầu hết các huyện, các vùng đều đã có phong trào kháng 
chiến. Huyện Hà Trung có Lãnh Toại, Lãnh Phi; huyện Đông Sơn có 
Tán Tháo; huyện Hậu Lộc có Phạm Bành, Hoàng Bật Đạt; huyện 
Hoằng Hóa có Nguyễn Đôn Tiết, Lê Trí Thực, Lê Khắc Quýnh; 
huyện Quảng Xương có Nguyễn Đức Mậu, Nguyễn Ngọc Lưỡng; 
huyện Nông Cống có Tôn Thất Hàm; các huyện Yên Định, Vĩnh 
Lộc, Thạch Thành, Cẩm Thủy có nghĩa quân của Cao Điển, Tống 


1. Trần Xuân Soạn người làng Thọ Hạc, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hoá. 
276 


Chương IV. Phong trào kháng chiến chống Pháp... 


Duy Tân; huyện Bá Thước có Hà Văn Mao; huyện Thường Xuân có 
khởi nghĩa Cầm Bá Thước. Đỉnh cao của phong trào Cần Vương 
chống Pháp ở Thanh Hóa là các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu sau: 


+ Khởi nghĩa Ba Đình (I886-1887) 
Khởi nghĩa Ba Đình, dưới sự chỉ huy của Đinh Công Tráng', 


Phạm Bành”, Hoàng Bật Đạt` và một số tướng lĩnh khác, là cuộc 


. Định Công Tráng sinh năm Nhâm Dần (1842), mất năm 1887, quê ở làng 
Trinh Xá, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. Sau khi Ba Đình thất thủ, 
Định Công Tráng chạy về Nghệ An. Giặc treo đầu ông với giá cao, vì 
tham tiền tên Lý trưởng làng Chính An đã mật báo cho quân Pháp đến bắt 
Định Công Tráng. Địch vây chặt, trong đêm ông đã chiến đầu bắn chết 
một sô tên, ông chạy vào rừng và đã anh dũng hy sinh trước làn đạn tới 
tấp của quân thù. 


2. Phạm Bành (1827-1887) là một viên quan chủ chiến, quê ở làng Trương 


G3 


Xá (nay thuộc xã Hoà Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hoá) đã treo ân từ 
quan vẻ quê vận động sĩ phu và nhân dân khởi nghĩa. Trong nghĩa quân, 
ông là người đứng thứ hai sau Định Công Tráng. Phạm Bành đậu Cử nhân 
khoa Giáp Tý (1864). Ông làm quan đến chức Án sát tỉnh Nghệ An, là 
người nôi tiếng. thanh liêm và biết quan tâm đến đời sống nhân dân. Sau 
khi Ba Đình thất thủ, ông đưa nghĩa quân rút về căn cứ dự phòng ở Mã 
Cao (huyện Yên Định) ngay trong đêm 20 tháng 2 năm 1887, rôi lánh về 
quê. Nhưng sau đó, để cứu mẹ già và con là Phạm Tiêu bị quân Pháp bắt 
làm con tin nên ông đã ra đầu thú và uống thuốc độc tự tử ngay sau khi mẹ 
và con được thả ngày l% tháng 3 năm Đình Hợi (tức ngày LÍ tháng 4 năm 
1887) đề tỏ rõ khí tiết của mình. 


. Hoàng Bật Đạt sinh năm 1837, là người làng Bộ Đầu, huyện Hậu Lộc, 


tỉnh Thanh Hóa. Năm Tự Đức thứ 21 (1868), ông thi đỗ Cử nhân, được bô 
làm Giáo thụ huyện Phong Doanh (nay là huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định). 
Sau đó, ông được cử làm Tri huyện huyện Lang Tài (nay là huyện Lương 
Tài, tỉnh Bắc Ninh). Ngày 21 tháng 1 năm 1887, căn cứ Ba Đình bị quân 
Pháp phá hủy, Hoàng Bật Đạt tạm lánh về quê, rồi tìm đường sang Trung 
Quốc với tùy tướng là Lãnh binh Lê Văn Cộc, định củng cô lại lực lượng. 
Nhưng vì bị một thuộc hạ phản bội mật báo với Pháp nên ông bị bắt ở Chi 
Nê (nay thuộc huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình), đưa về giam ở nhà lao 
Thanh Hóa. Hoàng Bật Đạt bị quân Pháp giết chết vào năm đó (1887), 
hưởng dương 50 tuôi. 


277 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 6 


khởi nghĩa mở đầu và là đỉnh cao của phong trào chống Pháp 
hưởng ứng dụ Cần Vương của tỉnh Thanh Hoá. Đây là cuộc khởi 
nghĩa có ý nghĩa to lớn về mặt tô chức, xây dựng căn cứ phòng 
ngự, huy động nhân lực, vật lực... Chính người Pháp đã phải thừa 
nhận: “Trong chiến dịch 1886-1887, cuộc công hãm Ba Đình là 
quan trọng nhất. Cuộc chiến đấu này thu hút nhiều quân nhất và 


„Ì 


làm cho các cấp chỉ huy lo ngại nhất". 


Chỉ huy căn cứ Ba Đình là Phạm Bành. Phạm Bành (về danh 
nghĩa) là chỉ huy cao nhất của căn cứ Ba Đình, nhưng quyền chỉ 
đạo trực tiếp về quân sự lại thuộc về Đinh Công Tráng. Đinh Công 
Tráng vốn là một Chánh tông giàu lòng yêu nước, khi quân Pháp 
kéo ra đánh Bắc Kỳ lần thứ hai (1882), ông đã từng gia nhập đội 
quân của Hoàng Tá Viêm và phối hợp với Lưu Vĩnh Phúc đánh 
Pháp. Cùng với căn cứ Ba Đình, lực lượng Cần Vương ở Thanh 
Hóa còn xây dựng căn cứ Mã Cao (huyện Yên Định) cách Ba Đình 
về phía Tây Bắc chừng 40km, do Hà Văn Mao đứng đầu đẻ hỗ trợ 
phía sau cho căn cứ Ba Đình. 


Căn cứ Ba Đình cách huyện ly Nga Sơn 4km, phía Tây Bắc 
giáp huyện Hà Trung, được xây dựng trên ba làng Thượng Thọ, 
Mậu Thịnh và Mỹ Khê. Vào mùa mưa, căn cứ này như hòn đảo lớn 
nổi giữa cánh đồng nước mênh mông, tách biệt với các làng khác. 
Gọi là Ba Đình vì mỗi làng có một ngôi đình, từ làng này có thể 
nhìn thấy đình hai làng kia. Bao bọc xung quanh căn cứ là một lũy 
tre dày đặc và một hệ thống hào rộng, rồi đến một lớp thành đất 
gồm các rọ tre đựng bùn trộn rơm cao 3m, chân thành rộng 8 - 
10m, mặt thành có thê đi lại được. Phía trong thành có hệ thống 
giao thông hào để vận chuyên lương thực và nghĩa quân vận động 
khi chiến đấu. Ở những nơi xung yếu đều có công sự vững chắc. 
Các hầm chiến đầu được xây dựng theo hình chữ “chỉ” nhằm hạn 


1. Histoire militaire de [Indochine des débuts à nos jours (Lịch sử quân sự 
Đông Dương từ đáu đên ngày nay), IDEO, Hà Nội, 1922, tr. 139. 


278 


Chương IV. Phong trào kháng chiến chống Pháp... 


chế thương vong khi chiến đâu. Ở mỗi làng, ngay tại vị trí ngôi 
đình làng được xây dựng một đồn đóng quân, đồn Thượng ở 
Thượng Thọ, đồn Trung ở Mậu Thịnh, Mỹ Khê có đồn Hạ. Ba đồn 
này có thê hỗ trợ nhau trong tác chiến, đồng thời cũng có thể chiến 
đâu độc lập. Từ ngoài nhìn vào chỉ thấy lũy tre dày đặc bao quanh! 
nên không thê phát hiện được các hoạt động của nghĩa quân ở bên 
trong căn cứ. 


Nhờ tỉnh thần yêu nước và nhiệt tình đóng góp của nhân dân 
trong tỉnh, trực tiếp và chủ yêu là nhân dân huyện Nga Sơn nên chỉ 
trong vòng một tháng, căn cứ Ba Đình đã được xây đắp xong. Có 
thể nói căn cứ Ba Đình có vị trí rất tiêu biểu, là một chiến tuyến 
phòng ngự quy mô nhất trong thời kỳ Cần Vương chống Pháp cuối 
thế kỷ XIX của cả nước. Ngoài Ba Đình còn có một số căn cứ khác 
hỗ trợ xung quanh như căn cứ Phi Lai (thuộc huyện Hà Trung) của 
Cao Điền và căn cứ Quảng Hoá (thuộc huyện Vĩnh Lộc) của Trần 
Xuân Soạn. Nhưng đáng chú ý nhất là căn cứ Mã Cao của Hà Văn 
Mao ở phía Đông Bắc, căn cứ Ba Đình, thuộc huyện Yên Định giáp 
huyện Ngọc Lặc, có địa thế núi rừng hiểm trở chở che. Hệ thống 
công sự nơi đây rất kiên có, được bố trí rải rác trên một địa bàn 
rộng 3km”. Đây là căn cứ lớn thứ hai sau Ba Đình, là nơi rút quân 
về khi căn cứ Ba Đình bị phá vỡ. Trong quá trình xây dựng căn cứ, 
yếu tố bảo đảm bí mật được đạc biệt chú ý. 

Về tô chức biên chế, lực lượng nghĩa quân Ba Đình có khoảng 
300 người, tuyên mộ ở ba làng sở tại và các vùng xung quanh cùng 
các địa phương trong tỉnh. Trong hàng ngũ nghĩa quân có cả người 
Kinh, Thái, Mường, miền xuôi và miền núi. Nghĩa quân chia làm 
10 toán, mỗi toán do một hiệp quản chỉ huy, được trang bị gồm 
súng hoả mai, giáo mác, cung nỏ. 


I. Định Xuân Lâm, Trịnh Nhu (1986), Từ Ba Đình đến Hùng Lĩnh, Nxb. 
Thanh Hoá, tr. 42. 


279 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 6 


Hoạt động chủ yếu của nghĩa quân là chặn đánh các đoàn xe 
vận tải và các toán lính địch trên đường hành quân. Lúc đầu, thực 
dân Pháp còn chủ quan xem thường, nhưng về sau do bị tấn công 
liên tiếp nên phải tìm cách đối phó. Cuối năm 1886, chúng tập 
trung lực lượng (với 500 quân, có đại bác yêm hộ) tấn công trực 
tiếp vào căn cứ Ba Đình, nhưng đã bị thất bại. Đến tháng 1-1887, 
Đại tá Brissand từng tham gia chiến trường ở Mexique năm 1863 
được cử sang trực tiếp đảm nhận việc đánh phá căn cứ Ba Đình. 
Ngày 6-1-1887, Brissand đã điều động khoảng 2.500 quân, chia 
làm ba mũi đánh vào căn cứ với sự yêm trợ của pháo binh. Trước 
sức kháng cự quyết liệt của nghĩa quân, quân Pháp bị chặn đứng lại 
trước luỹ tre bao quanh căn cứ. 


Lúc này, Chính phủ Pháp yêu cầu phải sớm chấm dứt chiến 
dịch đánh chiếm Ba Đình, vì vậy, Brissand quyết định công phá 
căn cứ này bằng mọi giá. Để đạt mục đích đó, y cho tiến hành việc 
lắn dần từng bước, hòng cô lập căn cứ, chấm dứt nguồn tiếp tế của 
nghĩa quân, ngày càng thắt chặt vòng vây, đến ngày 15-1-1887 thì hạ 
lệnh tông tấn công. Quân địch đồ dầu vào luỹ tre, cùng lúc tập trung 
đại bác bắn dồn dập vào, tạo thành một vành đai lửa không lồ xung 
quanh căn cứ. Trước sức mạnh áp đảo của quân Pháp, nghĩa quân 
trong căn cứ ngày càng bị hao tôn và cô lập. Chúng đã biến căn cứ 
Ba Đình thành biên lửa, nã tới 16.000 quả đại bác trong 1 ngày. 

Biết không thể giữ được căn cứ Ba Đình, Phạm Bành và Đinh 
Công Tráng cùng các chỉ huy khác (như Hoàng Bật Đạt, Nguyễn 
Khế, Lê Toại...) tổ chức cho nghĩa quân rút lui về căn cứ Mã Cao 
vào đêm 20-1-1887!. Sáng hôm sau, quân Pháp vào chiếm Ba Đình 
nhưng nghĩa quân đã rút hết, chỉ còn lại những đồng lửa âm ỉ cháy 
và một số xác các chiến sĩ ngã xuống trong cuộc chiến. Chúng điên 


1. Đề đốc Nguyễn Khế đã hy sinh tại căn cứ Ba Đình ngay trong đêm nghĩa 
quân rút lui vê Mã Cao. 


280 


Chương IV. Phong trào kháng chiến chống Pháp... 


cuỗng triệt hạ cả ba làng Thượng Thọ, Mậu Thịnh, Mỹ Khê, đồng 
thời bắt triều đình Huế phải xoá số tên ba làng đó vì tội ủng hộ 
nghĩa quân chóng lại chúng. 

Nghĩa quân vừa rút lên Mã Cao, chưa kịp củng có lực lượng 
thì quân Pháp đã đuôi theo truy kích. Ngày 2-2-1887, chúng tiến 
vào căn cứ Mã Cao, vừa khép chặt vòng vây, vừa bắn đại bác dữ 
dội vào các công sự bên trong căn cứ. Không đủ sức tiếp tục cuộc 
chiến đấu do tương quan lực lượng quá chênh lệch, cuối cùng, 
nghĩa quân phải rút lên Thung Voi và Thung Khoai phía sau Mã 
Cao. Nhưng rồi cũng không trụ lại được các đợt tấn công dồn dập 
của kẻ thù nên lại bị đây lên miền Tây Thanh Hoá đề rồi sáp nhập 
vào đội nghĩa quân của thủ lĩnh người Thái là Càm Bá Thước đang 
hoạt động trong vùng. 

Lúc này, các thủ lĩnh Nguyễn Khế, Hoàng Bật Đạt đã hy sinh 
trong chiến đấu; Hà Văn Mao và Lê Toại đã tự sát để khỏi rơi vào 
tay giặc, còn Trần Xuân Soạn tìm đường sang Trung Quốc. Chỉ còn 
Đinh Công Tráng vẫn chủ trương tiếp tục xây dựng lại phong trào 
kháng chiến, nhưng đến hè năm 1887 thì ông bị sát hại trên đường 
đi công tác. 

Như vậy là căn cứ Ba Đình, rồi căn cứ Mã Cao nối tiếp nhau 
thát thú. Có nhiều nguyên nhân dẫn tới sự thất bại của nghĩa quân 
Ba Đình, nhưng trực tiếp là do chiến thuật bị động phòng ngự với 
việc lập cứ điểm có thủ trên tuyến đường huyết mạch Bắc - Nam 
mà bằng bất cứ giá nào thực dân Pháp cũng phải chiếm, và chúng 
lại có ưu thế tuyệt đối về vũ khí. Khởi nghĩa Ba Đình được coi là 
điển hình của lối đánh chiến tuyến có định. Với chiến thuật này, 
nghĩa quân Ba Đình có khả năng tập trung lực lượng đánh những 
trận lớn. Nhưng căn cứ Ba Đình cũng bộc lộ nhiều nhược điểm, do 
nằm vào thế bị động đối phó phòng ngự ngay từ đầu, lại dễ dàng bị 
cô lập khi bị đối phương bao vây tấn công. 


281 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 6 


+ Khởi nghĩa Hùng Lĩnh (1887-1892) 


Sau khi căn cứ Ba Đình thất thủ, ở Thanh Hoá lại hình thành 
trung tâm kháng chiến Hùng Lĩnh trên thượng nguồn sông Mã, 
thuộc huyện Vĩnh Lộc. Lãnh đạo khởi nghĩa Hùng Lĩnh là Tống 
Duy Tân và Cao Điền. 


Tống Duy Tân sinh năm 1837, là người làng Bồng Trung, 
huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Năm Canh Ngọ (1870), ông đỗ 
Cử nhân, đến năm Át Hợi (1875) thì đỗ Tiến sĩ. Bước đầu, ông 
được bỏ làm Tri huyện, sau đó làm Đốc học Thanh Hóa rồi Thương 
biện tỉnh vụ. Tháng 7 năm 1885, hưởng ứng dụ Cần Vương, Tống 
Duy Tân được vua Hàm Nghi phong làm Chánh sứ sơn phòng 
Thanh Hóa. Sau đó, ông tham gia xây dựng chiến khu Ba Đình. 


Năm 1886, Tống Duy Tân và Cao Điển! nhận lệnh của thủ 
lĩnh Đinh Công Tráng đến Phi Lai (Hà Trung, Thanh Hóa) lập căn 
cứ nhằm hỗ trợ cho căn cứ chính là Ba Đình. Ngoài căn cứ Phi Lai 
trong sự nghiệp chung, Tống Duy Tân còn chuẩn bị lực lượng và 
căn cứ kháng Pháp ngay tại quê hương mình, đó là căn cứ Hùng 
Lĩnh, nằm ở vùng thượng nguồn sông Mã thuộc Vĩnh Lộc, Thanh 
Hóa. Tống Duy Tân đã có đóng góp và giữ một vai trò nhất định 
trong cuộc khởi nghĩa Ba Đình. Ông cùng với các văn thân, sĩ phu 
yêu nước trong tỉnh tham gia chọn Ba Đình làm nơi xây dựng căn 
cứ, đồng thời được phân công cùng Cao Điền lập căn cứ Phi Lai 
(Hà Trung) để hỗ trợ cho Ba Đình ở phía ngoài. 


Đầu năm 1887, đông đảo quân Pháp kéo đến đàn áp dữ dội 
phong trào Cần Vương ở tỉnh này. Căn cứ Ba Đình và căn cứ Mã Cao 


_— 


. Cao Điển, trước vốn là suất đội Vũ Lâm. Ông là một bộ tướng của cuộc 
khởi nghĩa Ba Đình, là người chỉ huy thứ hai sau Tống Duy Tân trong 
cuộc khởi nghĩa Hùng Lĩnh. Sau khi Tống Duy Tân bị bắt và bị giết (ngày 
15-10-1892), Cao Điển đã tìm vào Hương Khê gia nhập cuộc khởi nghĩa 
do cụ Phan lãnh đạo. Khi cụ Phan mất (ngày 21-1-1896), ông lại tìm về 
Yên Thế tham gia cuộc khởi nghĩa của cụ Đề Thám. 


282 


Chương IV. Phong trào kháng chiến chống Pháp... 


nói tiếp nhau thất thủ. Sau đó, các thủ lĩnh Đinh Công Tráng, 
Nguyễn Khế, Hoàng Bật Đạt, Phạm Bành, Hà Văn Mao, Lê Toại 
lần lượt hy sinh, hoặc đi tìm phương kế khác như Trần Xuân 
Soạn... Tống Duy Tân ra liên lạc với một số sĩ phu ngoài Bắc, đến 
năm 1889 mới trở về gây dựng lại phong trào. Sau khi tập hợp lại 
lực lượng, ông trở thành người chỉ huy chính của phong trào kháng 
Pháp tại Hùng Lĩnh. Từ nơi đó, ông cùng hai cộng sự chính là Cao 
Điền và Cằm Bá Thước cho quân mở rộng địa bàn hoạt động lên 
tận vùng hữu ngạn và tả ngạn sông Mã; hợp sức chiến đấu với Hà 
Văn Nho (thủ lĩnh Mường) tại châu Quan Hóa và với Tôn Thất 
Hàm ở Nông Cống... và xa hơn nữa còn phối hợp với Nguyễn Đức 
Ngữ (Đốc Ngữ) và Hoàng Văn Thuý (Đề Kiều) ở hạ lưu sông Đà 
và Phan Đình Phùng ở Hương Khê (Hà Tĩnh). Về tô chức, nghĩa 
quân xây dựng ở mỗi huyện một cơ lính khoảng 200 người, lấy tên 
huyện đặt tên cho đơn vị, như Tống Thanh cơ (Nga Sơn - Thanh 
Hoá)', Nông Thanh cơ (Nông Cổng - Thanh Hóa)... 


Ngày 8-10-1889, được tin Tống Duy Tân hoạt động mạnh ở 
Hùng Lĩnh, trưởng đồn ở Nông Cống là Thiếu úy Morfond liên 
đem 4 lính Pháp và 20 lính khô xanh đến dò xét. Gần tới nơi thì 
quân đối phương vấp phải công sự của quân Hùng Lĩnh. Sau một 
hôi đọ súng, quân Pháp từ đồn Nông Cống rút lui sau khi Thiếu úy 
Morfond, 4 lính Pháp và 4 lính khó xanh đêu tử trận. Ba hôm sau, 
khoảng 180 quân Pháp ở tỉnh Thanh Hóa kéo đến tấn công; kết quả 
là chúng bị thiệt mắt hàng chục tên nữa nhưng vẫn không triệt hạ 
được cứ điểm. 

Ngày 22-10 năm đó, cũng từ tỉnh Thanh Hóa, Đại tá Barbaret 
dẫn 185 quân có trang bị đại bác tiền lên Hùng Lĩnh, nhưng lần này 
Tống Duy Tân đã kịp cho quân rút hết về Đa Bút (Vĩnh Lộc), một 
cứ điêm hiểm yếu hơn. Đại tá Barbaret liền cho quân truy đuôi, đến 


1. Nga Sơn trước đó có tên là Tống Sơn. 


283 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 6 


ngày 2 tháng I1 thì đụng độ. Đôi bên đã kịch chiến suốt 2 ngày và 
đều bị thiệt nặng. Thế nhưng, trước sức mạnh của đại bác, Tống 
Duy Tân phải cho quân lui về phía Bắc Phố Cát (Thạch Thành) rồi 
sang Vạn Lại (Vạn Ninh, Thọ Xuân). Cuối tháng 10, đội quân của 
Trần Xuân Soạn (lúc này đã sang Trung Quốc) tìm đến gia nhập, 
nhờ vậy mà quân Hùng Lĩnh nhanh chóng phục hồi được khả năng 
chiến đầu. 


Thấy công cuộc bình định bị cản trở, đánh mãi vẫn chưa tiêu 
diệt được, bộ chỉ huy quân đội Pháp liền đưa Trung tá Lefèvre đến 
thay Barbaret, và còn chi viện thêm một đội ky binh cùng một sỐ 
súng cối 80 ly. Ngày 30-11-1889, Trung tá Lefèvre mang quân tấn 
công Vạn Lại. Giao tranh được một lúc thì Lefèvre bị trọng thương. 
Đến lúc ấy, sĩ quan tạm quyên là Đại úy Colleta liền cho quân lui 
về Yên Lược (Xuân Thiệu, Thọ Xuân) ở phía Nam Vạn Lại. Nhân 
đà thắng lợi, Tống Duy Tân cho quân chia làm bốn cánh đi tấn 
công đồn Yên Lược. Đêm mồng 1-12-1889, một trận đánh giáp lá 
cà đã diễn ra hơn hai giờ đồng hồ, mãi đến khi nghĩa quân đốt cháy 
được đồn thì địch mới chịu rút lui. 

Liên tiếp bị tôn thất nặng, bộ chỉ huy quân đội Pháp bèn điều 
thêm 500 lính cùng hai khâu đại bác đến chỉ viện và cử Trung tá 
Jorne de Lacale thay thế Lefèvre. Ngay sau đó, viên sĩ quan này 
cho người đi thám thính rồi mở cuộc truy quét nghĩa quân Hùng 
Lĩnh. Đến trưa ngày 1-1-1890, quân Pháp bắt gặp nghĩa quân đang 
ở làng Kẽm. Lập tức, các họng súng đại bác Pháp thi nhau nhả đạn 
suốt 45 phút thì phá được chiến lũy, mở đường cho bộ binh xung 
phong. Từ trong chiến hào, quân Hùng Lĩnh đánh trả quyết liệt cho 
đến tối mới rút lui. Kết thúc trận đánh, ngoài số lính đôi bên bị 
thương vong, phía Pháp còn thiệt mất một viên đại úy tên là 
Christophe. 


Vài hôm sau, được tin Tống Duy Tân sẽ cho quân đánh đồn 
Nông Cống, viên trưởng đồn này là Thiếu úy Jolly vội cấp báo về 


284 


Chương IV. Phong trào kháng chiến chống Pháp... 


tinh. Công sứ Lebrun liền phái Thiếu úy Savereux mang viện binh 
đến nhưng không thấy động tĩnh gì. Trên đường về, nghe mật thám 
báo tin có khoảng 200 quân Hùng Lĩnh do Cao Điền chỉ huy đang 
có mặt bên một làng lân cận. Nhận được tin Savereux báo về, Công 
sứ Lebrun liền dẫn quân đến vây đánh nhưng lại bị đánh bạt về 
Nông Cống. Sau trận thắng này, Đề đốc Cao Điển dẫn quân về Yên 
Lãng (Xuân Yên, Thọ Xuân). 


Ngày 29-3-1890, quân Pháp từ hai ngả là Nông Cống và thành 
tinh Thanh Hóa kéo đại bác đến vây đánh Yên Lãng. Trận này, quân 
Hùng Lĩnh bị thua, ngoài số thương vong, còn mất đi viên Chánh 
tông Yên Lãng. Sáng ngày 26-4, tiền đồn của Cao Điển ở Na Lung 
bị quân Pháp tấn công. Xét không thể giữ được đồn, Cao Điền cho 
quân rút qua Thanh Khoái. Đến ngày 29 thì hai bên kịch chiến tại 
Mỹ Hòa, sau đó là tại Thanh Khoái. Tuy gây cho quân Pháp nhiều 
thiệt hại (Thiếu úy Bonnet và 6 lính cơ tử trận, nhiêu lính bị thương 
trong đó có viên sĩ quan tên Viola), nhưng trước sức mạnh của đối 
phương, Cao Điền phải cho quân lui về Cửa Đạt (châu ly Thường 
Xuân). Tháng 10-1890, hơn 200 quân Pháp kéo lên Cửa Đạt, nhưng 
lúc này quân Hùng Lĩnh đã dời sang An Lẫm thuộc châu Thường 
Xuân. Từ đây (cuối năm 1890) trở đi, quân Hùng Lĩnh bước vào thời 
kỳ chiến đấu gay go và gian khô hơn. 

Ngày 21-2-1891, Tống Duy Tân và Cao Diễn lại chuyển lực 
lượng từ An Lẫm lên Lang Vinh, cũng thuộc châu Thường Xuân, 
để lấy núi cao làm thế hiểm. Nắm được tình hình, Giám binh Soler 
bèn dẫn quân tìm đến. Đợi cho quân Pháp chỉ còn cách đồn Lang 
Vinh chừng 60m, quân Hùng Lĩnh từ trong các chỗ ân nấp đồng 
loạt bắn ra, tiêu diệt được một số. Nhưng sau một hồi quyết chiến, 
nghĩa quân Hùng Lĩnh phải bỏ hết các công sự đang xây dựng dở 
dang, chạy về Hòn Mông. Bị đối phương truy đuôi, Tống Duy Tân 
và Cao Điền phải cho quân chia thành nhiều toán nhỏ, bí mật rút về 
Trịnh Vạn, tức căn cứ của Cầm Bá Thước. Kẻ từ tháng 4-1892, bên 


285 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẠP 6 


cạnh Tống Duy Tân và Cao Điển không còn quá 100 quân và 50 
súng, bởi nhân dân bị khủng bố quá dữ nên không dám đi theo và 
cung ứng đầy đủ các thứ nữa. 


Tháng 3-1892, từ sông Đà, Đốc Ngữ dẫn quân vượt sông Mã 
vào Thanh Hóa. Sau khi bàn bạc, Tống Duy Tân và Đốc Ngữ cùng 
hợp quân đi tấn công quân Pháp ở Niên Kỷ (Bá Thước, Thanh 
Hóa). Mặc dù thu được một số thắng lợi, nhưng rồi cũng không cứu 
vãn được tình thế. Hoạt động ở đây một thời gian ngắn thì Đốc Ngữ 
dẫn quân trở lại mạn sông Đà, còn Tống Duy Tân thì ở lại cầm cự 
một thời gian nữa. Trước cuộc bao vây và càn quét ngày càng ác 
liệt của đối phương, khoảng tháng 9-1892, ông tuyên bố giải tán 
lực lượng để tránh thêm thương vong. Sau đó, Tống Duy Tân đến 
ân náu ở hang Niên Kỷ (nay thuộc xã Thiết Ông, huyện Bá Thước), 
còn Cao Điển cùng một số thuộc hạ quyết chí theo thì đóng trên 
một ngọn đôi gần bên. Chăng bao lâu sau, Cao Ngọc Lễ (vừa là học 
trò cũ, vừa là cháu gọi Tống Duy Tân bằng cậu) đi mật báo cho 
Pháp đến bủa vây và bắt được Tống Duy Tân vào ngày 4-10-1892. 


Trước đó một ngày (ngày 3-10), một toán quân Pháp khác 
gồm 30 người đi vây bắt Cao Điển. Hai bên đụng độ ác liệt, nghĩa 
quân bị bắt 2 người, chết 6 người nhưng Cao Điền đã kịp chạy 
thoát cùng 4-5 người khác với hai khâu súng. Ân nấp ở đất Bắc 
được mấy năm, vào ngày 16-1-1896, Cao Điền bị bắt tại Bắc Giang 
khi đang tìm đến với nghĩa quân Yên Thế do Hoàng Hoa Thám làm 
thủ lĩnh. 

Không chiêu hàng được, thực dân Pháp đã xử tử Tống Duy 
Tân tại Thanh Hóa ngày 23-11-1892 (tức mồng 5 tháng 10 năm 
Nhâm Thìn) lúc ông 55 tuổi. Cuộc khởi nghĩa mà ông cùng đồng 
đội đã cố công gây dựng coi như kết thúc. Tống Duy Tân hy sinh, 
khởi nghĩa Hùng Lĩnh coi như đã thất bại. Ở Thanh Hóa lúc này chỉ 
còn cánh quân của Cầm Bá Thước đang hoạt động ở miền Tây. 
Nhưng mấy năm sau (đến năm 1895), Cằm Bá Thước cũng bị bắt. 


286 


Chương IV. Phong trào kháng chiến chống Pháp... 


Đến đây thì phong trào đấu tranh vũ trang chống Pháp ở Thanh 
Hóa hoàn toàn tan rã. 


+ Khởi nghĩa của Cảm Bá Thước 


Sau khi cùng vua Hàm Nghỉ ủy thác cho Phan Đình Phùng tô 
chức khởi nghĩa tại Hà Tĩnh (tháng 7-1885) để giúp vua đánh giặc 
cứu nước, đầu năm 1886, Tôn Thất Thuyết sang Trung Quốc cầu 
viện. Trên đường đi, ông dừng lại Thanh Hóa gặp gỡ các nhà lãnh 
đạo kháng chiến ở đây, trong đó có Càm Bá Thước, người chỉ huy 
nghĩa quân Thanh thứ - một trong số 15 quân thứ của cuộc khởi 
nghĩa Hương Khê. 


Cằm Bá Thước người dân tộc Thái, sinh năm Mậu Ngọ (1858), 
đúng vào năm thực dân Pháp nỗ súng đánh Đà Nẵng, mở đầu cuộc 
chiến tranh xâm lược nước ta. Ông là con cụ Cầm Bá Tiến, làm 
chức Quản cơ dưới triều Tự Đức. Họ Cầm là một dòng họ lớn rất 
có uy tín ở châu Thường Xuân. Cầm Bá Thước là người cương 
trực, thăng thắn, có quan hệ rộng rãi trong các vùng thượng du 
Thanh Hóa và miền núi Nghệ An, được nhân dân và quan lại địa 
phương rất nẻ vì. 


Năm 1885, khi kinh thành thất thủ, vua Hàm Nghỉ xuất bôn, 
hạ dụ Cần Vương thì Cầm Bá Thước vừa tròn 27 tuổi. Hưởng ứng 
dụ Cần Vương, dựa vào rừng núi hiểm trở của quê hương Trịnh 
Vạn - Thường Xuân, Càm Bá Thước dựng cơ sở khởi nghĩa. Sau 
khi gặp Tôn Thất Thuyết tại làng Trịnh Vạn, ông liền trở thành một 
bộ tướng của cuộc khởi nghĩa Ba Đình - trung tâm của phong trào 
Cần Vương Thanh Hóa, và là người chỉ huy một quân thứ của cuộc 
khởi nghĩa Hương Khê. Như vậy, trên danh nghĩa thì phong trào 
chống Pháp do Cầm Bá Thước lãnh đạo không chỉ là một bộ phận 
của phong trào Cần Vương Thanh Hóa dưới sự chỉ đạo trực tiếp 
của Đề đốc Trần Xuân Soạn - người thay mặt Hàm Nghi và Tôn 
Thất Thuyết ở vùng Thanh - Nghệ - Tĩnh, mà còn là một bộ phận 
của cuộc khởi nghĩa Hương Khê. Và trong chừng mực nào đó, 


287 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 6 


chúng ta cũng có thê hiểu rằng, hoạt động của nghĩa quân Cầm Bá 
Thước cũng là hoạt động của nghĩa quân Hương Khê trên đất 
Thanh Hóa. Và đó chính là sự đóng góp của nhân dân Thanh Hóa 
cho cuộc khởi nghĩa Hương Khê. 


Sau khi hòa nhập vào phong trào Cần Vương chung của nhân 
dân Thanh - Nghệ - Tĩnh, hoạt động của nghĩa quân Cằm Bá Thước 
không còn bó hẹp trong phạm vi địa phương Thường Xuân mà đã 
có sự phối hợp chặt chẽ với cuộc khởi nghĩa của Hà Văn Mao ở 
châu Quan Hóa, với các huyện dưới miền xuôi, với các huyện miền 
núi phía Bắc Nghệ An và sang cả vùng Sầm Tớ của nước bạn Lào. 


Trong giai đoạn đầu gây dựng cuộc khởi nghĩa Hương Khê 
(1885), cao trào chống Pháp ở Thanh Hóa đã phát triển rất mạnh, 
một mặt tạo điều kiện thuận lợi cho Hương Khê hình thành và phát 
triển, mặt khác đe dọa nghiêm trọng chế độ thực dân của Pháp. Vì 
thế, thực dân Pháp tập trung mọi nỗ lực đàn áp, càn quét trên quy mô 
lớn đối với phong trào Cần Vương Thanh Hóa. Phong trào kháng 
Pháp của Thanh Hóa lâm vào tình thế khó khăn. Căn cứ Ba Đình - 
Mã Cao - trung tâm của cuộc kháng chiến bị triệt hạ. Nhiều nhà lãnh 
đạo chủ chót bị bắt hoặc hi sinh như Phạm Bành, Đinh Công Tráng, 
Hoàng Bật Đạt, Nguyễn Đôn Tiết, Đỗ Đức Mậu, Hà Văn Mao, v.v... 
chỉ còn lại ba người là Tống Duy Tân, Cao Điển và Càm Bá Thước. 
Sau đó ít lâu. Tống Duy Tân cũng bị bắt và bị giết, phong trào Cần 
Vương Thanh Hóa hoàn toàn trao lại cho Cầm Bá Thước. 


Với danh nghĩa là Thanh thứ, lại có thêm chức Hàn lâm viện 
thị độc sung Tán tương quân vụ được vua Hàm Nghi và Tôn Thất 
Thuyết phong cho trước đó, Càm Bá Thước một mặt lo củng cố cơ 
sở ở vùng núi Thanh Hóa, mặt khác mở rộng địa bàn xuống các 
huyện miền núi phía Bắc Nghệ An. Điều đó thẻ hiện qua tờ trát của 
ông cấp cho Đốc binh Lang Văn Thiết: “Ngày 25 tháng 5 năm Hàm 
Nghi thứ 5 (1889), Hàn lâm viện thị độc sung Tán tương quân vụ 
Thanh thứ Cằm Bá Thước, cấp trát cho kỳ mục xã Gia Hội, phủ 


288 


Chương IV. Phong trào kháng chiến chống Pháp... 


Quỳ Châu, hạt Nghệ An biết và thi hành. Bây lâu nay quan binh 
khởi nghĩa, xã này có đốc binh Lang Văn Thiết, gần đây có lòng 
nghĩa hiệp giúp đỡ quan quân. Vậy cấp trát này giao cho bản xã lưu 
giữ, nếu có quan binh đi qua thì đem trát này ra trình để họ được 
biết”. Ngoài chứng tích bằng thư tịch là tờ trát kẻ trên, còn nhiều 
câu truyện được lưu truyền trong dân gian kẻ về tắm gương chiến 
đấu của Đốc binh Lang Văn Thiết, Đốc binh Lang Văn Hạnh (người 
Gia Hội), Quản cơ Thông, Quản cơ Thụ (người Kim Sơn) dưới sự 
chỉ huy của Thanh thứ Cầm Bá Thước. 


Tháng 3-1893, sau khi cất giấu hết vũ khí, quân trang và cho 
toàn bộ nghĩa sĩ về quê nhà làm ăn sinh sóng, Cằm Bá Thước viết 
thư cho Công sứ Boulloche xin “hàng”. Đã bao nhiêu lần hành 
quân nhằm triệt hạ căn cứ Trịnh Vạn nhưng quân Pháp đều bị thất 
bại, nay được vị thủ lĩnh tối cao đầu hàng là dịp may hiếm có. 
Boulloche liền phong cho Cầm Bá Thước làm “Bang biện nhị 
châu” (châu Thường Xuân và châu Lang Chánh) đề mua chuộc, lôi 
kéo ông bằng con đường danh lợi và cô lập ông với các tầng lớp 
nhân dân yêu nước. Ngược lại, ông “Bang Thước” với chức danh 
hợp pháp đã đi khắp các mường trên, bản dưới nghiên cứu địa hình, 
chiêu binh, mộ tướng, tuyên truyền, vận động đồng bào các dân 
tộc, chuẩn bị cho cuộc khởi nghĩa mới. 

Sau gần một năm tích cực chuẩn bị, ngày 6 tháng 12 năm 
1894, Cầm Bá Thước chỉ huy 150 quân bất ngờ tấn công đồn Thỏ 
Sơn, cách Bái Thượng khoảng 10km. Cuộc ra quân lần đầu thu 
được thắng lợi rực rỡ. Chính Chánh thanh tra vệ binh Đông Dương là 
Daufès cũng phải thừa nhận: '*Vào khoảng l giờ sáng (ngày 6-2-1894) 
thì xảy ra việc đánh đồn Thổ Sơn. Trước sức mạnh ào ạt của 150 
phiến quân, các công sự tối tân xung quanh các trại lính khố xanh 


IỆ Nguyễn Tài Sáng, “Cầm Bá Thước và những ngày cuối cùng của phong 
trào Cần Vương ở Thanh Hóa”, Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, số 3 và 4, 
1975, tr. 64. 


289 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 6 


đều bị san phẳng. Quân phiến loạn đột nhập vào tận trung tâm đồn 
bốt”. Nhân khí thế của nghĩa quân đang lên mạnh, Cằm Bá Thước 
tổ chức ngay các trận đánh khác, hoặc tập kích tấn công hoặc mai 
phục chống càn, nhằm tiêu hao sinh lực địch. 


Tháng 2-1894, Giám binh Lemeray từ Thanh Hóa kéo quân 
lên Cửa Đặt. Chúng cướp phá, đốt các nhà ở Cửa Đặt và xung 
quanh, đóng quân lại ở Cửa Đặt chờ tấn công Trịnh Vạn. Lemeray 
khăng định Càằm Bá Thước chỉ trá hàng, còn vẫn chuẩn bị chiến 
đầu. Quân Pháp tấn công Trịnh Vạn gồm ba toán. Toán thứ nhất do 
Cavelin đi theo sông Chu. Cánh thứ ba do Marlin chỉ huy từ phía 
Nam theo sông Luộc, còn cánh quân do Lecal chỉ huy men theo 
sông Đạt. Thấy quân Pháp tấn công Trịnh Vạn, Cầm Bá Thước hạ 
lệnh tấn công đồn Thổ Sơn cách Bãi Thượng 10km vào ngày 11-2- 
1894. Đêm hôm đó, quân Pháp đóng ở Yên Lược tiếp viện trong 
đêm cho đồn Thỏ Sơn. Sáng hôm sau, toán quân tiếp viện này tấn 
công Quang Thôn; thấy quân tiếp viện lên, quân ta đang đánh Thỏ 
Sơn cũng rút về căn cứ. 

Cầm Bá Thước cho dân sơ tán hết vào rừng, còn thanh niên ở lại 
chiến đấu. Giặc Pháp tấn công đồn Bù Lẹ, Bù Đồn. Dựa vào công sự 
có sẵn, nghĩa quân chống cự quyết liệt, quân Pháp bị thương và chết 
rất nhiều. Trong khi cuộc chiến đấu diễn ra quyết liệt thì cánh quân do 
Marlin kéo tới. Cầm Bá Thước thấy Pháp có viện binh bèn rút quân về 
Cọc Chẽ (nay là xã Xuân Lệ) ở phía Đông Nam Trịnh Vạn. 


Chiếm được Trịnh Vạn, quân Pháp xây đồn mới ở Bù Đồn và 
Đồng Choong đề chống lại nghĩa quân. Chúng bắt bớ và tàn sát rất 
dã man, chúng quật mả của những người trong gia đình Cầm Bá 
Thước. Cầm Bá Thước bố trí một trận địa lớn, ông cho Lý trưởng 
làng Cúc là Hà Văn Vạn trá hàng. Ngày 29-1-1895, quân Pháp tấn 
công Cọc Chẽ do ông Vạn dẫn đường. Khi qua chỗ bố trí phục 
binh, quân ta từ trên cao bắn xuống rất mạnh. Các bẫy đá đẻ trên 
cao cũng trút xuống đầu quân Pháp. Cuối cùng, quân Pháp chiếm 


290 


Chương IV. Phong trào kháng chiến chống Pháp... 


được Cọc Chẽ nhưng gần tối cũng rút về Trịnh Vạn vì sợ bị tấn 
công. Nghĩa quân rời Cọc Chẽ vào xây dựng căn cứ ở Hòn Bòng 
giáp giới Thanh Nghệ ở thượng nguồn sông Đặt và liên tục phục 
kích làm cho địch ăn ở không yên. 

Trước tình hình luôn luôn bị quấy rối, giặc Pháp tập trung 
thêm binh lực bình định Trịnh Vạn. Ngày 10-5-1895, Giám binh 
Marlin dẫn 200 lính đánh vào Hòn Bòng. Sau bốn ngày chiến đấu 
liên tục, nghĩa quân suy yếu rõ rệt. Mối liên hệ của Thanh thứ với 
nghĩa quân Hương Sơn bị cắt đứt vì chính lúc này nghĩa quân 
Hương Sơn cũng bị bao vây ngặt nghèo, còn các phong trào chống 
Pháp ở Thanh Hóa đều tan rã. Ngày 3-5-1895, Cầm Bá Thước bị 
giặc Pháp bắt tại Bản Cà. Chúng đưa ông về Trịnh Vạn để mua 
chuộc ông, hứa cho ông làm quan cai trị Thường Xuân, Lang 
Chánh, nhưng ông từ chối. 


Không mua chuộc được Cầm Bá Thước, giặc Pháp giết ông, 
một con người kiên cường yêu nước kết thúc cuộc đời ở tuổi 36 sau 
10 năm chống giặc. 


Cầm Bá Thước không chỉ biết cầm quân đánh trận, mà còn 
góp phần không nhỏ trong việc hợp tác với cuộc khởi nghĩa Hương 
Khê. Thường Xuân có quê - loại đặc sản, quen gọi là ngọc quế 
(châu Thường quế ngọc), Cầm Bá Thước đã vận động nhân dân lấy 
quế nộp cho cụ Phan “đề bán lấy tiền dùng vào việc quân lương”. 
Ngược lại, nghĩa quân của Cầm Bá Thước không chỉ có cung tên, 
giáo mác tự tạo hoặc vũ khí cướp được của giặc mà còn được trang 
bị súng Cao Thăng - loại súng trường kiểu 1874 - do kỹ sư quân 
giới và là linh hồn của cuộc khởi nghĩa Hương Khê là Cao Thắng 
chế tạo. Những điều đó càng chứng tỏ hoạt động của nghĩa quân 
Cầm Bá Thước không thê tách rời cuộc khởi nghĩa Hương Khê, và 
ngược lại, nói đến cuộc khởi nghĩa Hương Khê không thể không 
nói đến Thanh thứ Càm Bá Thước. 


29] 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 6 


Khi nghĩa quân Phan Đình Phùng phát động lại phong trào 
kháng chiến ở vùng Hương Khê, Càm Bá Thước đã cho Bang Lự 
vào liên hệ với nghĩa quân Phan Đình Phùng và được cụ Phan công 
nhận Trịnh Vạn là quân thứ Thanh Hóa của nghĩa quân Hương 
Khê. Nghĩa quân Hương Khê có viện trợ cho nghĩa quân Trịnh Vạn 
một số súng làm theo kiểu Pháp, nhưng số lượng không nhiều. Sau 
đó, nghĩa quân Hương Khê cũng bị quân Pháp bao vây. Toán quân 
của Bang Lự vào liên hệ với nghĩa quân Hương Khê nhưng cũng 
không khai thông được tình thế. 


Ngày 13-5-1895, Cầm Bá Thước cùng với các đồng chí của 
mình đều chịu cảnh gia đình, vợ con bị sa vào tay giặc và sau đó bị 
xử tử. Sự thất bại của Cầm Bá Thước cũng là dấu chấm hết của 
phong trào Cần Vương Thanh Hóa nói chung và của quân thứ khởi 
nghĩa Hương Khê trên đất Thanh Hóa nói riêng. 


Vậy là ròng rã trong suốt 10 năm (1886-1895) chiến đấu dưới 
ngọn cờ Cần Vương, Cầm Bá Thước đã cống hiến hết mình cho sự 
nghiệp giải phóng dân tộc. Tuy ông mất đi nhưng tình đoàn kết 
chiến đấu chống kẻ thù chung của đồng bào các dân tộc Thượng 
cũng như Kinh, của các địa phương Thanh cũng như Nghệ - Tĩnh - 
Bình vẫn mãi mãi ngời sáng. 

- Phong trào ở Quảng Nam 

Tại Quảng Nam, từ tháng 7-1885 đến tháng 8-1887, các thân 
hào nhân sĩ tiêu biểu như: Tiến sĩ Trần Văn Dư (1839-1885), Phó 
bảng Nguyễn Duy Hiệu (1847-1887), Cử nhân Phan Bá Phiến 
(1839-1887), Ám sinh Nguyễn Thành (1863-1911), Hoàng giáp 
Phạm Như Xương (1844-?), Tú tài Trần Đinh... đã lập ra Nghĩa hội 
Quảng Nam' vận động sĩ phu và dân chúng đứng lên chống Pháp. 


1. Dẫn theo: Nguyễn Sinh Duy (1996), Phong trào Nghĩa hội Quảng Nam, 
Nxb. Đà Nẵng. 


292 


Chương IV. Phong trào kháng chiến chống Pháp... 


Nghĩa hội cử Trần Văn Dư làm Hội trưởng'. Trụ sở ban đầu đóng 
tại Trung Lộc (Tân Tỉnh, Quế Sơn). 


Phạm Như Xương thảo Hịch Văn thân Quảng Nam: 


“Tủi là túi cơ nghiệp thân tông, thánh tổ, lúc trung hưng, khi 
sáng nghiệp, xưa gian truân mới có cối bờ nay. 


Thương là thương dân nơi xích huyện thân châu, đạo đã lấn, 
mọi lại giành, cương luân hãm đâu còn trời đất cũ. 


Người trong nước phải đền nợ nước, lựa là đợi ngàn chung 
muôn tứ mới đành lòng Trương tử ơn Hàn. 


Phận dưới trời thì giúp con trời, lựa là nhờ tắc đất ngọn rau 
mới đẹp dạ thư sanh đên nghĩa Hứớn sói 


Bài hịch như một hồi chuông sau khi Tiến sĩ Trần Dư bị tên 
tay sai Châu Đình Kế giết tại La Qua ngày 13-12-1885. 


Công cuộc kháng chiến của Nghĩa hội với tỉnh thần yêu nước 
cao, về vũ khí không được trang bị như quân đội của vua Đồng 
Khánh do tay sai Nguyễn Thân (1854-1914) đánh dẹp các phong 
trào chống Tây, nhưng đã gây cho bọn tay sai và thực dân Pháp 
nhiều thiệt hại qua các trận đánh sau: 

Chiến thắng Nam Chơn. De Courcy ra lệnh cho tướng 
Prudðhomme điều động công binh từ Huế vào Đà Nẵng bắt dân phu 
Thừa Thiên, Quảng Nam đắp đường dưới sự chỉ huy của Đại úy 
Besson. Dân phu bị hành hạ, đánh đập nên phẫn uất ngắm ngầm 
trong lòng chờ cơ hội nổi lên chống lại. Dân chúng liên lạc được 
nghĩa binh ban đêm về phá hủy các công trình của Pháp, hơn 200 
nghĩa binh phát xuất tại bản doanh đóng tại Cu Đê Nam Ô, vào ngày 


I. Ngày 13 tháng 12 năm 1885, Trần Văn Dư bị bắt và bị xử trảm. Nguyễn 
Duy Hiệu lên làm hội chủ. Ông đời bản doanh về làng Thanh Lâm, xã 
Tiên Thọ lập căn cứ mới. 

2. Dẫn theo: www.thuvien.net>Vietnam>Nguyễn>Phạm Như Xương. 


293 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẠP 6 


1-3-1886 đột kích vào trạm Nam Chơn giết 7 người Pháp (chặt đầu), 
trong đó có Đại úy Bosson. Touchard sai Trung úy Malglaive đem 
quân truy lùng nhưng không tìm ra nghĩa binh, đây là một chiến 
thắng lớn của nghĩa binh đã làm chùn bước thực dân Pháp. 


Chiến thắng tại Phong Thử, quận Điện Bàn. Vua Đồng Khánh 
sai Khâm sai Phan Liêm (con Phan Thanh Giản) đem 300 lính tập 
đóng tại La Qua để chống lại nghĩa binh và dán những cáo thị của 
Đồng Khánh khắp tỉnh Quảng Nam. Lính tập của Phan Liêm gây 
nhiều phiền nhiễu nên dân chúng không những không ủng hộ mà còn 
phao tin nghĩa binh rút lui khiến Phan Liêm không đề phòng. Nghĩa 
binh từ Vĩnh Điện tiến sâu vào Phong Thử cũng bị quân ta phục 
đánh, quân Phan Liêm bị bao vây, tìm đường chạy trốn, sau đó nhờ 
quân Pháp tiếp viện và giải thoát. 

Chiến thắng Bãi Chài. Sau khi giải thoát cho Phan Liêm ở 
Phong Thử, nghĩa binh rút lui để bảo tồn lực lượng. Tại Bãi Chài 
làng Vân Ly Gò Nổi, quận Điện Bàn, nghĩa binh phục kích dùng 
các ghe nhẹ có thể chèo lướt trên nước đi nhanh, chặt cây dâu gom 
lại thành bè thả trôi dưới mặt nước có gắn chất nỏ, khi bè trôi gần 
tới ca nô quân địch thì phát nô đã đánh chìm 7 ghe chở quân Pháp 
và lính tập của Phan Liêm. Nghĩa binh tấn công tiêu diệt khiến 
quân địch không kịp trở tay nên bị giết rất nhiều. Sau này, người ta 
thường gọi bến đò Bãi Chài là bến đò ông Đốc vì trong trận phục 
kích đó, ông Đốc binh họ Bùi đã hy sinh. 

Quân Pháp phải tăng cường lực lượng, đến tháng 8-1886 thì 
ồn định lại tình hình ở Quảng Nam. Tuy nhiên, Án Hàm (Tiểu La 
Nguyễn Thành) đã có những cuộc phục kích lẻ tẻ để tiêu diệt quân 
Pháp, gây khó khăn cho việc tiếp tế đốt phá các chợ. 

Tổng trú sứ Pháp đề nghị với Đồng Khánh sai Nguyễn Thân 
(1840-1914) đem binh tới Quảng Nam tấn công các căn cứ nghĩa 
binh của Nguyễn Duy Hiệu bắt Phạm Như Xương cùng gia đình giải 
ra Huế. Tại tỉnh Bình Định, tay sai Trần Bá Lộc đã giết hại lãnh tụ 
Mai Xuân Thưởng (1860-1887) và các ông Lê Khanh, Bùi Điền. 


294 


Chương IV. Phong trào kháng chiến chống Pháp... 


Nguyễn Thân được thực dân Pháp cấp nhiều vũ khí tối tân hơn, 
quyết tâm đánh dẹp phong trào Nghĩa hội, kêu gọi nghĩa binh đầu 
hàng. Cuộc chiến ngày càng khó khăn hơn, nhiều căn cứ của nghĩa 
binh bị quân Nguyễn Thân đánh chiếm, và tiếp tục bao vây những nơi 
có nghĩa binh; đời sóng của nghĩa binh bị cô lập trên các vùng núi. 

Tú Đinh - người hùng lập được nhiều chiến công đánh Pháp 
trong Nghĩa hội nhưng nản lòng trước tình thế và muốn đầu hàng 
về với triều đình Đồng Khánh nên bị Nguyễn Duy Hiệu lên án và 
hạ lệnh chém đầu, cha con ông Phan Bình (thân phụ Phan Chu 
Trinh) làm chuyển vận sứ đồn điền A Bá Tiên Phước bị Nghĩa hội 
nghi ngờ nên sai người giết tại cầu Mỹ Lý (Tam Kỳ) cùng người 
con nuôi là Phan Vò. Nội bộ trong Nghĩa hội bị phân hóa, Nguyễn 
Thân cũng như Phan Liêm dùng tiền bạc, danh lợi đê kêu gọi nghĩa 
binh bỏ hàng ngũ kháng chiến... Căn cứ nghĩa binh ở Gò Mây, trên 
thượng nguyên Phước Sơn (quận Khâm Đức) bị Nguyễn Thân 
đánh, bắt được gia đình Nguyễn Duy Hiệu, gồm mẹ già 85 tuổi và 
vợ con. Phong trào Nghĩa hội bị đánh bại, Nguyễn Duy Hiệu vì 
hiểu với mẹ già và thương vợ con bị bắt làm con tin nên bàn với 
Phan Bá Phiến tránh những cực hình tra tấn khi bị bắt: “việc đã 
không thể làm thì chỉ chết mà thôi. Nhưng chúng ta cùng chết một 
lúc vô ích. Vậy ông nên chết trước, còn tôi còn phải lo việc giải tán 
đảng viên rôi sẽ đem thân cho Pháp bắt. Người Pháp tra hỏi, tôi sẽ 
cực lực giải thoát cho Hội. Một mình tôi chết không đáng tiếc. Còn 
Hội ta sau nây, có kẻ làm thành chí ta, tức là ta sống đó” (Theo: 
Việt Nam vong quốc sử của Phan Bội Châu). Ngày 21-9-1887, Phan 
Bá Phiến uống thuốc độc chết trước mặt nghĩa binh và nói với ông 
Hiệu: “ông hãy gắng sức, tôi xin đi đây”. 

Sau khi giải tán, Nghĩa hội không để cho những người theo 
phong trào bị bắt hoặc đánh đập, một mình Nguyễn Duy Hiệu lãnh 
nhận tất cả trách nhiệm với triều đình Đồng Khánh. Phong trào Nghĩa 
hội Quảng Nam tan rã, nhưng sĩ phu cũng như quân dân Quảng Nam 
thể hiện bồn phận của người dân đối với đất nước khi bị thực dân 


295 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 6 


đô hộ, Nghĩa hội không còn nhưng các phong trào khác đã thay đôi 
cách hoạt động để tiếp tục đấu tranh chống thực dân Pháp. 

- Phong trào ở Quảng Ngãi 

Ngày 13-7-1885 (tức mồng I tháng 6 năm Át Dậu), hưởng 
ứng lời kêu gọi Cần Vương, tại Quảng Ngãi, Chánh quản Hương 
binh Bình Sơn là Cử nhân Lê Trung Đình và Phó quản Hương binh 
là Tú tài Nguyễn Tự Tân đã tập hợp 3.000 nghĩa quân kéo về tỉnh 
thành đòi các quan đầu tỉnh câp khí giới, lương thực đề hưởng ứng 
dụ Cần Vương, nhưng quyền Bồ chánh Lê Duy Thụy và quyên Án 
sát Nguyễn Văn Dụ đã tìm cách từ chối. Ngay trong đêm ây, Lê 
Trung Đình làm lễ tế cờ ở bãi sông Trà Khúc trước đền Văn Thánh 
(Văn miễu Quảng Ngãi), phát binh vượt sông tấn công tỉnh thành. 
Được Hiệp quản Trần Tu, Thành thủ úy Nguyễn Côn và binh lính 
yêu nước tại tỉnh thành làm nội ứng, nghĩa quân đã nhanh chóng 
chiếm được tỉnh thành, bắt giam quyền Bồ chánh Lê Duy Thụy, 
quyền Án sát Nguyễn Văn Dụ, đồng thời phát động phong trào 
kháng chiến ra khắp toàn tỉnh Quảng Ngãi đề chuẩn bị cuộc kháng 
chiến lâu dài dưới ngọn cờ Cần Vương. 

Ngày 17-7-1885, do sự phản bội của Nguyễn Thân và Đinh 
Văn Hội nên cuộc khởi nghĩa Lê Trung Đình bị đàn áp, thủ lĩnh Lê 
Trung Đình bị xử tử, song sự kiện lịch sử này không chỉ có ý nghĩa 
to lớn đối với Quảng Ngãi mà còn có vị trí quan trọng trong cuộc 
đâu tranh chóng Pháp trong cả nước. Đây là cuộc khởi nghĩa đầu tiên 
hưởng ứng phong trào Cần Vương cứu nước, đóng vai trò châm ngòi 
và khởi động cho nhiều cuộc khởi nghĩa ở các tỉnh bùng nô ngay sau 
đó, làm cho kẻ thù và tay sai hoảng hốt, lo sợ. 


Sau khi cuộc khởi nghĩa Lê Trung Đình thất bại, những thủ 
lĩnh còn lại của Nghĩa hội Quảng Ngãi như Nguyễn Bá Loan, Tôn 
Tường, Thái Thú', Nguyễn Vịnh, Nguyễn Tấn Kỳ, Nguyễn Lân, 


. Thái Thú: tên thật là Nguyễn Long, năm 1886 tham gia nghĩa quân Tôn 
Tường. Sau đó, ông bí mật tập hợp lực lượng và lãnh đạo cuộc khởi nghĩa 
đêm mông 7 rạng ngày 8 tháng I2 năm Giáp Ngọ (1894), chiếm đồn Cỗ 
Lũy, giết chết Reignard, Chủ sự thương chánh của Pháp. Ông bị địch bắt và 
bị xử tử. 


296 


Chương IV. Phong trào kháng chiến chống Pháp... 


Nguyễn Quý... đã cùng nhau tập hợp lực lượng cũ, phát triển thêm 
lực lượng mới (lên đên 12.000 người), đặt dưới sự thông lĩnh của 
Nguyên Bá Loan. Tỉnh thân yêu nước của phong trào thê hiện trong 
khâu hiệu đâu tranh: “Tiêu tặc, trừ gian, bình quôc loạn”, thu hút sự 
tham gia của đông đảo các tầng lớp nhân dân. Ngoài lực lượng ở 
trung châu, các thủ lĩnh của phong trào còn huy động lực lượng 
kháng chiến của nhân dân miền núi, nôi bật là đội quân của các tù 
trưởng miền núi Đinh Đoàn, Đinh Đầu ở Ba Tơ; Đinh Tăm, Đỉnh 
Rin, Định Mút ở Minh Long; Định Ó ở Sơn Hà; Đinh Bó ở Trà 
Bồng... Sự thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia đầu 
tranh đã phản ánh tinh thần đoàn kết và quyết tâm cứu nước của 
nhân dân các dân tộc ở Quảng Ngãi trong phong trào yêu nước 
chống Pháp và tay sai cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX. 

Từ cuối năm 1885 đến năm 1887, đề chống lại đội quân tay 
sai đo Nguyễn Thân cầm đầu, đồng thời đánh Pháp xâm lược, lực 
lượng Cần Vương Quảng Ngãi đã liên kết với lực lượng Cần Vương 
Quảng Nam và Bình Định. Đây là một bước phát triển mới, đồng 
thời là một đặc điểm của phong trào Cần Vương Nam Trung Kỳ. 
Nghĩa quân ba tỉnh không chỉ hỗ trợ nhau trong chiến đấu mà còn 
liên kết chặt chẽ trong từng trận đánh. Lực lượng Nghĩa hội của 
mỗi tỉnh được phân công chiến đấu theo hướng đã định nhưng đều 
nhằm tiêu hao sinh lực địch, tạo điều kiện cho phong trào Cần 
Vương các tỉnh cùng tồn tại và phát triển. Bất chấp triều đình Đồng 
Khánh liên tiếp ra các đạo dụ vừa phính phờ, vừa đe dọa, kêu gọi 
văn thân các tỉnh Trung Kỳ ra đầu thú, làn sóng đấu tranh yêu nước 
vẫn không ngừng lan rộng. Nghĩa quân bao vây, tập kích các trung 
tâm chính trị (tỉnh ly, phủ ly, huyện ly), các căn cứ quân sự (hệ 
thống đồn lũy thuộc sơn phòng Nghĩa Định), tấn công kẻ thù theo 
cách đánh trận địa chiến, du kích chiến với các mũi tấn công phối 
hợp. Mỗi trận đánh được tiền hành bằng một chiến thuật khác nhau, 
có lúc cùng tiến công, có lúc lại đánh nghi binh, vừa đánh, vừa cầm 
chân địch. Chỉ tính riêng lực lượng Cần Vương Quảng Ngãi và 
Bình Định cũng đã phối hợp với nhau đánh 12 trận trên địa bàn 


297 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 6 


Quảng Ngãi và Bắc Bình Định, buộc Nguyễn Thân phải đối phó rất 
vất vả, liên tục tâu xin triều đình Đồng Khánh và thực dân Pháp bổ 
sung lực lượng, tăng thêm vũ khí. 


Từ đầu năm 1887, Nguyễn Thân mở cuộc đàn áp khốc liệt ở 
Quảng Ngãi, làm cho phong trào Cần Vương ở đây suy yếu dần và 
đi đến thất bại. Nguyễn Bá Loan đưa nghĩa quân lên vùng rừng núi, 
tiếp tục liên kết với phong trào Cần Vương Quảng Nam và Bình 
Định, hoạt động thêm một thời gian nữa cho đến khi phong trào ở 
các tỉnh này tan rã. 


Từ sau khi vua Hàm Nghi bị bắt (1888), phong trào yêu nước 
dưới ngọn cờ Cần Vương quy tụ thành các cuộc khởi nghĩa lớn mà 
đỉnh cao là cuộc khởi nghĩa Hương Khê (1885-1896) do Phan Đình 
Phùng lãnh đạo. Phong trào yêu nước chống Pháp ở các tỉnh Nam 
Trung Kỳ và Nam Kỳ vào cuối thế kỷ XIX tạm lắng xuống nhưng 
vẫn tồn tại và chuyên thành những đợt sóng ngầm với những cuộc 
vận động yêu nước được nhen nhóm, sau đó bùng lên mạnh mẽ với 
các cuộc khởi nghĩa của Đào Công Bửu, Lê Công Chánh ở Nam Kỳ 
(1893), Võ Trứ và Trần Cao Vân ở Phú Yên (1898)... 

Trong bối cảnh chung của cả nước, phong trào yêu nước 
chống Pháp ở Quảng Ngãi cũng có những bước thăng trầm. Sau 
thời gian khôi phục lực lượng, đến năm 1893 lại chuẩn bị nỗi dậy 
nhưng liền bị đàn áp đẫm máu. Cuộc vận động cứu nước ngắm 
ngầm cho đến cuối năm 1894 lại bùng lên một lần nữa. Hưởng ứng 
cuộc khởi nghĩa Hương Khê, Nguyễn Vịnh, Thái Thú cùng Tôn 
Đính, Bạch Văn Vĩnh... bí mật tổ chức lại lực lượng yêu nước trong 
tỉnh, liên kết với phong trào Cần Vương Hà Tĩnh do Phan Đình 
Phùng lãnh đạo, vạch ra kế hoạch "nội công, ngoại kích" đề đánh 
chiếm tỉnh thành và đồn Thương chính Cổ Lũy. Đêm mồng 7, rạng 
ngày 8 tháng 12 năm Giáp Ngọ (1894), dưới sự chỉ huy của Thái 
Thú, nghĩa quân đã phối hợp với quân "Bạch lộ" nhanh chóng tiêu 
diệt đồn Cổ Lũy, giết viên Thương chính người Pháp là Reignard 


298 


Chương IV. Phong trào kháng chiến chống Pháp... 


(Râyna), song cuộc đánh chiếm tỉnh thành do Nguyễn Vịnh chỉ huy 
không thực hiện được vì kế hoạch phối hợp không hiệu quả. Cuộc 
khởi nghĩa bị đàn áp nhưng đã đặt cơ sở trực tiếp cho cuộc vận động 
cứu nước của Trần Du ngay sau đó. 

Bất chấp sự khủng bó của kẻ thù, Trần Du cùng với những 
người yêu nước kiên trung như Thọ Nam, Thạch Hồ... tìm cách kết 
giao với những người yêu nước, bí mật vận động các nhà khoa 
bảng, thân hào, nhân sĩ và nhân dân giương cao ngọn cờ chống 
Pháp và phong kiến tay sai. 

Tính chất dân tộc của cuộc vận động cứu nước được nhấn 
mạnh khi Trần Du đề ra khâu hiệu đấu tranh "Cứu quốc, Hộ dân" 
để tập hợp lực lượng và được các tầng lớp nhân dân Quảng Ngãi 
nhiệt liệt hưởng ứng, tham gia. Nhiều nhà nho yêu nước (như Tú tài 
Trần Kỳ Phong, Lê Ngung...), kể cả quan lại, binh sĩ triều đình tại 
Quảng Ngãi (như Tiễu phủ sứ sơn phòng Nghĩa Định Trịnh Thẻ...) 
đã bí mật tham gia công cuộc cứu nước. Trần Du được nghĩa quân 
đồng lòng tôn làm "Bình Tây Đại tướng quân". Đề gây thanh thế 
chung cho phong trào chống Pháp trong cả nước, đồng thời tạo sức 
mạnh cho cuộc vận động khởi nghĩa, Trần Du bí mật liên hệ với 
nghĩa quân Phan Đình Phùng và mở rộng cuộc vận động cứu nước 
đến các văn thân, hào phú, binh lính, nông dân yêu nước ở các tỉnh 
Bình Định, Phú Yên. Cuộc vận động cứu nước của Trần Du đang 
trên đà phát triển thì bị địch phát hiện và đàn áp (tháng 3-1 896). 


Cuộc vận động cứu nước của Trần Du tiêu biểu cho tỉnh thần 
yêu nước đấu tranh kiên cường, bất khuất của nhân dân Quảng 
Ngãi trong điều kiện thực dân Pháp về cơ bản đã đàn áp được 
phong trào Cần Vương trong cả nước, chỉ còn cuộc khởi nghĩa 
Phan Đình Phùng đang trên đà tan rã. 

Tóm lại, phong trào yêu nước chống Pháp ở Quảng Ngãi từ 
năm 1885 đến năm L§96 là một bộ phận của phong trào Cần Vương 
trong cả nước và chịu sự tác động của phong trào này. Quảng Ngãi 


299 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 6 


là địa phương hưởng ứng chủ trương Cần Vương cứu nước sớm 
nhất. Phong trào Cần Vương ở Quảng Ngãi kết thúc với sự thất bại 
của cuộc vận động cứu nước do Trần Du lãnh đạo (1895-1896), gần 
như cùng lúc với sự châm dứt của phong trào Cần Vương trên toàn 
cõi Việt Nam. Động lực chủ yếu của phong trào chính là tinh thần 
độc lập của dân tộc, cơ sở văn hóa ngàn năm của dân tộc đang sống 
trong những người trí thức dân tộc, trong quần chúng lao động, bộc 
phát dưới ngọn cờ Cần Vương. 


- Phong trào ở Bình Định 


Đầu tháng 5 năm Ất Dậu (tháng 7 năm 1885), nỗ ra cuộc 
phản công của phe chủ chiến ở Hué, khi ấy ở Bình Định đang diễn 
ra kỳ thi Hương. Sau khi vua Hàm Nghỉ xuống dụ Cần Vương, mấy 
nghìn sĩ tử liền bỏ thi, trở về quê tụ nghĩa. Ở lại thi tiếp chỉ còn 8 
người và tất cả đều trúng tuyển Cử nhân, trong số đó có Mai Xuân 
Thưởng'. Sau đó, Mai Xuân Thưởng trở về quê Phú Lạc chiêu mộ 
nghĩa sĩ, lập căn cứ ở Hòn Sưng (nay thuộc thôn Phú Lạc, xã Bình 
Thành, huyện Tây Sơn). Khi ấy, nguyên Tổng đốc Đoàn Doãn Địch 
sau khi về Bình Định truyền dụ Cần Vương, cũng đã chiêu mộ 
được khoảng 600 nghĩa quân rồi đóng quân ở thôn Tùng Giản (nay 
thuộc xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước). Kẻ từ đó (cho đến năm 
1887), phong trào Cần Vương ở Bình Định diễn ra rất sôi nồi và lan 
nhanh ra đến Quảng Ngãi, Phú Yên... lôi kéo hàng nghìn người 
thuộc mọi tâng lớp tham gia. 

Giữa tháng 7-1885, chủ tướng Đoàn Doãn Địch tô chức đánh 
chiếm thành tỉnh Bình Định. Trừng trị viên quan thân thực dân 


. Mai Xuân Thưởng: sinh năm 1860, mất năm 1887, lúc nhỏ tên là Mai Văn 
Siêu, người thôn Phú Lạc, xã Bình Thành, huyện Tuy Viễn (nay là huyện 
Tây Sơn), tỉnh Bình Định. Cha ông là Mai Xuân Tín, từng làm Bồ chính 
tỉnh Cao Bằng; mẹ là bà Huỳnh Thị Nguyệt, con một nhà quyền quý trong 
làng. Năm lên 6 tuổi, cha ông qua đời, ông lớn lên dưới sự nuôi dạy của 
mẹ và của Tú tài Lê Duy Cung nên giỏi cả văn lẫn võ. Năm Đinh Sửu 
(1877), Mai Xuân Thưởng thi đỗ Tú tài. 


300 


Chương IV. Phong trào kháng chiến chống Pháp... 


Pháp là Tông đốc Lê Thận xong, quân của ông còn kéo đi đánh phá 
các làng theo đạo Thiên chúa giáo. Từ Quy Nhơn, quân Pháp kéo 
lên đàn áp, Đoàn Doãn Địch dàn quân kháng cự lại. Hai bên giao 
tranh dữ dội ở Trường Úc và Phong Niên. Trước hỏa lực mạnh, lực 
lượng của Đoàn Doãn Địch bị đánh tan, buộc vị thủ lĩnh này phải 
chạy về đại bản doanh của Mai Xuân Thưởng, lúc này đang đặt tại 
Lộc Đồng (Đồng Hươu) ở thôn Phú Phong, huyện Bình Khê, tỉnh 
Bình Định. 


Tháng 9-1885, Đoàn Doãn Địch lâm bệnh và qua đời. Trước 
đây, khi Mai Xuân Thưởng ứng nghĩa, được Đoàn Doãn Địch phong 
làm Tán tương quân vụ; nay trước khi mắt, ông cử Mai Xuân Thưởng 
lên làm Nguyên soái thay mình. Sau khi làm lễ tế cờ tại Lộc Đồng, 
Mai Xuân Thưởng cho xuất quân và giao chiến với đối phương nhiều 
trận tại Cảm Vân, Thủ Thiện, Hòn Kho (Tiên Thuận)... Theo Ø1Úp SỨC 
Mai Xuân Thưởng có các ông: Tăng Bạt Hồ, Nguyễn Bá Huân, 
Nguyễn Trọng Trì, Bùi Điền, Đặng Đề, Nguyễn Hóa, Lê Thượng 
Nghĩa, Hồ Tá Quốc, Võ Đạt... cùng hàng nghìn sĩ phu và nhân dân 
các tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa, Bình Thuận... 

Cuộc kháng chiến đã được tô chức đến từng làng, dân chúng 
được vũ trang bằng những vũ khí được chế tạo tại chỗ. Báo cáo của 
Thiếu tá Dumas gửi Tổng Tư lệnh ngày 4-3-1887 viết: “Họ đã 
thành lập được một lò đúc súng... Trong thời gian này. gần như 
toàn bộ dân chúng và các quan lại hai tỉnh Bình Định, Phú Yên đã 
tham gia nghĩa binh”. Còn theo Công sứ Quy Nhơn, 6.000 nghĩa 
quân đã chiếm vùng đất từ đường lộ ra biên của huyện Phù Mỹ. Và 
cả tỉnh Bình Định đã có 1.723 thủ lĩnh nghìa quân, trong đó có 
1.341 thủ lĩnh quân sự và 382 thủ lĩnh dân sự. 

Nhận thấy lực lượng của Mai Xuân Thưởng ngày càng lớn 
mạnh và gây nhiều thiệt hại cho mình, Soái phủ Sài Gòn liền điều 
Thiếu tá De Lorme đem pháo thuyền án ngữ biển Quy Nhơn, đồng 
thời sai Trần Bá Lộc mang quân từ Khánh Hòa đánh ra và Nguyễn 


301 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 6 


Thân từ Quảng Ngãi đánh vào. Nhờ pháo binh yêm trợ, hai cánh 
quân này đã nhanh chóng gặp nhau tại Bình Định, rồi cùng tiến lên 
Phú Phong mặc sức tàn phá. 


Phong trào ngày càng lớn mạnh khiến thực dân Pháp không 
thể ngồi yên. Bọn chúng bắt đầu mở một chiến dịch đàn áp những 
người yêu nước. Tuy nhiên, khi ấy, Pháp chỉ có 40.000 quân, lại 
đang phải đối phó với phong trào nôi dậy ở các tỉnh phía Bắc nên 
chỉ đủ sức can thiệp đến Huế. Tại miền Trung, chúng tạm thời giao 
việc đàn áp cho chính phủ Nam triều; trong đó, vùng Nam Quảng 
Ngãi do Nguyễn Thân đảm nhiệm; vùng Bình Thuận, Khánh Hòa 
do Trần Bá Lộc đảm nhiệm, dưới quyền của Aymonier. 


Trước sự tấn công của Trần Bá Lộc và Aymonier, đến tháng 
9-1886, vùng Bình Thuận, Khánh Hòa đã hoàn toàn nằm trong 
vòng kiểm soát của Pháp. Một số thủ lĩnh của phong trào phải tạm 
lánh sang Bình Định và Phú Yên. Tại Quảng Ngãi, phong trào cũng 
gần như bị "đè bẹp". Bình Định và Phú Yên khi ấy đã gần như trở 
thành pháo đài của phong trào. 


Sau khi bình định xong các tỉnh phía Bắc, Pháp bắt đầu mở 
cuộc càn quét vào căn cứ nghĩa quân. Tại Bình Định, Pháp điều 
1.300 quân dưới quyền chỉ huy của Trung tá Cheuvreux cùng Trần 
Bá Lộc và Công sứ Tirant tấn công vào hầu hết các căn cứ của 
nghĩa quân Cần Vương. 

Tháng 3 năm 1887, sau trận ác chiến ở Bàu Sấu (An Nhơn), 
Mai Xuân Thưởng bị thương nặng, phải cho rút tàn quân vào Linh 
Đỗng (núi Phú Phong) ẩn náu để tính kế kháng chiến lâu dài. Chỉ 
còn lại 50 người trung thành với Mai Xuân Thưởng tìm đường sang 
Phú Yên, tiếp tục gây dựng phong trào nhưng rồi cuối cùng cũng bị 
bắt và xử trảm. 

- Phong trào ở Phú Yên 


Sau khi vua Hàm Nghi xuống dụ Cần Vương, chỉ trong một 
thời gian ngắn, dụ Cần Vương đã được truyền về các tỉnh miền 


302 


Chương IV. Phong trào kháng chiến chống Pháp... 


Nam Trung Kỳ, Tôn Thất Thuyết giao nhiệm vụ cho Phụng Nghỉ 
đại phu Đoàn Doãn Địch (người làng Tùng Giảng, xã Phước Hòa, 
huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định) vào thông báo tin tức, kế hoạch 
hành động và truyền lệnh khởi nghĩa đến lực lượng kháng chiến ở 
các tỉnh Nam - Ngãi - Bình - Phú - Khánh - Thuận. Riêng ở Phú 
Yên có các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu sau: 

+ Cuộc khởi nghĩa của Lê Thành Phương (1885-1887) 


Trong phong trào Cần Vương, Phú Yên là một trong những 
tỉnh có các cuộc khởi nghĩa chống Pháp nô ra sớm và có quy mô 
lớn, ảnh hưởng đến nhiều tỉnh, tiêu biểu là các cuộc khởi nghĩa của 
Lê Thành Phương và Nguyễn Hào Sự. 

Lê Thành Phương sinh vào tháng 3 năm 1825 tại thôn Mỹ Phú, 
tông Xuân Vinh, huyện Đồng Xuân, nay thuộc xã An Hiệp, huyện 
Tuy An trong một gia đình khá giả. Thân sinh của ông là Lê Thành 
Cao, làm quan dưới bốn triều vua, từ vua Gia Long, Minh Mạng, 
Thiệu Trị đến Tự Đức. Thuở nhỏ, Lê Thành Phương được học chữ 
Hán. Ông đỗ Tú tài năm 30 tuôi (1855) tại trường thi Bình Định, nên 
nhân dân thường gọi ông là Tú Phương. Ông mở trường dạy học, vui 
thú điền viên, chăm lo phụng dưỡng bố mẹ già ở quê nhà. 


Khi dụ Cần Vương truyền đến Phú Yên, nhân dân trong tỉnh 
từ hàng chức sắc, nhân sĩ đến những người dân ở các làng quê đều 
đông lòng hưởng ứng tham giá. Trong không khí sục sôi khởi 
nghĩa đó, Lê Thành Phương (Tú Phương) đứng lên tập hợp sĩ phu, 
văn thân yêu nước, lãnh đạo nhân dân thành lập những đội quân 
ứng nghĩa Cần Vương chuẩn bị kháng chiến. Ban đầu, Lê Thành 
Phương xây dựng căn cứ ngay tại quê hương mình ở núi Chóp 
Vung thuộc tổng Xuân Vinh. Sau đó, ngày 15-8-1885, ông chọn 
núi Một (thuộc làng Tân An, tổng Xuân Vinh) đề tổ chức lễ tế cờ 
tụ nghĩa Cần Vương. 

Trong việc chuẩn bị lực lượng và xây dựng căn cứ kháng chiến 
chông Pháp, Lê Thành Phương đã thành lập lực lượng hương binh 


303 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 6 


ở nhiều làng xã như Mỹ Đức, Tân An, Mỹ Phú, Phong Phú, Mỹ 
Thạnh, Mỹ Xuân, Tuy Dương, Tân Định, Tân Hòa, Hội Đức, 
Phước Hậu, Phú Phong... (nay thuộc các xã An Hiệp và An Hòa, 
huyện Tuy An), phối hợp với tất cả các sĩ phu yêu nước và lực 
lượng thứ xá (dân binh một số làng trong tỉnh do những người giàu 
và sĩ phu chiêu mộ). 

Về căn cứ, toàn tỉnh chia làm hai phân khu: phân khu Bắc từ 
đèo Tam Giang đến đèo Cù Mông, phân khu Nam từ đèo Tam 
Giang đến đèo Cả. Mỗi phân khu gồm có 3 căn cứ đóng quân, 
trong đó căn cứ Xuân Vinh thuộc tổng Xuân Vinh, huyện Đồng 
Xuân là quan trọng nhất. Căn cứ này cách tỉnh thành 15km về phía 
Bắc (nay thuộc xã An Hiệp, huyện Tuy An), phía Bắc giáp tổng 
Xuân Đài, huyện Đồng Xuân, có núi Ba Vì và đèo Quán Cau; phía 
Nam giáp tông Hòa Tường thuộc huyện Tuy Hòa có dốc Bà ÈÊn với 
dãy núi Chà Ràng; phía Tây tiếp giáp với tổng Xuân Phong, huyện 
Đồng Xuân; phía Đông là đầm Ô Loan và bán đảo Cù Lao. Căn cứ 
nằm ở trung tâm của các làng với những cánh đồng hẹp chạy dọc 
theo các đôi núi”. 

Tại căn cứ, Lê Thành Phương dựa vào địa thế thuận lợi, ba 
mặt giáp núi để xây dựng các công sự chống Pháp. Phía Tây Xuân 
Vinh là núi Chóp Vung, được coi là đại bản doanh của nghĩa quân 
Lê Thành Phương. Núi Một thuộc thôn Tân An. tổng Xuân Vinh có 
vị trí thuận lợi để tập hợp và vận động nhân dân tham gia phong 
trào. Phía Tây Nam là nơi tích trữ lương thực và phối hợp với lực 
lượng nghĩa quân ở phía Nam tỉnh. Bên trong căn cứ Xuân Vinh 


I. Nguyễn Văn Thưởng, Phong trào yêu nước chống Pháp trước khi có 
Đảng ở Phá Yên, Phú Yên 395 năm hình thành và phát triển (1611-2006). 
Hội thảo khoa học, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên, Tuy Hoà, 2006, 
tr. 208-209. 

2. Theo: Nguyễn Văn Thưởng, "Về căn cứ và hoạt động phối hợp chiến đấu 
chống Pháp của nghĩa quân Cần Vương Phú Yên với các tỉnh Nam Trung 
Kỳ (1885-1887)", Tạp chí Mghiên cứu Lịch sử, số 10, 2005, tr. 55. 


304 


Chương IV. Phong trào kháng chiến chống Pháp... 


còn có gò Mừng, chùa Hang, đình Phong Phú là những nơi tập hợp 
sĩ phu yêu nước đề bàn kế hoạch khởi nghĩa và luyện tập nghĩa 
quân. Lực lượng nghĩa quân lúc đầu đóng ở núi Chóp Vung, sau đó 
thành lập các làng chiến đầu nên được huy động phân tán về các 
làng, phát triển căn cứ. Lê Thành Phương phiên chế lực lượng 
nghĩa quân thành cơ, đội và cắt đặt người chỉ huy rất bài bản. 

Đồn Lâm Cấm ở phía Bắc Xuân Vinh được xây dựng đề tích 
trữ lương thực, rèn đúc vũ khí và bảo vệ căn cứ. Đây là khu vực có 
núi cao hiểm trở, nhưng nghĩa quân có thể từ đây tiến lên phía Bắc 
và phía Tây thuận lợi. Người chỉ huy đồn Lâm Cắm là Lê Thành 
Bính (con trai Lê Thành Phương). Núi Lư Sơn là địa điểm đặt lò 
rèn vũ khí và luyện tập nghĩa quân; còn Bực Đồn là nơi chứa vũ khí 
của nghĩa quân. 

Căn cứ Vân Hòa nằm ở vùng cao nguyên gân với buôn làng 
của đồng bào các dân tộc Chăm, Ba Na, trên địa bàn thuộc các xã 
Sơn Long, Sơn Định ngày nay. Vùng Vân Hòa vừa thuận lợi cho 
việc tập hợp đội ngũ, luyện tập nghĩa quân, vừa là vùng đất canh 
tác phì nhiêu của đồng bào, đảm bảo nguồn lương thực cung cấp 
cho nghĩa quân; lại có chợ Đồn, nơi trao đổi, mua bán hàng hoá 
giữa đồng bằng và miền núi. Tả tham quân Nguyễn Sách là người 
chỉ huy chính của nghĩa quân Vân Hoà. Nghĩa quân ở căn cứ này 
còn phối hợp chiến đấu với nghĩa quân của Nguyễn Hào Sự ở phía 
Bắc thuộc huyện Đồng Xuân. 

Căn cứ Tổng Binh (nay thuộc xã Xuân Phước, huyện Đồng 
Xuân) do Nguyên Hào Sự chi huy nằm ở dãy núi cao nói từ đèo Cù 
Mông (giữa Bình Định và Phú Yên) qua Phước Lãnh huyện Đồng 
Xuân, với ngọn núi Hòn Ông, cạnh đó là dãy núi La Hiên. Đây là 
nơi thuận lợi cho nghĩa quân trong cả tấn công và phòng ngự. 

Nơi tập trung lực lượng ở phía Bắc, tiếp giáp với tỉnh Bình 
Định là căn cứ Bình Tây. Căn cứ này dựa vào các đôi núi kéo dài từ 


305 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẠP 6 


đèo Cù Mông vào phía Tây huyện Sông Cầu ngày nay, do Võ Thiệp 
và Nguyễn Thành chỉ huy. 

Ngoài các căn cứ trên, căn cứ Hòn Đồn ở thôn Định Trung 
(nay thuộc xã An Định, huyện Tuy An) do Phó soái Bùi Giảng chỉ 
huy là căn cứ lớn, có lò đúc súng (gọi là lò Thôi) trên triền núi, có 
nơi dùng để luyện tập nghĩa quân ở Hòn Đình. Tuy núi đèo hiểm 
trở nhưng xung quanh căn cứ có cánh đồng canh tác của nhân dân, 
thuận lợi cho việc xây dựng lực lượng và bổ sung nguồn lương thực 
cho nghĩa quân. 


Về vũ khí, nghĩa quân của Lê Thành Phương cũng như nghĩa 
quân Cần Vương khắp nơi trong nước lúc bấy giờ đều được trang 
bị rất thô sơ, chủ yếu là giáo, mác, cung tên và các vũ khí tự tạo... 
Đa số nghĩa quân phải tự sắm sửa trang phục, riêng các đội nghĩa 
binh chiến đấu trực tiếp được trang bị đồng phục như binh lính của 
triều đình. Để có vũ khí chiến đấu, các thủ lĩnh Cần Vương chú 
trọng xây dựng các lò, xưởng rèn đúc vũ khí tại các căn cứ của 
nghĩa quân'. Ngoài ra, còn có một số vũ khí được đưa từ bên ngoài 
vào do những thương nhân người Hoa cung cấp, như Ngô Kiêm Ký 
(người Hải Nam, Trung Quốc) ở Vũng Lắm, huyện Đồng Xuân. 
“Ngô Kiêm Ký đã nhập từ Trung Quốc 200 vũ khí, đại bác, súng có 
cò mồ và đạn giúp cho nghĩa quân "”. 

Từ giữa tháng 8-1885, lực lượng Cần Vương Phú Yên bắt đầu 
hoạt động mạnh. Các cuộc tiến công đầu tiên của nghĩa quân là diệt 
trừ nội phản, đánh đồ chính quyền Nam triều tay sai trong tỉnh sau 


1. Một vài nơi còn để lại dấu vết xỉ sắt, lò rèn đúc vũ khí như lò Thôi ở An 
Định, núi Lư Sơn ở An Hiệp thuộc huyện Tuy An ngày nay. 

2. C. Fourniau, "Cuộc kháng chiến chống Pháp ở Bình Định và Phú Yên 
1885-1887", Ngô Văn Hoà dịch, Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, số 6, \982, 
tr. 38. 


306 


Chương IV. Phong trào kháng chiến chống Pháp... 


ngày kinh đô Huế rơi vào tay Pháp (5-7-1885), diệt trừ Việt gian 
làm nội ứng cho thực dân Pháp. Những cuộc tiến quân đầu tiên chủ 
yếu nhằm vào bộ máy tay sai của Pháp trên toàn tỉnh Phú Yên và 
các tỉnh Nam - Ngãi - Bình - Khánh - Thuận. Nghĩa quân chia nhau 
đi lùng bắt những kẻ làm tay sai cho giặc Pháp. Chính quyền Nam 
triều ở Phú Yên chỉ còn đóng giữ ở tỉnh ly và huyện ly Tuy Hoà. 


Trước khí thế mạnh mẽ của lực lượng Cần Vương Phú Yên 
và các tỉnh Nam Trung Kỳ, triều đình Đồng Khánh đã cộng tác chặt 
chẽ với thực dân Pháp để đàn áp nghĩa quân. Từ Thanh Hoá đến 
Bình Thuận, lính Pháp chia nhau chiếm đóng và trần giữ chặt chẽ. 
Tuy vậy, vào tháng 8-1885, quân Pháp chưa đáp ứng được yêu cầu 
của triều đình Đồng Khánh là đưa quân ra can thiệp ở Phú Yên. 
Đây chính là thời điểm thuận lợi để nghĩa quân Cần Vương phát 
triển lực lượng, xây dựng căn cứ chống Pháp lâu dài trên phạm vi 
cả tỉnh Phú Yên; đồng thời mở rộng địa bàn hoạt động, liên kết 
chiến đấu với nghĩa quân các tỉnh lân cận. Lê Thành Phương vừa 
kêu gọi toàn dân tham gia chống Pháp, vừa mở rộng căn cứ ở đồng 
bằng các phủ, huyện Tuy An, Tuy Hòa, Đồng Xuân đến vùng núi 
phía Tây Bắc và Tây Nam của tỉnh. Từ núi La Hiên đến Thỏ Lò, từ 
Phú Giang, Kỳ Lộ đến vùng Sơn Hòa ngày nay, nơi nơi đều trở 
thành pháo đài kháng chiến của nghĩa quân Cần Vương. 

Cuối tháng 8-lš8&5, Lê Thành Phương lệnh cho Bùi Đáng 
đem nghĩa quân Phú Yên phối hợp với Bùi Điền ở quân thứ Phù 
Mỹ (Bình Định) tiến ra các tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Nam đánh lực 
lượng tay sai của Pháp do Nguyễn Thân cầm đầu, mở đường liên 
lạc với phong trào Cần Vương Bắc Trung Kỳ. Cùng thời gian này, 
một đạo quân khác của Phú Yên do Bùi Giảng chỉ huy, được lệnh 
của Lê Thành Phương tiến vào hoạt động ở Khánh Hòa và Bình 
Thuận nhằm gây ảnh hưởng và đưa Bình Thuận vào vùng hoạt 
động của công cuộc Cần Vương kháng Pháp. “Ở Bình Thuận không 
có cuộc nổi dậy tự phát của văn thân địa phương và lá cờ Cẩn Vương 


307 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 6 


lại do những đoàn quân từ Phú Yên, Bình Định và những đạo quân 
này được dân chúng nhiệt liệt hoan nghênh”'. Ngày 30-8-1885, 
cánh quân Bùi Giảng của Phú Yên cùng đạo quân thứ Tuy Viễn 
của Bùi Đáng tiến vào đến tận vịnh Phan Rang đốt cháy làng Dao 
Long, Dao Nhin, Dao Sơn và đánh tan nhiều đội quân tay sai của 
Pháp, lật đồ chính quyền thân Pháp vào ngày 4-9-1885. Tại đây, 
“quyên lực của Tổng đốc Lê Liêm đã bị phong trào văn thân và 
bình sĩ trong thành tước bỏ”. Sau đó, Bùi Giảng và Bùi Đáng giao 
lại phủ thành Ninh Thuận cho Dinh Điền sứ Trà Quý Bình, rồi rút 
quân về Khánh Hòa, phối hợp với Lê Thành Bính (mới được Lê 
Thành Phương phái vào) tấn công các vùng thuộc phủ Ninh Hòa, 
Tân Định (nay là Vạn Ninh), đập tan những lực lượng chống đối ở 
đây. Lê Thành Bính ở lại Bắc Khánh Hòa, thiết lập căn cứ phòng 
thủ Tu Bông để bảo vệ Phú Yên từ xa, kịp thời hỗ trợ cho các toán 
quân của Trần Đường và Trịnh Phong; còn Bùi Giảng và Bùi Đáng 
trở ra Phú Yên sáp nhập thêm đội quân của Nguyễn Sách ở căn cứ 
Vân Hòa. 


Cuối tháng 9-1885, được sự trợ giúp của đội quân Cần Vương 
do Nguyễn Trọng Trì chỉ huy từ Bình Định kéo vào, Lê Thành 
Phương phái Bùi Giảng và Lê Thành Bính chỉ huy nghĩa quân vây 
đánh tỉnh thành An Thỏ. “Thân hào tỉnh Phú Yên chiếm giữ tỉnh 
thành, BÓ chính là Phạm Như Xương bị bức giam, bọn Ấn sát 
Hoàng Cân, Lãnh binh Nguyễn Văn Hanh đêu đi tránh”°. Tiếp đó, 
nghĩa quân tiến đánh huyện thành Tuy Hòa, Tri huyện Tuy Hòa 
Đinh Duy Tân và Bang tá Lê Đình Mại cố thủ ở huyện ly; sau đó, 
Đinh Duy Tân được Nam triều thăng Án sát để tùy cơ tiến hành 
việc chống phá phong trào kháng chiến, Lê Đình Mại được thăng 


1. Charles Fourniau, "Cuộc kháng chiến chống Pháp ở Bình Định - Phú Yên 
(1885-1887)", Ngô Văn Hòa dịch, Tạp chí Wghiên cứu Lịch sử, số 6, 1982, 
tr. 38. 


2. Quốc sử quán triều Nguyễn (2006), Đại Nam thực lục, tập 9, tr. 183. 
308 


Chương IV. Phong trào kháng chiến chống Pháp... 


Tri huyện. Nhưng tình thế này chỉ tồn tại được một tháng, huyện ly 
bị nghĩa quân chiếm giữ, Đinh Duy Tân phải chạy trốn vào Khánh 
Hoà vì không chồng nồi nghĩa quân, Lê Đình Mại bị lực lượng Cần 
Vương xử tử!. Chính quyền toàn tỉnh Phú Yên năm trong tay nghĩa 
quân Cần Vương. 


Thắng lợi trong trận quyết chiến ở thành An Thỏ của nghĩa 
quân Cần Vương đã nâng tầm vóc Phú Yên lên thành một trong 
những trung tâm kháng chiến mạnh nhất của các tỉnh Nam Trung 
Kỳ; thanh thế của cuộc khởi nghĩa Lê Thành Phương nhờ thế được 
dâng cao, tác động mạnh mẽ cả về quân sự và chính trị đối với khu 
vực cũng như cả nước, làm nao núng cho cả thực dân Pháp và Nam 
triều. Chiến thắng này đã được vua Hàm Nghỉ cho bố cáo trong cả 
nước, đồng thời cử người vào Phú Yên tấn phong Lê Thành Phương 
chức danh Tổng thống Quân vụ đại thần và trao cho ông quyền 
thống hạt toàn bộ vùng Nam Trung Kỳ, với nhiệm vụ giải phóng các 
tỉnh còn lại ở khu vực này để mở đường vào Nam Kỳ lục tỉnh. 


Sự kiện tỉnh Phú Yên lọt vào tay nghĩa quân Cần Vương đã 
làm lung lay tinh thần các đạo quân viễn chinh Pháp và quân đội 
Nam triều tay sai ở khu vực Nam Trung Kỳ. Đây là một cú sốc 
quân sự, chính trị, xã hội đối với chúng; sự thống trị của thực dân 
Pháp ở Nam Trung Kỳ bị uy hiếp nghiêm trọng trước sức mạnh của 
phong trào Cần Vương. Prud'homme trong /,' Annam du 5 judllet 
1885 au 4 April 1886 đã thừa nhận: “Căn cứ vào những điều mắt 
thấy, tai nghe, tôi cho rằng miễn Nam Trung Kỳ tình hình đang 
diễn ra vô cùng phức tạp. Cân phải đánh một đòn mạnh để đưa 
miền đó vào trật tự. Nếu không tỏ chức được một trận tấn công chư 
đáo ở đây, tôi tin rằng ít lâu sau, không nói riêng gì ở Phú Yên là 
nơi quân phiến loạn đã làm chủ, mà cả hai tỉnh Khánh Hòa và 
Bình Thuận cũng hoàn toàn tin theo phe đảng Hàm Nghỉ. Lúc bấy 


1. Dương Kinh Quốc (1981), Việt Nam những sự kiện lịch sử 1858 - 1945, 
tập !, Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, tr. 267-268. 


309 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẠP 6 


giờ tất cả đều phải bắt đâu lại và chắc chắn khó khăn sẽ lớn hơn 
bây giờ nhiêu”'. Rõ ràng, thực dân Pháp lo sợ chuỗi phản ứng có 
tính dây chuyền từ phong trào Cần Vương Phú Yên sẽ lan rộng 
toàn quốc, có thể dẫn đến việc chúng mất cả Trung Kỳ, Bắc Kỳ, 
Nam Kỳ và toàn cõi Đông Dương. 


Trong thời gian thực dân Pháp và tay sai đang trông ngóng 
lực lượng của chúng từ Nam Kỳ ra ứng cứu thì tại Phú Yên, Lê 
Thành Phương lại phái Bùi Giảng và Bùi Đáng đưa những toán 
quân mới chiêu mộ kết hợp với những nghĩa quân đã từng trải 
chiến trận, vượt đèo Cả vào Bình Thuận. Ngày 23-11-1885, Lê 
Thành Phương lệnh cho Bùi Giảng đem nghĩa quân Phú Yên mới 
được tăng cường, cùng với quân thứ Tuy Viễn của Bùi Đáng tiến 
công phủ Ninh Thuận, lật đỗ chính quyền Nam triều ở đây. Nhưng 
trong cuộc chiến đấu ngày 12-12-1885, quân Bùi Giảng bị thất 
bại phải rút lui về Khánh Hòa, lúc đó đội quân của Lê Thành 
Bính cũng kịp thời đem quân ứng cứu. Tại Khánh Hoà, hai đạo 
quân này phối hợp mở cuộc tấn công lớn, đập tan cứ điểm tỉnh 
thành Diên Khánh vào ngày 14-12-1885, đánh đổ chính quyền 
Nam triều tay sai của Pháp ở Khánh Hòa, bắt sống Bố chánh Tôn 
Thất Hoan và viên Án sát tỉnh này làm tù binh. Bùi Giảng giao 
lại tỉnh thành Khánh Hòa cho Trịnh Phong và các tướng lĩnh 
Bình Thuận đi theo, rồi trở lại Phú Yên; Lê Thành Bính trở lại 
Tu Bông làm nhiệm vụ mới. Với thắng lợi ở tỉnh thành Diên 
Khánh, đập tan bộ máy chính quyền tay sai của Pháp, phong trào 
Cần Vương Khánh Hòa từ chỗ cố thủ đã vươn lên làm chủ tình 
thế trong toàn tỉnh. Từ ngày 18-11-1885, đạo quân viễn chỉnh 
Pháp đóng ở đồn Hòn Khói phải lui về đồn cố thủ, không có hoạt 
động gì đáng kể. 


1. Nam Tùng Phong, "Chiến thắng thành An Thổ giải phóng Phú Yên tháng 
2-1886", in trong Danh nhân Lê Thành Phương, Bảo tàng Phú Yên, tháng 
2-1997, tr. 41. 


310 


Chương IV. Phong trào kháng chiến chống Pháp... 


Đề cứu văn tình hình đang nguy kịch ở Nam Trung Kỳ, thực 
dân Pháp ở Đông Dương cùng với Thống đốc Nam Kỳ thuộc Pháp 
đã quay sang dùng những chính sách quân sự và ngoại giao hết sức 
nham hiểm, đưa quân viễn chỉnh từ Nam Kỳ ra đàn áp phong trào 
Cần Vương Bình - Phú - Khánh - Thuận. Từ ngày 3-7-1886 đến ngày 
20-8-1886, chúng đánh mạnh vào lực lượng Cần Vương Bình Thuận, 
gây nhiều tôn thất, khiến nghĩa quân Cần Vương Bình Thuận phải 
lui về giữ Khánh Hòa. Đến tháng 9-1886, chúng lại đánh ra đề tiêu 
diệt lực lượng Cần Vương Khánh Hòa; các thủ lĩnh nghĩa quân như 
Trịnh Phong, Tràn Đường, Nguyễn Khanh, Lê Nghị... đều bị bắt và 
bị giết. Số nghĩa quân Cần Vương còn lại lui về có thủ ở Phú Yên. 


Ngày 4-2-1887, đội quân của Pháp và tay sai ở Nam Kỳ tiếp 
tục tiến ra Phú Yên gồm 1.500 quân, trong đó có 1.000 lính người 
Việt được tuyên mộ từ Nam Kỳ đặt dưới quyền chỉ huy của Đốc 
phủ sứ Trần Bá Lộc (mới được Pháp phong làm Tổng đốc các tỉnh 
Bình - Phú - Khánh - Thuận) và 500 lính chính quy (gồm 200 lính 
Âu và 300 lính bản xứ) do sĩ quan Pháp là Cheuvreux cằm đầu!. 
Ngày 5-2-1887, quân Pháp và tay sai đến vịnh Xuân Đài và hôm 
sau chúng đồ bộ lên bờ. Phần lớn dân chúng đều bỏ đi, mang theo 
của cải giấu vào rừng. Quân Pháp tiến sâu vào nội địa và tấn công 
những pháo đài của nghĩa quân Phú Yên. 

Để đối phó cuộc tấn công của quân Pháp, nghĩa quân Cần 
Vương Phú Yên đã tô chức chống trả mãnh liệt ở vịnh Xuân Đài và 
cửa biển Tiên Châu (Tuy An) trong ngày 6-2-1887. Bùi Giảng chỉ 
huy nghĩa quân chiến đấu anh dũng, nhưng những khâu thần công 
nòng nhẫn không thể địch nội những khẩu pháo 80 ly của quân 
Pháp. Sau những loạt đạn pháo dồn dập của địch, pháo đài phòng 
thủ bị trúng đạn và hư hỏng nặng, nghĩa quân phải rút về ba công 


I. C. Fourniau, "Cuộc kháng chiến chống Pháp ở Bình Định - Phú Yên 
(18&5-1887)", Ngô Văn Hòa dịch, Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, số 6, 1982, 
tr. 41, 43. 


311 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẠP 6 


sự khác được bó trí sâu trong núi; nhưng quân Pháp tiếp tục chiếm 
được ba công sự này trong cùng ngày hôm đó. Vào lúc Š giờ 30 
phút sáng hôm ấy, tại một tiền đồn của nghĩa quân Cần Vương ở 
bến đò Phủ do Lê Nhàn thống lĩnh đã xảy ra một cuộc quyết chiến 
giữa khoảng 100 cảm tử quân do một viên Cai đội chỉ huy với quân 
Pháp. Dưới làn mưa pháo 80 ly và đạn của các loại súng liên thanh 
của địch, nghĩa quân bị tôn thất nặng, nên phải rút lên đại đồn Định 
Trung. Sau đó, đại đồn Định Trung cũng bị địch tập kích bất ngờ, 
Bùi Giảng phải chạy lên Cây Da ở Trà Kê và nghĩa quân cũng bị 
thất bại nặng, Bùi Giảng phải đưa số nghĩa quân còn lại rút về ân 
náu tại một buôn của người Chăm ở suối Trầu. 

Tại bến đò Phủ, khi nghĩa quân rút lui thì dân làng cũng thiêu 
cháy hết nhà cửa, ruộng vườn và đi theo họ. Viên Tống đốc tay sai 
của Pháp là Trần Bá Lộc căm tức vì không chiếm được dân nên 
cũng đốt cháy các làng còn lại ở đây. C. Fourniau mô tả rằng: “Viên 
tổng đốc cùng đi với binh lính của mình đã đốt cháy các làng và 
các thân công ở phân khu Bắc. Những người An Nam khi bỏ đi 
cũng đốt cháy những pháo đài của họ và những vùng xung quanh, 
đến mức độ bâu trời vào lúc 5g30 đã rực sáng”! 


Dẹp xong phân khu Bắc, địch tập trung hỏa lực đánh vào phân 
khu Nam, trọng tâm là căn cứ Xuân Vinh, nơi do cha con Lê Thành 
Phương, Lê Thành Bính, Lê Thành Sơn chỉ huy. Dựa vào sự dẫn 
đường của cha con Đề đốc Dương Văn Đích và Dương Văn Đôn, 
địch đã giành được thắng lợi nhanh chóng. Các phòng tuyến Tam 
Giang, đèo Quán Cau, cửa Yến, núi Ông Hùng, xóm Bến, bãi Ngao 
(đầm Ô Loan) bị vỡ; các làng chiến đấu Mỹ Phú, Phong Phú, Hòa 
Đa đều bị địch phá hủy. Lê Thành Phương rút quân về Gò Trúc (nay 
là Gò Dinh), rồi theo đường bộ qua Tân An, Phú Điềm, dốc Bà Ên, 


1. C. Fourniau, "Cuộc kháng chiến chống Pháp ở Bình Định - Phú Yên 
(1885-1887)", Ngô Văn Hòa dịch, Tạp chí Vghiên cứu Lịch sử, số 6, 1982, 
tr. 4l. 


312 


Chương IV. Phong trào kháng chiến chống Pháp... 


vượt đèo Phú Cốc lên Suối Mây (nay là xã Sơn Hội, huyện Sơn Hòa, 
tinh Phú Yên). Tại đây, ông cho nghĩa quân biết tình hình rất nguy 
khốn, rồi để một số nghĩa quân có hoàn cảnh khó khăn giải ngũ, 
chỉ giữ lại một ít nghĩa binh kiên trung và đưa lên đóng quân tại 
đồn Vân Hòa. 


Tại Vân Hoà, nghĩa quân đã xây dựng thành luỹ, phát triển lực 
lượng, thu phục cả người Kinh và đồng bào các dân tộc Ê Đê, Chăm, 
Ba Na tham gia. Trong khi ấy, ở vùng đồng bằng Tuy Hòa, các đội 
quân của lực lượng Cần Vương do Tham trấn Nguyễn Bá Tịnh, 
Nguyễn Hữu Dực, Nguyễn Duy Tân, Trần Đôn chỉ huy vẫn còn hoạt 
động, nhưng lúc này địch đã căn bản thực hiện được ý đồ đàn áp của 
chúng trong toàn khu vực Nam Trung Kỳ. Cuộc khởi nghĩa của Mai 
Xuân Thưởng ở Bình Định bị tấn công, phong tỏa gắt gao; lực lượng 
Cần Vương Khánh Hòa đã bị tan rã, chỉ còn lại những tàn quân và 
cũng đã rút lên hoạt động ở miền núi phía Tây. Do vậy, ở Phú Yên, 
mặc dù vẫn còn lực lượng nghĩa quân nhưng đã giảm sút sức mạnh, 
nghĩa quân cũng không còn hoạt động rộng khắp như những ngày 
đầu mà chủ yêu bám địa bàn núi rừng, cao nguyên đề tôn tại. 

Đề tiêu diệt nghĩa quân Lê Thành Phương, Trần Bá Lộc cho 
tay sai đi khắp hai huyện Đồng Xuân, Tuy Hòa và hai nguồn Hà 
Duy, Thạch Thành lôi kéo, chia rẽ những người chống Pháp. Mặt 
khác. chúng đưa quân triệt đường tiếp tế và viết thư cho người 
mang lên căn cứ để chiêu dụ nghĩa quân và các văn thân ra hàng. 
Trần Bá Lộc còn cho bắt vợ con Lê Thành Phương để lung lạc tỉnh 
thần, treo thưởng cho những ai bắt được Lê Thành Phương. Địch đã 
cơ bản làm chủ tình hình ở Phú Yên, thỉnh thoảng rnới xảy ra một 
vài cuộc chiến đấu tự vệ của nghĩa quân ở miền đồng bằng và bán 
sơn địa nhưng sức chiến đấu đã yếu dần. 

Ngày 14-2-1887, trong lúc Lê Thành Phương một mình một 
ngựa về Tuy Hòa để cùng các cộng sự chuẩn bị kế hoạch phản công 
chiếm lại đồng bằng thì Trần Bá Lộc đã mua chuộc Chánh tông 


313 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 6 


Hòa Bình là Đặng Trạch, vốn từng tham gia phong trào Cần Vương, 
sau đó về đầu thú làm tay sai cho Pháp, dụ bắt Lê Thành Phương 
nộp cho giặc'. Chúng giam ông tại Hàng Dao (nay thuộc thôn Hội 
Tín, xã An Thạch) và dùng lời lẽ ngon ngọt dụ dỗ ông hợp tác. Lê 
Thành Phương thăng thừng khăng định với Trần Bá Lộc câu nói 
bất hủ: “Ninh thọ tử, bắt ninh thọ nhục” (nghĩa là thà chết chứ 
không chịu sống nhục). Sau nhiều ngày dụ dỗ nhưng không thành, 
địch đã kết án tử hình ông. Ngày 20-2-1887 (tức ngày 28 tháng 
giêng năm Đinh Hợi), tại bến đò Cây Dừa, thuộc phường Lụa, 
thôn Bình Hoà, phủ Tuy An, người anh hùng ái quốc Lê Thành 
Phương đã anh dũng hi sinh dưới lưỡi gươm của quân thù, thọ 62 
tuổi. Một số thương nhân người Hoa có liên quan đến khởi nghĩa 
cũng bị bắt, trong đó có Ngô Kiệm Ký ở Vũng Lắm, bị xử tử cùng 
với Lê Thành Phương. 


Tại căn cứ Vân Hòa, sau khi nghe tin Lê Thành Phương bị bắt 
và bị giết, Tả tham quân Nguyễn Sách và Hữu tham quân Lê Thành 
Bính thấy không thẻ ở lại được, liền dẫn quân theo đường Sơn Định 
lên căn cứ Chư Ké, lấy vùng Hạ Lào để tính chuyên lâu dài nhưng 
cuộc rút lui bị thất bại. Ngày 23-2-1887, nghĩa quân vừa rút ra khỏi 
căn cứ Vân Hòa thì bị quân Pháp phục kích, Nguyễn Sách bị địch 
bắt, còn Lê Thành Bính bị tay sai của Pháp là Dương Văn Đồn bắn 
trọng thương và qua đời ngày 25-2-1887 khi mới 32 tuổi. 

Trần Bá Lộc còn dùng thủ đoạn bắt giam cha mẹ và người 
thân của các tướng lĩnh Cần Vương để kêu gọi nghĩa quân đầu thú, 
trong đó có cha mẹ Bùi Giảng. Ngày 25-2-1887, Bùi Giảng ra đầu 
thú Pháp, sau đó đã phản bội và trở thành tay sai đắc lực cho thực 
dân Pháp trong việc đàn áp phong trào Cần Vương Bình Định. Về 
sau, Bùi Giảng làm đến chức Tổng đốc của chính quyền Nam triều 
thuộc Pháp. 


1. Nguyễn Đình Tư (1965), Non nước Phú Yên, Nxb. Tiền Giang, tr. 145. 
314 


Chương IV. Phong trào kháng chiến chống Pháp... 


Tính đến cuối tháng 2-1887, việc đàn áp phong trào Cần 
Vương ở Phú Yên của thực dân Pháp đã cơ bản hoàn thành, nghĩa 
quân chỉ còn một lực lượng nhỏ do Nguyễn Hào Sự (Bá Sự) đứng 
đầu có thủ ở vùng núi phía Tây Bắc huyện Đồng Xuân. 


+ Cuộc vận động chống Pháp của Nguyễn Hào Sự (I890-1892) 


Sau cái chết của Lê Thành Phương, từ giữa năm 18§7 trở đi, 
phong trào Cần Vương ở Phú Yên cũng như tại Nam Trung Kỳ gặp 
nhiều khó khăn, tôn thất, nhưng truyền thống yêu nước của nhân 
dân Phú Yên thì không bao giờ gián đoạn. Năm 1890, phong trào 
Cần Vương chống Pháp ở Phú Yên do Nguyễn Hào Sự tô chức và 
lãnh đạo đã được bí mật dây động trở lại. 


Nguyễn Hào Sự (Bá Sự) sinh khoảng năm 1845' tại làng Phú 
Xuân, tổng Xuân Vinh, huyện Đồng Xuân (nay thuộc xã Xuân 
Phước, huyện Đồng Xuân) trong một gia đình khá giả. Do cha mắt 
sớm, lớn lên được mẹ gửi ra Bình Định theo việc học hành. Trên 
quê hương đất võ này, ông vốn có sức khỏe hơn người nên rất say 
mê luyện tập võ nghệ, có thẻ địch nôi trăm người, tài nhảy cao trên 
bảy thước. Thôi học ở Bình Định, ông trở về làng quê Phú Xuân 
mở trường dạy võ, thanh niên trong làng theo học rất đông. Lúc 
phong trào Cần Vương bùng nô ở Phú Yên, Nguyễn Hào Sự cùng 
các nhân sĩ ở Phú Xuân như các ông Võ Thiệp (tức Bá Thiệp, quê ở 
Bình Định), Đội Sơn... chiêu mộ nghĩa bính, dựng cờ khởi nghĩa. 
Dân chúng trong vùng theo về rất đông. Ông lập căn cứ tại Thạch 
Long Cương, tức núi Hòn Ông, cách làng Phú Xuân chừng vài chục 
cây số về phía Tây Nam. Đây là một dãy núi liên hoàn, địa thế 
hiêm trở, nói liên với dãy núi La Hiên cao ngút ngàn, trùng điệp, 
xung quanh mây mù bao phủ, ra vào rất khó khăn. Nguyễn Hào Sự 
còn xây dựng các căn cứ ở vùng Tổng Binh (Bầu Bèn, Sơn Hội), 


l1. Một số tài liệu cho rằng Nguyễn Hào Sự sinh năm 1840, hi sinh lúc 47 
tuổi. Thật ra, ông bị Pháp giết năm 1892 nên sinh khoảng năm 1845 mới 
hợp lý; còn nêu sinh năm 1840 thì khi mắt, ông đã 52 tuôi (!). 


315 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 6 


vùng Phú Hội ở Suối Trầu (Sơn Hội), buôn Cây Trôi, Suối Rẽ, Suối 
Cối gần sông Kỳ Lộ (xã Xuân Quang ngày nay). Ngoài ra, ông còn 
xây dựng nơi rèn đúc vũ khí và luyện tập nghĩa binh. Nguyễn Hào 
Sự ngày đêm lo luyện tập binh sĩ, rèn đúc khí giới, chuẩn bị một 
phen sống mái với quân Pháp và tay sai. Chị ruột của Nguyễn Hào 
Sự là bà Năm Đường cũng tích cực tham gia khởi nghĩa, xuất lúa 
gạo trong kho để nuôi dân binh, bỏ tiền ra mua sắm khí giới đê dân 
binh chiến đấu. 

Thời gian đầu, Nguyễn Hào Sự tham gia và chỉ huy lực lượng 
Cần Vương ở phía Bắc tỉnh Phú Yên trong cuộc khởi nghĩa do Lê 
Thành Phương tô chức. Khi cuộc khởi nghĩa Lê Thành Phương thất 
bại, Nguyễn Hào Sự cùng một số nghĩa quân rút lên vùng núi 
huyện Đồng Xuân chờ cơ hội. Tại đây, Nguyễn Hào Sự tiếp tục vận 
động người Kinh tham gia khôi phục phong trào chống Pháp và 
hướng hoạt động đấu tranh của các dân tộc thiểu số miền núi vào 
quỹ đạo phong trào Cần Vương. Nguyễn Hào Sự “có một ảnh hưởng 
quan trọng đối với một phân lớn dân chúng. Ông không ngừng kích 
động đồng bào của ông nồi dậy, tìm cách tập hợp họ lại thành 
những đơn vị quân sự, ban cấp cho họ ngạch bậc, vũ khí. Ông chỉ 
thích bảo lưu lịch Hàm Nghi. Viên thủ lĩnh này có thể thành công 
trong việc gây ra một phong trào quân chúng ở những tỉnh Nam 
Trung Kỳ”!. Mục đích của Bá Sự là “cố gắng dựng cơ sở, mở rộng 
căn cứ đề chuẩn bị cuộc kháng chiến chông Pháp, sau đó cử người 
qua nước Xiêm liên lạc, cầu viện ”Ẻ. Bấy giờ, thực dân Pháp cùng 
Trần Bá Lộc ra Phú Yên đã đàn áp xong cuộc khởi nghĩa của Lê 
Thành Phương, nhưng Nguyễn Hào Sự và các cộng sự của ông vẫn 
án ngữ trên núi Hòn Ông, không chịu ra hàng. Người Pháp đánh giá 


I. C. Fourniau, "Cuộc kháng chiến chống Pháp ở Bình Định - Phú Yên 
(1885-1887)", Ngô Văn Hòa dịch, Tạp chí Mghiên cứu Lịch sử, sô 6, 1982, 
tr. 50. 


2. Nguyễn Đình Tư (1965), Non nước Phú Yên, Nxb. Tiền Giang, tr. 148. 
316 


Chương IV. Phong trào kháng chiến chống Pháp... 


răng: “Mặc dù có những vụ quy hàng và những vụ hành quyết 
nhưng ở Bình Định, Phú Yên vẫn có một vài người tài giỏi, có wy 
tín đề duy trì cuộc kháng chiến (một cái đôn lăy nhỏ đã được xây 
đắp ở vùng thượng du) và họ đã duy trì được một ảnh hưởng quan 


trọng đối với phân lớn dân chúng " 


Sau nhiều lần quân Pháp và tay sai tiến hành những cuộc tấn 
công vào căn cứ nghĩa quân ở núi Hòn Ông không có kết quả, chúng 
chuyên sang thực hiện những thủ đoạn đê hèn là đàn áp dân lành, 
lùng bắt mẹ và người thân của Nguyễn Hào Sự đẻ gây áp lực buộc 
ông hạ khí giới. Nhưng Nguyễn Hào Sự quyết coi nợ nước nặng 
hơn tình nhà nên vẫn không ra hàng giặc. Thực dân Pháp bèn cho 
lính về phá làng của ông, tra tấn dân chúng, hăm dọa rằng nếu 
không bắt được Bá Sự thì chúng sẽ đốt hết làng xóm. Thấy sức 
mình không thể xoay chuyên được tình thế, còn lần trốn ngày nào 
thì dân chúng bị khổ sở ngày đó, nên Nguyễn Hào Sự đành ra nộp 
mình cho giặc để cứu dân lành. Cuộc khởi nghĩa do ông đứng đầu 
đến đây chấm dứt. 


Sau khi bắt được Nguyễn Hào Sự, Trần Bá Lộc tìm mọi cách 
dụ dỗ ông cộng tác với Pháp nhưng ông một mực chối từ và khăng 
định: “Tôi nói thực cho các ông biết, tôi về đây là biết vận nước đã 
hết, nếu còn ở lại trên núi hoặc tự sát trong rừng thì chỉ khổ xóm 
làng, chứ không phải tôi về đây đề kiểm chút danh vọng quân giặc 
ban cho. Nước nhà lâm nguy, tôi là thần dân, phải ghé vai gánh 
vác việc quân vương giao phó. Công việc không thành thì chỉ biết 
lúy cái chết đền nợ nước mà thôi. Các ông cứ đem tôi ra chém, đừng 
nói nữa vô ích"?. Trước ý chí cứng rắn và khí phách hiên ngang 


I. C. Fourniau, "Cuộc kháng chiến chống Pháp ở Bình Định - Phú Yên 
(1885-1887)", Ngô Văn Hòa dịch. Tạp chí Vghiên cứu Lịch sử, số 6, 1982, 
tr. 43. 

2. Nguyễn Đình Tư (1965), Non nước Phú Yên, Nxb. Tiền Giang, tr. 149. 


317 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẠP 6 


của Nguyễn Hào Sự, thực dân Pháp không còn lựa chọn nào khác 
ngoài việc tuyên án xử tử ông. 

Trong báo cáo đề ngày 2-3-1892 của Brière gửi Toàn quyền 
Đông Dương có nhận xét về Bá Sự như sau: “Đây không phải là một 
kẻ khích động tâm thường. Với trí thông mình, tư chất học vấn, vẻ bên 
ngoài tao nhã đã làm cho ông ta đứng trên những thủ lãnh nghĩa 
quân thông thường. Đây là một viên quan có “nòi” mà do tham vọng 
hoặc có thể do một thứ chủ nghĩa yêu nước không thể hiểu được đã 
làm cho ông trở thành một kẻ phiến loạn không thể hóa giải được". 


Sau khi hành quyết, chúng bêu đầu Nguyễn Hào Sự tại bãi cát 
Tuân, trên bờ sông Cái, lúc ấy, ông 47 tuổi. 


- Phong trào ở Khánh Hòa và Bình Thuận 


Phong trào ứng nghĩa Cần Vương đã bùng lên nhanh chóng, 
khởi đầu từ Quảng Nam rồi lan ra thành cao trào khởi nghĩa vũ 
trang, chống giặc Pháp xâm lược khắp các tỉnh Nam Trung Bộ, 
trong đó có Khánh Hòa, Bình Thuận. Ngày 14-12-1885, nghĩa quân 
Khánh Hòa do Trịnh Phong lãnh đạo cùng với sự hỗ trợ của văn 
thân Phú Yên do Bùi Đáng chỉ huy đã tiến công và chiếm tỉnh 
Khánh Hòa. Bộ phận quan lại ở đây nhanh chóng giao thành cho 
nghĩa quân. Nghĩa quân đã ráo riết hoàn tất công tác chuẩn bị 
phòng thủ các đường thủy bộ, chờ đợi các cuộc tấn công trên quy 
mô lớn của người Pháp. Đầu năm 1885, quân Pháp đồ bộ lên Nha 
Trang, nghĩa binh do Trịnh Phong lãnh đạo chặn đánh địch quyết 
liệt. Mặc dù chiến đấu anh dũng với tinh thần bất khuất, nhưng do 
hỏa lực địch quá mạnh nên nghĩa quân phải chịu thiệt hại nặng và 
rút về thành Diên Khánh cố thủ. Nhưng do một số viên quan lại đầu 


1.C. Fourniau, "Cuộc kháng chiến chống Pháp ở Bình Định - Phú Yên 
(1885-1887)", Ngô Văn Hòa dịch, Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, số 6, 1882, 
tr. 50. 


318 


Chương IV. Phong trào kháng chiến chống Pháp... 


hàng giặc nên việc có thủ thành thất bại. Các kho thuốc súng đều bị 
bắn cháy. Nghĩa quân phải bỏ thành theo đường núi ra giữ mặt Bắc 
cùng Trân Đường. 


Mùa thu năm I§&§ó, viên Công sứ Aymonier và Thiếu tá De 
Lorme cùng với Trần Bá Lộc dẫn 800 quân viễn chinh Pháp tấn 
công mật khu kháng chiến. Nghĩa quân đem hết tỉnh thần và lực 
lượng ra chiến đấu nhưng chỉ hơn hai tháng sau, phong trào đã bị 
thất bại. Các lãnh tụ như Trịnh Phong, Trằn Đường, Nguyễn Khanh 
đều bị giết. Phong trào Cần Vương ở Khánh Hòa chấm dứt. 


Tại Bình Thuận, Nguyễn Văn Luận, con của doanh điền sứ 
Nguyễn Văn Phương, ở huyện Hòa Đa (Bình Thuận), rất có uy tín 
trong dân chúng. Tháng 6-1885, Nguyễn Văn Luận tự xưng là lãnh 
binh, cùng Phùng Hàn và Phùng Tố ở xã Chí Công (Tuy Phong - 
Bình Thuận) theo dụ Cần Vương, tô chức khởi nghĩa, xây dựng 
phòng tuyến dọc sông Kên Kên (sông Lũy) và vùng núi hiểm trở 
thuộc La Dạ, La Bá - là buôn làng của người dân tộc Cơ ho, Raglai. 
Quân Pháp và quân của triều đình nhà Nguyễn nhiều lần tiến công 
nhưng đều thất bại. Đội ngũ nghĩa quân gồm cả người Kinh, người 
Chăm và người Thượng tham gia, thanh thế rất lớn mạnh. Tháng 
7-1886, nghĩa quân của Nguyễn Văn Luận phối hợp cùng nghĩa 
quân của Phạm Đoan, Phạm Săng, Dương Hoàng Phi ở huyện Tuy 
Phong tân công chiêm huyện ly Tuy Phong, Duông, Phan Rí Cửa, 
huyện ly Hòa Đa và phủ đường Bình Thuận tại Xuân An. Ở Hòa 
Đa (tháng 7-1886), ông Cao Hành tham gia tô chức “Bình Tây bảo 
quốc đoàn”, đặt căn cứ huấn luyện tại Sủng Heo (Hàm Thuận). Ông 
kết hợp cùng quân của Nguyên Văn Luận tấn công phủ đường Bình 
Thuận, bắt Tuần vũ Lê Liêm, giải phóng nhà lao. 

Tháng 9-1886, quân Pháp và tên tay sai Trần Bá Lộc đưa 
quân từ Gia Định ra băng đường biên, thăng tay đàn áp nghĩa quân 
Cần Vương Bình Thuận. Chúng đề bộ lên Phan Rí Cửa, Long Hương, 
Duông, đánh chiếm huyện ly Hòa Đa, phủ đường Bình Thuận. Quân 


319 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẠP 6 


Cần Vương chống trả quyết liệt, gây cho Pháp nhiều thiệt hại và 
rút lui về phòng thủ tại phòng tuyến Kên Kên. Tuy vậy, cuối cùng, 
Trần Bá Lộc cũng bắt được Phạm Đoan, Phùng Hàn, Phùng Tố và 
hành quyết tại chợ Phan Rí Cửa. Ông Cao Hành đưa binh chạy 
vào Hàm Thuận, tham gia cùng nghĩa quân Ung Chiếm nhưng đến 
tháng 9-1886, ông bị Pháp bắt và bị chém đầu tại chợ Phan Thiết. 
Ông Nguyễn Văn Luận và nghĩa quân rút về căn cứ. Khoảng 
tháng 11-1886, được một số kẻ phản bội dẫn đường, chúng đi sâu 
vào căn cứ La Bá, đánh tập hậu phòng tuyến. Nguyễn Văn Luận 
và nghĩa quân bị bắt và bị giết. Pháp chém ông tại bến Thương 
Chánh - Phan Rí Cửa. 


Hưởng ứng dụ Cần Vương, Ung Chiếm quê ở làng Lại An, là 
Chánh tổng tổng Lại An (phủ Hàm Thuận, nay là xã Hàm Thắng) 
đã chiêu mộ nghĩa quân đứng lên đánh Pháp và tay sai. Nghĩa quân 
Ung Chiếm tập hợp được nhiều tầng lớp nhân dân, đóng căn cứ từ 
làng Tân Xuân, Khánh Tường, Thuận Sen đến rừng cát Thuận Mỹ, 
Long Thạnh và thường xuyên luyện tập quân sĩ ở làng Kim Ngọc 
(nay thuộc địa phận xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh 
Bình Thuận). Ủng Chiếm là người tỉnh thông võ nghệ, lại có tài 
mưu lược và tỉnh thần khí khái. Ông tự xưng là Chánh sơn phòng 
và chức Phó sơn phòng giao cho Từ Sĩ Vệ, người làng Sơn Thủy. 
Bộ chỉ huy nghĩa quân còn có Chánh lãnh binh Võ Cần, người làng 
Long Thạnh, thầy Tài - người làng Tầm Hưng và Huỳnh Hữu Trí, 
người làng Tùy Hòa, phủ Hàm Thuận. 


Phủ Hàm Thuận đóng trên đất làng Phú Tài cạnh Phan Thiết 
(Bình Thuận) dần dần rơi vào thế bị nghĩa quân Ung Chiếm vây 
hãm ngày đêm. Đám quan quân của triều đình bị tiêu hao một số, 
còn một số thì bỏ trốn. Nhờ nhân dân các địa phương hết lòng ủng 
hộ, cung cấp tin tức và tiếp tế lương thực nên lực lượng nghĩa quân 
Ung Chiếm trụ vững lâu ngày trên các địa bàn đã làm chủ khiến 
bọn cường hào co cụm lại, không dám hạch sách nhân dân. Bắt lực 


320 


Chương IV. Phong trào kháng chiến chống Pháp... 


trước sức mạnh và thanh thế của nghĩa quân, bọn tay sai ở phủ và 
tỉnh Bình Thuận phải cầu viện binh từ Sài Gòn. 

Ngày 28-7-1886, thực dân Pháp cử Thiếu tá Delorme và tên 
tay sai Trần Bá Lộc chỉ huy đội quân lính khó đỏ tiến đánh vào 
Hàm Thuận. Dù vũ khí thô sơ nhưng với lòng căm thù giặc tột 
độ, nghĩa quân Ung Chiếm đã dàn mặt trận từ vùng Bến Lội đến 
Lại An chiến đấu quyết liệt với quân giặc. Sau 3 ngày đêm chống 
trả, nghĩa quân bị tôn thất, Ung Chiếm cho rút quân qua vùng 
Dương Xuân, Phước Môn, trũng Bà Cơ; lấy sông Cái làm phòng 
tuyến cố thủ hơn một tháng ròng. Khi quân Pháp tràn qua sông, 
nghĩa quân Ung Chiếm lại rút sâu vào rừng, củng cô đội ngũ để 
tiếp tục chiến đấu chống giặc. Cuối cùng, do lực lượng không 
cân sức nên nghĩa quân bị thua trận. Ung Chiếm và người con 
trai bị rơi vào tay giặc nên bị đưa ra xử chém. Những người thân 
cận của Ung Chiếm cũng bị truy lùng ráo riết và bị giặc giết hại 
hàng loạt sau đó. 


Tuy việc lớn không thành nhưng tỉnh thần yêu nước nông nàn 
và dũng khí quật cường của nghĩa quân do Nguyễn Văn Luận và 
Ung Chiếm lãnh đạo mãi mãi là niềm tự hào của nhân dân Hàm 
Thuận - Bình Thuận nói riêng và cả nước nói chung. 

2. Phong trào Cần Vương ở Bắc Kỳ 

- Phong trào Cần Vương ở các tỉnh Ninh Bình, Nam Định, 
Thái Bình 

Phong trào chống Pháp ở Ninh Bình ngày càng phát triển 
mạnh, nhất là từ khi vua Hàm Nghỉ rời Huê và ban bô dụ Cân 
Vương cứu nước, trong đoàn quân hộ giá có người con ưu tú của 
đất Ninh Bình là Phạm Thận Duật'. Tháng 7-1885, đông đảo nhân 


I. Phạm Thận Duật người làng Yên Mô Thượng, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh 
Bình. Năm 1850 đỗ Cử nhân và được bổ làm Tri huyện huyện Lạng 
Giang, rồi quyền Tổng đốc Bắc Ninh, sau đó về làm Tham tri bộ Lại. Năm 


321 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẠP 6 


dân trong tỉnh tụ nghĩa dưới ngọn cờ của Tú Khuê! ở Núi Chuối 
(Yên Mô) đứng lên chống Pháp. Đặng Văn Hài, Hoàng Văn Kênh 
tô chức lực lượng đánh Pháp ở Phố Nứa, tỉnh ly Ninh Bình. Tiêu 
biểu cho phòng trào Cần Vương cứu nước ở Ninh Bình là phong 
trào kháng Pháp do Thiên hộ Nguyễn Văn Giản? lãnh đạo. Ông 
cùng các con là Nguyễn Đường, Nguyễn Thị, Nguyễn Bích phát 
động phong trào Cần Vương kháng Pháp sâu rộng ở Ninh Bình, 
được đông đảo nhân dân trong tỉnh hưởng ứng. Nghĩa quân của ông 
anh dũng chiến đấu lập nhiều chiến công vang dội, đặc biệt là trận 
phục kích đánh đồn Nho Quan (1886) giết được nhiều giặc Pháp, 
trong đó có tên Trung uý Fauger. Trong trận đánh nhằm chiếm lại 
thành Ninh Bình đêm ngày 28-I 1-1897, ông cùng các con đã anh 
dũng hy sinh. 


Ở Thái Bình và Nam Định, phong trào cũng bùng lên với sự 
lãnh đạo của Tạ Hiện và Phạm Huy Quang. Tạ Hiện còn gọi là Tạ 
Quang Hiện (1841-1887 hoặc 18932), quê ở thôn Quang Lang, xã 
Thụy Hải, huyện Thụy Anh (nay thuộc huyện Thái Thụy), tỉnh Thái 
Bình, là Đề đốc quân vụ Bắc Kỳ (tướng nhà Nguyễn, thời vua Hàm 
Nghị), lãnh tụ Cần Vương tại địa bàn tỉnh Thái Bình. Sau khi cùng 
Lưu Vĩnh Phúc dẹp tan quân cờ vàng của Hoàng Sùng Anh, năm 
1882, Tạ Hiện được vua Tự Đức thăng chức Đề đốc. Nhưng khi 


1881, ông được sung Viện Cơ mật giữ chức Phó Tổng tài quản lý Quốc 
Tử Giám. Năm 1883, khi thực dân Pháp đánh chiếm Ninh Bình, ông được 
Tự Đức cử dẫn đầu đoàn sứ bộ đi Trung Quốc đàm phán với Pháp, sau đó 
về kinh giữ chức Thượng thư bộ Hộ, ông cùng Tôn Thất Thuyết bàn kế 
chống Pháp và là người tích cực xây dựng các sơn phòng, cùng Thuyết 
đưa vua Hàm Nghi xuất cung, ban bô dụ Cân Vương và được cử làm Phó 
Khâm sai ra Bắc lãnh đạo phong trào. Trên đường ra Băc, ông bị địch bắt 
và đưa đi đày ở Côn Lôn rỗi mất ngày 29-1 1-1885. 

. Tú Khuê: người ở làng Yên Tế, nay là xã Yên Đồng, huyện Yên Mô, tỉnh 
Ninh Bình. 

Nguyễn Giản: người ở làng Bồng Hải, nay là xã Khánh Thiện, huyện 
Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình. 


322 


_ 


Lọ 


Chương IV. Phong trào kháng chiến chống Pháp... 


Pháp xâm lược Bắc Kỳ lần thứ hai vào năm 1883, triều đình Tự 
Đức ký hòa ước bán nước, ông rất bất bình và đã trả ấn từ quan đẻ 
phản đối. Về quê nhà, ông tập hợp nghĩa quân, lãnh đạo nhân dân 
khởi nghĩa chống Pháp. 


Phạm Huy Quang (1846-1888), tên lúc nhỏ là Phạm Huy 
Ôn, quê ở làng Phù Lưu, huyện Đông Quan, tỉnh Nam Định, nay 
là xã Đông Sơn, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. Phạm Huy 
Quang từng làm quan cho nhà Nguyễn tới chức Giám sát ngự sử 
đạo Đông Bắc (chức quan thuộc Đô sát viện), từng cùng Nguyễn 
Thiện Thuật, Tạ Hiện chỉ huy đánh Pháp trong trận Bắc Lệ, sau đó 
cùng Tạ Hiện lãnh đạo phong trào Cần Vương kháng Pháp tại 
Thái Bình và Nam Định theo lời kêu gọi của vua Hàm Nghi. 


- Khởi nghĩa Bãi Sậy (1883-1892) 


Bãi Sậy là một trong những trung tâm chống Pháp lớn nhất 
vào cuối thế kỷ XIX ở Bắc Kỳ. Phong trào Bãi Sậy bắt đầu hình 
thành từ năm 1883 và kéo dài đến năm 1892, 


Sau khi triều đình nhà Nguyễn ký các hiệp ước đầu hàng thực 
dân Pháp, trong thời kỳ đầu (1883-1885), ở tỉnh Hưng Yên nỗi lên 
phong trào kháng Pháp do Đinh Gia Qué' lãnh đạo, địa bàn lúc này 
còn giới hạn ở vùng Bãi Sậy? (bao gồm địa phận các huyện Văn 
Lâm. Văn Giang. Khoái Châu. Yên Mỹ của tỉnh Hưng Yên). 


. Đinh Gia Quế sinh ngày 1 tháng II năm Đinh Dậu (tức ngày 1-2-1825), là 
con của cụ Định Quý Công, hiệu là Gia Phúc và cụ bà Nguyễn Thị Bách, 
tương truyền quê ở xã Nghiêm Xá, huyện Thường Tín, tỉnh Hà Đông cũ. 
Định Gia Quế học đến khóa sinh thì chuyển đến làng Thọ Bình, tông Bình 
Dân, huyện Đông Yên, phủ Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên dạy học, sau đó 
làm Chánh tổng rồi thăng Chánh tuần huyện Đông Yên. Khi giặc Pháp 
đánh thành Hưng Yên, các quan sợ hãi bỏ chạy, có một số theo Pháp 
khiến Chánh tuần huyện Đông Yên Đinh Gia Quê phẫn nộ. ông từ quan về 
quê chiêu mộ quân đánh Pháp. 

2. Bãi Sậy nay là xã Bãi Sậy, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên. 


323 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 6 


Từ năm 1885 trở đi, vai trò lãnh đạo thuộc về Nguyễn Thiện 
Thuật'. Ông là thủ lĩnh cao nhất của nghĩa quân Bãi Sậy. Dưới 
danh nghĩa Cần Vương, Nguyễn Thiện Thuật đã tập hợp nhiều đội 
quân nhỏ trong vùng và các địa phương lân cận, hình thành một 
phong trào có quy mô lớn nhất ở đồng bằng Bắc Bộ lúc đó. Dưới 
quyền Nguyễn Thiện Thuật có các tướng lĩnh chỉ huy các đội nghĩa 
quân phối hợp hoạt động trên nhiều địa bàn khác nhau, như Nguyễn 
Thiện Kế (Hai Kế) và Nguyễn Thiện Dương (Lãnh Giang) đều là 
em ông ở vùng Mỹ Hào; Phạm Văn Khoát và Ba Biều ở Vĩnh Bảo; 
Nguyễn Xuân Tiết hay còn gọi là Nguyễn Đức Hiệu (tức Đốc Tí0, 
Vương Văn Vang (Đội Văn) ở vùng Hai Sông (Kinh Môn)... và 
sau đó, nghĩa quân Bãi Sậy mở rộng khắp hai tỉnh Hưng Yên, Hải 
Dương và một phần của các tỉnh Bắc Ninh, Hải Phòng, Quảng Yên. 
Nghĩa quân có hai căn cứ lớn là Bãi Sậy và Hai Sông. 


Bãi Sậy là căn cứ chính do Nguyễn Thiện Thuật trực tiếp chỉ 
huy. Nghĩa quân đã dựa vào địa thế hiểm yếu của một vùng đầm 
hồ, lau sậy um tùm để xây dựng căn cứ. Căn cứ Bãi Sậy được bao 
quanh bởi hệ thống hào và có nhiều cạm bẫy. Từ trung tâm, nghĩa 
quân đây mạnh hoạt động ra vùng đồng bằng và khống chế những 
tuyến đường giao thông chính, đường bộ có đường số 5 (Hà Nội - 
Hải Phòng), đường số 1 (Hà Nội - Nam Định), đường Hà Nội - 
Bắc Ninh và tuyến đường thuỷ trên sông Thái Bình, sông Đuống, 
sông Hồng... 


— 


. Nguyễn Thiện Thuật sinh năm 1844, quê ở xã Xuân Dục, huyện Mỹ Hào, 
tỉnh Hưng Yên. Đỗ Cử nhân năm 1876, ông ra làm quan được phong chức 
Tán lý quân vụ (Tán Thuật). Quân Pháp chiếm Hải Dương (tháng 8- 
1883), ông đã mộ quân, mưu đánh chiếm lại tỉnh ly. Việc không thành, 
ông kéo quân lên Sơn Tây phối hợp với Hoàng Tá Viêm chống Pháp. 
Khi triều đình Huế ký Hiệp ước Harmand (1883) đầu hàng Pháp, ông bỏ 
sang Trung Quốc. Tháng 7-1885, được tin vua Hàm Nghỉ ra dụ Cần 
Vương, ông lập tức trở vê nước, tô chức phong trào chống Pháp ngay tại 
quê nhà Hưng Yên. 


324 


Chương IV. Phong trào kháng chiến chống Pháp... 


Ngoài căn cứ Bãi Sậy còn có căn cứ Hai Sông (thuộc huyện 
Kinh Môn, tỉnh Hải Dương), là căn cứ lớn thứ hai của nghĩa quân, 
do Nguyễn Xuân Tiết! xây dựng. Từ căn cứ này, nghĩa quân toả ra 
hoạt động trên các tỉnh Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Yên. Dựa 
vào các núi đá vôi, hang động và vách đá, cùng hệ thống sông ngòi 
và đầm lầy bao quanh, nghĩa quân đã xây dựng các cứ điểm đôn trú 
và phòng ngự khi bị tắn công hoặc bao vây. 


Vận dụng cách đánh giặc truyền thống của cha ông trước một 
đối thủ mạnh, nghĩa quân Bãi Sậy không tổ chức thành các đội 
quân lớn mà phân tán thành các đội quy mô nhỏ cùng lúc hoạt động 
rải rác khắp nơi. Mỗi đội quân lại chia thành từng toán từ 20 đến 25 
người, phân tán vào các làng ở lẫn với dân. Dựa vào hệ thống bố 
phòng của làng xã, lấy lũy tre làng làm rào cản, nghĩa quân đào hào 
đắp luy để chống giặc càn quét và bảo vệ lực lượng. Bên cạnh sự 
giúp đỡ của nhân dân, nghĩa quân còn chủ động chuân bị về lương 
thực bằng việc tham gia sản xuất với nông dân, hoặc tô chức canh 


1. Nguyễn Xuân Tiết, tức Đốc Tít (1853 - 1916) là một chỉ huy của khởi 

nghĩa Bãi Sậy do Nguyễn Thiện Thuật lãnh đạo, nguyên gốc họ Mạc, sinh 
ra và lớn lên tại làng yên Lưu Thượng, phủ Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. 
Tên Tít là do người Pháp phát âm sai từ chữ Tiết mà ra. Trong phong trào 
chống Pháp ở Bắc Kỳ, ông được phong là Đề đốc Hải Dương dưới sự chỉ 
huy của lán Thuật, lập căn cứ kháng Pháp ở vùng đất giữa sông Kinh 
Thây và sông Đá Bạc trên đất của 4 huyện Kinh Môn, Đông Triều, Yên 
Hưng và Thuỷ Nguyên của 3 tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh, Hải Phòng. 
Cuối năm 1885, quân Pháp do 2 sĩ quan Falcon và Faure chỉ huy đã giao 
chiến với quân của Đóc Tít, sau đỏ lại tiếp tục đánh nhau với ông ở Trại 
Sơn. Năm 1888, quân Pháp tiếp tục tấn công Trại Sơn, 600 quân của Đốc 
Tít phải rút lui sau 12 ngày cầm cự. 
Tháng 7 năm 1889, Khâm sai Hoàng Cao Khải, Tổng đốc Hải Dương phối 
hợp cùng quân Pháp bao vây Đốc Tít ở căn cứ Trại Sơn, thế cùng lực kiệt 
nên đến ngày 12 tháng 8 năm 1889, Đốc Tít cùng với toàn quân ra hàng 
quân Pháp. Sau đó, người Pháp đã đày ông đi Algeri và ông qua đời tại 
đây ngày 21 tháng 12 năm 1916, thọ 63 tuổi. 


325 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẠP 6 


tác riêng. Về vũ khí, tự trang bị là chính, ngoài những thứ vũ khí 
thô sơ như giáo, mác, mã tấu, đinh ba, gậy gộc..., nghĩa quân còn 
sản xuất được cả loại súng theo kiểu súng Pháp. Phương thức tác 
chiến cơ bản của nghĩa quân Bãi Sậy là đánh du kích, lấy ít địch 
nhiều, lấy vũ khí thô sơ chống lại vũ khí hiện đại. Nghĩa quân 
thường lợi dụng yếu tố bất ngờ đẻ tỏ chức những trận tập kích chớp 
nhoáng, hoặc phục kích chặn đường giao thông tiếp tế và vận tải 
hậu cần của địch. 


Bên cạnh các hoạt động đấu tranh vũ trang, nghĩa quân Bãi 
Sậy còn chú trọng tới công tác tuyên truyền, tổ cáo hành động 
xâm lược của Pháp, đồng thời vận động nhân dân tích cực ủng hộ, 
giúp đỡ về lương thực, tiền bạc, vũ khí. Nguyễn Thiện Thuật còn 
kêu gọi các thanh niên trai tráng gia nhập nghĩa quân. Đặc biệt, 
các chỉ huy nghĩa quân rất chú ý đến công tác binh vận, tận dụng 
mọi cơ hội thuận lợi để vận động ngụy binh trở về hàng ngũ kháng 
chiến. Tiêu biểu là việc Đội Văn trá hàng đẻ vận động, lôi kéo hàng 
trăm lính khố xanh trở về với nghĩa quân vào tháng 9-1889. Trong 
suốt gần mười năm hoạt động, nghĩa quân Bãi Sậy đã làm cho Pháp 
nhiều phen khiếp vía kinh hồn, rất khốn đốn trong việc bình định 
và đặt ách thống trị ở các vùng thuộc đồng bằng sông Hồng. Cuối 
năm 1885 sang đầu năm 1886, nghĩa quân đã phải tổ chức chống 
trả nhiều trận càn quét của quân Pháp do các Đại tá Négricr, 
Donmnier và Trung tá Godard chỉ huy đánh sâu vào căn cứ Bãi Sậy 
và các làng thuộc hai huyện Khoái Châu và Văn Giang. Còn tại 
căn cứ Hai Sông, vào tháng 11-1885, suốt trong hai tuần, nghĩa 
quân đã phải chống cự quyết liệt với một binh đoàn lớn do Falcon 
và Faure chỉ huy. 

Vượt qua muôn vàn khó khăn, bên cạnh hoạt động chống địch 
càn quét, nghĩa quân còn tổ chức nhiều trận tập kích. Đó là ngày 
26-6-1885, nghĩa quân tấn công một đồn Pháp ở Cầu Đuống liền kề 
Hà Nội. Tháng 9-1885, Nguyễn Thiện Thuật trực tiếp chỉ huy nghĩa 


326 


Chương IV. Phong trào kháng chiến chống Pháp... 


quân tấn công chiếm lại Hải Dương, rồi toả ra đóng giữ các làng 
xung quanh, nhưng sau đó do lực lượng quá yếu so với địch nên 
phải rút lui. Tháng 9-1886, nghĩa quân chặn đánh binh đoàn Baginet 
và tân công đòn Bần ở Yên Phú, đây mạnh hoạt động ra các miền 
phụ cận Hà Nội, Bắc Ninh. Ngày 12-2-1887, một trận đụng độ lớn 
xảy ra ở vùng Kẻ Sặt (Hải Dương). Từ cuối năm 1888 đến đầu 
năm 1889, nghĩa quân còn tô chức đánh thắng địch nhiều trận ở 
Lang Tài (Bắc Ninh), Dương Hoà (Hưng Yên). Các hoạt động vũ 
trang của nghĩa quân không chỉ trực tiếp làm tiêu hao sinh lực 
địch, mà còn làm cho chính quyền tay sai vô cùng hoảng sợ. Một 
số quan lại sợ hãi đã phải trao lại quyền hành cho lực lượng kháng 
chiến. Ở những vùng chính quyền địch rệu rã, nghĩa quân. hầu như 
làm chủ. Chính bọn thực dân đã phải thừa nhận rằng, quyền cai trị 
ở nhiều nơi không còn nằm trong tay các quan lại, mà thuộc về 
nghĩa quân. 


Từ cuối năm 1886 sang đầu năm 1887, thực dân Pháp giao 
cho Thiếu tướng Francois de Négrier, Trung tá Donnier và Hoàng 
Cao Khải đem quân đi đàn áp cuộc khởi nghĩa. Lúc đầu, chúng 
càn quét các vùng xung quanh Bãi Sậy tạo thế bao vây từ bốn 
phía. Nghĩa quân đã chiến đấu rất dũng cảm nhưng lực lượng ngày 
càng giảm sút. Trước tình thế khó khăn, giữa năm 1889, Nguyễn 
Thiện Thuật giao quyền lại cho một số tướng lĩnh khác, rồi vượt 
vòng vây đến căn cứ Hai Sông. Tại đây, chủ tướng Nguyễn Đức 
Tiết đã sắp xếp đẻ Nguyễn Thiện Thuật trốn sang Trung Quốc 
(tháng 7-1889). Ông đi Khâm Châu, rồi Nam Ninh, đến năm 1926 
thì mắt ở đó, thọ 82 tuổi. 


Được rảnh tay với nghĩa quân Bãi Sậy, quân Pháp tập trung 
binh lực bao vây và tấn công vào đại bản doanh Trại Sơn của nghĩa 
quân Hai Sông. Quân địch chia thành 4 đạo, vây chặt căn cứ trung 
tâm, rồi cho tàu và ca nô đi tuần tiễu suốt ngày đêm trên các ngả 
sông xung quanh căn cứ. Trước sức o ép ác liệt của kẻ thù, nghĩa 


327 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 6 


quân phải rút chạy hết nơi này qua nơi khác. Địch càng thắt chặt 
dần vòng vây, tăng cường truy quét và khủng bố nhân dân trong 
vùng nhằm cắt đứt mối liên hệ giữa nghĩa quân với nhân dân. 
Lương thực và đạn dược đều hết, thế cùng lực kiệt nên Đốc Tít phải 
ra hàng ngày 12-8-1889, rồi bị đày sang Algeri ở Bắc Phi'. 


Sau những tôn thất nặng nẻ, phong trào kháng Pháp vùng 
Hưng Yên - Hải Dương bị suy yếu rõ rệt, nhưng vẫn còn duy trì 
thêm được một thời gian nữa. Đến năm 1892, khi thủ lĩnh cuối cùng 
của phong trào Bãi Sậy là Đốc Vinh bị Pháp giết, lực lượng nghĩa 
quân Bãi Sậy mới tan rã hoàn toàn. Nguyễn Thiện Kế (em trai 
Nguyễn Thiện Thuật) trước đó cũng bị Pháp bắt và đày ra Côn Đảo. 

Cuộc khởi nghĩa Bãi Sậy - Hai Sông (1883-1892) tiêu biểu 
nhất cho phong trào yêu nước chống xâm lược Pháp của nhân dân 
đồng bằng sông Hồng cuối thế kỷ XIX. Cuộc khởi nghĩa đã đẻ lại 
nhiều bài học kinh nghiệm bỏ ích, nhất là về phương thức hoạt 
động và các hình thức tác chiến, lối đánh du kích của nghĩa quân ở 
một vùng đồng bằng đất hẹp người đông. 

V. CÁC PHONG TRÀO KHÁNG PHÁP TỰ PHÁT 

1. Phong trào nông dân Yên Thế 

Đây là phong trào đấu tranh vũ trang lớn và kéo đài nhất 
trong phong trào chống Pháp cuối thế kỷ XIX, sang hơn mười năm 
đầu của thế kỷ XX do Hoàng Hoa Thám lãnh đạo. 


Hoàng Hoa Thám tên thật là Trương Văn Thám, còn gọi là 
Đề Thám hay Hùm thiêng Yên Thé, sinh năm 1858, mất ngày 10-2- 
1913, là người lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Yên Thế chống Pháp 
(1885-1913). Hoàng Hoa Thám hồi nhỏ tên là Trương Văn Nghĩa, 


1. Thời gian bị đày ở Algeri, Đốc Tít sống cùng với con gái. Ông mất ngày 
19-12-1916, thi hài được đưa về nước, an táng tại nghĩa trang xã Yên Lưu 
Thượng, thị trân Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. 


328 


Chương IV. Phong trào kháng chiến chống Pháp... 


quê ở làng Dị Chế, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên; sau đó di cư lên 
Sơn Tây (Hà Nội), rồi đến Yên Thế (Bắc Giang). Cha là Trương 
Văn Thận và mẹ là Lương Thị Minh. Sinh thời, cha mẹ ông đều là 
những người rất trọng nghĩa khí; cả hai đều gia nhập cuộc khởi 
nghĩa của Nguyễn Văn Nhàn, Nùng Văn Vân ở Sơn Tây. Năm l6 
tuôi, Hoàng Hoa Thám tham gia khởi nghĩa của Đại Trận (1870- 
1875). Khi Pháp chiếm Bắc Ninh (tháng 3 năm 1884) thì Hoàng 
Hoa Thám gia nhập nghĩa binh của Trần Quang Loan, lãnh binh 
Bắc Ninh. Năm 1885, ông tham gia khởi nghĩa của Cai Kinh (Hoàng 
Đình Kinh) ở Lạng Giang (1882-1888). Sau khi Cai Kinh mắt, ông 
đứng dưới cờ của nghĩa quân Lương Văn Năm (tức Đề Nắm) và trở 
thành một tướng lĩnh có tài. Tháng 4 năm 1892, Đề Năm bị thủ hạ 
Đề Sặt sát hại và Hoàng Hoa Thám trở thành thủ lĩnh tối cao của 
phong trào Yên Thé. Đề Thám tiếp tục hoạt động, lập căn cứ ở Yên 
Thế và trở thành thủ lĩnh danh tiếng nhất của phong trào nông dân 
chống Pháp. Căn cứ Yên Thế! ở phía Tây tỉnh Bắc Giang, có diện 
tích chừng 40 - 50km”, gồm đất đôi là chủ yếu, có cây côi rậm rạp, 
gò bụi um tùm. Từ đây có thẻ đi thông sang Tam Đảo, Thái Nguyên, 
xuống Phúc Yên và Vĩnh Yên. 


I. Huyện Yên Thế hiện nay có địa hình đôi núi trung du, thuộc vùng Đông 
Bắc (Việt Nam), năm ở phía Tây Bắc tỉnh Bắc Giang. giáp giới với hai 
tỉnh Thái Nguyên và Lạng Sơn. Địa hình thập dân theo hướng Đông Nam, 
phía Bắc là vùng núi thấp dưới chân dãy núi Bắc Sơn, mà dãy núi này hay 
được biết đến với cái tên cánh cung Bắc Sơn chạy từ Lạng Sơn sang Thái 
Nguyên (một trong năm dãy núi hình vòng cung tạo nên nét đặc trưng của 
địa hình vùng Đêng Bắc). Phía Đông Nam huyện Yên Thẻ giáp huyện 
Lạng Giang, ranh giới tự nhiên là con sông Thương - con sông lớn trong 
hệ thống sông Thái Bình, phía Nam và Tây Nam giáp huyện Tân Yên, đều 
của tỉnh Bắc Giang. Phía Tây và phía Băc Yên Thế giáp các huyện của 
tinh Thái Nguyên, kê từ Tây lên Bắc lần lượt là: Phú Bình, Đồng Hỷ, Võ 
Nhai. Toàn bộ phía Đông Yên Thé giáp với huyện Hữu Lũng của tỉnh 
Lạng Sơn. Chảy qua giữa huyện, theo hướng Đông Nam là con sông Sói, 
một nhánh nhỏ đầu nguôn của sông Thương. Diện tích tự nhiên của Yên 
Thế là 301,2575km?. 


329 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 6 


Lãnh đạo phong trào Yên Thế phần lớn là nông dân, như Cả 
Dinh, Cả Huỳnh, Cai Cờ, Cả Trọng (con trai Đề Thám)... Những 
người có công và đóng vai trò to lớn hơn cả là Lương Văn Nắm 
(Đề Nắm), tiếp đó là Hoàng Hoa Thám (Đề Thám). Trong hàng 
ngũ chỉ huy còn phải kể đến nhiều nhân vật khác, đặc biệt có bà Ba 
Cần (vợ ba của Đề Thám). 


Phương thức tác chiến của nghĩa quân Yên Thế là đánh du 
kích, lấy ít đánh nhiều. Nghĩa quân thường đánh những trận nhỏ, 
dựa vào địa hình hiểm trở và công sự dã chiến đẻ đánh gần, đánh 
nhanh, rồi rút lui để bảo toàn lực lượng sau khi đã gây cho địch một 
số tôn thất về người và vũ khí. Tên sĩ quan Galliéni chỉ huy lực 
lượng bình định của Pháp đã nhận xét: “Nghĩa quân Yên Thế tất cả 
đều can đảm, thiện chiến, tuyệt đối phục tùng người chỉ huy, xuất 
sắc trong cách đánh phục kích và đánh trong rừng, hiểu biết một 
cách kỳ lạ mọi thuận lợi của địa hình để vận dụng trong chiến 
đâu”'. Nhờ chiến thuật đánh du kích mà nghĩa quân Yên Thế đã có 
thể duy trì được cuộc chiến đấu ròng rã trong gần 30 năm. 


Khởi nghĩa Yên Thế bắt đầu bằng việc nông dân địa phương 
chống trả lại quân Pháp khi chúng tiến vào căn cứ, do tướng Brière 
đe I°Isle chỉ huy. Trong cuộc hành binh này, quân Pháp đã bị các 
đội quân của Đề Nắm và Đề Thám chặn đánh quyết liệt buộc phải 
rút lui. Khởi nghĩa Yên Thế diễn ra qua 4 giai đoạn sau: 

- Giai đoạn thứ nhất (1884-1892): các toán nghĩa quân còn hoạt 
động riêng rẽ, chưa có sự phối hợp và chỉ huy thống nhất. Lúc bấy 
gIỜ, đã gần như đồng thời xuất hiện hàng chục toán nghĩa quân của Đề 
Nắm, Bá Phức, Thống Luận, Tổng Tài, Đề Thuật, Đề Chung... mỗi 
thủ lĩnh đứng đầu một toán quân và làm chủ một vùng. 


Tuy phong trào lúc này chưa thống nhất vào một mối, nhưng 
nghĩa quân vẫn hoạt động có hiệu quả. Tháng 1 1-1890, nghĩa quân 


1. Galliéni (1895), Trois colonnes au Tonkin (Ba binh đoàn ở Bắc Kỳ), Paris, 
tr: 125: 


330 


Chương IV. Phong trào kháng chiến chống Pháp... 


Đề Thám đã giành thắng lợi trong trận chống càn ở Cao Thượng. 
Tính đến cuối tháng 12-1890, quân Pháp đã ba lần tắn công vào căn 
cứ Hồ Chuối, nhưng cả ba lần chúng đều bị nghĩa quân của Đề 
Thám đánh bại. Đến cuối năm 1891, nghĩa quân đã làm chủ hết 
vùng Yên Thế, mở rộng địa bàn hoạt động sang cả phủ Lạng 
Thương và tỉnh Bắc Giang. Năm 1891, quân Pháp lại mở đợt tấn 
công mới vào căn cứ Hồ Chuối. Lần này, trước sức công phá ác liệt 
của vũ khí địch, nghĩa quân Đề Thám phải rút lên Đồng Hom. 
Tranh thủ thời cơ, giặc Pháp đã tiền nhanh vào vùng Nhã Nam, rồi 
vừa tổ chức các cuộc càn quét, vừa xây dựng các đồn bốt đề bao 
vây nghĩa quân. Nhằm ngăn chặn các cuộc hành quân càn quét của 
địch, nghĩa quân đã lập một cụm cứ điểm gồm 7 công sự ở phía 
Bắc Yên Thế do Đề Nắm, Đề Thám, Bá Phức, Đề Tâm, Đề Tuất, 
Đề Chung và Tổng Tài chỉ huy. Lúc này, Đề Nắm là một trong số 
các thủ lĩnh có uy tín nhất của nghĩa quân Yên Thế. 

Tháng 3-1892, Pháp huy động hơn 2.300 quân, bao gồm nhiều 
binh chủng (công binh, pháo binh...) do tướng Voiron chỉ huy ồ ạt 
tấn công vào căn cứ nghĩa quân. Do tương quan lực lượng quá 
chênh lệch, nghĩa quân sau nhiều trận kịch chiến đã phải rút khỏi 
căn cứ. Lực lượng nghĩa quân sau đó bị suy yếu rõ rệt. Các khó 
khăn ngày càng nhiều, một số thủ lĩnh phải ra hàng, một số khác hy 
sinh trong chiến đấu, trong số đó có Đề Nắm bị giết vào tháng 4- 
1892. Đê cứu vãn tình thê, Đê Thám đã đứng ra tô chức lại phong 
trào và trở thành thủ lĩnh tối cao của nghĩa quân Yên Thé. 

- Giai đoạn thứ hai (1893-1897): nghĩa quân đã phải hai lần 
đình chiến với Pháp, lần thứ nhất vào tháng 10-1894 và lần thứ hai 
vào tháng 12-1897. 

Sau khi Đề Nắm hy sinh, Đề Thám đảm nhiệm vai trò lãnh 
đạo phong trào Yên Thế. Ông đã khôi phục những toán quân còn 
lại ở Yên Thế và các vùng xung quanh. rồi tiếp tục hoạt động. So 
với giai đoạn trước, số lượng nghĩa quân giờ đây có giảm, nhưng 


33I 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 6 


địa bàn hoạt động lại mở rộng hơn. Năm 1894, nghĩa quân trở về 
Yên Thế tiến hành xây dựng lại căn cứ Hồ Chuối, đồng thời mở 
rộng hoạt động ra các vùng Bắc Ninh, Bắc Giang. Lúc này có điều 
kiện bất lợi cho nghĩa quân là trong hoàn cảnh các phong trào Bãi 
Sậy, Ba Đình, cũng như các đội quân kháng chiến của Đốc Ngữ, 
Đề Kiều đều đã tan rã nên thực dân Pháp có điều kiện tập trung lực 
lượng đàn áp cuộc khởi nghĩa Yên Thé. 


Về phía nghĩa quân, tuy có giành được một số thắng lợi nhưng 
lực lượng cũng suy yếu rõ rệt. Trước tình hình đó, Đề Thám thấy 
cần phải hoà hoãn với Pháp đẻ tranh thủ thời cơ củng cô lực lượng 
cho những cuộc chiến đâu về sau. Tháng 10-1894, cuộc thương 
lượng giữa nghĩa quân Yên Thế và thực dân Pháp kết thúc. Kết 
quả là quân Pháp phải rút ra khỏi khu vực Yên Thế, giao các tổng 
Nhã Nam, Mục Sơn, Yên Lễ, Hữu Thượng cho nghĩa quân kiểm 
soát. Nhưng thời gian hoà hoãn chưa được bao lâu thì quân Pháp 
đã bội ước, tráo trở tấn công. Nghĩa quân Đề Thám đã chống đỡ 
quyết liệt. Để tránh những cuộc đụng độ lớn với địch, Đề Thám 
chủ trương chia nghĩa quân thành những toán nhỏ phân tán hoạt 
động vừa trên địa bàn rừng núi, vừa ở ngay tại các làng mạc với 
sự giúp đỡ, chở che của nhân dân. Nghĩa quân đã phải di chuyển 
hoạt động trên địa bàn 4 tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang, Thái Nguyên 
và Phúc Yên. 

Năm 1894, nghĩa quân xây dựng lại căn cứ, thu nạp nhiều nghĩa 
binh ở các nơi khác, mở rộng hoạt động ra các vùng thuộc Bắc 
Giang, Bắc Ninh, Vĩnh Yên, Thái Nguyên và một phần của Lạng 
Sơn. Tại đây, nghĩa quân đã đánh bại nhiều cuộc tấn công của địch 
do Tổng đốc Bắc Ninh Lê Hoan chỉ huy, rồi tiếp đó (tháng 5-1894) 
đánh trả quân Pháp khiến Công sứ Bắc Giang Muysơlie bị thương. 


Ngày 17-9-1894, nghĩa quân Đề Thám tổ chức đánh úp tàu 
hỏa của Pháp ở gần Kép, bắt Sétnây làm nghề thầu khoán và làm 
trong ban quản lý của báo Tương lai Bắc Kỳ (L/Arenir du Tonkin), 


332 


Chương IV. Phong trào kháng chiến chống Pháp... 


buộc thực dân Pháp phải thương lượng, trả tiền chuộc và rút khỏi 
khu vực Yên Thế. Trong thời gian giảng hòa, Đề Thám cho khai 
khân đồn điền Phòn Xương, tích trữ lương thực, đúc rèn vũ khí, hội 
tụ nghĩa binh và tăng cường luyện tập. Ngày 30-11-1895, thực dân 
Pháp tô chức đánh úp đồn Phôn Xương. Đề bảo toàn lực lượng, Đề 
Thám chia quân thành các toán nhỏ, hoạt động rải rác khắp các 
vùng ở Bắc Ninh, Bắc Giang, Thái Nguyên, Vĩnh Yên... Đến tháng 
2-1896, lực lượng của Đề Thám bị suy yếu nhiều. 


Trước sự truy lùng và vây quét ác liệt của quân Pháp, lực 
lượng nghĩa quân ngày càng suy yếu. Để bảo toàn lực lượng, Đề 
Thám xin giảng hoà với Pháp lần thứ hai. Thực dân Pháp lúc này 
cũng muốn chấm dứt xung đột đề có điều kiện bắt tay vào việc khai 
thác thuộc địa. Vì vậy, tháng 12-1897, hiệp ước hoà hoăn giữa thực 
dân Pháp với nghĩa quân Yên Thế đã được ký kết với những điều 
kiện ràng buộc chặt chẽ hơn, nghĩa quân phải nộp cho Pháp tất cả 
vũ khí và bãi binh. Trong thế yếu, Đề Thám buộc phải đình chiến 
với những điều kiện bất lợi, bề ngoài tỏ ra là phục tùng, nhưng sự 
thực bên trong vẫn ngầm nuôi chí phục thù, củng cố lực lượng. 


- Giai đoạn thứ ba (1898-1908): Trong suốt 10 năm đình chiến 
(1898-1908), nghĩa quân Yên Thế vẫn ra sức sản xuất, sắm sửa khí 
giới, tích cực luyện tập, giữ vững tỉnh thần chiến đấu. Không những 
vậy, Đề Thám còn chiêu nạp thêm nhiều nghĩa sĩ từ các miền đất 
nước về hội tụ; gặp gỡ, trao đôi với nhiều chí sĩ yêu nước như Phan 
Bội Châu, Phan Châu Trinh, Lê Văn Huân, kỳ đồng Nguyễn Văn 
Câm... Căn cứ của Đề Thám được mở rộng, ngoài Phôn Xương còn 
có căn cứ Chợ Gò, Am Động... Tuy lực lượng nghĩa quân không 
đông (khoảng 200 người) nhưng là lực lượng thiện chiến, gây nhiều 
lo ngại cho chính quyền Pháp. 

- Giai đoạn thứ tư (1909-1913): Tháng 11-1909, quân Pháp 
dưới sự chỉ huy của Đại tá Batay ồ ạt tắn công vào căn cứ Chợ Gò. 
Am Động, Phỏn Xương. Nghĩa quân anh đũng chiến đâu, đánh bại 


333 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẠP 6 


nhiều cuộc tấn công của địch, nhưng do địch quá mạnh nên nghĩa 
quân phải phân tán lực lượng, rút sang các địa phương lân cận. 
Trong suốt hai tháng cuối năm 1909, quân Pháp liên tục tấn công, 
nghĩa quân bị tiêu hao nặng, nhiều thủ lĩnh hy sinh, một số khác bị 
thương và đào ngũ. Tháng 12-1909, vợ con Đề Thám và các tướng 
lĩnh của ông người thì bị giặc bắt, người thì hy sinh. Phong trào 
đến đây xem như bị tan rã về cơ bản. Riêng Đề Thám và một số 
nghĩa binh thân tín phải ẩn trong rừng sâu để tránh sự truy lùng 
của địch. Ngày 10-12-1913, Hoàng Hoa Thám mất, đánh dấu sự 
thất bại hoàn toàn của cuộc khởi nghĩa Yên Thế, một phong trào 
yêu nước chống Pháp mạnh và kéo dài nhất của nhân dân ta trong 
những năm cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX. Trong cuộc khởi 
nghĩa này, nhân dân Bắc Ninh, Bắc Giang đã tích cực tham gia 
bằng sức người, sức của; và các huyện phía Bắc của Bắc Ninh là 
địa điểm dừng chân cũng như diễn ra các trận đánh của nghĩa 
quân Yên Thế chống lại thực dân Pháp và triều đình nhà Nguyễn. 


Trong các nhân vật tham gia khởi nghĩa Yên Thế nổi bật là 
Đội Văn, quê ở tổng Thái Lạc, huyện Văn Giang, phủ Thuận 
Thành, một trong những thủ lĩnh xuất sắc của cuộc khởi nghĩa Bãi 
Sậy trước đó. Sau khi cuộc khởi nghĩa Bãi Sậy thất bại, Đội Văn trá 
hàng, được Pháp cung cấp tiền và vũ khí, cho nhập vào đội lính cơ 
của Hoàng Cao Khải. Sau một thời gian được huấn luyện và trang 
bị vũ khí, Đội Văn cùng các nghĩa binh của ông quay trở lại trận 
tuyến của những người yêu nước, đưa toàn bộ lực lượng nhập vào 
cuộc khởi nghĩa Yên Thế. Nhưng do địa bàn rừng núi chưa thích 
hợp, sự phối hợp chiến đấu của nghĩa quân Yên Thế chưa cao, lại 
bị địch truy đuổi, bao vây nên nghĩa quân của Đội Văn phải tìm 
cách quay lại đồng bằng nhưng bị địch đánh chặn. Đội Văn bị 
thương và bị thực dân Pháp chém đầu ngày 7-1 1-1889. Sự hy sinh 
anh dũng của Đội Văn đã được một người Pháp từng ở Bắc Kỳ lâu 
năm kể lại và được Chủ tịch Hồ Chí Minh viết trong tác phẩm 


334 


Chương IV. Phong trào kháng chiến chống Pháp... 


Bản án chế độ thực dân Pháp như sau: "Chúng ta [Pháp] coi những 
người An Nam yêu nước là những tên cướp. Chẳng hạn như Đội 
Văn, một người yêu nước đã từng chiến đấu máy năm trời chống 
lại sự thống trị của người nước ngoài, bị chém tại Hà Nội, bêu đâu 
ở Bắc Ninh, ném xác xuống sông Hồng . Phong trào yêu nước 
chống Pháp của nhân dân Bắc Ninh và Bắc Giang, đặc biệt là cuộc 
khởi nghĩa Yên Thế đã gây cho thực dân Pháp nhiều thiệt hại. Để 
đàn áp cuộc khởi nghĩa này, thực dân Pháp đã huy động nhiều 
tướng lĩnh kê cả Toàn quyền Pôn Đume, Thống sứ Bắc Kỳ với gần 
50 nghìn lượt binh lính, sĩ quan cùng nhiều phương tiện chiến 
tranh. Cuộc khởi nghĩa Yên Thế tồn tại gần 30 năm có một vị trí 
đặc biệt trong sự nghiệp giải phóng dân tộc của nhân dân Việt 
Nam, để lại cho đời sau niềm tự hào và nhiều bài học quý giá. Từ 
một phong trào nông dân mang tính tự phát, cuộc khởi nghĩa Yên 
Thế đã nhanh chóng chuyên hóa thành phong trào yêu nước mang 
tính chất giải phóng dân tộc. Đây là phong trào đấu tranh vũ trang 
lớn nhất, kiên trì và bền bỉ nhất trong lịch sử cận đại Việt Nam. 


2. Phong trào đấu tranh của đồng bào các địa phương khác 


Các vùng trung du và miền núi là nơi thực dân Pháp tiến hành 
bình định muộn hơn. Phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp 
xâm lược nơi đây bùng nỗ sau phong trào vùng đồng bằng, nhưng 
bên bỉ và kéo dài hơn. 

Ở Nam Kỳ, trong cuộc khởi nghĩa của Trương Định, đồng 
bào Khơme, Xtiêng, Mnông đã tham gia rất tích cực. Sau đó, người 
Khơme ở Cao Miên và một số dân tộc thiểu số ơ Việt Nam đã kè 
vai sát cánh chống Pháp dưới sự lãnh đạo của Trương Quyền và 
Pôkumpao đánh dấu cuộc liên minh chiến đấu giữa hai dân tộc 
Việt - Khơme chóng lại kẻ thù chung. 


1. Hồ Chí Minh: toàn tập, tập 2, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000, tr. 60-61. 
335 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 6 


Ở miền Trung, phong trào đấu tranh của đồng bào thiểu số rất 
sôi nổi. Đáng chú ý là đội quân người Mường do Hà Văn Mao 
đứng đầu. Hà Văn Mao (2-1887) là một thủ lĩnh nghĩa quân người 
dân tộc Mường hưởng ứng phong trào Cần Vương chống Pháp tại 
Thanh Hóa cuối thế kỷ XIX. Ông quê ở xã Điền Lư, huyện Bá 
Thước, tỉnh Thanh Hóa. Gia đình ông nhiều đời làm thủ lĩnh bộ tộc 
Mường ở vùng thượng đạo Thanh Hóa, được triều Nguyễn gia 
phong quan tước. Bản thân ông cũng là một thổ ty Mường ở châu 
Quan Hóa. Ngày 22 tháng 4 năm 1886, Tôn Thất Thuyết vượt 
thượng lưu sông Mã, đến Bá Thước, Quan Hóa để gặp Hà Văn 
Mao. Sau cuộc hội kiến với Tôn Thất Thuyết, Hà Văn Mao đồng ý 
tham gia phong trào chống Pháp và được Tôn Thất Thuyết phong 
làm Tán lý, chỉ huy nghĩa quân chống Pháp ở miền Tây Thanh 
Hóa. Ông cho xây dựng căn cứ ở Mã Cao (Yên Định), từ đó chỉ 
huy nghĩa quân đánh Pháp ở Bái Thượng, La Hán, Thọ Xuân. 


Từ ngày 18-12-1886 đến ngày 20-1-1887, Đại tá Brissand chỉ 
huy quân Pháp tiến đánh căn cứ Ba Đình. Dù kiên cường chiến đấu 
nhưng do lực lượng quá mỏng, lại bị bao vây cô lập dưới hỏa lực 
mạnh của quân Pháp, các nhóm nghĩa quân khác không thẻ tiếp viện 
nên nghĩa quân Ba Đình bị thương vong nặng và buộc phải mở đường 
máu phá vòng vây rút về căn cứ Mã Cao đề hợp quân với nghĩa quân 
của Hà Văn Mao, củng cố lực lượng và chuẩn bị chiến đấu. 

Sau khi triệt hạ hoàn toàn cả ba làng của căn cứ Ba Đình, 
Pháp tiếp tục cho quân truy kích nghĩa quân ở Mã Cao. Tại đây, bộ 
chỉ huy nghĩa quân được tô chức lại dưới quyền chỉ huy của Hà 
Văn Mao cùng một số thủ lĩnh của căn cứ Ba Đình. Do địa hình 
hiểm trở, căn cứ Mã Cao cầm cự được đến tận mùa thu năm 1887 
mới bị quân Pháp phá vỡ. Căn cứ Mã Cao thất thủ, các toán nghĩa 
quân tan rã về các địa phương. Riêng cánh quân của Hà Văn Mao, 
Tống Duy Tân và Cầm Bá Thước theo hướng Thung Voi, Thung 
Khoai rút về Điền Lư, Niên Kỷ (nay thuộc huyện Bá Thước) và 
tiếp tục chống Pháp. 


336 


Chương IV. Phong trào kháng chiến chống Pháp... 


Sau khi trở về Điền Lư, Hà Văn Mao cùng với Tống Duy Tân 
và Cầm Bá Thước tiếp tục tổ chức liên kết nghĩa quân chóng Pháp 
tại vùng thượng đạo Thanh Hóa, thường gọi là nghĩa quân Hùng 
Lĩnh. Quân Pháp lập tức truy kích lên Bá Thước, công kích nghĩa 
quân của Hà Văn Mao trước tiên. Cuối năm 1887, nghĩa quân bị 
vây quét và thiệt hại nặng ở Điền Lư, Niên Kỷ, Hà Văn Mao tự sát. 
Tống Duy Tân cùng với một thủ lĩnh Mường khác là Hà Văn Nho 
tiếp tục tô chức kháng chiến tại châu Quan Hóa đến tận năm 1892 
thì tan rã. 


Ở Tây Nguyên, khi quân Pháp kéo lên bình định, các tù 
trưởng N"Trang Guh, Ama Wal, Ama Kol, Ama Jhao đã kêu gọi 
nhân dân rào làng đánh Pháp. Cuộc đấu tranh kéo dài suốt từ năm 
1889 đến năm 1905 mới chấm dứt. 


Ở vùng Tây Bắc (Bắc Bộ), đồng bào các dân tộc Thái, Mường, 
Hmông đã tập hợp dưới ngọn cờ chống Pháp của Ngô Quang Bích, 
Nguyễn Văn Giáp, nghĩa quân đã xây dựng căn cứ ở Lai Châu, Sơn 
La và hoạt động mạnh trên vùng hạ lưu sông Đà. 


Trong những năm 1884-1890, xuất hiện nhiều thủ lĩnh người 
Thái như Đèo Văn Trì', Nông Văn Quang, Cầm Văn Thanh, Cằm 
Văn Hoan... Đáng chú ý là đồng bào Dao, Thái ở Sơn La, Yên Bái 
do Đèo Chính Lục, Đặng Phúc Thành, Bàn Văn Siêu đứng đầu đã 
tô chức nhiêu trận phục kích quân Pháp ở Tuyên Quang, Hà Giang. 
Đồng bào Hmông do Hà Cốc Thượng đứng đầu cũng nổi dậy 
chống Pháp từ năm 1894 đến năm 1896. 

Ở vùng Đông Bắc (Bắc Bộ) bùng nỗ một số phong trào chống 
Pháp của người Dao và người Hoa. Đội nghĩa quân của Lưu Kỳ 
(người Hoa) hoạt động mạnh ở vùng Móng Cái, Đông Triều, có lúc 
tràn xuống vùng đồng bằng quấy rồi quân Pháp. Sau khi Lưu Kỳ 


1. Đèo Văn Trì sau đó đầu hàng Pháp, trở thành thô tỉ có thé lực vả là tay sai 
của đê quôc. 


337 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 6 


mất vào đầu năm 1892 thì phong trào chống Pháp vùng Đông Bắc 
cũng bị dập tắt. 

Nhìn chung, phong trào chống Pháp của đồng bào miền núi 
bùng nỗ khá kịp thời, phát triển mạnh mẽ và được duy trì tương đối 
dài, vì vậy đã trực tiếp góp phần làm chậm quá trình xâm lược và 
bình định của thực dân Pháp lên các vùng sâu, vùng xa. Nhưng thực 
dân Pháp ngày càng kết hợp chặt chẽ đàn áp quân sự với mua chuộc 
chính trị, các toán nghĩa quân của đồng bào miền núi lại hoạt động 
riêng rẽ, thiếu sự phối hợp với nhau nên dễ bị tiêu diệt. Đó là những 
nguyên nhân chủ yếu dẫn tới sự thất bại cuối cùng của phong trào. 


Trong các phong trào kháng Pháp giai đoạn 1885-1896, ngoài 
các cuộc khởi nghĩa hưởng ứng dụ Cần Vương còn có phong trào 
của các chức sắc tôn giáo lãnh đạo mang đậm chất tôn giáo. Đây là 
một biểu hiện sinh động về tinh thần yêu nước của nhân dân ta 
trước họa xâm lăng mặc dù trên thực tế, đây là chỉ một bộ phận 
quan trọng của phong trào yêu nước nói chung và xuất hiện hơi 
muộn so với các phong trào do các sĩ phu lãnh đạo, hay các phong 
trào của đồng bào miền núi, do sự khủng hoảng của hệ tư tưởng 
phong kiến không còn đủ khả năng tập hợp nhân dân vào công 
cuộc cứu nước. 

Ở Nam Kỳ, từ cuối thế kỷ XIX đã xuất hiện phong trào “Hội 
kín”. Đây là một tổ chức yêu nước mang màu sắc tôn giáo của nhân 
dân ta, thành phần chủ yếu là nông dân. Hội kín ra đời trước hết là 
xuất phát từ nhu cầu đoàn kết tự bảo vệ của những người dân nghèo 
bị áp bức, bóc lột thấy cần phải tương trợ, giúp đỡ nhau trong những 
lúc khó khăn. Từng bước một, họ tự tô chức thành các nhóm bí mật 
tiền hành đấu tranh chống Pháp, bảo vệ cuộc sống của mình. 

Phong trào Hội kín phát triển mạnh ở các tỉnh miền Đông 
Nam Kỳ với các hội Nghĩa hoà, Phục hưng, Thị bình, Ái quốc... Tại 
những vùng phong trào phát triển mạnh thường nỗ ra các vụ khủng 
bố và ám sát cá nhân những tên tay sai của Pháp. 


338 


Chương IV. Phong trào kháng chiến chống Pháp... 


Ở ngoài Bắc, vào những năm cuối thế kỷ XIX có phong trào 
của Kỳ Đồng và Mạc Đĩnh Phúc. 


Kỳ Đồng tên thật là Nguyễn Văn Câm, quê ở Thái Bình. Được 
gọi “Kỳ Đồng” (đứa bé kỳ lạ) vì thuở bé ông học rất thông minh 
(như thần đồng). Năm 188§, ông phất cờ khởi nghĩa định chiếm 
thành Nam Định. Việc không thành, ông bị bắt, rồi bị Pháp đày 
sang châu Phi, sau đó nhằm mục đích mua chuộc nên bọn thực dân 
đã cho ông sang Pháp học, rồi đưa về nước làm công chức cho 
chính quyền thuộc địa. 


Năm 1896, Kỳ Đồng mua đất ở gần vùng Yên Thé đẻ lập đồn 
điền. Vẫn không nguôi căm hờn bè lũ cướp nước, ông bí mật liên 
hệ với Mạc Đĩnh Phúc, một thủ lĩnh yêu nước đang dây binh hoạt 
động ở vùng duyên hải từ năm 1895. 

Mạc Đĩnh Phúc tên thật là Tình (Khoá Tình), quê ở Thư Trì 
(Thái Bình), tự xưng là Đồng thống nguyên nhung đề hô hào nhân 
dân đứng lên đánh đuôi thực dân Pháp, lật đỗ triều Nguyễn, lập lại 
nhà Mạc. Ông tuyên truyền mình có phép thần thông biến hoá làm 
cho súng của Pháp bắn không nô, nghĩa quân không phải sắm vũ 
khí, chỉ cần sử dụng bùa chú là hiệu nghiệm. Lời giải thích đó 
mang đây tính huyền bí, ma thuật. 

Phong trào do Kỳ Đồng và Mạc Đĩnh Phúc tổ chức phát triển 
khắp các tỉnh Quảng Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Kiến An, Thái 
Bình, Nam Định, Hà Nam. Ngày 13-12-1897, nghĩa quân đã đánh 
vào thị xã Hải Dương, bao vây huyện Ninh Giang, phá huyện ly 
Vĩnh Bảo, đến đêm 17-12-1897 lại tập kích Hải Phòng. Tuy nhiên, 
do nhiều nguyên nhân khách quan nên cuộc khởi nghĩa đã thất bại 
sau ba năm hoạt động (1895-1897). Mạc Đĩnh Phúc bị Pháp bắt và 
xử tử. Còn Kỳ Đồng bị đày ra đảo Haiti. 

Ngoài Bắc lúc này còn có phong trào của Vương Quốc Chính. 
Ông quê ở Cổ Am (Hải Dương), vốn là một nhà nho, bạn thân của 


339 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 6 


Nguyễn Thiện Thuật - chỉ huy tối cao của khởi nghĩa Bãi Sậy. Sau 
khi phong trào Cần Vương thất bại (1896), ông đi tu ở chùa Ngọc 
Long Động, huyện Chương Mỹ, tỉnh Hà Tây cũ. Năm 1895, ông 
lập Hội Thượng chí và bí mật xây dựng lực lượng chống Pháp. 
Phần lớn các chùa từ Nghệ An ra Bắc đều là cơ sở của Hội, lấy 
chùa Ngọc Long Động làm trung tâm. Năm 1897, Vương Quốc 
Chính được tôn làm “Quốc sư”. 


Với danh nghĩa phò nhà Lý, Vương Quốc Chính cùng Hội 
Thượng chí tích cực chuẩn bị kế hoạch khởi nghĩa, nhằm đánh 
thăng vào đầu não của địch tại Hà Nội. Sau một thời gian chuẩn bị, 
ngày 5-12-1898, cuộc khởi nghĩa bùng nỗ. Nhân dân ở hầu hết các 
tỉnh miền Bắc sôi nỗi hưởng ứng. Nhưng do chuẩn bị chưa chu đáo, 
nhất là trong bối cảnh thực dân Pháp đang mạnh nên cuộc khởi 
nghĩa đã nhanh chóng bị đàn áp. 


340 


Chương V 


NHỮNG BIẾN CHUYÉN VÈ CHÍNH TRỊ, KINH TẾ, 
XÃ HỘI VIỆT NAM NỬA CUÓI THẺ KỶ XIX 


I. CHÍNH TRỊ 
1. Từ quốc gia độc lập, tự chủ trở thành thuộc địa 


Tháng 10 năm Định Mùi (1847), Tự Đức lên ngôi. Ngày 19 
tháng 7 năm 1883, vua Tự Đức qua đời. Sau đó, triều đình nhà 
Nguyễn xảy ra nhiều biến có trong việc chọn người nối ngôi. Đây 
là một sự xáo trộn bất bình thường trong lịch sử các triều đại phong 
kiến Việt Nam. 

Theo di chiếu, Dục Đức là Hoàng tử trưởng (con nuôi) lên 
ngôi, nhưng mới được 3 ngày thì bị phế truất. Ngày 30 tháng 7 năm 
1883, Hồng Dật lên ngôi vua, lấy niên hiệu là Hiệp Hòa, nhưng chỉ 
4 tháng sau, ngày 30 tháng I0 năm Quý Mùi, tức ngày 29-1 1-1883, 
vua Hiệp Hòa mất. Sau đó, ngày 2-12-1883, Ưng Đăng mới I5 tuổi 
được đưa lên ngôi vua và đặt niên hiệu là Kiến Phúc. 

Vua Kiến Phúc ở ngôi được hơn 8 tháng thì lâm bệnh qua đời 
ngày 10-6 năm Giáp Thân (tức ngày 31-7-1884), em ông là Nguyễn 
Phúc Ưng Lịch, khi đó mới 12 tuổi, lên ngôi ngày 12 tháng 6 năm 
Giáp Thân (tức ngày 2-8-1884), lây niên hiệu Hàm Nghỉ. Ngày 6 
tháng 8 năm Át Dậu (tức ngày 19-9-1885), Nguyễn Phúc Ưng Ký 
là anh của vua Hàm Nghi, phải thân hành sang bên Khâm sứ Pháp 
làm lễ thụ phong, được tôn làm vua, lấy niên hiệu là Đồng Khánh. 
Vua Đồng Khánh ở ngôi được ba năm thì bị bệnh và mất ngày 27 
tháng 12 năm Mậu Tý, tức ngày 28-1-1989. Đến ngày 2-2-1889, 


34I 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 6 


Bửu Lân lên ngôi vua, lấy niên hiệu là Thành Thái'. Như vậy, từ 
sau khi Tự Đức mắt, chỉ trong một thời gian ngăn (từ tháng 7-1883 
đến tháng 2-1889), trong triều đình nhà Nguyễn đã có đến 5 người 
lần lượt thay nhau lên ngôi vua. 


Về hình thức, Việt Nam vào thời kỳ này vẫn tồn tại một chế 
độ quân chủ phong kiến, đứng đầu là vua (hoàng đế) nắm mọi 
quyền hành trong tay, dưới vua là Lực bộ (Lại, Hộ, Lễ, Binh, Hình, 
Công) do Thượng thư đứng đầu, có các tham tri, thị lang giúp việc. 


Dưới các Bộ có Lực khoa và Lục tự (Thái thường, Đại lý, 
Quang lộc, Hồng lô, Thái bộc, Thượng bảo). Ngoài các Bộ, Khoa, 
Tự còn có các cơ quan chuyên môn gọi là Viện, Giám, Ty, Phù. 
Ngoài ra còn có các cơ quan chuyên trách như Viện cơ mật, Tôn 
nhân phủ, Quốc sử quán, Thái sư viện. 

Sau khi thực dân Pháp buộc nhà Nguyễn ký các hòa ước, các 
vua nhà Nguyễn dần dần mất vai trò và vị trí của người đứng đầu 
đất nước. Mọi quyền hành đều do người Pháp quyết định. 


Cùng với việc chiếm được ba tỉnh miền Tây, thực dân Pháp 
bắt đầu thiết lập bộ máy cai trị ở vùng đất này. Bộ máy cai trị của 


_ 


. Ngày 3 tháng 9 năm 1907, vua Thành Thái bị ép thoái vị. Ngày 12 tháng 9 
năm 1907, Thành Thái bị đưa đi quản thúc ở Cap Saint Jacques (Vũng 
Tàu ngày nay). Đến năm 1916, ông bị đày ra đảo Réunion cùng với con 
trai là vua Duy Tân. Ông mắt ngày 24 tháng 3 năm 1954 và được an táng 
tại khuôn viên thành An Lăng (lăng Dục Đức) tại xã An Cựu, huyện 
Hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên, thọ 75 tuổi. 

. Năm 1897, khi Paul Doumer làm Toàn quyền thì bãi bỏ cả Viện Cơ mật, 
không đếm xia gì đến những hiệp ước mà triều Nguyễn đã ký trước đó với 
nước Pháp, thực hiện chính sách nhất quán của chủ nghĩa thực dân là chia 
đê trị. 


h3 


G 


. Trong vấn đề này, ngoài những tài liệu địa phương đã được bổ sung thêm, 
về cơ bản là chúng tôi kế thừa những thành quả nghiên cứu của PGS. TS. 
Dương Kinh Quốc trong tác phẩm đã được công bố: Chính quyên thuộc 
địa ở Việt Nam trước Cách mạng tháng Tám năm 1945, Nxb. Khoa học xã 
hội, Hà Nội, 1988. 


342 


Chương V. Những biến chuyền về chính trị, kinh tế, xã hội... 


thực dân Pháp ở Nam Kỳ gồm Thống đốc đứng đầu, dưới Thống 
đốc có ba chức danh là: Tông biện lý, Giám đốc nội chính và Chánh 
chủ trì. 

Hiệp ước Nhâm Tuất được ký kết năm 1862 tồn tại cho đến 
ngày 15 tháng 3 năm 1874 thì bị thay thế bằng Hiệp ước Giáp Tuất 
(1874), công nhận chủ quyên vĩnh viễn của Pháp ở Nam Kỳ. Sau 
đó, Hiệp ước Quý Mùi, tức Hiệp ước Harmand được ký kết ngày 
25-8-1883 tại kinh đô Huế. Hiệp ước Harmand đã xác lập quyền 
bảo hộ lâu dài của Pháp trên toàn bộ Việt Nam. Hiệp ước này chính 
thức đánh dấu thời kỳ từ năm 1883 đến năm 1945, toàn bộ Việt 
Nam trở thành thuộc địa của thực dân Pháp. Tiếp đó là Hiệp ước 
Giáp Thân năm 1884 hay còn có tên là Hiệp ước Patenôtre, là hiệp 
ước cuối cùng được nhà Nguyễn ký với thực dân Pháp ngày 6-6- 
1884 tại kinh đô Huế. Sau khi Hiệp ước Patenôtre được ký kết, thực 
dân Pháp đặt ra chức Đại biện, hay còn gọi là Ngoại giao đặc phái 
viên Pháp tại Huế, trực thuộc Thống đốc Nam Kỳ, đóng ngay tại 
kinh đô Huế nhằm giám sát việc thi hành hiệp ước trên. Chức vụ 
này chỉ tồn tại từ năm 1875 đến năm 1883 thì chấm dứt. 

Từ khi Hiệp ước Patenôtre được ký kết vào năm 1884, cho 
đến năm 1887, chính quyền cai trị của Pháp ở Việt Nam không 
thống nhất mà được phân chia ra thành hai, thuộc quyền quản lý 
của hai Bộ trong chính phủ Pháp: 

- Chính quyền của Thống đốc Nam Kỳ trực thuộc Bộ Hải 
quân và Thuộc địa Pháp, có quyền điều khiển Tổng trú sứ ở 
Campuchia 

- Chính quyền của Tổng trú sứ Trung Kỳ - Bắc Kỳ trực thuộc 
Bộ Ngoại giao Pháp. 

Để đảm bảo quyền chỉ đạo thông nhất trong việc xâm lược và 
thống trị của Chính phủ Pháp ở Đông Dương, ngày 17-10-1887, 
Tông thống Pháp đã ký Sắc lệnh thành lập Liên bang Đông Dương, 


343 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 6 


lúc này chỉ mới bao gồm Việt Nam và Campuchia (Cao Miên)'. 
Toàn bộ Liên bang Đông Dương lúc đó được đặt trong phạm trù 
thuộc địa, trực thuộc Bộ Hải quân và Thuộc địa và đến năm 1894 
thì trực thuộc Bộ Thuộc địa khi bộ này được thành lập. Riêng đất 
nước Việt Nam bị chia ra làm 3 xứ: Nam Kỳ là “xứ thuộc địa”, 
Trung Kỳ là đất “bảo hộ” và Bắc Kỳ là “đất bán bảo hộ”. Nước 
Việt Nam từ thời điểm này hoàn toàn bị xóa tên trên bản đồ chính 
trị thế giới. 

Liên bang Đông Dương do một viên Toàn quyên Pháp đứng 
đầu. Toàn quyền là người chịu trách nhiệm trước Bộ Hải quân và 
Thuộc địa (sau là Bộ Thuộc địa) về mọi mặt của Đông Dương như 
chính trị, hành chính, quản lý ngân sách chung... Trụ sở chỉ huy 
của Toàn quyền Đông Dương là Phủ toàn quyền”. Thâm quyền và 
trách nhiệm của Toàn quyền Đông Dương vào thời gian đầu Liên 
bang mới thành lập, chủ yếu thiên về mặt hành pháp. Tuy nhiên, 
đến năm 1891, Toàn quyền được Chính phủ Pháp ủy nhiệm thực thi 
những quyền lực của nước Cộng hòa Pháp tại Đông Dương. Tuy 
vậy, tất cả văn bản do Toàn quyền Đông Dương ký để thực hiện 
quyền hành pháp và lập pháp của mình chỉ được gọi là Nghị định 
(Arrêté) và phải chuyển về Bộ Thuộc địa Pháp chờ phê duyệt... Bộ 
trưởng Bộ Thuộc địa có trách nhiệm đệ trình lên Tổng thống đẻ đưa 
ra quyết định cuối cùng. 

Giúp việc cho Toàn quyền có một mạng lưới phụ tá, cố vấn cho 
Toàn quyền trong việc đề xuất, hoạch định đường lối, chính sách 


1. Nước Lào (lúc đó gọi là Ai Lao) bị thực dân Pháp sáp nhập vào Liên bang 
Đông Dương vào năm 1899. Đến năm 1900, trong thành phần Liên bang 
Đông Dương còn có thêm Quảng Châu Loan - phần đất Pháp “thuê có thời 
hạn” của Trung Quốc hay còn gọi là “đất ủy trị”. Về chính trị, Liên bang 
Đông Dương gồm ba loại hình: thuộc địa (Nam Kỳ), bảo hộ (Trung Kỳ, 
Bắc Kỳ, Campuchia, Lào) và lãnh địa thuê (Quảng Châu Loan). 

2. Vào thời gian đầu, Phủ Toàn quyền đặt tại Sài Gòn, sau đó được chuyên ra 
Hà Nội và tồn tại cho đến khi kết thúc ách thống trị của Pháp ở Việt Nam. 


344 


Chương V. Những biến chuyến về chính trị, kinh tế, xã hội... 


cai trị thuộc địa trên tất cả các lĩnh vực: chính trị, kinh tế, quân sự, 
tài chính, pháp luật, văn hóa, giáo dục, xã hội... 


Ngày 17-10-1887, Tổng thống Pháp ký sắc lệnh thành lập Hội 
đồng tối cao Đông Dương'. Toàn quyền Đông Dương đảm trách 
chức vụ Chủ tịch Hội đồng tối cao Đông Dương. Các ủy viên của 
Hội đồng tối cao Đông Dương bao gồm các quan chức Pháp đang 
giữ những chức vụ then chốt của lực lượng quân sự, hệ thống bộ 
máy chính quyền cũng như các lĩnh vực quan trọng. Đó là: 

- Tổng tư lệnh lực lượng bộ binh viễn chỉnh Pháp ở Đông Dương. 

- Tổng tư lệnh lực lượng hải quân Pháp ở Viễn Đông. 

- Tổng thư ký Phủ Toàn quyền Đông Dương. 

- Chánh quan Tư pháp. 

- Giám đốc Thương chính và độc quyền. 

- Thống đốc Nam Kỳ. 

- Tổng trú sứ Trung - Bắc Kỳ. 

Đến ngày 9-5-1889, chức Tổng trú sứ Trung - Bắc Kỳ bị bãi 
bỏ. Các viên Thống sứ Bắc Kỳ và Khâm sứ Trung Kỳ trở thành ủy 
viên Hội đồng tối cao Đông Dương. Hội đồng tối cao Đông Dương 
có chức năng chủ yếu là “ vấn” cho Toàn quyền Đông Dương về 
tất cả các vấn để có liên quan đến chính sách cai trị và khai thác của 
Pháp ở Đông Dương. Hội đồng có trách nhiệm thảo luận, góp ý kiến 
về các vấn đề cụ thể mà Toàn quyền yêu cầu như: lập ra các loại 
ngân sách Liên bang Đông Dương, ngân sách các xứ trực thuộc...: 
thành lập các đạo quan binh, các thành phố và lập các phòng chức 
năng về thương mại, canh nông, thuế khóa và báo chí... 

Ngày 21-9-1894, Hội đồng bảo hộ Trung - Bắc Kỳ được thành 
lập. Chủ tịch của hội đồng này là Toàn quyền Đông Dương. Việc 


1. Đến năm 1911 đổi thành Hội đồng Chính phủ Đông Dương. 


345 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 6 


thành lập hội đồng này khiến cho Hội đồng tối cao Đông Dương 
dần dần mất đi vai trò “ối cao” của nó. Vì vậy, Tổng thống Pháp 
đã ra sắc lệnh ngày 3 tháng 7 năm 1897 về việc tái lập Hội đồng tối 
cao Đông Dương. Thành phần của Hội đồng tối cao Đông Dương 
cũng được bổ sung thêm các ủy viên là Chủ tịch Phòng Thương 
mại Nam Kỳ'; Chủ tịch Phòng Thương mại Bắc Kỳ”; Chủ tịch 
Phòng Canh nông Tam Kỳ”; Chủ tịch Phòng Hỗn hợp Thương mại 
- Canh nông Trung Kỳ. Những động thái này của thực dân Pháp là 
hướng tới mục tiêu khai thác và bóc lột thuộc địa một cách tối ưu 
nhất, mang lại lợi nhuận từ khai thác thuộc địa một cách nhiều nhất 
và nhanh nhất. 


Như vậy, có thể nói sau khi thành lập Liên bang Đông Dương 
với người đứng đầu là Toàn quyền Đông Dương là người Pháp 
và do Chính phủ Pháp quyết định, với một hệ thống bộ máy cai 
trị hoàn chỉnh được thiết lập nhằm đảm trách nhiều chức năng 
khác nhau như vậy, thực dân Pháp đã hoàn toàn đặt xong ách 
thống trị ở Việt Nam. Và cũng từ thời điểm này, các vua nhà 
Nguyễn hoàn toàn đánh mất quyền cai trị đất nước. Nước ta từ 
một nước phong kiến độc lập, tự chủ trở thành nước thuộc địa 
của Pháp, nhân dân ta từ người làm chủ trở thành thân phận nô lệ 
của chủ nghĩa thực dân. 

2. Tổ chức bộ máy chính quyền và các đơn vị hành chính 
của nhà Nguyễn 


Về cơ bản, tổ chức chính quyền cấp tỉnh, huyện dưới thời 
Nguyễn từ năm 1858 đến trước năm 1862 không có gì thay đồi. 


1. Phòng Thương mại Nam Kỳ thành lập ngày 30-9-1868. 

2. Phòng Thương mại Bắc Kỳ thành lập ngày 3-6-1886. 

3. Phòng Canh nông Tam Kỳ thành lập ngày 30-4-1897. 

4. Phòng Hỗn hợp Thương mại - Canh nông Trung Kỳ thành lập ngày 4-5-1897. 


346 


Chương V. Những biến chuyền về chính trị, kinh tế, xã hội... 


Đứng đầu cấp tỉnh là chức Tông đốc. Nhưng thường Tổng đốc 
là người phụ trách hai tỉnh, trực tiếp cai trị một tỉnh. Tỉnh lại vừa thì 
có một Tuần vũ (hay Tuần phủ), một Bố chánh, một Án sát. Tỉnh 
nhỏ thì có một Tuần vũ (hay Tuần phủ) hay một Bồ chánh hoặc một 
Án sát. Các tỉnh này đặt dưới sự kiêm quản của Tông đốc. Riêng tỉnh 
Thừa Thiên đứng đầu là một Phủ doãn và một Phủ thừa. 


Bộ máy cấp tỉnh gồm hai ty: ty Bồ chính (còn gọi là ty Phiên) 
phụ trách việc thu thuế, đinh điền và hộ tịch do quan Bồ chính sứ 
phụ trách; ty Án sát (còn gọi là ty Niết) phụ trách việc hình án do 
quan Án sát sứ phụ trách. Việc quân sự do quan Đề đốc, Phó Đề 
đốc, Lãnh binh (tỉnh lớn), Phó Lãnh binh (tỉnh vừa và nhỏ) phụ 
trách. Những tỉnh ven biển hoặc có sông lớn chảy qua đặt thêm 
quan Thuỷ sư lãnh binh phụ trách thuỷ quân. Những tỉnh có mạng 
lưới trường học tương đối phát triển thì triều đình đặt ra một quan 
Đốc học phụ trách việc giáo dục. Toàn bộ bộ máy hành chính cấp 
tỉnh được đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của triều đình và sự giám sát 
của Đô sát viện. 

Dưới tỉnh là các cấp phú, huyện, châu; mỗi phủ, huyện, châu 
chỉ có một Tri phủ và một Tri huyện, hoặc một Tri châu, nơi nào 
thật cần thiết thì triều đình cho đặt thêm một Đông Tri phủ và một 
Huyện thừa. Ngoài ra, mỗi phủ có thê có một viên Giáo thụ, mỗi 
huyện có một viên Huân đạo chuyên trách việc giáo dục. 

Cấp tông là đơn vị hành chính trung gian giữa các phủ, huyện 
với các làng, xã trực thuộc. Mỗi phủ, huyện thường có trên dưới 
10 tổng. Đứng đầu tổng là chức Chánh tổng (Cai tông). Mỗi tỏng 
chỉ đặt một Chánh tổng, về sau đặt thêm một Phó tổng đối với 
những tổng lớn có số đỉnh trên 5.000 người, ruộng đất trên 1.000 
mẫu và cách xa huyện ly. Theo quy định thì các chánh tổng, phó 
tổng phải chọn trong số các lý trưởng và phải được quan trấn, tỉnh 
phê duyệt. 


347 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẠP 6 


Đơn vị hành chính cấp cơ sở của chính quyền nhà nước là xã. 
Mỗi tổng quản lý trên dưới 10 làng, xã. Đứng đầu xã là chức Xã 
trưởng, một xã có thể có từ một xã trưởng trở lên, tuỳ theo quy mô 
lớn bé (về đất đai và số đinh). Một xã còn bao gồm một số làng 
nhất định. Đứng đầu mỗi làng là Lý trưởng, Phó Lý trưởng, cùng 
với Hội đồng Kỳ hào, Kỳ mục điều hành mọi công việc của làng xã 
như là một chế độ “tự quản”. Còn ở các châu miền núi và Tây 
Nguyên thì đơn vị hành chính cuối cùng là làng bản/ buôn làng, do 
trưởng bản/ tù trưởng cai quản, bao trùm tất cả là một chế độ lang 
đạo, phìa tạo vô cùng hà khắc. Cũng như ở Tây Nguyên, đó là các 
buôn làng với chế độ tù trưởng, già làng. 


Sau năm 1883, khi thực dân Pháp chia nước ta thành ba kỳ 
với ba chế độ cai trị khác nhau thì tại Trung Kỳ, triều đình Nguyễn 
vẫn được duy trì, đù chỉ có tính hình thức mà không có thực quyền. 
Do vậy, ở Trung Kỳ tồn tại song song hai hệ thống chính quyền: hệ 
thống chính quyền Nam triều và hệ thống chính quyền của Pháp. 
Về hệ thống chính quyền triều Nguyễn, giúp việc cho vua có Hội 
đông Phụ chính, Hội đồng Phú tôn nhân, Viện Cơ mật, Hội đồng 
Thượng thư, Viện Đô sát. 


Theo Hiệp ước Harmand, Trú sứ Pháp ở Huế là người thay 
mặt cho chính quyền thực dân Pháp ở Trung Kỳ, tuy không can 
thiệp trực tiếp vào công việc nội bộ của Nam triều, ... có quyền 
cá nhân mật đàm với nhà vua bất cứ khi nào cảm thấy cần thiết. Trú 
sứ có thể được Tổng ủy viên ủy quyền cho làm một số công việc 
thuộc thâm quyền của Tổng ủy viên, hoặc có thể giữ chức Quyền 
Tổng ủy viên Chính phủ Pháp tại Việt Nam. 

Từ năm 1897, các cơ quan Hội đồng Phụ chính, Hội đồng 
Phủ Tôn nhân, Viện Cơ mật, Hội đồng Thượng thư, Viện Đô sát bị 
bãi bỏ, chỉ còn Viện Cơ mật gồm có 6 vị Thượng thư, hoạt động 
như một Hội đồng Nội các mà các cuộc họp đều đặt dưới sự chủ 


348 


Chương V. Những biến chuyến về chính trị, kinh tế, xã hội... 


tọa của viên Khâm sứ Trung Kỳ. Trong trường hợp vua còn nhỏ 
tuổi, Viện Cơ mật trở thành một Phủ Phụ chính do vị Phụ chính 
thân thân đứng đầu, thay mặt vua giải quyết mọi công việc của 
triều đình. Khâm sứ là người thay mặt Toàn quyên quản lý mọi mặt 
ở Trung Kỳ. Khâm sứ có Tòa Khâm sứ với nhiều bộ phận theo dõi 
và chỉ đạo mọi hoạt động của xứ. Hội đồng bảo hộ bao gồm một số 
viên chức người Pháp, một đại diện của Phòng Thương mại và 
Canh nông cùng hai đại biểu của Viện Cơ mật". 


Ngày 3-2-1886, Chính phủ Pháp ra sắc lệnh cho phép Tổng 
trú sứ Trung - Bắc Kỳ tô chức bộ máy cai trị đầu não của chúng ở 
cấp Kỳ và cấp tỉnh: Phủ thống sứ Bắc Kỳ, Tòa Khâm sứ Trung Kỳ 
và cả Tòa công sứ các tỉnh. 

Trung Kỳ được chia làm 14 tỉnh. Đứng đầu tỉnh là Tòa sứ do 
viên Công sứ người Pháp và Toà sứ cũng có các bộ phận phụ tá 
khác như Nam Kỳ. Ở Trung Kỳ cũng như Bắc Kỳ vẫn tồn tại hệ 
thống tổ chức quan lại cũ của Nam triều, nhưng các quan lại này 
chỉ đóng vai trò thừa hành những quyết định của Toà sứ Pháp. 


Từ sau năm 1897, bộ máy thống trị của Pháp ở Trung Kỳ có 
những thay đổi và khác về hình thức so với Bắc Kỳ. Ở Trung kỳ có 
hai hệ thống chính quyền tôn tại: chính quyền Nam triều do nhà 
vua đứng đầu và chính quyền thực dân Pháp do Khâm sử Pháp 
đứng đầu. Tổ chức chính quyền ở Trung Kỳ như sau: 

Đứng đầu Trung Kỳ là Khâm sứ. Bộ máy hành chính của 
triều đình Huế vẫn được duy trì như trước, nhưng mọi vấn đè đều 
phải thông qua Tòa khâm sứ do viên Khâm sứ người Pháp đứng 
đầu. Ở cấp trung ương, quyền lực tập trung trong tay nhà vua. Giúp 
việc cho vua có Hội đồng Phụ chính, Hội đồng Phủ tôn nhân, Viện 


Ì. Theo: Nguyễn Thế Anh (1924), Việt Nam dưới thời đô hộ Pháp, Bộ Văn 
hóa Giáo dục và Thanh niên xuât bản, Sài Gòn, tr. 89. 


349 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 6 


Cơ mật, Viện Đô sát cùng Hội đồng Thượng thư gồm sáu vị 
Thượng thư đứng đầu sáu bộ: bộ Lại, bộ Lễ, bộ Hộ, bộ Binh, bộ 
Hình và bộ Công. 


Các chức vụ quan trọng của triều đình, từ Chánh nhất phẩm 
đến Tòng tam phẩm thì chỉ sau khi có sự chuẩn y của Tòa khâm 
sứ Pháp thì triều đình Huế mới được bô dụng. Quan lại từ Chánh 
tam phẩm trở xuống do Khâm sứ bổ nhiệm. Tòa Khâm sứ được 
tổ chức gồm nhiều bộ phận theo dõi và chỉ đạo mọi mặt hoạt 
động của xứ. Từ năm 1889, đứng đầu hệ thống chính quyền của 
thực dân Pháp ở Trung Kỳ là Khâm sứ Trung Kỳ. Khâm sứ 
Trung Kỳ chịu sự chỉ đạo và chịu trách nhiệm trước Toàn quyền 
Đông Dương, có quyền duyệt cả các chiếu, đạo dụ của nhà vua 
trước khi được công khai ban bố. Trên thực tế, mọi quyết định 
của vua triều Nguyễn lúc này chỉ có hiệu lực khi Khâm sứ Trung 
Kỳ và Toàn quyền Đông Dương thấy không ảnh hưởng đến lợi 
ích của Pháp. 


Ở cấp tỉnh: đứng đầu là Công sứ, thay mặt Khâm sứ nắm và 
chỉ đạo mọi hoạt động từ cấp tỉnh trở xuống. Công sứ có một số tô 
chức phụ tá như sau: Tòa Công sứ; Hội đồng Hàng tỉnh Trung Kỳ. 
Với việc sắp xếp, tổ chức bộ máy cai trị, về cơ bản, mọi quyền 
hành nhà nước ở Việt Nam đã tập trung vào tay Pháp. 

3. Tổ chức bộ máy chính quyền và các đơn vị hành chính 
do thực dân Pháp thành lập 


3.1. Tổ chức bộ máy chính quyền và các đơn vị hành chính 
ở Nam Kỳ 


- Tổ chức bộ máy chính quyên 


Sau khi chiếm được ba tỉnh miền Đông Nam Kỳ là Gia Định, 
Định Tường, Biên Hòa và buộc triều đình Huế ký Hiệp ước Nhâm 
Tuất ngày 5-6-1862, thực dân Pháp đã bước đầu tô chức bộ máy cai 


350 


Chương V. Những biến chuyển về chính trị, kinh tế, xã hội... 


trị và phân chia các đơn vị hành chính. Chúng đặt ba tỉnh này vào 
phạm trù thuộc địa, đứng đầu là một viên chức người Pháp mang 
chức danh “Toàn quyên” và thường được gọi là “Thống đốc” và 
chọn một số sĩ quan giữ chức “7 ham biện” đặt dưới sự chỉ đạo của 
Thống đốc. Đồng thời, chúng phải sử dụng hàng ngũ chánh, phó 
tông, xã trưởng, phó lý đề tô chức bộ máy cai trị ở cơ sở. 

Tháng 5-1863, Đô đốc De La Grandière thay Bonard giữ chức 
Toàn quyền Nam Kỳ. De La Grandière đã áp dụng chế độ cai trị 
“trực trị" trên vùng đất thực dân Pháp chiếm được. Sau khi sáu tỉnh 
Nam Kỳ bị thực dân Pháp chiếm vào năm 1867, mô hình "trực trị" 
được mở rộng ra toàn cõi Nam Kỳ, ngày 25-6-1867, Thiếu tướng 
hải quân, Tổng chỉ huy quân đội viễn chinh Pháp là Lafont tại Nam 
Kỳ tuyên bố: “Toàn bộ 6 tỉnh Nam Kỳ là lãnh địa của Pháp, triều 
đình Huế, kế từ đây, không còn quyền lực gì đối với Nam Kỳ lục 
tỉnh nữa, một chính quyên duy nhất tôn tại ở Nam Kỳ là Chính 
quyên của người Pháp "”. 


Từ sau năm 1862 đến năm 1879, những người được Chính 
phủ Pháp bổ nhiệm làm Toàn quyền Nam Kỳ đều là những tướng 
lĩnh quân sự. Ngày 13-5-1879, Tổng thống Pháp ký sắc lệnh bổ 
nhiệm Le Myre de Viler” sang làm Toàn quyền Nam Kỳ thay Thiếu 
tướng hải quân Lafont. Đây là viên toàn quyền ngạch “đân sự” đầu 
tiên thay thé cho ngạch “4ưđn sự” giừ chức Toàn quyền Nam Kỳ. 

Cũng giống như các Đô đốc đứng đầu bộ máy thực dân cai trị 
Nam Kỳ trước đây, các Toàn quyền Nam Kỳ cũng được gọi là 
Thống đốc. Tất cả các viên chức thuộc bộ máy cai trị của Pháp ở 
Nam Kỳ đều trực thuộc Toàn quyền Nam Kỳ. 


l. Dương Kinh Quốc (1999), Việt Nam những sự kiện lịch sử (1858-1918) 
Nxb. Giáo dục, Hà Nội, tr. 67. 

2. Le Myre de Viler là Đại ủy hải quân đã từ chức và là Giám đốc Nha Nội 
chính ở Algérie. 


351 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 6 


Giúp việc cho Thống đốc gồm có Hội đồng Tư mật và Hội 
đông Thuộc địa. 

- Hội đồng Tư mật được thành lập ngày 21-4-1869, bao gồm 
4 thành viên là: 

+ Thống đốc Nam Kỳ làm Chủ tịch hội đồng. 

+ Chính chủ trì, phụ trách các công việc có liên quan đến 
chính quốc. 

+ Giám đốc Nha Nội chính, phụ trách các công việc liên quan 
đến thuộc địa. 

+ Tổng biện lý, chuyên viên phụ trách các công việc thuộc 
lĩnh vực tư pháp, pháp chế. 

Sau khi bãi bỏ các chức Chính chủ trì (năm 1882) và Giám 
đốc Nha Nội chính (năm 1887) thì Hội đồng Tư mật Nam Kỳ được 
cải tô như sau: 

+ Chủ tịch Hội đồng vẫn là Thống đốc Nam Kỳ. 

+ Các thành viên của hội đồng gồm: Tổng chỉ huy lực lượng 
quân đội Pháp ở Nam Kỳ; Tổng biện lý chịu trách nhiệm về mặt 
pháp chế; Giám đốc Nội chính, chịu trách nhiệm về những công 
việc có liên quan đến xứ thuộc địa; Chánh chủ trì, chịu trách 
nhiệm về những công việc có liên quan đến vấn đề tài chính và 
chính quốc. 

Hội đồng Tư mật đặt dưới sự chủ trì của Thống đốc. Chức 
năng của Hội đồng là bàn bạc và quyết định mọi vấn đề có liên 
quan đến lĩnh vực pháp chế, nội trị, tài chính và các vấn đề liên 
quan đến chính quốc. 

- Hội đông Thuộc địa (còn gọi là Hội đông Quản hạt) với 16 
thành viên, trong đó có 10 người Pháp. 

Hội đồng Thuộc địa Nam Kỳ được thành lập theo Sắc lệnh 
ngày 8-2-1880 của Tổng thống Pháp. Cơ cấu ủy viên của hội đồng 


352 


Chương V. Những biến chuyền về chính trị, kinh tế, xã hội... 


gồm người Pháp và người Việt. Những viên chức đang tại chức 
không được tham dự vào hội đồng. Các ủy viên hội đồng được lựa 
chọn thông qua bầu cử. Ủy viên người Pháp bầu riêng, ủy viên 
người Việt bầu riêng và phải do các kỳ hào của các khu vực hành 
chính lựa chọn bầu ra. Chức năng của hội đồng là tư vấn cho 
chính quyền về các vấn đề như thuế má, thu - chỉ của các ngân 
sách, phân chia khu vực hành chính... nhưng không đề cập tới vấn 
đề chính trị. 


Hội đồng Thuộc địa mỗi năm họp một kỳ, mỗi kỳ không quá 
20 ngày do Thống đốc Nam Kỳ triệu tập, nhưng Thống đốc cũng có 
quyên triệu tập phiên họp bất thường, kéo dài kỳ họp và có quyền 
giải tán toàn thể hội đồng đẻ lập hội đồng mới khi thấy cần thiết. 
Những vấn đề đưa ra họp bàn đều phải lấy biểu quyết và ý kiến nào 
được tuyệt đối tán thành mới được đưa vào biên bản cuộc họp và có 
giá trị báo cáo. Kết quả của các cuộc họp phải báo cáo cho Thống 
đốc và chỉ có giá trị khi thông qua Hội đồng Tư mật. Thống đốc có 
quyền tham dự mọi phiên họp của Hội đồng Thuộc địa. 

Cáp khu: Theo Sắc lệnh ngày 10-2-1873 của Tổng thống Pháp 
thì Nam Kỳ được chia thành các khu vực hành chính. Mỗi khu vực 
phân công cho ba viên chức cùng phối hợp điều hành: 

- Viên chức hạng nhất phụ trách tư pháp và trực thuộc viên 
Tổng biện lý. 

- Viên chức hạng nhì phụ trách hành chính và trực thuộc 
Giám đốc nội chính. 

- Viên chức hạng ba là những học viên đã tốt nghiệp trường 
tập sự (trường tham biện). 


1. Trường Tham biện được thành lập ngày 20 tháng 2 năm 1873 nhằm đào 
tạo nhân viên cho bộ máy quản lý hành chính của chính quyên Pháp ở 
Nam Kỳ. 


353 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẠP 6 


Một số viên chức hạng nhất sẽ được lựa chọn cho giữ chức 
“Thanh tra công việc bản xứ” và được làm việc tại Sài Gòn. Từ 
ngày 29-10-1887, khi bãi bỏ chức Chánh chủ trì' thay thế bằng 
chức Giám đốc Nội chính thì các viên chức hạng nhì và hạng ba 
đều chịu sự quản lý của Thống đốc Nam Kỳ. 


Từ đây, bộ máy chính quyền được tổ chức theo như chính quốc, 
phân chia rõ ràng giữa hai chức năng “hành pháp” và “tư pháp”, 
không tập trung hai chức năng đó vào tay một người. Các chức 
năng này dưới thời Nguyễn đã có và đã được thể hiện thông qua 
các chức danh: Tổng đốc (hoặc Tuần phủ) phụ trách chung; Án sát 
phụ trách tư pháp; Bồ chánh phụ trách thuế khóa ở các tỉnh lớn. 


Cấp tiểu khu? được thành lập theo Nghị định Thống đốc Nam 
Kỳ ngày 15-5-1882. Mỗi tiêu khu có thể được chia thành một số 
đơn vị gọi là “Trung tâm hành chính”. Đứng đầu mỗi tiêu khu là 
một viên quan cai trị người Pháp. Đứng đầu mỗi trung tâm hành 
chính là một viên chức người Việt. Trung tâm hành chính được 
chia thành ba loại: 

- Loại lớn do chức Đốc phủ sứ năm. 

- Loại vừa do chức Tri phủ nắm. 

- Loại nhỏ do chức Tri huyện nắm. 

Đáng chú ý là Nam Kỳ vào thời điểm này không chia thành 
cấp phủ và cấp huyện, vì chức Tri phủ, Tri huyện ở đây chỉ là chức 
vị tương đương với Tri phủ, Tri huyện của nhà Nguyễn. Cũng có 
những trung tâm hành chính do một viên chức người Pháp nắm giữ. 
Nhưng cho dù là người Pháp hay người Việt, tất cả các viên chức 
đứng đầu các trung tâm hành chính đó đều trực thuộc viên quan cai 
trị người Pháp đứng đầu cấp Tiểu khu. 


1. Chức này có từ ngày 3 tháng 10 năm 1882. 
2. Từ ngày I tháng I năm 1900 gọi là Hội đồng Hàng tỉnh. 


354 


Chương V. Những biến chuyển về chính trị, kinh tế, xã hội... 


Ủy viên Hội đồng Tiều khu gồm đại diện kỳ hào đương chức 
ở cấp tông. Mỗi tông được bầu một đại biểu vào hội đồng. Ai không 
phải là kỳ hào hàng tổng mà muốn được bầu vào hội đồng thì phải 
có những tiêu chuẩn sau: 

- Tuôi từ 30 tuôi trở lên, chưa bị can án, có hai năm làm “việc 
làng” hoặc “việc nước”. 

- Hiện tại không phải là viên chức đang được hưởng lương 
của bất kỳ một loại ngân sách nào. 

Ngoài ra, tất cả các viên Đốc phủ sứ, Tri phủ, Tri huyện thuộc 
tiêu khu nào thì đều là những ủy viên của Hội đồng Tiểu khu đó. 
Chủ tịch Hội đồng là viên quan cai trị đứng đầu tiêu khu. 

Hội đồng Tiểu khu có chức năng tư vấn cho chính quyên, cụ 
thể: thảo luận và quyết nghị mọi vấn đề về kinh tế, tài chính, hành 
chính... có liên quan đến địa phương, như: lập ngân sách thu - chỉ 
hằng năm; phân loại ruộng để định mức thuế; đề xuất cách thức thu 
thuế; phân chia lại các khu vực trong địa phương, từ cấp xã trở lên; 
thiết lập đường sá,... nhưng tuyệt đối không được bàn đến chính trị. 
Các quyết nghị của hội đồng phải được Thống đốc Nam Kỳ chuẩn 
y trước Hội đồng Tư mật Nam Kỳ mới được đưa ra thi hành. Trong 
trường hợp cần thiết, theo đề nghị của người đứng đầu tiêu khu, 
Thống đốc có quyền ra nghị định giải tán hội đồng. 

Cáp thành phó: Trong thời kỳ này, chính quyền thực dân 
Pháp đã thành lập xong hai thành phố lớn ở Nam Kỳ là Sài Gòn và 
Chợ Lớn. 

Ngày 8-1-1977, Tổng thống Pháp ký sắc lệnh chính thức 
thành lập thành phó Sài Gòn. Thành phó Sài Gòn được xếp vào loại 
"thành phó lớn", hay còn gọi là thành phố cấp I. Đứng đầu thành 
phó Sài Gòn là một viên Đốc lý và có thể thêm hai Phó đốc lý phụ 
tá. Đốc lý phải được lựa chọn thông qua bầu cử. Đốc lý có mọi 
quyền hành như viên quan cai trị đứng đầu tiêu khu. Ngoài ra, Đốc 
lý còn có quyền ra nghị định về những vấn đẻ có liên quan đến 


355 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẠP 6 


thành phố mình cai quản. Phụ tá cho Đốc lý còn có Hội đồng thành 
phố. Ủy viên của Hội đồng thành phó được lựa chọn thông qua bầu 
cử. Hội đồng thành phó có 3 chức năng sau: 


- Bàn bạc, lấy biểu quyết rồi ra quyết định đối với những vẫn 
đề thuộc riêng thành phó, nhưng những quyết định này chỉ được đưa 
ra thực hiện sau khi đã được Thống đốc Nam Kỳ duyệt thông qua. 

- Góp ý kiến về những vấn đề mà cấp trên yêu cầu. 

- Đề đạt mọi nguyện vọng có liên quan đến lợi ích của thành 


phố lên cấp trên trừ vấn đề chính trị hoặc những vấn đề có liên 
quan đến công việc cai trị chung. 


Thống đốc Nam Kỳ có quyền giải tán Hội đồng thành phố. 
Đây là tổ chức cai trị thành phố cấp I đầu tiên do thực dân Pháp 
thiết lập ở Việt Nam. 

Ngày 20-10-1879, Thống đốc Nam Kỳ Le Mire de Vilers ra 
Nghị định thành lập Thành phố Chợ Lớn. Thành phố này được xếp 
vào loại "thành phó cấp II". Đứng đầu thành phó này là viên Đốc 
lý, quyền hành cũng như của Đốc lý thành phố cấp I Sài Gòn, 
nhưng tô chức phụ tá cho Đốc lý thành phố cấp II chỉ được gọi là 
Ủy ban thành phó, khác với Sài Gòn là Hội đồng thành phó. Các ủy 
viên trong ủy ban chủ yếu do Thống đốc lựa chọn và chỉ định, số 
còn lại mới phải thông qua bầu cử. Chức năng của nó cũng như 
chức năng của Hội đồng thành phó cấp I. Khi cần thiết, Thống đốc 
Nam Kỳ có thê ra Nghị định giải tán Ủy ban thành phó! 


Cấp tổng: Mỗi tiêu khu được chia thành nhiều tổng. Đứng 
đầu mỗi tổng là Chánh tông (Cai tổng)? và Phó tông người Việt. Ở 


1. Ngày 13-12-1880, hai thành phố Sài Gòn và Chợ Lớn nhập lại thành khu Sài 
Gòn - Chợ Lớn. Ngày 12-1-1888, xóa bỏ khu Sài Gòn - Chợ Lớn, lập lại 
hai thành phô trên. 

2. Từ tháng 11/1885, chức Cai tông đổi là Chánh tổng vì tránh tên húy của 
Kiên Thái vương (Hồng Cai), là bố của vua Hàm Nghi. 


356 


Chương V. Những biến chuyến về chính trị, kinh tế, xã hội... 


Nam Kỳ, Chánh tổng và Phó tông thực sự được xếp trong ngạch 
nhân viên hành chính, được hưởng lương và có xếp hạng. Chánh 
tông gồm ba hạng, Phó tông gồm hai hạng. Phải ở hạng thấp một 
thời gian (từ 2 năm trở lên) thì mới được xét tuyên lên hạng sát 
trên. Trong thời kỳ này, Chánh tổng và Phó tông do các viên thanh 
tra chỉ định. 

Cấp xã: Thời kỳ này, thực dân Pháp chưa trực tiếp can thiệp 
vào tô chức hành chính cấp xã. Mỗi tổng được chia thành nhiều xã. 
Xã trưởng và Phó lý thay mặt xã dân làm trung gian giao tiếp giữa 
cấp xã với tô chức hành chính cấp trên. Tuy vậy, trong quá trình 
hoàn thiện bộ máy cai trị của mình, thực dân Pháp từng bước với 
tay xuống làng xã thông qua các văn bản pháp lý trước khi tiến 
hành việc "cải lương hương chính" rải rác ở Bắc Kỳ. 

- Các đơn vị hành chính 


+ Cấp khu: Ngày 5-1-1876, Thống đốc Nam Kỳ ra Nghị định 
phân chia toàn bộ địa bàn Nam Kỳ thành 4 khu vực hành chính lớn: 
Khu vực Sài Gòn gồm 5 tiêu khu: Tây Ninh, Thủ Dâu Một, Biên 
Hòa, Bà Rịa và Gia Định; Khu vực Mỹ Tho gồm 4 tiêu khu: Mỹ 
Tho, Gò Công, Tân An, Chợ Lớn; Khu vực Vĩnh Long gồm 4 tiêu 
khu: Vĩnh Long, Bến Tre, Trà Vinh, Sa Đéc; Khu vực Bát Xác gồm 
6 tiêu khu: Châu Đốc, Hà Tiên, Long Xuyên, Rạch Giá, Cần Thơ, 
Sóc Trăng. Đến ngày 18-12-1882, tách 2 tổng của Sóc Trăng và 3 
tông của Rạch Giá để thành lập thêm Tiểu khu Bạc Liêu và trực 
thuộc khu vực Bát Xác. 

+ Cấp tiểu khu: Mỗi tiêu khu có thể được chia thành một số 
đơn vị gọi là “7rung tâm hành chính”. Đứng đầu mỗi tiêu khu là 
một viên quan người Pháp. Đứng đầu mỗi trung tâm hành chính là 
một viên chức người Việt. Các viên chức đứng đầu các trung tâm 
hành chính đều trực thuộc viên quan cai trị người Pháp. 


357 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 6 


Như vậy, “Nam Kỳ lục tỉnh” những năm đầu của thời kỳ Pháp 
thuộc được chia thành 21 tiểu khu! sau đây: 


+ Tỉnh Biên Hòa chia thành 3 tiểu khu: Thủ Dầu Một, Biên 
Hòa, Bà Rịa. 


+ Tỉnh Gia Định chia thành 4 tiêu khu: Tây Ninh, Tân An, 
Chợ Lớn, Gia Định. 


+ Tinh Định Tường chia thành 2 tiêu khu: Mỹ Tho, Gò Công. 


+ Tỉnh Vĩnh Long chia thành 3 tiểu khu: Vĩnh Long, Bến Tre, 
Trà Vinh. 


+ Tỉnh An Giang chia thành 6 tiểu khu: Châu Đốc, Long 
Xuyên, Cần Thơ, Sóc Trăng, Sa Đéc và Bạc Liêu (trong đó có cả 
phần đất của Hà Tiên cũ). Sau đó, ngày 18-12-1882, tách 2 tổng 
Thạnh Hòa, Thạnh Hưng của Sóc Trăng và 3 tổng Long Thủy, 
Quảng Long và Quảng Xuyên của Rạch Giá đẻ thành lập thêm tiểu 
khu Bạc Liêu. 


+ Tỉnh Hà Tiên chia thành 2 tiêu khu: Hà Tiên và Rạch Giá. 


Năm 1882, Thống đốc Nam Kỳ lập thêm một hạt (tiêu khu) 
mới là hạt Bạc Liêu thuộc khu vực Bát Xắc từ đất của 2 tổng của 
hạt Sóc Trăng và 3 tổng của hạt Rạch Giá. 


1. Từ ngày 1-1-1900, 21 tiểu khu lại gọi là tỉnh. Những tỉnh tồn tại thời vua 
Minh Mạng thì thực dân Pháp chia tách như sau: 
- Tỉnh Gia Định chia ra 3 tỉnh: Chợ Lớn, Tân An, Tây Ninh. 
- Tỉnh Biên Hòa chia ra 3 tỉnh: Biên Hòa, Bà Rịa, Thủ Dầu Một. 
~- Tỉnh Định Tường chia ra 3 tỉnh: Mỹ Tho, Gò Công, Sa Đéc. 
- Tỉnh Vĩnh Long chia ra 3 tỉnh: Vĩnh Long, Trà Vinh, Bến Tre. 
- Tỉnh An Giang chia ra 3 tỉnh: Châu Đốc, Cần Thơ, Sóc Trăng. 
- Tỉnh Hà Tiên chia ra 4 tỉnh: Hà Tiên, Rạch Giá, Long Xuyên, Bạc Liêu. 
. Năm 1899, Toàn quyền Đông Dương ra Nghị định đôi tên gọi "hạt" thành 


"tỉnh" và chia Nam Kỳ thành 3 miên. Đồng thời, chức Tham biện đôi 
thành Chủ tỉnh. Tòa tham biện gọi là Tòa bố. 


358 


li 


Chương V. Những biến chuyền về chính trị, kinh tế, xã hội... 


Năm 1895, lập thêm thành phó tự trị Vũng Tàu (Cap Saint 
Jacques), tách từ hạt Bà Rịa'. 


3.2. Tổ chức bộ máy chính quyên và các đơn vị hành chính 
ở Bắc Kỳ 

Hiệp ước Harmand ký ngày 25-3-1883 đã khăng định Tổng 
ủy viên là người đại diện cho chính phủ Pháp ở Bắc và Trung Kỳ, 
là người chủ trì mọi công việc đối ngoại của Nam triều. Ngày 31-ŠS- 
1883, Chính phủ Pháp đặt chức Tổng ủy viên của nước Cộng hòa 
Pháp tại Bắc Kỳ và bổ nhiệm Harmand giữ chức vụ này. Dưới 
Tổng ủy viên là các Công sứ do người Pháp đứng đầu mỗi tỉnh ở 
Bắc Kỳ và một viên Trú sứ người Pháp đóng tại kinh đô Huẻ. 

Sau Hiệp ước Patenôtre (1884), Tông ủy viên được thay bằng 
Tổng trú sứ, thường gọi là “Toàn quyền Trung - Bắc Kỳ”. Từ tháng 
6-1884 đến tháng 4-1886, chức vụ này đều giao cho những người 
có chức trong quân đội Pháp nắm, trực thuộc Bộ Chiến tranh. Theo 
Sắc lệnh ngày 9 tháng 5 năm 1889 của Tổng thống Pháp, chức 
Tổng trú sứ phải cử người không thuộc quân sự nên sau đó, Paul 
Bert là Tông trú sứ ngạch “dân sự” đầu tiên được bỏ nhiệm. 

Tại Trung Kỳ và Bắc Kỳ, thực dân Pháp thiết lập mỗi nơi một 
viên chức cao cấp người Pháp trực thuộc Tổng trú sứ. Ngày 3-2- 
18%6, Chính phủ Pháp ra sắc lệnh cho phép Tổng trú sứ Trung - 
Bắc Kỳ tô chức bộ máy cai trị đâu não của chúng ở câp Kỳ và cập 
tỉnh: Phủ Thống sứ Bắc Kỳ, Tòa Khâm sứ Trung Kỳ và cả Tòa 
Công sứ các tỉnh. 

- Tỏ chức bộ máy chính quyên 

Tại Bắc Kỳ, thực dân Pháp cho đặt chức Thông sứ, nhằm giám 
sát chặt chẽ bộ máy quan lại người bản xứ. Ngày 3-6-1886, dưới 
sức ép của Pháp, vua Đồng Khánh đã ban bố một đạo Dụ thiết lập 


1. Năm 1898: nhập vào hạt Bà Rịa, năm sau lại tách ra. 
359 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 6 


chức Kinh lược, có toàn quyền thay mặt triều đình Huế để cai 
quản Bắc Kỳ. Viên Kinh lược đầu tiên là Nguyễn Hữu Đội. Để 
tách Bắc Kỳ khỏi tầm kiểm soát của triều đình Huế, thực dân 
Pháp đã quy định mọi hoạt động của Kinh lược phải đặt dưới sự 
kiểm soát và chỉ đạo của Thống sứ Bắc Kỳ. Vai trò của Kinh lược 
tồn tại cho đến ngày 13-8-1897 với Nghị định của Toàn quyền 
Đông Dương Paul Doumer chuân y đạo Dụ của vua Thành Thái 
về việc bãi bỏ chức Kinh lược, chuyên giao toàn bộ chức năng 
Kinh lược sứ vào tay Thống sứ Bắc Kỳ. Như vậy, thực dân Pháp 
đã loại ảnh hưởng của triều đình Nguyễn ra khỏi Bắc Kỳ. Khi 
Kinh lược sứ bị xóa bỏ, quyền lực của triều đình đối với Bắc Kỳ 
cũng không còn. Người nắm giữ quyền lực cao nhất ở Bắc Kỳ là 
Thống sứ Bắc Kỳ. Mọi quyền hành đều tập trung trong tay Phủ 
Thống sứ. Bên cạnh Thống sứ còn có Hội đồng Bảo hộ. Dưới 
quyền Thống sứ, các Công sứ điều khiển mọi công việc ở cấp 
tỉnh. Các quan lại Nam triều từ tỉnh xuống đến phủ, huyện, châu 
đều phải phục tùng mệnh lệnh của Công sứ. 


Theo quy định của Hiệp ước Harmand ngày 25-8-l8§83, đứng 
đầu cấp rỉnh là viên Công sứ người Pháp, nắm giữ việc thương 
chính và công chính trong tỉnh. Quy định về chức năng, nhiệm vụ 
của Công sứ ở Bắc Kỳ được xác định cụ thê hơn so với Trung Kỳ 
trong giai đoạn trước khi thành lập Liên bang Đông Dương. Ở Bắc 
Kỳ, về mặt hành chính, Công sứ Pháp chỉ kiêm soát các công việc 
của quan lại bản xứ hàng tỉnh chứ không trực tiếp tham gia và 
không có quyền đề nghị triều đình Huế thuyên chuyển đi nơi khác 
những viên quan nếu “không hài lòng”. Đến Hiệp ước Patenôtre (6- 
6-1884), Công sứ ở Bắc Kỳ còn có quyền buộc triều đình phải cách 
chức những viên quan đó. Về mặt tài chính, Công sứ phụ trách và 
kiểm soát việc thu thuế và sử dụng tiền thuế thu. Về mặt tư pháp, 


1. Nguyễn Hữu Độ là người có vai trò tích cực giúp Pháp đưa Đồng Khánh 
lên ngôi vua. 


360 


Chương V. Những biến chuyển về chính trị, kinh tế, xã hội... 


Công sứ chịu trách nhiệm xét xử các vụ việc dân sự, thương mại, 
tiêu hình sự liên quan đến người châu Âu và giữa người châu Á 
khác với người Việt. Ngày 8-2-1886, Tông thống Pháp ký Sắc lệnh 
cho phép các viên Công sứ ở Bắc và Trung Kỳ được thi hành chức 
năng lãnh sự. 


Sau ngày 27-1-1886, khi thực dân Pháp thiết lập chức Thống 
sứ Bắc Kỳ và Khâm sứ Trung Kỳ thì các viên Công sứ sẽ trực 
thuộc cấp cao nhất ở các Kỳ. Giúp việc cho Công sứ có các cơ 
quan: Tòa Công sứ vừa là cơ quan tông hợp vừa là cơ quan hành 
pháp và tư pháp cấp tỉnh; Hội đồng hàng tỉnh là cơ quan có trách 
nhiệm góp ý kiến với chính quyền các vấn đề liên quan đến tỉnh về 
kinh tế và hành chính, còn chính trị thì bị cắm. 


Hệ thống quan lại người Việt ở cấp tỉnh do Tổng đốc hoặc 
Tuần phủ đứng đầu; Phụ tá có Bồ chánh, Án sát. Các quan đầu tỉnh 
có trách nhiệm giúp Công sứ trong việc cai trị tỉnh. 

Liên quan đến cấp thành phó, ngày 19-7-1888, hai thành phố 
Hà Nội và Hải Phòng được thành lập. Đứng đầu là viên Đốc lý 
người Pháp kiêm Chủ tịch Hội đồng thành phó, do Thống sứ Bắc 
Kỳ đề cử và Toàn quyền Đông Dương bồ nhiệm. 

Đối với cấp phu: phủ gồm nhiều huyện, đứng đầu là Tri phủ. 
Ở các đạo miền núi đứng đầu là Chánh quản đạo hoặc Quản đạo 
(tương đương với Tri phủ hạng nhì hoặc Tri huyện hạng nhất). Cấp 
huyện đứng đầu là Tri huyện. Các huyện miền núi gọi là Tri huyện 
thổ hoặc Tri châu thô (tương đương với Tri huyện hạng ba; Phó Tri 
châu tương đương với chức Bang tá). 


- Các đơn vị hành chính 


Nếu trước năm 1884, Bắc Kỳ gồm 13 tỉnh thì sau khi thực 
dân Pháp đặt ách thống trị, đặc biệt là đến năm 1897, các đơn vị 
hành chính cấp tỉnh có một số thay đổi. Ở Bắc kỳ thành lập các tỉnh 
mới sau: 


361 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 6 


+ Tỉnh Chợ Bờ (tỉnh Mường), năm 1886 (sau là tỉnh Hòa Bình), 
từ các khu vực người Mường của các tỉnh: Hưng Hóa, Sơn Tây, 
Ninh Bình và Hà Nội cũ. 

+ Tỉnh Lào Cai (1886-1891, tái lập năm 1907): từ Đạo quan 
binh thứ IV (một phần của tỉnh Hưng Hóa cũ). 


+ Thành phố Hải Phòng, năm 1888 (năm 1887 là tỉnh Hải 
Phòng), từ vùng biển Ninh Hải của tỉnh Hải Dương cũ. 

+ Thành phố Hà Nội, năm 1888. 

+ Tỉnh Hà Nam, năm 1890, từ phủ Lý Nhân của tỉnh Hà Nội cũ. 

+ Tinh Thái Bình, năm 1890, từ hai phủ Kiến Xương và Thái 
Bình (sau đổi thành Thái Ninh) của tỉnh Nam Định, kết hợp với 
phủ Tiên Hưng từ tỉnh Hưng Yên cắt sang. 

+ Tỉnh Lai Châu, năm 1893, tách từ tỉnh Vạn Bú. 

+ Tỉnh Bắc Giang, năm 1895, tách từ tỉnh Bắc Ninh. 


+ Tỉnh Vĩnh Yên, năm 1899, tách từ tỉnh Sơn Tây và huyện 
Bình Xuyên của tỉnh Thái Nguyên. 


Hệ thống chính quyền ở Bắc Kỳ cũng được chấn chỉnh. Bắc 
Kỳ được tách khỏi Nam triều; hệ thống tô chức chính quyền Bắc 
Kỳ được quy định thành văn bản: phạm vi quyền hoạt động của 
từng cấp cũng như cách thức tuyển dụng quan lại (tri phủ, tri 
huyện, nha lại...) được định rõ. Riêng vùng dân tộc thiêu số, quyền 
bổ nhiệm quan lại tập trung về Phủ Thống sứ Bắc Kỳ, tất cả những 
quan lại tại chức đều do Thống sứ Bắc Kỳ bổ nhiệm, sáp nhập vào 
ngạch mới. Thực dân Pháp còn mở rộng các cơ quan chuyên môn 
cao cấp cho người Việt Nam tham gia để mua chuộc, sử dụng họ 
cho việc ôn định guồng máy chính quyền thuộc địa. 

Như vậy, thực dân Pháp đã thực hiện một số cải cách trên 
phương diện chính trị mà chủ yếu là thực hiện việc mua chuộc tầng 


362 


Chương V. Những biến chuyền về chính trị, kinh tế, xã hội... 


lớp thượng lưu, quan lại bản xứ nhằm xây dựng một cơ sở xã hội 
vững chắc ở Việt Nam. Những cải cách đó đều nhằm mục đích ôn 
định tình hình, đồng thời huy động tiềm năng của thuộc địa phục vụ 
cho chiến tranh ở chính quốc. 


4. Tổ chức quân đội 
4.1. Quân đội của nhà Nguyên 


Về cơ bản, tỏ chức quân đội thời gian này của triều Nguyễn 
như sau: 


Phép tuyển lính triều Nguyễn có tên là "Giản binh định lệ". 
Theo đó thì lính vệ được tuyên theo nguyên quán. Các tỉnh từ Quảng 
Bình đến Bình Thuận thì ba suất đinh tuyên lấy một lính. Các tỉnh 
Nam Kỳ, tức từ Bình Thuận trở vào Nam thì năm suất đỉnh tuyển 
lấy một lính. Các tỉnh từ Hà Tĩnh trở ra trung châu Bắc Kỳ cùng 
Quảng Yên thì bảy suất đỉnh tuyển lấy một lính. Riêng các tỉnh 
thượng du gồm Hưng Hóa, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Lạng Sơn 
và Cao Bằng thì 10 suất đinh mới tuyển lấy một lính. Nếu lấy trung 
bình là tám suất đỉnh lấy một lính, căn cứ trên số tráng đỉnh năm 
1847 là 1.024.388 thì có khoảng 128.000 lính trên toàn quốc. Áp 
dụng phép "Biển binh định lệ", tức luân phiên cho lính về quê làm 
ruộng thì só quân hiện dịch là khoảng 40 - 50 nghìn. Theo đánh giá 
của tướng Pháp De Courecy, trong thời gian Pháp xâm chiếm Việt 
Nam, năm 1885, quân đội chính quy của triều đình Huế có vào 
khoảng 70 nghìn người, trong số đó có 12 nghìn tuyển mộ từ các 
vùng quanh kinh thành Huế. Ngoài ra, còn có rất nhiều các toán 
dân quân thành lập và đóng tại các thành phó lớn, cũng như tại hầu 
hết các làng. Các đội dân quân này còn nghèo nàn về trang phục, 
vũ khí, tô chức cũng còn lỏng lẻo. 


Việc thi tuyên chủ yếu căn cứ theo tầm vóc và sức mạnh. Ai 
xách quả tạ nặng 100 cân bằng một tay đi được 30 trượng thì xếp 
hạng ưu; đi được 24 trượng thì xếp hạng thứ ưu; đi được 20 trượng 


363 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 6 


thì xếp hạng bình; đi được 16 trượng thì xếp hạng thứ bình; đi được 
10 trượng thì xếp hạng thứ. Trong quân đội thì có các đội bộ binh, 
pháo binh và tượng binh (không có ky binh dùng giao chiến tuy ky 
binh vẫn có vai trò lễ nghỉ). 

Lính tòng quân thì chia thành hai lực lượng: fính vệ và lính 
cơ. Lính vệ là quân đội chính quy, thường tại ngũ, chủ yếu đóng ở 
kinh kỳ cùng các tỉnh thành. Lính vệ còn gọi là tuyên binh. Lính cơ 
thuộc loại lính mộ địa phương nên còn gọi là biền binh hay mộ 
binh, khi cần tới thì gọi nhưng thời bình thì về quê làm ruộng, chủ 
yếu là bổ sung thêm cho lực lượng chính quy. Phép luân phiên đó 
gọi là "Biền binh định lệ". Các đơn vị thì chia làm ba phiên, trong 
đó hai phiên cho về quê, còn chỉ giữ một phiên. Hết hạn lại thay 
phiên ra sung vào quân dịch. 


Trước khi thực dân Pháp hoàn thành công cuộc xâm chiếm 
Việt Nam, tô chức quân đội của nhà Nguyễn ở các tỉnh Bắc Kỳ 
gồm Đề đốc là võ quan đầu tỉnh, lãnh binh phụ tá, chỉ huy khoảng 3 
nghìn đến 6 nghìn quân. Còn quân đóng ở kinh thành Huế thì được 
chia thành ba hạng: hân binh, cấm bình và tỉnh binh. Thân binh 
dùng để bảo vệ vua, gồm các vệ Cảm Y, vệ Kim Ngô, vệ Tuyển 
Phong và doanh Vũ Lâm. Cẩm binh để canh giữ và chăm sóc kinh 
thành. Cấm binh gồm các doanh Thần Cơ, doanh Thần Phong, 
doanh Long Vũ, doanh Hỗ Uy, doanh Hùng Nhuệ, vệ Kỳ Vũ, vệ 
Kinh Tượng (tượng binh), vệ Thượng Tứ (ky binh), vệ Long 
Thuyền (chuyên chở thuyền vua), viện Vũ Bị (lính dùng súng), 
viện Thượng Trà (dâng nước), đội Tư Pháo (chế thuốc súng), đội 
Tài Thụ (trồng cây), đội Giáo Dưỡng, vệ Võng Thành (lo bẫy săn 
cho vua), đội Thượng Thiện (bếp núc) và đội Phụng Thiện. Tỉnh 
binh được giao việc trần giữ khu vực ngoài kinh thành; gồm có ba 
doanh của Kinh kỳ thủy sư, vệ Giám Thành, vệ Thủ Hộ, vệ Dực 
Hùng, ty Lý Thiện (bánh trái để cúng tế), thự Hòa Thanh (ca nhạc), 
thự Thanh Bình (múa). Ngoài ra còn có /huộc binh trong phủ đệ 


364 


Chương V. Những biến chuyền về chính trị, kinh tế, xã hội... 


của các vương tôn, hoàng tử và đại thần dùng đề hầu hạ chứ không 
phải việc quốc Sự. 

4.2. Bộ máy quân sự, cảnh sát, tòa án và nhà tù của thực 
dân Pháp 

Song song với việc thiết lập hệ thống chính quyền thuộc địa, 
thực dân Pháp đây mạnh việc tô chức các lực lượng quân lực - cảnh 
sát - tòa án và nhà tù để trấn áp các cuộc nôi dậy của nhân dân ta. 
Chính sách “dùng người Việt trị người Việt” được triệt để áp dụng 
nên việc tăng cường bắt lính người Việt được tiến hành thường 
xuyên và liên tục. 


Trực tiếp điều khiển quân đội ở Đông Dương là viên Tổng chỉ 
huy người Pháp. Tính đến năm 1897, đội quân viễn chỉnh Pháp có 
3 liên đội bộ binh gồm § đại đội; 4 đại đội và 2 trung đội lê dương. 
Vũ khí trang bị cho quân lính được tăng cường. Những quan lại cấp 
tỉnh như Tổng đốc, Tuần phủ, Bồ chính, Án sát chịu trách nhiệm cả 
về chính trị lẫn quân sự. Riêng ở Bắc Kỳ, bên cạnh bộ máy chính 
quyền cấp tỉnh, thực dân Pháp còn tổ chức các Đạo Quan bỉnh'. 
Chúng kỳ vọng nhiều vào tác dụng của các đạo này. Năm 1888, 
thực dân Pháp lập ra 14 quân khu từ Thanh Hoá trở ra. Đến ngày 
6-8-1891, Toàn quyền De Lanessan ra Nghị định bãi bỏ các quân 
khu vì tổ chức này trên thực tế không có hiệu lực và thay bằng các 
Đạo Quan binh do một sĩ quan cao cấp người Pháp đứng đầu với 
đầy đủ quyên lực quân sự và dân sự. 


Mỗi Đạo Quan binh được thành lập một số tiểu quân khu (từ 
năm 1908 gọi là Đại lý). Mỗi Đại lý do một sĩ quan cấp úy (Đại úy 
hoặc Trung úy) trực tiếp cai trị. Đạo Quan binh cũng được phân 


1. Từ năm 1908, Đạc Quan bịnh là đơn vị hành chính cấp tỉnh. Tư lệnh Đạo 
Quan binh có quyền hành chính và tư pháp ngang với Công sứ các tỉnh 
dân sự và đặt dưới sự chỉ đạo tối cao của Thống sứ Bắc Kỳ. Các thủ phủ 
gọi là Đạo ly. 


365 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 6 


chia thành những đơn vị hành chính như ở cấp tỉnh, phủ, huyện, 
châu. Sau ngày 9-9-1891, địa bàn các Đạo Quan binh luôn biến 
động do phong trào kháng chiến phát triển hoặc tạm. lắng. Về quyền 
quân sự, Tư lệnh Đạo Quan binh, dưới sự chỉ huy tối cao của Tổng 
tư lệnh quân đội Pháp ở Đông Dương, được độc lập chỉ huy và tổ 
chức mọi cuộc hành quân đánh chiếm trong phạm vi của đạo. Về 
quyền dân sự, Tư lệnh Đạo Quan binh có quyền ngang với Thống 
sứ Bắc Kỳ và chịu sự chỉ đạo tối cao của Toàn quyền Đông 
Dương. Mỗi đạo quan binh chia ra nhiều tiểu quân khu (cereles 
mihtaires), đứng đầu là một sĩ quan có quyền hành tương đương 
với công sứ (người đứng đầu một tỉnh). Theo Nghị định ngày 
24-8-1891 của Toàn quyền Đông Dương, viên sĩ quan này chịu 
trách nhiệm trước Tư lệnh Đạo Quan binh về mọi mặt trong địa 
bàn mình cai quản, cũng như chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Tư lệnh 
Đạo Quan binh. 

Địa bàn cụ thể của các Đạo Quan binh như sau: 

+ Đạo Quan binh I Phả Lại gồm 3 tiểu quân khu: Phả Lại, 
Thái Nguyên, Móng Cái. 

+ Đạo Quan binh 2 Lạng Sơn gồm 3 tiểu quân khu: Lạng 
Sơn, Cao Bằng, Hà Giang. 

+ Đạo Quan binh 3 Yên Bái gồm 3 tiểu quân khu: Yên Bái, 
Lào Cai, Tuyên Quang. 

+ Đạo Quan binh 4 Sơn La gồm địa hạt Sơn La; các tông Yên 
Lãng, Kiệt Sơn, Xuân Đài (tách từ huyện Thanh Sơn, phủ Gia 
Hưng, tỉnh Hưng Hóa) và tông Cự Thắng (tách từ huyện Thanh 
Thủy, phủ Gia Hưng, tỉnh Hưng Hóa). 


+ Ngày 24-12-1895, lập Tiểu quân khu Yên Thế cho trực 
thuộc Đạo Quan binh 1. 


1. Dương Kinh Quốc (1988), Chính quyền thuộc địa ở Việt Nam trước Cách 
mạng tháng Tám năm 1945, Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, tr. 142. 


366 


Chương V. Những biến chuyền về chính trị, kinh tế, xã hội... 


Ngoài quân đội chính quy, thực dân Pháp còn tổ chức những 
đội lính khó xanh. Đây là lực lượng chuyên đàn áp các cuộc khởi 
nghĩa, phục vụ ở các đạo quan binh, canh gác nhà tù ở phủ, huyện, 
châu có lính cơ, lính lệ, lính dõng. Đây là lực lượng phải đi trước 
để mở đường cho lính lê dương và lính khố đỏ theo sau khi đàn áp 
nhân dân. Các làng, xã có tuần phủ, lực lượng bán vũ trang do tổng 
đoàn, xã đoàn điều khiển, chủ yêu sử dụng vào việc dò la tin tức, 
đón lông phục kích nghĩa quân khi di chuyển, cũng như đàn áp, đốt 
phá các gia đình, làng xóm khi họ đi theo nghĩa quân. 


Như vậy, thực dân Pháp xây dựng quân đội ở Việt Nam gồm 
hai bộ phận: quân chính quy và quân địa phương. Với bộ máy hành 
chính - quân sự thiết lập trên cơ sở cầu kết chặt chẽ giữa chủ nghĩa 
đề quốc và thế lực phong kiến phản động cùng lực lượng quân sự to 
lớn làm công cụ đàn áp, thực dân Pháp hy vọng sẽ ồn định được 
tình hình đề thực hiện chính sách khai thác thuộc địa. 


Bên cạnh quân đội, hệ thống tòa án - nhà tù cũng được thiết 
lập. Tại Trung Kỳ, Luật Gia Long vẫn được duy trì, nhưng đối với 
người Pháp và ngoại kiều khác, quan lại Nam triều không có quyền 
xét xử. Hiệp ước năm 1884 quy định những việc xảy ra giữa người 
Việt và người Âu đều do Pháp giải quyết. Từ năm 1849, chúng lập 
ra các tòa án hỗn hợp hàng tỉnh đưới quyền chỉ đạo của Công sứ 
Pháp và Án sát Việt Nam đề kết tội những người “khởi loạn”. Bắc 
Kỳ cũng có hai loại tòa án: tòa án Tây và tòa án Nam. Các tỉnh đều 
có tòa án hỗn hợp. Ngày 15-9-1896, Tổng thống Pháp ra sắc lệnh 
lập Hội đông đê hình tại Hà Nội để xét xử những người Việt Nam 
có hành động yêu nước chống Pháp ở Bắc Kỳ và Trung Kỳ. 

Ở Nam Kỳ, tô chức tư pháp đầu tiên ở Sài Gòn và Nam Kỳ 
được thành lập theo Sắc lệnh ngày 25-7-1§64. Theo Sắc lệnh này 
thì Nam Kỳ có hai hệ thống tòa án là: tòa Tây án và tòa Nam án để 
xét xử, tùy theo người bị xét xử là người Pháp, người Âu hay người 


367 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 6 


Việt và người châu Á. Từ năm 1881, khi chế độ Đô đốc không còn, 
người Việt Nam và người Pháp phạm tội đều do tòa án Pháp xét xử, 
nhưng theo hai thứ luật, có sự phân biệt công dân Việt Nam và 
công dân Pháp. Tất cả những người Việt Nam mà chúng cho là 
“phiến loạn” đều bị đưa ra Tòa án binh xét xử. Trên hết là Tòa đại 
hình Sài Gòn để xét xử những vụ do người Việt gây ra với người 
Âu. Từ sau Sắc lệnh này, các thanh tra bản xứ sự vụ chịu trách 
nhiệm xét xử người Việt, dựa trên những luật lệ cũ của Việt Nam. 
Tất cả các vụ có tính chất chính trị, như khởi nghĩa chống đối chính 
quyền của Pháp, đều được chuyên qua Tòa án binh xét xử. 


Trong hệ thống tòa chuyên xét xử người Pháp (còn gọi là tòa 
Tây án), theo thể chế của nước Pháp có quan tòa chuyên nghiệp 
phụ trách. Các quan tòa trực thuộc viên Tổng Biện lý. Tổng Biện lý 
đặt dưới quyền chỉ đạo của Thống đốc Nam Kỳ. Tòa án Pháp Sài 
Gòn được quyền xét xử tất cả các vụ xảy ra trong phạm vi thành 
phố và vùng phụ cận, bất kể người phạm pháp thuộc quốc tịch nào. 
Tòa Đại hình Sài Gòn sẽ xét xử các trọng tội do người Việt gây ra 
đối với người châu Âu trong phạm vi Sài Gòn. 

Hệ thống tòa Nam án, do các quan chủ tỉnh người Pháp phụ 
trách, chuyên xét xử người Việt, Hoa, Miên, Minh Hương và châu 
Á (gồm Thái Lan, Chăm, Stiêng, Malaysia cư trú tại Nam Kỳ) vi 
phạm luật dân sự và luật thương mại. Nhưng những vụ việc xảy ra 
giữa người Việt và người Âu nói chung, hay những vụ người Việt 
“vi phạm” luật pháp do Pháp ban hành tại thuộc địa thì do tòa Tây 
án xét xử. Người Việt “phạm tội” hình, trên nguyên tắc sẽ bị xét xử 
tại tòa Nam án, nhưng những vụ được coi là nghiêm trọng sẽ do 
Thống đốc hay viên chức do Thống đốc chỉ định xét xử. 

Đến ngày 25-5-1881, hệ thống tòa Nam án bị bãi bỏ. Mọi việc 
hình sự, dân sự đều do hệ thống tòa án Pháp xét xử, không phân 
biệt bị cáo thuộc quốc tịch nào nhưng trên thực tế thì người Việt, 


368 


Chương V. Những biến chuyển về chính trị, kinh tế, xã hội... 


người châu Á và người Pháp, người châu Âu sẽ bị xét xử theo thể 
chế riêng. 

Đề giam cầm những người Việt Nam chống Pháp, thực dân 
Pháp tiến hành lập các nhà tù. Trong đó có 2 nhà tù tiêu biểu là: 

Nhà tù Côn Đảo năm trên đảo Côn Lôn, huyện đảo Côn Đảo, 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, được xây dựng tháng 3-1862, là nhà tù đầu 
tiên mà thực dân Pháp thiết lập ở Việt Nam. Dưới quyền của Thống 
đốc Nam Kỳ Dupré, hệ thống các cơ sở giam giữ tù nhân ở Côn 
Đảo gồm 4 trại giam và 1Š nhà tù được xây dựng dần dần từ năm 
1862 và chỉnh trang lại kiên có năm 1896!. 


Khi thực dân Pháp chiếm Hà Nội, nhằm giam giữ những người 
Việt Nam yêu nước, chống đối sự cai trị của chúng, thực dân Pháp 
đã xây dựng nhà tù Hỏa Lò vào năm 1896 ngay tại trung tâm thành 
phó. Nhà tù Hỏa Lò còn có tên là Đề lao Trung ương (Maison 
Cen-trale), có diện tích 12.908mỶ, là công trình kiên cố bậc nhất 
Đông Dương. Các hạng mục chính: I nhà canh gác, l nhà làm nhà 
thương, 2 nhà để giam cầm bị can, l nhà làm phân xưởng, 5 nhà 
dùng để giam tù nhân. Bao quanh nhà tù là bức tường bằng đá, cốt 
thép cao 4m, dày 0,5m được gia cố bởi hệ thống dây thép gai có 
dòng điện cao thế chạy qua, bốn góc là những tháp canh có khả 
năng quan sát nhất cử nhất động toàn bộ trại giam. Riêng hệ thống 
cửa sắt, khóa được mang từ Pháp sang. Cổng chính được xây gắn 
liền với tòa nhà hai tầng, cấu trúc theo hình vòm cuốn. Khu nhà 
giam có 2 lớp công sắt. Từ trại này sang trại khác phải theo một lối 


I. Năm 1945 gồm có 4 trại giam và 15 nhà tù. Đến năm 1955, Thiếu tá 
Aloise Blank bàn giao nhà tù Côn Đảo lại cho ngụy quyền Sài Gòn, chấm 
dứt gần một thé kỷ tội ác của thực dân Pháp. Trong 20 năm (1955-1975), 
Mỹ - ngụy đã tăng quy mô nhà tù lên § trại giam, mỗi trại rộng khoảng 
10.000m2, có tường đá bao quanh, 6 dãy chuồng cọp và 45 xà lim. Ngoài 
khu vực các trại còn có hàng chục sở tù như sở đập đá, sở lò vôi, sở rẫy. “. 
là nơi người tù phải lao động khô sai. 


369 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 6 


đi có nhiều cửa sắt, tù nhân khó có thẻ trốn thoát. Nhà tù Hỏa Lò 
bắt đầu hoạt động (đảm nhận việc giam người) từ tháng 1-1899, 
ngay từ khi chưa hoàn thành. Theo thiết kế ban đầu, Hỏa Lò chỉ đủ 
giam 500 tù nhân, nhưng nó đã nhiều lần được mở rộng đẻ có thêm 
chỗ giam giữ tù nhân'. 

Ngoài ra, thực dân Pháp còn giam giữ những người Việt Nam 
yêu nước trong các nhà tù ở quần đảo Guyane thuộc Pháp”. Tính từ 
năm 1850 đến 1945, hệ thống nhà tù ở Guyane đã giam giữ trên 
dưới 70 nghìn tù nhân người Pháp (trong đó ước tính khoảng 7.000 
tù nhân Việt Nam). Từ năm 1862 đến năm 1864, thực dân Pháp đã 
nghĩ đến việc đưa tù nhân các nước Đông Dương sang Guyane. Tù 
nhân Việt Nam đầu tiên là Đặng Văn Tòng, nghĩa quân đồn Kỳ 
Hòa Sài Gòn, bị Pháp bắt đày đi Guyane và giam giữ ở Inni. Ngày 
22-4-1864, ông Nguyễn Hữu Huân (Thủ khoa Huân) bị kết án 10 
năm khô sai và đày sang Guyane cùng một đông đội khác. 


Từ năm 1879 đến năm 1923, thực dân Pháp có 10 chuyến tàu 
đưa tù nhân Việt Nam đi đày ra đảo Guyane, Ngày 26-3-1879, chuyến 


1. Những năm 1950-1953, Hỏa Lò giam cầm tới 2.000 tù nhân. Là nhà giam 
trung tâm Bắc Kỳ, nhà tù Hỏa Lò Hà Nội đã giam giữ một số lượng lớn tù 
nhân khắp các tỉnh miền Bắc với đủ các loại: tù chính trị, tù binh, tù kinh 
tế, kể cả thành án và chưa kết án. Đây chính là nơi nhiều chiến sỹ cách 
mạng và nhà yêu nước của Việt Nam bị đày đọa và sát hại. 

2. Guyane (Guyane francaise, tên chính thức là Guyane) là một tỉnh hải ngoại 
của Pháp, năm ở bờ Băc của Nam Mỹ. Guyane thuộc Pháp cũng là một 
vùng hải ngoại của Pháp, một trong 27 vùng của Pháp. Là một thành 
phần của nước Pháp, Guyane thuộc Pháp là một lãnh thổ thuộc Liên 
minh châu Âu, và đơn vị tiền tệ hiện nay là euro. Guyane trước chỉ có 
thô dân châu Mỹ sinh sống. Sau khi người Pháp đặt chân đến đây vào 
thế kỷ XVII thì Guyane được dùng làm nơi lưu đày tội nhân. Chính 
quyền Pháp xây một hệ thống nhà ngục từ năm 1852 đến năm 1951 ở 
Guyane để thỏa mãn hai nhu cầu: vừa là một cách biệt giam phạm nhân, 
vừa là cách đưa dân sang khai phá đất hoang. Năm 1946, Guyane trở thành 
một tỉnh hải ngoại của Pháp. 


370 


Chương V. Những biến chuyến về chính trị, kinh tế, xã hội... 


tàu đầu tiên đưa một số tù nhân Việt Nam ở Côn Đảo đày đi Guyane. 
Trong năm 1885, thực dân Pháp lần thứ ba đưa tù nhân Việt Nam 
sang Guyane. Ngày 12-2-1887, chuyến tàu thứ tư chuyền tù nhân 
Việt Nam sang Guyane. Trong năm 1890, có nhiều tù nhân Việt 
Nam bị đày sang Guyane. Ngày 18-2-1891, lại có thêm các chuyến 
tàu đưa tù nhân Việt Nam từ Côn Đảo sang Guyane. Như vậy, số 
lượng tù nhân Việt Nam đày sang Guyane mỗi năm một nhiều thêm. 
Ngày 21-6-1893, ở Khám lớn Sài Gòn, Ban Giám thị lập danh 
sách những tù nhân Việt Nam để đưa sang Guyane. Số tù nhân 
này bắt đầu khởi hành từ tháng 7-1893. Bản danh sách này có xác 
nhận của Giám đốc Khám lớn!. Tài liệu này cho thấy, Khám lớn 
Sài Gòn năm trong hệ thống trực tiếp chuyển tù nhân Việt Nam 
sang Guyane, không bắt buộc phải qua nhà tù Côn Đảo. Năm 
1893, tàu Calédonie đến Sài Gòn lấy gạo và nhận chở 130 tù nhân 
Việt Nam bị giam giữ ở Côn Đảo đưa đi Obock?. Số tù nhân này 
đều là chiến sĩ Cần Vương - Văn Thân'. 


II. KINH TẾ 


Sau nhiều năm xây dựng và củng có nền thống trị, ôn định xã 
hội, phát triển kinh tế như mong muốn, các vua triều Nguyễn đã tạo 
nên được một quốc gia thống nhất, kéo từ Nam Quan cho đến Cà 
Mau, một nước nông nghiệp với vài đô thị và ít nhiều mầm mồng 
kinh doanh tư bản chủ nghĩa. Những vấn đề ruộng đất, đê điều, 
nông dân... luôn được triều đình đặt lên hàng đầu, nhưng từ khi 
thực dân Pháp nô súng xâm lược năm 1858 đến khi phong trào 
chống Pháp dưới ngọn cò Cần Vương về cơ bản chám đứt nắm 
1896 thì kinh tế Việt Nam có một vài nét thay đôi. 


1. Hồ sơ ký hiệu IA1/084, phông Gouoch. Trung tâm Lưu trữ quốc gia II. 

2. Obock là một trị trần nhỏ của Somalie, thuộc địa Pháp ở châu Phi. 

3. Dẫn theo: Thanh Hùng, Nhà tà Guyane và những người tù Annam, Khoa 
Ngoại ngữ, Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học Thành phô Hồ Chí Minh. 


371 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 6 


1. Nông nghiệp do triều Nguyễn tô chức thực hiện 
1.1. Ruộng đất 


Từ thời vua Gia Long, Minh Mạng, việc đo đạc lại ruộng đắt, 
lập "địa bạ" các làng về cơ bản đã hoàn thành. Năm 1820, tổng diện 
tích ruộng đất thực trang là 3.076.300 mẫu và 26.750 khoảnh (khoảng 
630.000 mẫu theo kết quả đo đạc năm 1836) thì đến năm 1847, con 
số đó đã lên đến 4.278.013 mẫu và 4.617.435 mẫu những năm 1860- 
1865. Sự gia tăng đáng kể nói trên là kết quả của một quá trình phục 
hóa và khẩn hoang, góp phần quan trọng vào việc giải quyết đời 
sống cho nông dân và nâng cao thu nhập của nhà nước. 


Một trong những hoạt động kinh tế được nhà Nguyễn quan 
tâm ở giai đoạn tiếp theo là vấn đề khai hoang và phục hóa. Ngay 
từ đầu thế kỷ, khi mới thành lập, triều đình nhà Nguyễn đã nhận 
thức được tầm quan trọng của nền kinh tế nông nghiệp nên tăng 
cường việc mở rộng diện tích canh tác nông nghiệp. Biểu hiện rõ 
nét và nôi trội nhất trong vấn đề này là triều đình đã đây mạnh công 
cuộc khẩn hoang, quai đê lấn biển dưới nhiều hình thức khác nhau: 
đồn điền, doanh điền... Công cuộc khai hoang đã được thực hiện 
với nhiều nguồn lực khác nhau và trong một thời gian dài, do vậy 
đã đem lại hiệu quả nhất định. Kết quả của công cuộc khai khẩn đất 
hoang để sản xuất đã đẻ lại những vùng đất rộng lớn cho nông dân 
tại các tỉnh duyên hải Bắc Kỳ dưới sự chỉ huy của Doanh điền sứ 
Nguyễn Công Trứ hoặc tại các tỉnh phía Tây Nam Kỳ do Doanh 
điền sứ Nguyễn Tri Phương chỉ huy?. Để khuyến khích sản xuất, 
ngoài việc xúc tiến công tác khẩn hoang, triều đình nhà Nguyễn lúc 


1. Trương Hữu Quýnh, “Nhìn lại tình hình xã hội Việt Nam nửa sau thế kỷ 
XIX", Tạp chí Mghiên cứu Lịch sử, số 3, 1998, tr. 30. 

2. Trương Hữu Quýnh, “Nhìn lại tình hình xã hội Việt Nam nửa sau thế kỷ 
XIX”, Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, số 3, 1998, tr. 29-30. 


372 


Chương V. Những biến chuyến về chính trị, kinh tế, xã hội... 


này còn ra lệnh tịch thu diện tích ruộng đất bị bỏ hoang và giao lại 
cho nông dân thiếu ruộng đất canh tác sử dụng rồi phải nộp thuế 
cho triều đình. Nhờ có việc thực thi chính sách khuyến nông đó nên 
đời sông của người nông dân phần nào được cải thiện, và nguồn thu 
của triều đình cũng được gia tăng. 


Ngay từ năm 1850, khi nhận chức Kinh lược sứ 6 tỉnh Nam 
Kỳ, Nguyễn Tri Phương đã đề nghị "họp dân làm đồn điền để giúp 
sinh kế". Hàng loạt dân nghèo lưu tán, những người bị tù sung 
quân, bị tù đi đày từ Quảng Nam trở vào được đưa đến đây đề khai 
hoang. Theo báo cáo của Nguyễn Tri Phương thì năm 1854, ở đây 
đã hình thành 21 cơ chia làm 124 ấp. Gồm có: Gia Định: 6 cơ 32 
ấp; An Giang: 2 cơ 23 ấp; Định Tường: 3 cơ 9 ấp; Vĩnh Long: 7 cơ 
80 ấp; Hà Tiên: 2 cơ và Biên Hòa: 1 cơ'. 

Ở Nam Kỳ, hình thức doanh điền sứ cũng được áp dụng, đặc 
biệt là khi 3 tỉnh miền Đông bị thực dân Pháp chiếm. Theo báo cáo 
của các doanh điền sứ địa phương thì năm 1866, An Giang và Hà 
Tiên mộ được 1.646 người, lập được 149 thôn với 8.333 mẫu 
ruộng; Vĩnh Long lập được 41 xã thôn với 600 đỉnh và 2.700 mẫu 
ruộng. Cũng năm 1866, ở Bắc Kỳ và Bình Định cũng phục hóa 
được 12.326 mẫu ruộng”. 

Cùng với hai hình thức trên, nhà Nguyễn còn ra sức khuyến 
khích nhân dân tự động tô chức khai hoang. Theo quy định năm 
1855, ruộng khai hoang được sẽ cho làm ruộng tư, sản nghiệp đời 
đời của người đó. Năm 1864, một lần nữa, nhà nước định lệ ban 
thưởng cho những người có công khai hoang, khăng định lại quyền 
tư hữu đối với ruộng khai khẩn được và cho biến một nửa diện tích 
thành tư, nếu phải vay tiền của nhà nước. Năm 1866, theo báo cáo 
của địa phương thì 9 tỉnh Bắc Kỳ và Bình Định đã phục hóa được 


1, 2. Trương Hữu Quýnh, “Nhìn lại tình hình xã hội Việt Nam nửa sau thê 
kỷ XIX”, Tạp chí Mghiên cứu Lịch sử, số 3, 1998, tr. 30. 


373 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẠP 6 


12.326 mẫu ruộng'. Năm 1875, triều đình còn đặt lệ thưởng hậu 
hơn nữa: ai mộ được Š đinh, khai khẩn được 10 mẫu trở lên ở miền 
núi, hoặc mộ được 10 đỉnh, 20 mẫu ở vùng trung châu thì được 
miễn lính và sai dịch cùng thuế thân suốt đời. Ai đạt được gấp đôi 
tiêu chuẩn trên thì được tòng Cửu phẩm bá hộ. Ai lập được một 
huyện thì cho làm Tri huyện và con cháu 4 đời sẽ kế tiếp làm Tri 
huyện huyện ấy”. 


Sau nhiều năm thực hiện, như số liệu nghiên cứu của 
GS. Trương Hữu Quýnh, các tỉnh đã khẩn hoang được một số lớn 
diện tích, trong đó ví dụ như Nam Định khẩn hoang được 17.000 
mẫu, Sơn Tây được hơn 5.000 mẫu, Thừa Thiên Huế được 3.090 
mẫu". Tuy nhiên, những kết quả đó vẫn không bù lại được tình 
trạng dân lưu tán, bỏ hoang ruộng đất do lụt bão, giặc giã, mất mùa. 
Theo báo cáo năm 1866, cả nước có đến 900.000 mẫu ruộng bỏ 
hoang. Năm 1867, riêng tỉnh Tuyên Quang đã có 253 xã thôn phiêu 
tán, tỉnh Cao Bằng bỏ hoang 9.900 mẫu ruộng, Thanh Hóa có đến 
35.522 mẫu bỏ hoang (khoảng 18% tổng diện tích)f. 


Từ những năm 30 của thế kỷ XIX, ruộng công chỉ còn chiếm 
17% tông diện tích ruộng công, tư, thế nhưng theo báo cáo của 
Nguyễn Văn Tường năm 1865, "ruộng công quân cấp, nhiều người 
cầm có cho nhà giàu". Để cứu đói cho dân nghèo, nhà nước công 
nhận sáng kiến thành lập "xã thương" của nhân dân và năm 1865 
định lệ cho các làng được trích 10% diện tích ruộng công làm 
ruộng "xã thương”, dân xã cùng nhau góp sức làm, được bao nhiêu 
nhập kho chung, giao cho viên Hương chính trông coi. Khi giá thóc 


1. Trương Hữu Quýnh (1998), “Nhìn lại tình hình xã hội Việt Nam nửa sau 
thế kỷ XIX”, Tạp chí Mghiên cứu Lịch sử, số 3, tr. 30. 

2. Nguyễn Thế Anh (1971), Kinh tế xã hội Việt Nam dưới các vua triều Nguyên, 
Nxb. Lửa thiêng, tr. 150. 

3, 4. Trương Hữu Quýnh (1998), “Nhìn lại tình hình xã hội Việt Nam nửa 
sau thế kỷ XIX”, Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, số 3, tr. 31. 


374 


Chương V. Những biến chuyền về chính trị, kinh tế, xã hội... 


cao thì bán ra, cho vay lấy lãi hoặc chu cấp cho dân nghèo. Kẻ nào 
xâm chiếm thì cho dân tô cáo, xử phạt, tịch biên gia sản". Tháng 
10-1864, vua Tự Đức "Nghiêm cắm bán riêng ruộng công. Ruộng 
công không được bán riêng: như có việc công khân trọng, thời lý 
trưởng được phép hội đồng dân mà cho thuê mướn, nhưng không 
được quá 3 năm"'. Đến năm 1871, triều đình nhà Nguyễn chính 
thức cho phép bán ruộng đất công và đất lưu hoang làm ruộng đất 
tư để lấy tiền trợ quân phí: "Từ nay, phàm các tỉnh ngoài Bắc Kỳ, 
có ruộng đất công và các hạng đất lưu hoang, không nệ người trong 
làng hoặc người làng khác, huyện khác, như có ai tình nguyện mau 
làm ruộng đất tư, cho đến tỉnh đầu đơn xin mua, người nào mua mà 
khẩn được bao nhiêu, chiếu y mỗi mẫu giá là mấy mà nạp tiền, việc 
xong rồi sẽ phái khán, quan tỉnh cho bằng, biên vào điền bộ, y theo 
ngạch cũ đánh thuế, chiếu theo chỗ khó dễ hạn cho mấy năm thành 
ruộng khỏi thâu thuế, biên theo hạng ruộng tư đề làm của mình. Hễ 
mua ruộng đã thành thuộc, mỗi mẫu giá 120 quan tiền, ruộng hoang 
dễ khân giá 60 quan, khó khân giá 30 quan: từ Thanh Hóa trở vào 
Nam, đất nhiều chỗ xấu, giá đề chước giảm một nửa". Như ở Nam 
Định có hơn 60.000 mẫu ruộng, ven biên Ninh Bình có hơn 7.000 
mẫu, Hải Dương có 13.000 mẫu... Sự kiện này đã tạo điều kiện cho 
bọn cường hào, địa chủ hoành hành, gây thêm tai họa cho người 
nông dân và trở thành một hiện tượng tiếp diễn trong suốt thời nhà 
Nguyễn mặc dù các lệnh câm bán ruộng đât công được nhắc lại 
nhiều lần. Chính sách thuế ruộng đất quá cao của triều đình nhà 
Nguyễn qua các Đạo dụ 1862, 1869, 1871, 1873 đã làm cho nhiều 
nông dân phải bỏ ruộng đất vì không chịu được mức thuế rnà triều 
đình áp đặt. Hơn nữa, triều đình Hué với lý do “để cho dân yên” đã 


1. Nguyễn Thế Anh (1971), Kinh tế xã hội Việt Nam dưới các vua triều Nguyên, 
Nxb. Lửa thiêng, tr. 114. 

sấi Nguyễn Thế Anh (1971), Kinh tế xã hội Việt Nam dưới các vua triều 
Nguyên. Sđd, tr. 114-115. 


375 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 6 


bãi bỏ chính sách đồn điền. Với việc xóa bỏ Nha doanh điền (tháng 
8-1862), vào tháng 7-1868, tất cả các đồn điền ở các huyện Lục 
Ngạn, Đa Phúc và Kim Anh (Bắc Ninh) đã bị nhà vua ra lệnh xóa 
bỏ vì cho rằng “quá tốn kém”'. Đến năm 1871, Tự Đức còn cho 
phép bán đất hoang ở Bắc Kỳ để “phụ vào những khoản chỉ tiêu về 
quân sự”. Mặc dù sau thời điểm đó, vào các năm 1872 và 1875, 
triều đình Huế mới phần nào nhìn ra tầm quan trọng của vấn đề, 
nhưng lúc này đã quá muộn. Tình trạng đất bị bỏ hoang ngày một 
tăng, dân chúng phiêu tán khắp nơi chứ không còn mặn mà với việc 
canh tác như trước; hơn nữa, lúc này cũng là thời điểm người Pháp 
đã chiếm gọn Bắc Kỳ. Cuộc chiến tranh kéo dài (trong đó không 
chỉ cuộc chiến tranh xâm lược của Pháp ra Bắc Kỳ mà cả những 
cuộc "đẹp loạn" của quân lính triều đình nhà Nguyễn, quân Cờ đen, 
quân đội nhà Thanh sang theo yêu cầu của triều đình Huế... nhằm 
chống lại các cuộc nổi dậy của dân chúng, cũng như của các băng 
đảng khác nhau) đã dẫn đến những hậu quả vô cùng khốc liệt. Phần 
lớn làng mạc, thôn quê Bắc Kỳ bị tàn phá nặng nề, dân chúng phải 
chịu cảnh phiêu đạt đi tứ phương... Điều đó làm cho diện tích ruộng 
đất bị bỏ hoang, không được canh tác càng tăng lên đáng kể. Ước 
tính sơ bộ, vào năm 1866, cả nước có đến 900.000 mẫu ruộng bị bỏ 
hoang. Theo thống kê mà Tạ Thị Thúy đã dẫn, vào năm 1895, “ở 
Bắc Kỳ ước có khoảng 300.000ha bị bỏ từ 15 đến 20 năm cần phục 
hóa” và năm 1896, “còn 250.000ha cần khẩn hoang”?. Ở tỉnh Bắc 
Giang, số làng có ruộng bị bỏ hoang từ năm 1887 đến năm 1894 tại 
6 huyện (Yên Dũng, Phất Lộc, Phượng Nhỡn, Việt Yên, Hiệp Hoà, 
Yên Thế) là 98 làng với tổng diện tích bị bỏ hoang là 28.053haỶ. 


1; Quốc sử quán triều Nguyễn (2006), Đại Nam thực lục, tập 7, tr. 1126. 

2. Tạ Thị Thúy (1996), Đôn điền của người Pháp ở Bắc Kỳ từ 1884 đến 
1918, Nxb. Thế giới, tr. 20. 

3. Tạ Thị Thúy (1996), Đồn điển của người Pháp ở Bắc Kỳ từ 1884 đến 
1918, tr. 21. 


376 


Chương V. Những biến chuyền về chính trị, kinh tế, xã hội... 


Như vậy, do tình hình ruộng đất hoang hóa rất phỏ biến trong 
thời kỳ này ở các tỉnh ở Bắc Kỳ và Trung Kỳ, cho nên quá trình 
phân hóa ruộng đất trong khu vực nông nghiệp hầu như bị chững 
lại. Các số liệu thống kê không cho thấy sự xuất hiện của những 
điền sản có diện tích canh tác lớn, nếu có chăng thì chỉ tập trung 
trong giới hạn của các tỉnh Nam Kỳ. Ngoài ra, cũng phải kể đến 
tình trạng manh mún trong việc canh tác lúa - ngành trồng trọt cơ 
bản và chủ yếu của nông dân Việt Nam, cộng với đó là những sản 
phâm chủ yếu trong nẻền sản xuất phụ của ngành sản xuất nông 
nghiệp như chăn nuôi gia súc, gia cầm nhỏ lẻ, theo cá thẻ, hộ gia 
đình, với phương thức cũng như kỹ thuật canh tác cô truyền và lạc 
hậu nên gần như không có đóng góp gì đáng kể đối với sự phát 
triên của nên kinh tế nông nghiệp lúc bấy giờ. 

1.2. Thủy lợi, đê điều 


Thời kỳ này, do lụt bão thường xuyên xảy ra và việc giải 
quyết hậu quả cũng không được khắc phục một cách kịp thời và 
thống nhất, cho nên, một trong những vấn đề cơ bản của sản xuất 
nông nghiệp là thủy lợi gần như bị bỏ bê, ngưng trệ. Trước tình 
trạng tàn phá dữ dội của thiên nhiên, triều đình vẫn loay hoay với 3 
giải pháp đã từng thực hiện và không hề có phương cách nào mới, 
khả quan và hữu ích hơn. Đó là: giữ đê, phá đê và đào thêm sông. 
Ngay từ thời Minh Mạng, nhà vua đã nhiều lần hội nghị về việc đê 
điều, khi thì hỏi địa phương quan, khi thì hỏi đình thần. Nhưng 
người thì bàn phá đê, người thì chủ trương đào sông mới, ý kiến bất 
đồng đến nỗi dưới triều Thiệu Trị và Tự Đức phải treo bảng khắp 
nơi để trưng cầu dân ý vẻ việc đê. Như vậy có thể thầy rằng, mặc 
dù triều đình đã biết tranh thủ ý kiến của cộng đồng về vấn đề này 
nhưng vẫn không có một quyết sách chính thức cho vấn đề cấp 
thiết đặt ra. 

Năm 1852, triều đình nhà Nguyễn cho mở một cuộc trưng cầu 
ý kiến về việc phòng đê ở Bắc Kỳ, các ý kiến chia thành hai chủ 


377 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 6 


trương khác nhau: giữ đê và bỏ đê!. Một số người chủ trương cứ 
bồi đắp đê các sông lớn như cũ, nhưng bỏ các đê sông con và sông 
nhỡ như Nguyễn Duy Cần, thân sĩ Hà Nội, Nguyễn Soạn, Nguyễn 
Văn Tĩnh...: một số người như Đặng Văn Hòa, Trương Văn Uyên, 
Ngụy Khắc Tuân... lại chủ trương đắp đê như cũ. 


Năm 1872, các tỉnh Bắc Kỳ đem điều trần về việc đê điều 
nhưng các ý kiến cũng không thống nhất. Cụ thẻ là: Hà Nội đề nghị 
sửa đắp đê cũ, rồi tính sau này đời bờ đê cách bờ sông vài trăm 
dặm; tỉnh Sơn Tây đề nghị đào sông đề thoát nước; tỉnh Nam Định 
muốn vét đào cửa biển để cho nước chảy thông và bỏ việc đắp đê; 
tỉnh Hưng Yên muốn đắp thêm đê cũ để củng có các con đê này; 
tỉnh Bắc Ninh có ý kiến dung hòa, tùy từng nơi bồi đắp, còn ở miền 
hạ lưu “các đàng sông chỗ nào ngăn lấp thời nhân đàng cũ mở đào 
thêm ra để nước chảy cho thông, không nên mở đàng mới nữa”. 


Do việc phân chia, quy hoạch không được thống nhất và hoàn 
chỉnh nên đã dẫn đến một tình trạng vỡ đê chưa từng thấy trong 
lịch sử. Năm 1871, đê ở 5 tỉnh Bắc Kỳ (Hà Nội, Sơn Tây, Bắc 
Ninh, Hưng Yên, Nam Định) bị vỡ. Từ đó cho đến năm 1883, hầu 
như năm nào cũng vỡ đê, lụt lội, đặc biệt là đê Văn Giang (Hưng 
Yên). Hàng vạn dân nghèo phải bỏ làng, hàng vạn mẫu ruộng bị bỏ 
hoang. Sự phát chẩn, cứu giúp của nhà nước chỉ đỡ được phần nào. 

Vì thế, triều đình nhà Nguyễn đã tổ chức thảo luận về việc bỏ 
hay tiếp tục đắp đê. Cuộc thảo luận không đi đến thống nhất, nhà 
nước bỏ Nha đê chính - một cơ quan chuyên trách lo việc đê điều 
cấp trung ương, nhưng lại giao việc sửa đắp đê cho các tỉnh, huyện. 
Việc sửa, đắp đê cũ, đê mới cuối cùng vẫn chấp nhận nhưng vua Tự 
Đức vẫn theo chủ trương khơi sông và giảm dần việc đắp thêm đê. 


1. Hoa Bằng, “Lược khảo về lịch sử đê qua các triều đại”, Tập san Văn Sử 
Địa, số 31, tháng 8-1957, tr. 1-17. 

2. Nguyễn Thế Anh (1971), Kinh tế xã hội Việt Nam dưới các vua triều 
Nguyên, Nxb. Lửa thiêng, tr. 127. 


378 


Chương V. Những biến chuyển về chính trị, kinh tế, xã hội... 


Năm 1889, triều Nguyễn cho đào sông Vĩnh Định ở tỉnh Quảng Trị! 
đề tiện cho việc thông thương. 


1.3. Thương mại 


Ở Việt Nam thời gian này, lĩnh vực thương mại vẫn năm trong 
tình trạng cầm chừng, không phát triển, tổ chức thương mại của 
người Việt sơ sài và hầu như chỉ tồn tại trong phạm vi cộng đồng 
làng xóm. Nếu có những hội buôn lớn thì cũng chỉ là những phường 
họp vài thương gia hùn vốn với nhau để kinh doanh rồi chia tiền 
ngay, không liên kết lại thành những hội buôn làm ăn lâu dài. Nhiều 
người Việt Nam dùng tiền của để mua ruộng đất chứ không đầu tư 
kinh doanh, khuếch trương thương mại hay công nghệ. 


Việc buôn bán ở các chợ quy mô lớn do thương nhân Hoa 
kiều chỉ phối, dù những người này chỉ là thiểu số. Các mặt hàng 
tiêu dùng họ kinh doanh gồm có: mua thô sản như gạo, lúa, bắp, 
đường, hạt tiêu..., bán và nhập cảng trà, thuốc Bắc, vải, đồ đồng, 
giấy... Trong vùng nông thôn, hoạt động thương mại cũng chỉ nhằm 
trao đổi nông sản và hàng tiểu thủ công ở các chợ. Ở đó, ngoài 
những cửa hàng tạp hóa quy mô nhỏ hay các cửa tiệm bán thuốc 
bắc, còn có những nông dân bán thổ sản và nông sản địa phương 
cùng với một số thương nhân nhỏ bán vải vóc, hàng xén, cau thuốc, 
đi rong từ chợ này sang chợ khác. Người Việt Nam chỉ quanh quần 
trong nước, buôn bản nhừng hàng hóa lật vật nền bao nhiêu môi lợi 
lớn đều về tay người nước ngoài. 

Ở Kẻ Chợ trong thế kỷ XIX, các thương khu (phường) đã 
thay đổi bản chất, thoát ly khỏi trạng thái chợ phiên có kỳ hạn và đã 
có thương gia cùng thợ thuyền cư trú thường xuyên. Chợ Thanh 
Hoá bắt đầu được xây dựng đầu thời Gia Long và tới năm 1885 đã 
là một chợ lớn nhất của Thanh Hóa. 


1. Đại Nam thực lục Chính biên Đệ lục kỷ Phụ biên do Cao Tự Thanh dịch 
và giới thiệu, Nxb. Văn hóa - Văn nghệ, Hà Nội, 201 1, tr. 75. 


379 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 6 


Những trung tâm thương mại từ cuối thế kỷ XVIII cũng vẫn 
tiếp tục hoạt động trong thế kỷ XIX. Hội An chủ yếu là Hoa kiểu. 
Hằng năm có những thuyền buồm Trung Hoa lường đến 600 tấn 
tới buôn bán. Ở Huế, người Tàu và người Việt buôn bán rất lớn. 
Thuyền buôn Trung Quốc chở đến vải vóc, đô sứ, trà, thuốc bắc, đồ 
chơi... và chở về thô sản như cau khô, tơ sống, gỗ, sơn, sừng tê giác 
và ngà voi. 

Ngoài các tổ chức buôn bán với quy mô lớn thì Hoa kiều 
trong các đô thị lớn còn kinh doanh sòng bạc, đánh đề hay đút lót 
cho các quan để được đúc tiền, trưng thầu thuế đò, thuế chợ hay 
độc quyền rượu. Có những Hoa thương có thế lực còn chiếm độc 
quyền cung cấp hàng cho triều đình. 


Hoạt động thương mại của Việt Nam với các nước láng giềng 
(ngoại thương) không thẻ phát triển tự do khi các quan chức đánh 
thuế nặng lên thương mại, còn thủ tục thì rất phiền phức. Ngoài ra, 
với chủ trương “ức thương”, triều đình còn cắm đoán buôn bán một 
số mặt hàng, muốn bán phải có giấy phép riêng. Vì thế, không có 
một tầng lớp trung lưu nào làm giàu bằng thương mại để thúc đây 
triều đình mở rộng giao dịch quốc tế. 


Về các thành thị công thương, trung tâm vẫn là Thăng Long, 
Bến Nghé, Đà Nẵng, Gia Định, còn Hội An, Phố Hiến, Thanh Hà 
do nhiều nguyên nhân mà trở nên suy tàn và không thể phục hồi 
được như trước. Ngoài ra, còn xuất hiện thêm vài hiệu buôn của 
người Hoa, một số phường thủ công cũng ôn định mặt hàng nhưng 
không thay đổi nhiều. 

Tuy nhiên, vào nửa cuối thế kỷ XIX, chính sách “bế quan toả 
cảng” của triều đình đã có phần giảm nhẹ, không khắt khe như 
trước đó. Từ cuối thời Minh Mạng, nhà vua đã nhiều lần cho 
thuyền chở hàng đi Hương Cảng, Singapore, Mã Lai để buôn bán 


380 


Chương V. Những biến chuyển về chính trị, kinh tế, xã hội... 


và tìm hiểu tình hình các nước xung quanh. Nhiều nhà buôn Việt 
Nam cũng dùng thuyền ra nước ngoài buôn bán. Thương nhân 
Trung Quốc đến buôn bán với nước ta ngày càng nhiều hơn. Năm 
1866, theo đề nghị của Đặng Huy Trứ, Tự Đức cho lập ty Bình 
chuẩn "vì buôn bán có ích cho nước, cho dân". Năm 1869 lại cho 
phép dân đi buôn ở nước ngoài, không xét hỏi gì vì trước đó (năm 
1865) đã có 157 chiếc thuyền ra vào, năm 1866 có 105 chiếc. Năm 
1876, Tự Đức bỏ lệnh cắm buôn bán đường biển. "Xin chuẩn cho 
bỏ lệnh cấm, ai có vốn đi buôn nước ngoài thì thu thuế 5%, từ 
ngoài chở về cũng thu 5%. Nếu chở hàng cấm thì phạt". Kết quả 
bước đầu là thuế Thương chính ở 3 sở Bình Định, Hà Nội và Hải 
Dương năm 1877 thu được: 5484399 quan, 121.726 lạng bạc thuế 
và 103.684 lạng bạc thương chính'. Năm 1850, Tự Đức không phái 
thuyền đi buôn ở Hạ Châu nữa. Triều đình cũng tìm cách cản trở 
dân thường buôn bán với người Tây nên cuối cùng, thương gia 
ngoại quốc chủ yếu vẫn là Hoa kiều, Xiêm và Mã Lai, trong đó 
người Hoa chiếm tỷ lệ lớn nhất. 


Như vậy, có thể thấy rằng trong nửa đầu thế kỷ XIX, do 
nhiều nhân tố chi phối, nhất là tâm lý “cảnh giác” với người Tây 
phương của triều đình nên nhìn chung, nẻn ngoại thương Việt 
Nam đã không mấy phát triển. Đến nửa sau thế kỷ XIX, trước 
những biến động mạnh mè của bối cảnh lịch sử và những khó 
khăn bên trong nên nhà Nguyễn đã phải dần dần nới rộng việc 
giao lưu buôn bán với nước ngoài, lập ty Bình chuẩn để trông coi 
việc buôn bán (năm 1866), cho phép dân chúng ra nước ngoài 
buôn bán (năm 1869). Năm 1876, đình thần vận động vua Tự Đức 
bỏ lệnh cám buôn bán đường biển. Tháng 5-1888, Đồng Khánh 
cho các nhà buôn lập ra các công ty đi Hương Cảng buôn bán, mỗi 


Ẳ, Trương Hữu Quýnh (1998), “Nhìn lại tình hình xã hội Việt Nam nửa sau 
thê kỷ XIX”, Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, sô 3, tr. 32. 


381 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 6 


công ty phải có cờ hiệu, nhãn hiệu riêng'. Tuy nhiên, trong điều 
kiện cuộc chiến tranh chống Pháp xâm lược lan rộng thì việc buôn 
bán với nước ngoài về cơ bản bị đình trệ, và sau đó khi Pháp đã 
đặt ách đô hộ lên đất nước ta thì vấn đề thông thương với bên 
ngoài lại hoàn toàn nằm trong tay người Pháp. 


1.4. Nạn đói hoành hành 


Từ năm 1862 đến năm 1882, hầu như năm nào cũng xảy ra 
đói kém ở nhiều nơi. Thời vua Tự Đức, nạn đói xảy ra thường 
xuyên nhất như: năm 1859, tỉnh Quảng Nam bị đói; năm 1860, đói 
trong các tỉnh Bình Định, Quảng Bình, Quảng Trị; năm 1863, mất 
mùa khắp cả nước; năm 1864, đói ở Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, 
Quảng Ngãi, Quảng Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh; năm 1865, đại hạn 
và đói ở nhiều tỉnh Bắc Kỳ, đặc biệt là Hải Dương các năm 1871- 
1872, đê các tỉnh đồng bằng Bắc Kỳ liên tục bị vỡ, còn hai tỉnh 
Vĩnh Long và An Giang thì dân cày phải bỏ ruộng hoang vì đại 
hạn; năm 1879, nạn đói hoành hành ở các tỉnh Bắc Kỳ, Quảng 
Nam, Quảng Ngãi, Bình Định... 


Trước tình hình này, nhà Nguyễn cũng rất quan tâm đến việc 
lấy thóc kho phát chẩn, cho vay hay bán với giá rẻ. Mỗi khi mất 
mùa, triều đình sẵn sàng áp dụng những biện pháp cấp thời để cứu 
trợ và ngăn chặn nạn đói. Biện pháp thường được áp dụng là chẩn 
cấp. Như năm 1867, vua Tự Đức định rằng, dân đói đàn ông mỗi 
người được cấp I1 tiền và 3 bát gạo, đàn bà và trẻ con mỗi người 
nửa tiền và 2 bát gạo. Để giúp cho dân chúng sinh sống khi thiên tai 
làm lúa ruộng tôn hại, triều đình cũng có thê xét cho mỗi gia đình 
vay 1 quan tiền, hạn đến mùa sang năm đem nộp trả nhà nước”. 


1. Quốc sử quán triều Nguyễn (2006), Đại Nam thực lục, tập 8, tr. 311, 313. 
2. Nguyễn Thế Anh (1971), Kinh tế xã hội Việt Nam dưới các vua triều Nguyễn, 
Nxb. Lửa thiêng, tr. 139. 


382 


Chương V. Những biến chuyền về chính trị, kinh tế, xã hội... 


Đề có phương tiện thực hiện công việc cứu trợ cấp bách, triều 
đình thiết lập những loại kho trữ thóc lúa để dùng trong việc cứu tế 
như: kho thường bình (bình chuân thương)', nghĩa thương”, xã 
thương”. Triều đình còn đặt lệ khuyến quyên nạp, ban thưởng chức 
tước, phâm phục, bài biểu... cho những người có hảo tâm quyên 
tiền gạo để cứu giúp dân nghèo. Năm 1863, vua Tự Đức định lệ 
rằng, ai quyên tiền hay thóc đẻ giúp việc từ thiện thì sẽ được ân 
thưởng như: quyên trên 1.000 quan thưởng hàm Tùng cửu phẩm bá 
hộ, trên 2.000 quan thưởng Chánh cửu phẩm, trên 3.000 quan 
thưởng Tòng bát phâm...'. 


Tuy nhiên, các biện pháp cứu tế này đã làm công quỹ triều 
đình hao hụt không ít nhưng kết quả đem lại không như mong 
muốn. Chúng có thể ngăn chặn nạn đói khỏi lan rộng trong một 
thời gian ngắn, kìm hãm sự tăng giá thóc gạo nhưng thật ra chỉ là 
những liều thuốc cấp thời, không giải quyết được một cách dứt 
khoát căn bệnh sâu xa của người dân là sự thiếu thốn lương thực, 
thực phẩm dự trữ. Ngay cả một số người ngoại quốc cũng nhận 
thấy các biện pháp phát chân không mấy hữu hiệu. Giám mục 
Retord ở địa phận Đông Bắc Kỳ, trong bức thư đề ngày 2-4-1858 đã 
tả cảnh đói năm 1857-1858: "(nhà vua) đã mở nhiều vựa lúa trong 


— 


. Là loại kho chứa đựng thóc lúa mà triều đình đã xuất tiền ra mua, đến khi 
bị mât mùa, triêu đình đem thóc này bán lại theo nguyên giá cho dân 
chúng, côt đê ngăn chặn nạn đâu cơ do các nhà buôn, nhân cơ hội lúa gạo 
khan hiêm mà mặc thê tăng giá. 

. Là những kho trữ lúa đặt ở tinh ly va các phu huyện, thiết lập với một 
phân lúa thuê mà triêu đình trích riêng ra, nhât là với lúa mà các tư nhân 
đã quyên nạp được. Những khi đói kém, các kho lúa này được mở đề phát 
chân cho dân nghèo. 

Được lập rất nhiều dưới triều vua Tự Đức. Đây là kho trữ lúa thu được do 
canh tác một sô ruộng công mà làng xã trích riêng ra. 

4. Nguyễn Thế Anh (1971), Kinh tế xã hội Việt Nam dưới các vua triều Nguyên, 

tr. 141. 


s. 


G3 


383 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 6 


ba, bốn tỉnh để phát chẩn cho dân chúng. Một vựa lúa quan thường 
có chiều dài là 146 thước, chiều rộng là 8 thước, chiều cao 4 thước. 
Trong mỗi tỉnh có từ 15 đến 20 vựa lúa luôn đầy ắp, đủ biết số thóc 
lúa chứa đựng nhiều là bao. Nhưng các sự bố thí ấy được thực hiện 
quá sớm, một cách hỗn độn và rất không công bằng... 


Trong những lần phát gạo cứu đói thường diễn ra tình trạng 
dân chúng chen lấn, xô đây nhau nên nhiều người bị xéo đạp, nhiều 
người đói không nhận được, còn những người được giao làm nhiệm 
vụ trích gạo trong kho để cứu tế cho dân nghèo cũng không quên 
trích một phần đẻ làm giàu cho bản thân..." 


2. Kinh tế do thực dân Pháp tổ chức thực hiện 
2.1. Chiếm ruộng đất và lập đồn điền 


Với mục tiêu là “chinh phục” về quân sự để nhanh chóng khai 
thác những nguồn lợi sẵn có của Việt Nam bù đắp cho những tốn 
kém trong chiến tranh và lợi ích của các nhà tư sản Pháp, thực dân 
Pháp đã tiền hành một số hoạt động kinh tế. Do vậy, song song với 
những hoạt động quân sự để thôn tính Việt Nam và biết rõ kinh tế 
Việt Nam vẫn chủ yếu là một nền kinh tế nông nghiệp, độc canh 
cây lúa là chính, nên một số yếu tố của nền kinh tế tư bản chủ nghĩa 
được người Pháp đưa vào ngay trong quá trình trên là chiếm đất lập 
đồn điền. Lúc đầu, do phải đối phó với các cuộc khởi nghĩa chống 
Pháp của nhân dân ta và tình hình cai trị của thực dân Pháp đang 
trên bước đường xác lập nên sự đầu tư của Chính phủ Pháp và tư 
bản tư nhân vào Việt Nam còn thấp. 

Ngay từ khi tiến hành xâm lược Việt Nam, chính quyền thuộc 
địa của Pháp đã nhanh chóng chiếm giữ những vùng đất mà chúng 
cho là "vô chủ" để cấp nhượng cho các điền chủ người Pháp hoặc 


1. Nguyễn Thế Anh, Kinh tế xã hội Việt Nam dưới các vua triều Nguyên, Sđd, 
tr. 145. 


384 


Chương V. Những biến chuyền về chính trị, kinh tế, xã hội... 


người châu Âu đề nhằm nhanh chóng ồn định tình hình mọi mặt, cả 
về chính trị, kinh tế lẫn xã hội. Chủ trương lớn nhất của người Pháp 
là tìm cách chiếm đoạt đất đai của nhân dân Việt Nam, đầu tư vào 
những ngành sản xuất mà nhu cầu của thị trường chính quốc thiếu 
hụt. Sau khi chiếm được các tỉnh Nam Kỳ, tính từ năm 1862 đến 
năm 1896, thực dân Pháp đã tiến hành nhiều biện pháp đề khai thác 
vùng đất giàu tiềm năng này. 


Theo Nghị định ngày 9-1-1868 của chính quyền Nam Kỳ, 
mỗi người Âu nếu muốn xin đất để sản xuất nông nghiệp thì chính 
quyền thuộc địa có thể được cấp dưới 10ha. Nhưng đến các Nghị 
định ngày 6-10-1889 và ngày 15-10-1890 của chính quyền Đông 
Dương thì mỗi người đứng tên xin cấp đất ở Nam Kỳ có thê được 
cáp đến 500ha. Do vậy, vào những năm cuối của thế kỷ XIX, tốc 
độ chiếm hữu ruộng đất, nhất là của người Âu, được đây mạnh trên 
quy mô toàn quốc. 


Ngoài ra, chính quyền thực dân Pháp còn khuyến khích việc 
mở rộng diện tích đồn điền bằng cách tạo dựng các cơ sở pháp lý 
thuận lợi cũng như khuyến khích nhiều mặt như trích công quỹ 
giúp các chủ đồn điền, mở rộng diện tích, thu hút nhân công lao 
động. Do vậy, diện tích đất đai do bọn thực dân chiếm đoạt từ tay 
người nông dân Việt Nam ngày càng nhiều với tốc độ nhanh. Kết 
quả của quá trình này đã được Y. Henry công bố rong công trình 
nghiên cứu của ông như sau: năm 1890, thực dân Pháp chiếm 
10.900ha; năm 1900: 301.000ha và năm 1912: 470.000ha, trong đó 
Nam Kỳ giữ vị trí hàng đầu với 380.000ha: Bắc Kỳ thứ hai với 
136.000ha; Trung Kỳ thứ ba với 26.000ha'. 


Phương thức kinh doanh của tư bản thực dân ở các đồn điền 
chủ yếu vẫn là phương thức phong kiến phát canh thu tô vì giảm 


1. Y. Henry (1932), Economie agricole de Ì'Indochine (Kinh té nông nghiệp 
xứ Đông Dương), Hanol, p. 223. 


385 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 6 


được chi phí sản xuất, thu lợi nhuận nhanh và nhiều, việc sử dụng 
máy móc không được quan tâm hoặc quan tâm rất ít. Tuy nhiên, 
Pháp vẫn phải chú ý đến nhiều mặt để khỏi tốn kém, sức lao động 
không bị kiệt quệ, đất đai không bị khô cần. Một vài đồn điền ở 
Nam Kỳ đã đưa máy móc nông nghiệp vào sản xuất. Một điểm 
đáng nói là ngay tại thời điểm này, Việt Nam đã có nông sản xuất 
khẩu. Theo Pierre Gourou thì nếu năm 1870 ở Nam Kỳ diện tích 
canh tác là 522.000ha, lượng gạo xuất khâu là 229.000 tấn thì đến 
năm 1910, diện tích canh tác đã là 1.528.000ha, sản lượng gạo xuất 
khẩu là 1.109.000 tần'. 


Ở Nam Kỳ, quy chế đất đai lúc đầu hoàn toàn không ổn 
định. Khi mới bị chiếm đóng, phương thức chuyên nhượng đất 
thông dụng nhất là mua bán băng tiền. Nhưng vào năm 1874, với 
mục tiêu khuyến khích người Âu khai khẩn và sử dụng đất đai, 
chính quyền thực dân đã ban hành một Nghị định để xác nhận hệ 
thống sang nhượng đất đai không phải trả tiền. Đến năm 1882, 
người Pháp lại phân biệt thành hai loại đất chính: loại đất làng bỏ 
hoang có thể nhượng không thu tiền cho những người có đơn xin 
và loại đất đai có thể là đối tượng chuyển nhượng bằng đấu giá 
công khai. 

Ở Bắc Kỳ, chính quyền thuộc địa ban hành Nghị định ngày 
5-8-1888 về việc nhượng đất cho người Pháp. Đông thời, để giảm 
bớt sức ép về mật độ dân số quá cao ở vùng đồng bằng, Pháp còn 
ban hành văn bản nhượng tiêu đồn điền di dân tự do cho người bản 
xứ ở các vùng trung và thượng du. Đây là văn bản đầu tiên trong 
lĩnh vực này của chính quyền thuộc địa ở Bắc Kỳ. Còn ở Trung Kỳ, 
cho đến ngày 27-3-1897, thực dân Pháp mới ban hành văn bản đầu 
liên quan đến lĩnh vực đất đai và khai khân đồn điền. Chủ trương 


1. Pierre Gouroun (1939), Lutilisation du sol en Indochine francaise (Việc 
sử dụng đát ở xứ Đông Dương thuộc Pháp), Paris, p. 265. 


386 


Chương V. Những biến chuyển về chính trị, kinh tế, xã hội... 


không chỉ cấp đất cho người ngoại quốc mà cả cho người Việt 
trong những trường hợp riêng lẻ được bắt nguồn từ sự lo sợ nạn đói 
hoành hành sẽ nảy sinh bất ôn xã hội, sự phản kháng của nông dân 
đối với chính quyên thực dân sẽ bùng phát. 


Có thể thấy rằng, việc cướp đoạt đất đai làm đồn điền của 
người Pháp là một đặc trưng trong nền kinh tế nông nghiệp Việt 
Nam vào cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX. Mặc dù có những văn 
bản được ban hành với mục đích đây mạnh việc khai khẩn đất 
hoang, mà trong trường hợp cụ thê này là mở rộng sản xuất trên 
quy mô thành lập đồn điền, nhưng đối với người Việt, kể cả những 
người giàu có hay tầng lớp quan lại bên trên cũng rất khó xin chính 
quyền thực dân đẻ sở hữu một diện tích nào đó hay lập đồn điền 
sản xuất kinh doanh theo ý tưởng cá nhân. Đại đa số đồn điền xuất 
hiện trong thời gian này, theo con số thống kê đều do người Pháp 
chiếm hữu, và nhất là những đồn điền có diện tích canh tác lớn. 
Trong các đồn điền này, người Pháp đặt ra một chế độ làm việc 
dưới danh nghĩa là “Hợp tác khai khẩn Pháp Việt" nhưng thực chất 
là cho tá điền cấy rẽ như các địa chủ người Việt. 

Như vậy, có thể thấy, phần lớn các đồn điền được cấp nhượng 
cho các điền chủ người Pháp dưới hình thức không phải trả tiền và 
đều là những đồn điền lớn, có diện tích từ 50ha trở lên. Vào cuối 
thế kỷ XIX, phản lớn các điền chủ xin chính quyẻn cấp nhượng đất 
đều là với tư cách cá nhân, ngoài ra cũng có một số người cùng liên 
doanh với nhau đề xin đất canh tác. Những người được cấp đất vào 
thời kỳ này đa phần là các thương gia, kỹ nghệ gia, các nhà thầu 
những người làm nghè tự do hoặc là quân nhân đã giải ngũ; họ trở 
thành điền chủ nhưng gần như không hiểu biết gì nhiều về kỹ thuật 
canh tác. Số nhà canh nông xin cấp nhượng đất làm đòn điền là 
không đáng kê, chính vì thế, hiệu quả của việc khai thác đồn điền là 
không cao. Ngoài ra, những người xin cấp thường là nhằm mục 
đích chiếm hữu đất đai. Vì vậy, sau khi được cấp nhượng đã không 


387 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẠP 6 


đầu tư khai thác triệt để, số đồn điền được đầu tư khai thác chỉ 
chiếm một tỷ lệ nhỏ. Hơn nữa, đa số các điền chủ vẫn áp dụng 
phương thức phát canh thu tô, chỉ có một số rất ít người bước đầu 
biết đưa giống cây trồng có lợi nhuận và sử dụng công nhân trong 
quá trình khai thác đồn điền. 

Hình thức canh tác, loại hình sản phẩm của các đồn điền cũng 
rất đa dạng. Nếu như phần lớn đồn điền ở Nam Kỳ do có điều kiện 
tự nhiên ưu đãi nên được đầu tư vào việc trồng lúa, một loại sản 
phẩm đưa lại lợi nhuận cao trong thời kỳ này thì ở Bắc Kỳ, một số 
đồn điền tập trung vào việc trồng cà phê và nuôi gia súc... Tại 
những đồn điền này, điền chủ đã bắt đầu sử dụng công nhân làm 
thuê. Ở vùng trung du Bắc Kỳ, chủ đất lại thường cho tá điền lĩnh 
canh để sản xuất lúa gạo. Còn ở Trung Kỳ, phần lớn các loại cây 
trồng trong một đồn điền cũng không đồng nhất; những giống cây 
trồng chủ yếu tại các đồn điền ở khu vực này là lúa, chè, cà phê.... 
lao động sử dụng cũng bao gồm nhiều nguồn khác nhau. 


Cùng với quá trình xâm lược và khai thác thuộc địa, các điền 
chủ người Pháp đã du nhập vào Việt Nam những loại cây trồng mới 
có hiệu quả kinh tế và sử dụng lao động làm thuê (công nhân đồn 
điền) trong quá trình sản xuất. Ngoài các cây lương thực truyền 
thống, vào những năm cuối thế kỷ XIX, những cây công nghiệp 
khác như chè, cà phê, cao su được trồng thử nghiệm ở nhiều nơi và 
tỏ ra khá thành công. Để khuyến khích các chủ đất da trắng (colon) 
trồng cây công nghiệp, vào tháng 6-1897, Toàn quyền Đông Dương 
ra Nghị định miễn thuế cho các loại đất trồng bông, chè, cà phê, 
cao su ở Nam Kỳ và Bắc Kỳ. Sang năm 1898, ngoài việc miễn 
thuế, Toàn quyền Đông Dương còn đặt ra các giải thưởng bằng tiền 
hằng năm cho các chủ đồn điền nông nghiệp người Pháp. Ở Nam 
Kỳ và Trung Kỳ, nhiều đồn điền trồng cây công nghiệp ra đời chuyên 
trồng cau, cà phê, cao su, dừa, bông, chàm, đay, chè, hồ tiêu, thuốc 
lá... Đến năm 1918 ở Nam Kỳ đã có 7.000 mẫu cao su được trồng. 


388 


Chương V. Những biến chuyền về chính trị, kinh tế, xã hội... 


Như vậy, cùng với chủ trương phát triển tròng lúa để vơ vét xuất 
khâu, các cây công nghiệp ngày càng được chú ý hơn, đặc biệt là 
thử nghiệm trồng cây cao su. 


Nhäm phục vụ cho sự phát triền nông nghiệp, chăn nuôi, lâm 
nghiệp và ngư nghiệp, người Pháp còn thành lập nhiều cơ quan 
quản lý và nghiên cứu khoa học thuộc các ty, sở, nha, viện... của 
các ngành kinh tế khác nhau. Năm 1864, vườn Bách thảo Sài Gòn 
được thành lập, đến năm 1889 thì ở Hà Nội cũng có vườn bách 
thảo. Hai cơ sở này có nhiệm vụ ươm các giống cây và bán các hạt 
giống. Sau khi chiếm được Bắc Kỳ, thực dân Pháp tiến hành khai 
thác các loại khoáng sản, trong đó chủ yếu là các mỏ than. Tháng 4 
năm 1888, chúng thành lập Công ty Mỏ than Bắc Kỳ và sau đó là 
Công ty Than Nông Sơn ở Quảng Nam. Ngoài ra, để phục vụ cho 
việc cai trị và khai thác tiềm năng của những vùng mới chiếm 
được, thực dân Pháp sau khi thành lập “Ngân hàng Đông Dương” 
với chi nhánh Sài Gòn được khai trương ngày 19-4-1875 thì chi 
nhánh Đà Nẵng cũng được ra đời ngày 24-8-1891. 


2.2. Các loại thuế 


Thuế ruộng (thuê điền), được phân thành những hạng khác 
nhau tuỳ vào từng loại đất. Dưới thời Tự Đức, thuế điền được đánh 
bằng hộc lúa (60kg) cho mỗi mẫu hạng nhất (trong khi giá 1 hộc là 
4 quan”). Nay thực dân Pháp bắt đóng bằng tiền với biểu thuế là 5,5 
quan và 0,3 quan tiền công thu thuế. Sau đó tăng lên: hạng nhất là 
1,5 đồng; hạng nhì 1,1 đồng; hạng ba 0,8 đồng Đông Dương. 

Thuế thân (thuế đình) đánh vào dân đinh từ !8 đến 60 tuổi. Trước 
kia, dân bạch định không phải đóng thuế thân. Đến triều Nguyễn thì 
một suất đỉnh đóng l quan tiền, tương đương với 14 xu. Đầu năm 


1. Đại Nam thực lục Chính biên Đệ lục kỷ Phụ biên do Cao Tự Thanh dịch 
và giới thiệu, Nxb. Văn hóa - Văn nghệ, 201 l, tr. 27. 
2. Mỗi quan tiền tương đương với 14 xu. 


389 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẠP 6 


Thành Thái (1889), định lại sưu dịch cho xã dân Bắc Kỳ như sau: “Mỗi 
suất đỉnh mỗi năm phải chịu sưu dịch 30 ngày, trong đó 10 ngày sửa 
đường sá, đê điều, còn 20 ngày cho nạp thay bằng 2 đồng”". 


Dưới thời thuộc Pháp, thuế thân được quy định theo từng xứ 
(Bắc Kỳ: mỗi người đóng 50 xu, Trung Kỳ: 30 xu) và mỗi tráng 
đinh phải góp 48 ngày đi phu hằng năm”. Điều đặc biệt phi lý là 
người chết không được miễn thuế thân; người đóng thuế phải có thẻ 
thuế thân, đi đâu cũng phải mang theo như thẻ căn cước”. 


Đến năm 1899, tiến hành đánh thuế các thuyền ở Bắc Kỳ với 
các mức như sau: “Thuyền đi sông hạng nhất thuế 15 đồng, hạng 
hai 5 đồng, hạng ba 3 đồng. Thuyền đi biển hạng nhất bề ngang 
rộng 1 thước (Tây) trở xuống chịu thuế 6 đồng 5 hào; hạng hai 5 
đồng; hạng ba, tư đều 4 đồng". Các loại thuế khác như thuế chợ, 
bến đò... cũng dần dần được xác lập. 


Tóm lại, những năm đầu dưới thời thuộc Pháp, nhân dân ta phải 
đóng thuế gấp 3 lần so với thời kỳ còn độc lập để nuôi bộ máy chính 
trị ăn bám ngày một cồng kềnh của thực dân Pháp và Nam triều. 

2.3. Kênh đào thời thuộc Pháp ở Nam Kỳ 


Để mở mang ruộng đất và đảm bảo giao thông, thủy lợi, trong 
thời gian từ năm 1866 đến năm 1896, chính quyền thực dân Pháp 
đã tiền hành đào những con kênh mới ở vùng đất này”. 


. Đại Nam thực lục Chính biên Đệ lục kỷ Phụ biên do Cao Tự Thanh dịch 
và giới thiệu, Nxb. Văn hóa - Văn nghệ, 201 1, tr. 90. 
vĂ Cuối năm 1897, Toàn quyền Doumer chủ trương bán lại 20 ngày trong 
tổng số 48 ngày lấy 2 đồng bạc gộp vào thuế thân, cho nên thuế thân mỗi 
suất đỉnh ở Bắc Kỳ là 2,5 đồng, Trung Kỳ là 2,3 đồng bạc. 
. Dưới thời Doumer, mỗi mẫu ở Bắc Kỳ được quy định là 3.600m° (trước 
kia là 4.970mˆ), vì thế ở Bắc Kỳ thuế ruộng tăng lên khoảng 30%. 
4. Đại Nam thực lục Chính biên Đệ lục kỷ Phụ biên do Cao Tự Thanh dịch 
và giới thiệu, Nxb. Văn hóa - Văn nghệ, 201 1, tr. 76. 
Š. Xem thêm: Nguyễn Thanh Lợi, “Kênh đào Nam Bộ thời thuộc Pháp", Tạp 
chí Xưa và Nay, sô 286, tháng 6 năm 2007. 


390 


G2 


Chương V. Những biến chuyển về chính trị, kinh tế, xã hội... 


Năm 1866, ngay khi chưa chiếm được 3 tỉnh miền Tây Nam 
Kỳ, thực dân Pháp đã nghĩ ngay đến việc đào những con kênh nhằm 
phục vụ cho các cuộc hành quân bình định bằng đường thủy, một 
thế mạnh của đội quân thực dân. Đô đốc Dupré cho hai tàu cuốc đi 
theo hải quân đến nạo vét và mở rộng kênh Bến Lức và kênh Trạm 
(arroyo de la Poste, kinh Bảo Định). Kênh Bảo Định dài 22km, nối 
liền sông Vàm Cỏ Tây nơi thị xã Tân An ngày nay Với Sông Mỹ 
Tho (Tiền Giang ngày nay). Một kế hoạch đánh chiếm 3 tỉnh miền 
Tây bằng con đường thuỷ ngắn nhất từ Sài Gòn đến đồng bằng 
sông Cửu Long được vạch ra. 


Năm 1867, sau khi chiếm xong 6 tỉnh Nam Kỳ, Pháp thành 
lập ngay một uỷ ban nằm trong Soái phủ Sài Gòn, nghiên cứu và 
xác định những kênh rạch cần ưu tiên nạo vét, mở rộng theo thứ tự 
trước sau nhăm nhiều mục đích, nhưng quân sự vẫn nôi lên hàng 
đầu. Các đoạn kênh rạch nạo vét trong giai đoạn này không có tên, 
thường dựa trên những đoạn sẵn có. 


Năm 1875, chính quyền Pháp thành lập một Uỷ ban thường 
trực lo việc hoàn chỉnh hệ thống đường thuỷ từ Sài Gòn đi các tỉnh 
miền Tây và được phép lấy dân phu Việt Nam đào kênh. Ngoài 
việc nạo vét các kênh cũ, từ đó đến năm 1879 đã đào xong các 
kênh: Cột Cờ (còn có các tên Mirador - Vọng Gác, Nước Mặn, 
Hiến Binh, 1875), Trà Ôn (1876), Chợ Gạo (1876). Sét Nay (1878). 
Phú Túc (1879), Xanh Ta (1879)'. Những lợi ích về kinh tế luôn 
gắn liền với mục đích quân sự từ những con kênh đào vào buổi đầu 
của chính quyền thuộc địa. Tuy nhiên, việc đào kênh từ năm 1874 
đến năm !884 cũng chi mang tính thử nghiệm của giới quân sự chứ 
chưa phải của các nhà tư bản đầu tư vào Nam Kỳ. 

Chính nhờ có hệ thống kênh rạch đảm bảo cho việc tưới tiêu 
nên diện tích đất canh tác đã được mở rộng đáng kể; từ 4,2 triệu 


1. Lê Quốc Sử (1998), ÄMột số vấn đề về lịch sử kinh té Việt Nam, Nxb. Chính 
trị quốc gia, Hà Nội, tr. 94. 


39] 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 6 


mẫu năm 1847 lên 4,6 triệu mẫu vào giữa năm 1860). Tính riêng ở 
Nam Kỳ, trong khoảng 10 năm từ 1881 đến 1890, diện tích ruộng 
đất đã tăng từ 596.202ha? lên 932.000ha. Năm 1880, hai tỉnh Bạc 
Liêu và Rạch Giá mới có 20.000ha, thì đến năm 1890 đã có 
83.000ha đất được khai thác. Trung bình cứ đào 12mỶ đất thì có 
thêm Iha canh tác. Vì thế, dân nghèo phiêu tán tự động kéo nhau 
đến sinh cơ lập nghiêp dọc bờ các kênh đẻ khai khân ruộng đất. 


2.4. Giao thông, thương mại 


Giao thông: Thời kỳ này, tuyến giao thông biên được chính 
quyền thực dân Pháp quan tâm và chú ý khai thác. Những chuyến 
tàu từ “Hải Dương, Hải Phòng đi Đà Nẵng; Đà Năng - Quy Nhơn; 
Đà Nẵng - Sài Gòn do các công ty vận tải đường biên của Pháp đã 
hoạt động khá ồn định. Đặc biệt cầu Trường Tiền ở kinh thành Huế 
được xây dựng năm 1896”. Vào đầu năm 1892, các dân phu ở Bắc 
Kỳ được huy động để chuẩn bị cho việc mở đường sắt từ Hà Nội 
đến Ninh Bình. Một tuyến đường giao thông hoàn toàn mới được 
bắt đầu xây dựng. 


Ngoại thương: Ngay từ khi bắt đầu đánh chiếm Nam Kỳ, thực 
dân Pháp đã tiến hành mở rộng mạng lưới ngoại thương. Năm 
1859, Gia Định bị chiếm thì ngay năm 1860, Đô đốc Pagès đã 
tuyên bố cho tàu các nước tới buôn bán tự do. Ở cảng Sài Gòn, 
ngay từ năm 1860, nhà cầm quyên Pháp đã cho phép các tàu buôn 
trên đường vận chuyền từ kênh đào Suez đến Hồng Kông được cập 


1. Trương Hữu Quýnh, "Nhìn lại tình hình xã hội Việt Nam nửa sau thế kỷ 
XIX", Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, số 3, 1998, tr. 29. 

2. Nguyễn Đình Đầu (1992), Chế độ công điên, công thổ trong lịch sử khẩn 
hoang lập áp ở Nam Kỳ lục tỉnh, Hội Sử học Việt Nam, Hà Nội. 

3. Lê Quốc Sử (1998), Một số vấn đề về lịch sử kinh tế Việt Nam, Nxb. Chính 
trị quốc gia, Hà Nội, tr. 94. 

4. Đại Nam thực lục Chính biên Đệ lục kỷ Phụ biên do Cao Tự Thanh dịch 
và giới thiệu, Nxb. Văn hóa - Văn nghệ, 201 I, tr. 27, 39. 


392 


Chương V. Những biến chuyền về chính trị, kinh tế, xã hội... 


cảng Sài Gòn. Từ đó, cảng Sài Gòn không chỉ là nơi dừng chân của 
các tàu buôn mà còn là nơi xuất cảng các hàng hóa của Việt Nam. 
*Năm 1860, các tàu buôn nước ngoài đã chở đi từ cảng này 53.000 


s»Ỉ 


tấn gạo, trị giá 5 triệu quan và I triệu quan hàng hóa khác”". 


Theo nhà sử học Nguyễn Phan Quang thì chỉ trong vòng 10 
năm (1860-1870), số lượng gạo xuất khẩu của Nam Kỳ đã tăng gấp 
4 lần: 1891: 42 triệu francs; 1892: 73 triệu francs; 1893: 74 triệu 
francs; 1894: 75 triệu francs; 1895: 66 triệu francs; 1896: 61] triệu 
francs. Kim ngạch xuất khâu gạo chiếm 6/7 tổng giá trị kim ngạch 
xuất khâu của Nam Kỳ'. 


Đối với các khu vực Trung Kỳ và Bắc Kỳ, bắt đầu từ năm 
1862, và nhất là từ năm 1874, thực dân Pháp đã ép buộc triều đình 
Huế phải mở cửa cho tàu buôn Pháp tự do ra vào buôn bán ở các 
cửa biển Đà Năng, Ba Lạt, Quảng Yên, cửa Thi Nại (Quy Nhơn), 
Hải Phòng, cũng như Pháp phải được lập các tụ điểm buôn bán ở 
Hà Nội và hoạt động thương mại đọc tuyến sông Hồng. Kết quả là, 
chính sách mở cửa ngoại thương của chính quyền thực dân Pháp đã 
tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hóa các nước phương Tây, mà 
trước hết là hàng hoá Pháp vào Việt Nam và hàng hóa của Việt 
Nam đến phương Tây. 

Nội thương: Nêu như vào năm 1883, người Pháp mới có 8 
cửa hiệu buôn bán ở HIà Nội và IIải Phòng thì tại hai thành phố này, 
người Hoa đã có tổng cộng 138 cửa hiệu”. Hơn nữa, sự cạnh tranh 
của hàng hoá có xuất xứ từ Trung Quốc, Án Độ và một số nước 
Đông Nam Á khác đã làm cho hàng hóa của Pháp trên thị trường 
nội địa Việt Nam bị lép vế. Nguyên nhân cơ bản là: khác với quy 


I. Nguyễn Thế Anh (1971), Kinh tế xã hội Việt Nam dưới các vua triễu 
Nguyên, Nxb. Lửa thiêng, tr. 81. 

nà Nguyễn Phan Quang (2004), Thị trường lúa gạo Nam Kỳ 1860-1945, Nxb. 
Tông hợp Thành phô Hồ Chí Minh, tr. 18. 

3. Lê Quốc Sử, Một số vấn đề về lịch sử kinh tế Việt Nam, tr. 445. 


393 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 6 


trình sản xuất tại Pháp, ở khu vực này, giá thuê nhân công sản xuất 
các mặt hàng cạnh tranh, nhất là các mặt hàng tiêu dùng đều rẻ hơn 
rất nhiều so với châu Âu; hơn nữa, nếu chuyên chở các loại hàng 
hóa từ Pháp sang thì phải chịu chỉ phí vận chuyên cao hơn nhiều. 
Thêm vào đó, tâm lý người tiêu dùng ở Việt Nam lúc bấy giờ vẫn 
còn khá xa lạ với các loại hàng hóa phương Tây. Để dành độc 
quyền thị trường Đông Dương cho hàng hoá Pháp, từ năm 1887, 
Pháp bắt đầu thực hiện chính sách bảo hộ thương mại. Đạo luật về 
thuế quan quy định hàng hoá Pháp nhập vào Việt Nam chỉ phải 
chịu thuế suất 2,5%, trong khi hàng hoá của các nước khác phải 
đóng thuế đến 5% giá trị hàng hóa cho việc nhập khâu. Không chỉ 
vậy, đến ngày 11-1-1892, Pháp lại ra một đạo luật mới quy định 
hàng hoá nhập khẩu từ các nước khác vào Việt Nam phải chịu thuế 
suất từ 25% đến 130% giá trị hàng hóa, trong khi đó, hàng Pháp thì 
hoàn toàn được miễn thuế. Chính sách này đã làm cho lượng hàng 
hoá không phải của Pháp nhập khâu vào Đông Dương bị giảm sút 
đáng kể và hậu quả kế tiếp là giá cả tăng vùn vụt, đời sống của 
nhân dân bị ảnh hưởng nặng nề. 

Cho đến cuối thế kỷ XIX, nội thương Việt Nam vẫn mang tính 
chất truyền thống với hệ thống chợ làng có ở khắp nơi. Hàng hóa 
buôn bán, trao đổi chủ yếu là nông phẩm giữa những người nông 
dân và bắt đầu xuất hiện các loại hàng hóa từ phương Tây nhập vào 
nước ta. 

II. XÃ HỘI 

1. An ninh xã hội 

Sự áp bức và đói khô là những nguyên nhân khiến cho những 
dân nghèo ở các nơi, miền xuôi cũng như miền núi oán hận và 
bùng lên bằng những cuộc nổi dậy. Sử sách triều Nguyễn ghi lại 
rất nhiều cuộc nổi dậy của nhân dân. Đó là thực tế diễn ra ở Bắc 
Kỳ và Trung Kỳ. 


394 


Chương V. Những biến chuyền về chính trị, kinh tế, xã hội... 


Năm 1859, khi cuộc chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp 
bắt đầu diễn ra gay gắt ở các tỉnh Nam Kỳ thì ở miền Bắc, tàn quân 
của Thái Bình thiên quốc cũng bắt đầu tràn vào. Các tỉnh Quảng 
Yên, Lạng Sơn, Cao Bằng, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Sơn Tây, 
Phú Thọ, Bắc Ninh, Thanh Hóa liên tiếp bị quấy phá cho đến 
những năm 1882-1883. Hung hãn nhất trong đám này là giặc Tam 
Đường (Quảng nghĩa đường, Lục thắng đường, Đức thắng đường), 
giặc Hoàng Anh, giặc Ngô Côn. Các tỉnh thành Tuyên Quang, Cao 
Bằng, Thái Nguyên... nhiều lúc bị chúng chiếm. Các huyện Vĩnh 
Tường, Quốc Oai, Phổ Yên, Yên Lập, Văn Chấn... cũng liên tục bị 
đánh phá. Hàng trăm làng ở Cao Bằng, Thái Nguyên, Tuyên Quang, 
Lạng Sơn bị tàn phá, nhân dân phải phiêu tán. 


Cũng trong thời gian này, giặc biên hoành hành các vùng ven 
biển Quảng Yên, Hải Dương, Thanh Hóa, Nghệ An, Nam Định... 
Rất nhiều người dân bị hại và cả một số quan lại địa phương cũng 
bị chết trong chiến đấu. 


Năm 1862, trong lúc tình hình Nam Kỳ còn rất khó khăn, hiệp 
ước nhường 3 tỉnh Đông Nam Kỳ cho Pháp mới thành, vua Tự Đức 
đã theo lời bàn của các đình thần cử Nguyễn Tri Phương, Đào Trí... 
ra chỉ huy quân chống giặc ở Bắc Kỳ. Còn ở miền Nam, giặc biển 
Đồ Bà hay Chà Bà (tức giặc biên Mã Lai hay Nam Dương) liên tục 
phá phách miền biển từ Hà Tiên lên tới Khánh Hòa. 

Bên cạnh đó, trong thời gian này, hàng loạt cuộc nôi dậy của 
nông dân các tỉnh bùng lên, kéo theo không ít tệ nạn trộm cướp. 
Tính riêng năm 1873 (năm thực dân Pháp nô súng cướp thành Hà 
Nội và 4 tỉnh thành bao quanh) đã có hàng loạt trận cướp phá của 
thổ phi Trung Quốc ở Tây Bắc, Quảng Yên, Tuyên Quang, Cao 
Bằng, Thái Nguyên cùng hàng loạt cuộc nồi dậy của nông dân ở Hà 
Nội, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình... Trước tình 
hình đó, Tôn Thất Thuyết đã đề nghị cho Nguyễn Tri Phương về 
trần trị ở Hà Nội, cho Hoàng Tá Viêm làm Tổng đốc Tam Tuyên. 


395 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 6 


Chính vua Tự Đức cũng phải than rằng: "Dùng binh nay đã 4, 5 
năm, đánh dẹp vỗ về không xong, tiền của thiếu, sức lực kiệt, làm 
thế nào cho được việc?"!, 


Dưới thời vua Tự Đức, có tới 103 cuộc nổi loạn, 59 trường 
hợp hải tặc quấy phá”. Tình trạng rối ren này đã khiến quân đội 
phải thường xuyên đi dẹp loạn. 


2. Quan hệ lương giáo 


Vào những năm giữa thế kỷ XIX, những giáo sĩ nước ngoài 
như Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Pháp đều lần lượt tới Việt Nam và 
nhiều người trong số họ bị giết chết bởi triều Nguyễn. Song song 
VỚI VIỆC truyền giáo, họ còn đến Việt Nam để “do thám”. Nhiều 
giáo sĩ nước ngoài ở Việt Nam và nhiều giáo chức khác đã không 
chỉ “do thám” mà còn tích cực điều tra tình hình, chủ động đề xuất 
kế hoạch và thuyết phục Chính phủ Pháp quyết định đánh chiếm 
Việt Nam. Đó là một trong những lý do chính để triều Nguyễn 
chống lại. Chính vì vậy mà Minh Mạng gọi họ là “do thám ngoại 
quốc”. Năm 1854, vì sợ Pháp xâm lược, Tự Đức đã ban lại lệnh 
cấm đạo, buộc giáo dân phải hoàn lương, xử chém các giáo sĩ, con 
chiên người phương Tây bị bắt, xử tội những người chứa chấp, bao 
che cho họ... Như năm 1857, Tổng giám mục Bắc Kỳ G.M. Diat, 
người Tây Ban Nha bị triều Nguyễn hành quyết; cụ Xuyên, tức 
Sampêđơrô bị bắt và tử hình tháng 7-185§'. Nhân đó, các giáo sĩ 
Thiên chúa giáo kích động, xúi giục giáo dân làm phản, gây rối ở 


1. Trương Hữu Quýnh, "Nhìn lại tình hình xã hội Việt Nam nửa sau thế kỷ 
XIX", Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, số 3, 1998, tr. 34. 

2. Nguyễn Thế Anh (1971), Kinh tế xã hội Việt Nam dưới các vua triều Nguyễn, 
Nxb. Lửa thiêng, tr. 294. 


3. Viện Sử học (2003), Lịch sử Việt Nam 1858-1896, Nxb. Khoa học xã hội, 
Hà Nội, tr. 30. 


4. Viện Sử học (2003), Lịch sử Việt Nam 1858-1896, Sđd, tr. 37. 
396 


Chương V. Những biến chuyền về chính trị, kinh tế, xã hội... 


nhiều nơi chống lại triều đình Nguyễn. Tháng 12-1857 bắt đầu có 
cuộc nôi dậy ở Hưng Yên, tiếp đó là các cuộc nồi dậy ở Thái Bình, 
Hải Dương, Nam Định... khiến triều Nguyễn phải bị động đối phó, 
mâu thuẫn lương giáo bùng lên. 

Tháng II] âm lịch (tức tháng 12-1861), triều đình ra một chủ 
trương chung đối với tất cả các giáo dân trên toàn quốc là: “Định 
lại hai điều về việc xử trí dân theo đạo Thiên chúa: 

- Những dân theo đạo hạng không tốt bị phát đi làm quân và 
những hạng đâu mục kiệt hiệt hiện đương bị giam thì do quan địa 
phương dạy bảo kỹ càng, môi tháng kiểm soát hai lân, thấy tên nào 
ngạo mạn, hung tợn thì lập tức trích ra đem thắt cổ cho chết ẩi. Kẻ 
nào có ý không bỏ đạo thì nghiêm giam cho đến chết. 


- Những hạng dân không tốt đem đi an trí, không kề đàn ông 
hay đàn bà, kẻ nào bỏ đạo mà chưa thực lòng hồi cải thì phạt 60 
trượng, kẻ nào chưa bỏ cac thì phạt 80 trượng, kẻ nào trồn đi tỉnh 
khác thì phạt 100 trượng”. Vì vậy, có rất nhiều giáo dân bị bắt và 
bị giết. 

Năm 1862, theo hòa ước đã ký, Tự Đức hạ lệnh thả hết những 
người theo đạo bị bắt giữ nhưng nhiều tỉnh không theo. Âm mưu 
nồi loạn của công tử Hồng Tập, cuộc nồi loạn của Tạ Văn Phụng, 
cuộc kháng chiến của các địa phương (Nam Định, Hải Dương...) 
chống Pháp năm 1873, cuộc khởi nghĩa của Trần Tân và Đặng Như 
Mai năm 1874 là những sự kiện lớn khăng định mâu thuẫn đó. Ý 
thức chống đạo phổ biến đến mức năm 1868, khi Nam Kỳ đã mắt 
vào tuy Pháp, một giáo dân ở huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình là 
Đinh Văn Điền mật tâu lên vua một số việc nên làm để chống Pháp 
như: đặt doanh điền, đóng tàu thủy, nhờ người Anh giúp chống 
Pháp, lập ty Bình chuân ở các nước đề lưu thông hàng hóa, luyện 
tập binh sĩ..., thì các đình thàn cho rằng ông ta là “đầu sỏ giặc, không 


1. Dẫn theo: Quốc sử quán triều Nguyễn (2006), Đại Nam thực lục, tập 7, tr. 742. 
397 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 6 


nên theo”!. Rõ ràng là tình hình xã hội đã ảnh hưởng rất lớn đến 
thái độ của các tầng lớp xã hội đối với nhà nước và thực dân Pháp 
xâm lược cũng như đối với cuộc kháng chiến đương thời. 

3. Sự phân hóa giai cấp 


Những chuyên biến trong đời sống chính trị, đời sống kinh tế, 
văn hóa xã hội do sự xâm nhập của chủ nghĩa thực dân đã kéo theo 
những biến đổi bước đầu trong cơ cấu của xã hội Việt Nam, với sự 
phân hóa sâu sắc hơn trong các tầng lớp cư dân và sự xuất hiện của 
những giai tầng xã hội mới. 

Hai giai cấp chính trong xã hội phong kiến Việt Nam trước 
khi Pháp xâm lược và cũng là hai giai cấp ở nông thôn là địa chủ và 
nông dân vẫn tôn tại, nhưng có những thay đồi lớn. 

Trong thời gian này, giai cấp địa chủ không chỉ được nhà 
Nguyễn coi trọng mà còn được thực dân Pháp dung dưỡng. Vì vậy, 
nó không những không suy yếu mà còn phát triển hơn trước. Thực 
dân Pháp nâng đỡ, cấu kết chặt chẽ với giai cấp địa chủ. Bọn tay sai 
có “công” giúp thực dân Pháp đánh chiếm nước ta, đàn áp các cuộc 
khởi nghĩa, được Pháp cho thêm ruộng đất. Có thẻ kể ra vài ví dụ 
điển hình, như Nghị định của La Grandière ngày 14 và 16-6-1864 
công khai cướp ruộng của nông dân làng Bình Yên cho mấy tên tri 
huyện Lê Văn Quyến ở Bà Rịa, Đoàn Tiên Sanh ở Tây Ninh vì có 
“công” giúp thực dân Pháp đàn áp phong trào kháng chiến ở Nam 
Kỳ, hay Đốc phủ sứ Trần Bá Lộc có “công” đàn áp phong trào văn 
thân Trung Kỳ sau năm 1885. Ở Bắc Kỳ và Trung Kỳ, bọn tay sai 
như Hoàng Cao Khải, Lê Hoan, Nguyễn Thân... cũng chiếm nhiều 
vùng ruộng đất rộng lớn. 


Ngược lại với giai cấp địa chủ, giai cấp nông dân Việt Nam 
chiếm 95% dân số Việt Nam ngày càng bị bần cùng hoá. Nguyên 


1. Trương Hữu Quýnh, “Nhìn lại tình hình xã hội Việt Nam nửa sau thế kỷ 
XIX"”, Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, sô 3, 1998, tr. 34. 


398 


Chương V. Những biến chuyền về chính trị, kinh tế, xã hội... 


nhân là do nạn chiếm hữu ruộng đất của địa chủ vón đã trầm trọng 
lại càng trầm trọng hơn dưới thời Pháp thuộc nên người nông dân 
bị tước đoạt đến tắc đất cuối cùng. Mặt khác, để thoả mãn nhu cầu 
nhân công ngày càng lớn của công cuộc khai thác với quy mô lớn, 
thực dân Pháp ngày càng xúc tiến việc bần cùng hoá nông dân bằng 
mọi thủ đoạn. 


Bên cạnh lớp người này cũng có những tư sản đứng ra kinh 
doanh riêng biệt, nhằm phát triển công thương nghiệp của mình 
theo hướng độc lập. Trước khi thực dân Pháp khai thác thuộc địa, 
phải nói rằng, số người kinh doanh công thương nghiệp ở Việt Nam 
là không nhiều. Năm 1893, Hà Nội mới có 12 nhà công thương 
Việt Nam, Hải Phòng có 4l. Năm 1896, Sài Gòn có 366 nhà công 
thương Việt Nam. Ở Nam Kỷ, một số người xuất thân từ lớp địa 
chủ giàu có chuyên sang kinh doanh công thương nghiệp với ý thức 
chống lại độc quyền công thương của Pháp. Trương Văn Bẻn, đại 
địa chủ có 17.000ha ruộng, một xí nghiệp xà phòng, sử dụng 700 
công nhân. Một số ít xí nghiệp Việt Nam đã có tính chất của một xí 
nghiệp cơ khí như nhà máy in của Nguyễn Văn Viết và xưởng sửa 
chữa ôtô Lê Phát Tân. Xưởng ươm tơ Đồng Lợi năm 1912 đã có 
một số bê dùng máy hơi nước đề ươm tơ. 

Ngoài ra, trong thời gian này có một số người (tuy không nhiều) 
đã tham gia vào bộ máy chính quyền các cấp của Pháp ở Nam Kỳ, 
đứng về phía thực dân Pháp đàn áp và cai trị nhân dân. Bên cạnh đó 
cũng có một số người tham gia các cơ quan chuyên môn cao và sau 
này, chính họ đã góp phần không nhỏ vào sự nghiệp xây dựng và 
phát triển đất nước khi nước ta giành được quyền độc lập tự chủ 
vào năm 1945. 

IV. VĂN HÓA, GIÁO DỤC 

1. Giáo dục 

Trong nửa cuối thế kỷ XIX (từ năm 1§5§ đến năm 1896) là 
quá trình xâm lược và bình định Việt Nam của thực dân Pháp đã có 


399 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 6 


ảnh hưởng tới mọi mặt của đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa và 
giáo dục. Giáo dục Việt Nam khi đó gồm hai bộ phận chính: nên 
giáo dục phong kiến và nền giáo dục Pháp - Việt. 


1.1. Giáo dục, đào tạo của triều Nguyễn 


Trong thời gian từ năm 1858 đến năm 1896, mặc dù đất nước 
xảy ra chiến tranh nhưng chính sách giáo dục, đào tạo của nhà Nguyễn 
vẫn được duy trì, tuy nhiên mức độ ngày càng giảm sút và thực tế 
đến năm 1919 thì nền giáo dục Nho giáo của nhà Nguyễn hoàn toàn 
chấm dứt và thay thế vào đó là nền giáo dục của thực dân Pháp. Thời 
gian này, các vua nhà Nguyễn cũng đề ra thêm một số chính sách 
giáo dục và tổ chức các kỳ thi Hương, thi Hội để tuyên dụng nhân 
tài. Đến năm 1856, dưới thời Tự Đức, triều đình định lệ, cử nhân đã 
từng thi Hội từ 40 tuôi trở lên mới được bỏ làm giáo chức, còn hạng 
khác đã bỏ thì rút về. Vào cuối đời Tự Đức, chức học quan phải đạt 
yêu câu là Tiến sĩ - Phó bảng hoặc Cử nhân lão thành. 


Nhà Nguyễn cũng chú trọng tới việc mở rộng đội ngũ học 
quan tới các miền biên ải và những vùng dân tộc thiêu số. Dưới 
thời Thiệu Trị, chức Đốc học - Giáo thụ - Huấn đạo lần đầu tiên 
được bồ tới các tỉnh, phủ, huyện vùng biên giới như Lạng Sơn, Cao 
Bằng, Thái Nguyên. Chính sách này được tiếp tục thực hiện trong 
thời vua Tự Đức. Năm 1875, nhà vua xuống Dụ “lấy giáo háo làm 
việc đầu, mà đối với người Nùng, Mán, các huyện, châu thì tổng 
giáo cũng chuẩn cho liệu đặt, dân mới cũng chuẩn cho đi thi, tỏ 
giáo hóa dạy dỗ dân, vốn không chia rẽ...”'. Sau đó, vua lại dụ cho 
bộ Lễ sai các tỉnh đạo có người thiểu số “... chọn người làm thày 
dạy, hoặc sai mời thày dạy riêng, hoặc sai đến tận nơi giảng tập””. 
Gắn liền với việc phát triển đội ngũ học quan là những quy chế 
thưởng phạt rõ ràng đối với tầng lớp này nhằm không ngừng nâng 
cao năng lực của đội ngũ thầy đồ cũng như thúc đây sự phát triển 


1. Quốc sử quán triều Nguyễn (2006), Đại Nam thực lục, tập 8, tr. 157. 
2. Quốc sử quán triều Nguyễn (2006), Đại Nam thực lục, tập 8, tr. 158. 


400 


Chương V. Những biến chuyến về chính trị, kinh tế, xã hội... 


của giáo dục. Nhà nước dành cho học quan chế độ lương bồng thoả 
đáng và có vị trí xứng đáng trong xã hội. Đời Tự Đức, nhà vua đã 
có chỉ dụ cho các trường học chú ý đến những nội dung dạy học 
thiết thực hơn, yêu cầu học trò phải học thêm cả các lĩnh vực như 
làm ruộng, thuế khoá, sai dịch, quân sự, hình luật, việc chính trị 
hiện thời'... 

Ngoài hệ thống trường lớp nho học, triều Nguyễn cũng cho 
thành lập trường dạy võ, nhà học thuốc của Thái y viện (từ năm 
1866). Các loại hình trường lớp này cũng đều phải tuân theo thời 
gian biểu chặt chẽ, thực hiện đầy đủ các quy chế của việc khảo xét, 
giảng sách, làm tập văn... 

Triều Nguyễn cũng là vương triều đầu tiên trong lịch sử có 
những chính sách nhằm tiếp cận với khoa học kỹ thuật phương 
Tây thông qua việc mở các lớp ngoại ngữ và cử người sang phương 
Tây du học. Việc cử người học tiếng nước ngoài được bắt đầu từ 
đời Minh Mạng, năm 1835, nhà vua có chỉ dụ cho các bộ - viện và 
quan lại chọn học trò từ 16 tuổi trở lên đưa về kinh để học văn tự 
ngoại quốc tại quán tứ dịch. Các ngôn ngữ được học ở đây gồm 
tiếng Pháp, tiếng Xiêm và tiếng Lào. Học trò được cấp bồng và 
tuyên có định lệ khảo xét, thưởng phạt rõ ràng. Dưới đời Tự Đức, 
năm 1866, triều đình cho tuyển những người biết cả chữ Hán và 
tiếng Pháp về kinh đẻ dịch sách phương Tây sang chữ Hán và dạy 
tiếng Pháp. Cũng trong thời gian này, vua Tự Đức đã cử một số 
đoàn học sinh vào học ngoại ngữ ở trường Gia Định, mở trường 
Hành Nhân ở Huế và mời một số cố đạo người Pháp về dạy ở đây. 
Năm 1878, nhà vua lại cho mở trường học tiếng Pháp tại Nha 
Thương chính Hải Dương. Ngoài ra, nhà nước cũng cử người ra 
nước ngoài học các nghè đóng tàu, đúc súng, khai mỏ, luyện quân, 
học tiếng... Chính sách này được bắt đầu từ năm 1878: “Cử nhân, 


I. Quốc sử quán triều Nguyễn (2006), Đại Nam thực lục, tập 8, tr. 158. 
401 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 6 


Tú tài, học trò, thí sinh, khoá sinh và con em các quan viên dưới 
20 tuổi, người nào thông nghĩa sách, biết chữ và tình nguyện đi 
học thì đều chiếu lệ đi Hương Cảng, đi sang Tây, cấp cho tiền lệ 
phí nhưng hạn cho 5 năm về sát hạch, nếu thành tài thì chiếu lệ cử 


»Ỉ 


tu bỗ làm quan bỗ dụng”". 


Dưới thời Nguyễn, các kỳ thi Đình không lấy Trạng nguyên, 
đặt thêm hạng Phó bảng, đổi Hương cống là Cử nhân, Sinh đồ là 
Tú tài (năm 1829). Từ năm 1841, các trường thi Hương đều phải 
định trước số ngạch lấy đỗ trong mỗi kỳ thi tuỳ theo tình hình học 
tập và số người đi thi của các địa phương. Năm 1880, triều đình lại 
yêu cầu các phủ - tỉnh phải định trước số học trò đủ tiêu chuẩn dự 
thi nhằm tránh việc số người dự thi Hương quá nhiều. 


Đến đời Tự Đức, những quy định này mới đi vào quy củ. 
Trong sách Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ, ghi: năm 1865 (Tự 
Đức thứ 18, khoa thi năm Ât Sửu), cấp phu thành hai hạng, người 
đỗ đệ nhất giáp tiến sĩ được cấp 2 phu mang cờ biển, 2 phu gánh 
võng, 1 phu khuân đồ đạc; những người đỗ đệ nhị giáp tiến sĩ, đệ 
tam giáp tiến sĩ chỉ được cấp 2 phu mang cờ biển, 2 phu gánh võng. 
Có khi, triều đình còn lệnh cho các quan địa phương cử 10 đến 20 
lính tháp tùng các tiến sĩ về quê quán. Trong lễ này, các tân tiến sĩ 
còn được ban cho cờ và biển. Cờ được ban cho từng người, trên có 
đính chữ "sắc tứ..." cùng bậc đỗ mà mỗi tân tiến sĩ đạt được. Chữ 
trên cờ của người đỗ đệ nhất giáp tiến sĩ bằng tơ vàng; chữ trên cờ 
của người đỗ đệ nhị (đệ tam) giáp tiến sĩ bằng vải. Riêng biển thì 
không có sự phân biệt, đó là một biển gỗ có cán, màu đỏ, trên khắc 
chữ ân tứ vinh quy màu vàng. Khi về đến làng, các tiến sĩ được dân 
chúng nô nức chào đón, họ ở đây chừng hai tháng theo quy định rồi 
lại trở về kinh đô chờ triều đình bổ dụng. 


1. Phan Trọng Báu (1994), Giáo dục Việt Nam thời cận đại, Nxb. Khoa học 
xã hội, Hà Nội, tr. 47. 


402 


Chương V. Những biến chuyển về chính trị, kinh tế, xã hội... 


Nhưng từ đời vua Tự Đức trở đi, việc bỗ dụng các Phó bảng, 
Tiến sĩ có một số điều chỉnh về phẩm hàm. Đệ nhất giáp tiến sĩ thứ 
nhất (tương đương Trạng nguyên) được bỏ Hàn lâm viện thị độc 
(Chánh ngũ phẩm); đệ nhất giáp tiến sĩ thứ hai (Bảng nhãn) được 
bồ Hàn lâm viện thừa chỉ (Tòng ngũ phẩm); đệ nhất giáp tiền sĩ thứ 
ba (Thám hoa) được bồ Hàn lâm viện trước tác (Chánh lục phẩm); 
đệ nhị giáp tiền sĩ được bỏ Hàn lâm viện tu soạn (Tòng lục phẩm); 
đệ tam giáp tiến sĩ được bổ Hàn lâm viện biên tu (Chánh thất phẩm); 
phó bảng được bổ Hàn lâm viện kiểm thảo (Tòng thất phẩm). Từ 
những phâm hàm này, các tiến sĩ, phó bảng sẽ được bổ nhiệm vào 
những chức vụ thích ứng (như Tri phủ, Thự tri phủ, Đồng tri phủ, 
Tri huyện... ). 

Năm Định Mão (1807), vua Gia Long cho mở khoa thi Hương 
đầu tiên, phép thi phỏng theo phép thi cử đời Lê. Từ đó đến năm 
Mậu Ngọ, Khải Định thứ 3 (1918), nhà Nguyễn đã tổ chức được 47 
khoa thi Hương lấy đỗ được 5.208 người. Trong thời gian từ năm 
1858 đến năm 1897, trong các kỳ thi Hương số người đỗ như sau: 

- Khoa thi năm Mậu Ngọ, Tự Đức thứ II (1858), cả nước có 
120 người đỗ. 

- Khoa thi năm Tân Dậu, Tự Đức thứ 14 (1861), cả nước có 
102 người đỗ. 

- Khoa thi năm Giáp Tý, Tự Đức thứ 17 (1864), cả nước có 
117 người đỗ. 

- Khoa thì năm Định Mão, Tự Đức thứ 20 (1867), cả nước co 
139 người đỗ. 

- Khoa thi (Ân khoa) năm Mậu Thìn, Tự Đức thứ 2l (1868), 
cả nước có 129 người đỗ. 

- Khoa thi năm Canh Ngọ, Tự Đức thứ 23 (1870), cả nước có 
131 người đỗ. 


403 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 6 


- Khoa thi năm Quý Dậu, Tự Đức thứ 26 (1873), cả nước có 78 
người đỗ. Trường Hà Nội và Nam Định có chiến tranh không thi. 

- Khoa thi năm Giáp Tuất, Tự Đức thứ 27 (1874), trường Hà 
Nội và Nam Định năm trước hoãn, năm nay thi, có 50 người đỗ. 

- Khoa thi năm Bính Tý, Tự Đức thứ 29 (1876), cả nước có 
118 người đỗ. 

- Khoa thi (Ân khoa) năm Mậu Dần, Tự Đức thứ 31 (1878), 
cả nước có 121 người đỗ. 

- Khoa thi năm Kỷ Mão, Tự Đức thứ 32 (1879), cả nước có 
122 người đỗ. 

- Khoa thi năm Nhâm Ngọ, Tự Đức thứ 35 (1882), cả nước có 
77 người đỗ, trường Hà Nội và Nam Định có biến không thi. 

- Khoa thi năm Giáp Thân, Kiến Phúc thứ 1 (1884), cả nước 
có 139 người đỗ. 

- Khoa thi (Ân khoa) năm Bính Tuất, Đồng Khánh thứ 1 
(1886), cả nước có 76 người đỗ. 

- Khoa thi năm Định Hợi, Đồng Khánh thứ 2 (1887), trường 
Thừa Thiên thi, cả nước có 29 người đỗ. 

- Khoa thi năm Mậu Tý, Đồng Khánh thứ 3 (1888), cả nước 
có 133 người đỗ. 

- Khoa thi năm Tân Mão, Thành Thái thứ 3 (1891), cả nước 
có 150 người đỗ. 

- Khoa thi năm Giáp Ngọ, Thành Thái thứ 6 (1894), cả nước 
có 148 người đỗ. 

- Khoa thí năm Định Dậu, Thành Thái thứ 9 (1897), cả nước 
có 164 người đỗ. 

Tất cả các kỳ thi Hội đều được tổ chức ở kinh đô Huế. Thi 
Đình quy định thi tại sân rồng trong cung điện nhà vua. Định kỳ và 


404 


Chương V. Những biến chuyển về chính trị, kinh tế, xã hội... 


thê thức thi vẫn theo quy định của nhà Lê, nhưng theo lệ “tứ bất" 
(bốn không) do vua Gia Long đặt ra là: không lập hoàng hậu; 
không đặt tế tướng; không lấy trạng nguyên và không phong tước 
vương cho người ngoài hoàng tộc. Như vậy, người thi đỗ đầu kỳ thi 
không được mang danh hiệu trạng nguyên mà chỉ có danh hiệu từ 
bảng nhãn trở xuống. Nhưng mãi tới năm Nhâm Ngọ (1822), tức là 
sau 20 năm vương triều Nguyễn được thành lập, vua Minh Mạng 
mới tô chức khoa thi Hội đầu tiên dưới triều Nguyễn. 

Từ năm Nhâm Ngọ (1822), vua Minh Mạng tô chức khoa thi 
Hội đầu tiên đến năm Kỷ Mùi, Khải Định thứ 4 (1919), nhà Nguyễn 
tô chức được 39 khoa thi Hội, lấy đỗ được 558 người. Trong thời gian 
từ năm 1858 đến năm 1895 trong các kỳ thi Hội số người đỗ như sau: 

- Khoa thi năm Nhâm Tuất, niên hiệu Tự Đức thứ 4 (1862), 
lấy đỗ 11 người (có 5 Phó bảng). 

- Khoa thi năm Át Sửu, niên hiệu Tự Đức thứ 18 (1865), lấy 
đỗ 15 người (có 12 Phó bảng). 

- Khoa Nhã sĩ, thi năm Át Sửu, niên hiệu Tự Đức thứ 18 
(1865), lấy đỗ 5 người. 

- Khoa thi năm Mậu Thìn, niên hiệu Tự Đức thứ 21 (1868), 
lấy đỗ 16 người (có 12 Phó bảng). 

- Khoa Ân khoa, thi năm Kỷ Ty, niên hiệu Tự Đức thứ 22 
(1869), lầy đồ 9 người (có 4 Phó báng). 

- Khoa thi năm Tân Mùi, niên hiệu Tự Đức thứ 24 (1871), lấy 
đỗ 8 người (có 5 Phó bảng). 

- Khoa thí nàm Át Hợi, niên hiệu Tự Đức thứ 28 (1875), lấy 
đỗ 17 người (có 6 Phó bảng). 

- Khoa thi năm Định Sửu, niên hiệu Tự Đức thứ 30 (1877), 
lấy đỗ 7 người. 

- Khoa thi năm Kỷ Mão, niên hiệu Tự Đức thứ 32 (1879), lấy 
đỗ 14 người (có 3 Phó bảng). 


405 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẠP 6 


- Khoa thi năm Canh Thìn, niên hiệu Tự Đức thứ 33 (1880), 
lấy đỗ 10 người (có 5 Phó bảng). 


- Khoa Ân khoa, thi năm Giáp Thân, niên hiệu Kiến Phúc 
thứ 1 (1884), lấy đỗ 7 người (có 4 Phó bảng). 


- Khoa thi năm Kỷ Sửu, niên hiệu Thành Thái thứ 1 (1889), 
lấy đỗ 22 người (có 10 Phó bảng). 


- Khoa thi năm Nhâm Thìn, niên hiệu Thành Thái thứ 4 
(1892), lấy đỗ 16 người (có 7 Phó bảng). 


- Khoa thi năm Át Mùi, niên hiệu Thành Thái thứ 7 (1895), 
lấy đỗ 20 người (có 12 Phó bảng). 


Thi Hương trước đó đã bị bãi bỏ ở Nam Kỳ năm 1867, khoa 
thi Hương cuối cùng ở Nam Định năm 1915, ở Thanh Hoá năm 
1918. Thi Hội cũng chấm dứt năm 1919 ở Hué, kết thúc khoa cử 
phong kiến ở nước ta. 


Cũng trên nền tảng của nền giáo dục phong kiến trong những 
triều đại trước, giáo dục và khoa cử dưới triều Nguyễn về cơ bản 
vẫn nhằm mục đích lựa chọn người ra làm quan với nội dung mang 
nặng tính giáo điều, lạc hậu, lý thuyết suông. Tuy vậy, cũng có một 
vài cải cách giáo dục được khuyến khích dưới thời Tự Đức, song về 
cơ bản, những ý tưởng về một nền giáo dục chuyên nghiệp mang 
tính cấp thiết đối với yêu cầu của thực tiễn thì hầu như bị lảng tránh 
do tư tưởng thủ cựu đang là một xu hướng lần át lúc bấy giờ'. 


1.2. Giáo dục, đào tạo của thực dân Pháp 


Chính sách giáo dục - văn hóa của thực dân Pháp không chú ý 
đến việc nâng cao dân trí mà chủ yếu nhằm mục tiêu đào tạo ra một 


_ 


. Ví dụ những đề nghị cải cách của Nguyễn Trường Tộ trong Bản điều trần 
thứ 18 (1866) như mở trường quốc học và các trường tư, đặc biệt là các 
trường chuyên nghiệp để nghiên cứu, chế biến lâm sản, hải sản, luyện kim, 
trồng rừng, đắp đê, trị thủy... đều không được triều đình quan tâm. 


406 


Chương V. Những biến chuyền về chính trị, kinh tế, xã hội... 


đội ngũ người Việt có thê giúp việc đắc lực cho công cuộc bình 
định và cai trị của chúng. Chữ quốc ngữ đã được dùng tại Nam Kỳ 
từ năm 1862 và dần dần lan ra cả nước. Đến năm 1896, chính 
quyền thực dân Pháp đưa chữ quốc ngữ vào các cuộc thi tuyển 
quan lại. Năm 1903 đến lượt môn Pháp văn được đưa vào. Các 
cuộc thi Hương truyền thống bị bãi bỏ vào đầu thế kỷ XIX (năm 
1915 ở Bắc Kỳ, năm 1918 ở Trung Kỳ). Thay thế vào đó là một 
nền giáo dục gọi là Pháp - Việt được lập ra. Tiếng Pháp chuyền 
thành ngôn ngữ chính. 


Giáo dục ở Nam Kỳ trước khi Pháp xâm chiếm vẫn duy trì 
một nền giáo dục Nho giáo, dạy học trò về "nội trị và ngoại giao", 
noi gương người xưa giữ liêm chính đề trị quốc. Sau khi chiếm 
xong Nam Kỳ (1867), người Pháp xác lập quyền thống trị của 
mình, biến Nam Kỳ thành thuộc địa của Pháp - xứ Đông Pháp. Để 
tiền hành cai trị thuộc địa trên tất cả các lĩnh vực của đời sông xã 
hội. Người Pháp thấy rất rõ tầm quan trọng của giáo dục, nên đã 
tiền hành áp dụng nên giáo dục phương Tây ở Việt Nam nói chung 
và Nam Kỳ nói riêng. Người Pháp phải đứng trước lựa chọn khôn 
khéo trong việc sử dụng giáo dục như một công cụ thống trị, vừa áp 
đặt nền giáo dục mới vừa từng bước hạn chế, đi đến xóa bỏ hoàn 
toàn nền giáo dục phong kiến, "biến người bị trị thành người Pháp 
về mặt văn hoá". 

Do đó, trong thời gian từ năm 1861 đến năm 1916, do nhu cầu 
đáp ứng về nhân sự cho bộ máy cai trị, thực dân Pháp đã nhanh chóng 
cho mở hệ thống các trường dạy nghề và trường học phô thông. 


- Các trường dạy nghẻ: Do gặp phải rào cản về mặt ngôn ngữ 
với người bản địa, việc đào tạo thông dịch viên vô cùng quan trọng 
đối với Pháp lúc bấy giờ. Bảy tháng sau khi chiếm được đại đồn 
Chí Hoà, ngày 21-9-1861, Đô đốc Charner đã ký Nghị định thành 
lập trường Bá Đa Lộc (Évêque đ'Adran) để dạy tiếng Pháp cho 
người Việt và dạy tiếng Việt cho người Pháp do linh mục Groc - 


407 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 6 


phiên dịch viên của Chacner làm Hiệu trưởng. Mục đích của trường 
là đào tạo những thông dịch viên cho quân đội Pháp và những thư 
ký làm trong các cơ quan hành chính. Học viên của trường là binh 
lính người Việt trong quân đội Pháp hay những người thân Pháp. 
Ngày 19-7-1871, Đô đốc Dupre cho thành lập trường Sư phạm 
thuộc địa tại Sài Gòn để đào tạo giáo viên và nhân viên công sở. 
Khóa đầu tiên có 60 giáo sinh. Những giáo sinh tốt nghiệp trường 
này được bổ nhiệm về các trường tiểu học do Pháp lập ra ở các thị 
tứ để giảng dạy. Đến năm 1874, số giáo viên này đã có mặt ở trên 
20 trường tiểu học ở khắp các tỉnh Nam Kỳ. Đến năm 1874, Pháp 
cho thành lập thêm trường Hậu bổ (Collège des administrateurs 
stagiaires) đào tạo những người đã có bằng Hán học để bổ sung vào 
đội ngũ quan lại. Học viên học tiếng Việt, chữ Nho, hành chính bản 
xứ và những kiến thức về kiến trúc và thực vật học. Với 4 năm tôn 
tại, trường đã đào tạo được 50 nhân viên cho Nam Kỳ. 


- Hệ thống các trường phổ thông: Ngày 16-7-1864, Lagrandière 
ra Nghị định tổ chức các trường tiểu học ở các tỉnh để dạy chữ 
quốc ngữ và môn toán của Pháp. Giáo viên ở các trường tiểu học 
là do một số thông dịch viên đảm nhận. Chương trình học chỉ có 
tập đọc, học viết chữ quốc ngữ. Họ cho xuất bản ba quyền sách 
giáo khoa, một quyền mẫu tự chữ quốc ngữ, hai quyển về số học 
và hình học cơ bản. Vừa dùng thay sách giáo khoa vừa đẻ tuyên 
truyền cho chế độ thuộc địa, các trường đã dùng tờ Nguyệt san 
thuộc địa và tờ Gia Định báo cho học sinh học. Sau khi tốt nghiệp, 
các học sinh được phép về làng mình mở trường dạy học. Tính đến 
năm 1866, ở Nam Kỳ, Pháp đã mở được 47 trường tiểu học với 
1.238 học sinh. 


Năm 1874, Trường Chasseloup Laubat được thành lập tại 
Nam Kỳ dành cho con em người Pháp đang cai trị và những người 
Việt làm cho Pháp. Đây là trường trung học sớm nhất dạy từ tiểu 
học đến tú tài chương trình Pháp, thu hút được những học sinh ưu 


408 


Chương V. Những biến chuyến về chính trị, kinh tế, xã hội... 


tú của đất Nam Kỳ thời đó. Bên cạnh các trường nói trên, lợi dụng 
lòng mộ đạo của người dân công giáo, thực dân Pháp còn tạo điều 
kiện và giúp đỡ cho việc thành lập các trường dòng đề thu hút các 
học sinh là con em giáo dân vào học và đào tạo họ thành những 
thông ngôn, thư ký. Cho đến năm 1866, số trường dòng đã lên đến 
47 trường với 1.328 học viên. 


Đề tiến thêm một bước trong việc thay đồi nền giáo dục bản 
xứ, trong các năm 1874 và 1879, chính quyền thuộc địa đã cho ban 
hành hai quy chế về giáo dục. Quy chế Giáo dục năm 1874 là bản 
quy chế giáo dục đầu tiên của thực dân Pháp ở Nam Kỳ quy định 
tất cả các trường tư chỉ được phép hoạt động khi có sự đồng ý của 
chính quyền. Quy chế chia giáo dục ra hai bậc: tiểu học và trung 
học. Trường tiểu học được mở tập trung ở 6 địa điểm: Sài Gòn, 
Chợ Lớn, Mỹ Tho, Vĩnh Long, Bến Tre và Sóc Trăng. Nội dung 
học có các môn: tập đọc, tập viết chữ quốc ngữ, chữ Nho, chữ Pháp 
và số học. Kỳ thi tốt nghiệp tiêu học gồm có thi viết và thi vẫn đáp. 
Trường trung học chỉ mở ở Sài Gòn, dạy 3 ban với các môn: tiếng 
Pháp, chữ quốc ngữ, toán, địa lý, lịch sử (chỉ dạy lịch sử Pháp, 
không dạy lịch sử Việt Nam). Tuy nhiên, quy chế năm 1874 tỏ ra 
kém hiệu quả. Vì thế, đến tháng 3-1879, Lafont ký quyết định ban 
hành quy chế mới, theo đó, hệ thống giáo dục được chia làm ba 
cấp, bãi bỏ tất cả các trường được tô chức theo quy chế năm 1874. 
Ba cấp học gồm có: trường hàng tông (cấp I), trường hàng quận 
(cấp II), trường tỉnh (trường trung học, cấp III). Mỗi huyện đều có 
một trường cấp I, ở mỗi tỉnh có 6 trường cấp II. 


- Về thời gian và chương trình: 

+ Cấp I, học 3 năm, gồm các môn: tiếng Pháp, bốn phép tính, 
cách đo lường. Chữ Hán và chữ quốc ngữ chỉ học đến một mức độ 
nhất định, đủ đề biết đọc và biết viết. 

+ Cáp II, thời gian học là 3 năm. Các môn học gồm có tiếng 
Pháp, toán, lịch sử Việt Nam, địa lý Việt Nam, chữ Hán và chữ 


409 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 6 


quốc ngữ. Tiếng Pháp ở cấp II được học kỹ hơn, môn toán được 
trang bị cả kiến thức đại số và hình học... Tốt nghiệp cấp học này, 
học sinh được nhận bằng Sơ học (Brevet Élémentaire) và được học 
lên cấp cao hơn. 


+ Cấp II, thời gian học 4 năm, học thêm những môn mới 
như thiên văn, địa chất, sinh vật. Các môn còn lại cũng như cấp II 
nhưng được mở rộng và nâng cao hơn. Các môn học đều học bằng 
tiếng Pháp. Tốt nghiệp Trung học, học sinh được cấp bằng Cao 
đăng tiểu học (Brevet Supérieur). 

- Về tổ chức quản lý và giáo viên giảng dạy: 

Các trường đều đặt dưới sự quản lý của Sở Nội vụ và các chủ 
tỉnh. Mỗi trường ở các cấp do các hiệu trưởng người Pháp quản lý. 
Một số giáo viên người Việt là Thư ký Sở Nội vụ. Họ không được 
đào tạo bài bản về nghiệp vụ sư phạm, do đó, việc giảng dạy và xây 
dựng kế hoạch chương trình đào tạo đều có nhiều bất cập, cơ sở vật 
chất thiếu thốn, sách giáo khoa và chương trình chắp vá nên hiệu 
quả giáo dục không cao. 


Trong những thập niên đầu, trong việc tổ chức giáo dục ở Nam 
Kỳ, người Pháp đã tập trung vào hai mục tiêu cơ bản: một là, đào 
tạo thông dịch viên, viên chức phục vụ quân đội xâm lược và bộ 
máy chính quyền trong các vùng đất mới chiếm đóng; Ji Jà, từng 
bước đưa nền giáo dục mới từ châu Âu vào Nam Kỳ. Pháp đã tìm 
mọi cách để du nhập nền giáo dục phương Tây vào Nam Kỳ Việt 
Nam nhưng vẫn chưa thành công. Mặc dù giáo dục phong kiến Việt 
Nam với chế độ khoa cử lỗi thời nhưng nó vẫn còn tồn tại và ảnh 
hưởng không nhỏ trong xã hội. Giáo dục phương Tây mới đào tạo 
được một lực lượng trí thức tân học ít ỏi nhưng vẫn bị lép về trong 
một xã hội vốn vẫn còn tư tưởng Nho giáo thống trị từ gốc rễ. 

Từ năm 1886 đến năm 1917, Tổng trú sứ Paul Bert đã có 
những động thái nhằm thay đổi hơn nữa giáo dục của Pháp ở Việt Nam. 


410 


Chương V. Những biến chuyền về chính trị, kinh tế, xã hội... 


Paul Bert cho thành lập Cơ quan thanh tra giáo dục nhảm "nhanh 
chóng thiết lập mối quan hệ trực tiếp càng nhiều càng tốt giữa dân 
tộc An Nam với chúng ta (Pháp)". Paul Bert chủ trương vừa phát 
triên mở rộng trường lớp, vừa cải tô dần nên giáo dục cũ đề tiến tới 
thủ tiêu hăn. Tuy nhiên, phải đến Toàn quyền P. Beau (năm 1905) 
thì mới đưa ra được một chương trình cải cách giáo dục toàn diện. 
Đây là cải cách giáo dục lần thứ nhất của Pháp tại Việt Nam. 


Do đặc thù của một thuộc địa vừa mới xâm chiếm nên thực 
dân Pháp vẫn phải duy trì cả hai hệ thống trường lớp trong giáo dục 
đào tạo. 


Hệ thống trường Pháp - Việt là những trường chủ yếu dạy 
bằng hai ngôn ngữ tiếng Pháp và chữ quốc ngữ, được chia làm hai 
bậc: tiểu học và trung học. Bác tiểu học gồm 4 năm học, học sinh 
phải qua các lớp: lớp Tư, lớp Ba, lớp Nhì và lớp Nhất. Chương 
trình dạy chủ yếu bằng tiếng Pháp, các môn dạy bằng chữ Hán và 
chữ quốc ngữ rất ít. Bác trung học được chia làm hai cấp: trung học 
đệ nhất cấp và trung học đệ nhị cấp. Trung học đệ nhất cấp học 
sinh chỉ học một năm, được chia làm 2 ban: Ban Văn học và Ban 
Khoa học. 


Trong khi chưa xóa bỏ hăn được nên giáo dục truyền thống 
thì chính quyền thuộc địa Pháp tiến hành cải cách để thay đổi đáng 
kẻ cơ cấu của hệ thống trường chữ Hán. Hệ thông giáo dục trường 
chữ Hán được chia làm 3 cấp học: ấu học, tiểu học và trung học. 
Bậc ấu học có 3 loại trường: Trường một năm hay dưới một năm 
mở ở các vùng hẻo lánh, chỉ dạy bằng chữ quốc ngữ. Loại trường 
hai năm dạy bằng chữ quốc ngữ và chữ Hán. Loại trường ba năm 
dạy cả ba thứ chữ quốc ngữ, chữ Pháp và chữ Hán. Tiếng Pháp là 
môn bắt buộc phải học. Sau khi học xong bậc ấu học, học sinh phải 
trải qua một kỷ thi gọi là hạch tuyên, nếu đậu sẽ được cấp bằng 
"tuyên sinh". 


4II 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 6 


Bậc tiểu học có thời gian học là hai năm, được mở ở các phủ, 
huyện. Quản lý và giảng dạy ở trường tiểu học là do các giáo thụ và 
huấn đạo phụ trách. Chương trình dạy bằng ba thứ tiếng, chữ quốc 
ngữ chiếm nhiều giờ nhất. Học xong chương trình, học sinh phải 
qua kỳ thi (hạch khóa) để lấy bằng khóa sinh. Người có bằng khóa 
sinh được học tiếp lên bậc trung học. 


Bậc trung học được mở ở các tỉnh ly do các quan đốc học phụ 
trách. Chương trình học vẫn được dạy bằng ba thứ chữ: Pháp, Hán 
và quốc ngữ. Chữ quốc ngữ được dạy nhiều thời gian nhất, rồi đến 
chữ Pháp. Học sinh phải trải qua một kỳ thi (thí sinh hạch), nếu đậu 
thì được cấp bằng thí sinh và được đi thi Hương. 


Trong giai đoạn này, do tiến hành cải cách giáo dục một cách 
chắp vá, lại có nhiều loại trường trong cùng một hệ thống giáo dục 
nên chương trình học cũng không ôn định và không thống nhất. 
Pháp gặp nhiều khó khăn trong việc biên soạn sách giáo khoa. Lúc 
đầu, họ dùng tờ Gia Định báo đề làm sách tập đọc, sau đó họ đưa 
sách giáo khoa từ Pháp sang, nhưng kết quả cũng rất hạn chế do 
khác nhau về trình độ, về văn hóa. Đến những năm 80 của thế kỷ 
XIX, cơ quan Học chính Nam Kỳ đã cho biên soạn một số sách 
giáo khoa tiểu học và sau đó dần dần được bổ sung thêm thành hệ 
thống sách giáo khoa trường tiêu học. Năm 1880, Pháp mở trường 
trung học ở Mỹ Tho, Trường Chợ Lớn cho Hoa kiều và một trường 
tiểu học cho cả nam lẫn nữ. Như vậy, từ năm 1886, Pháp tiến hành 
tổ chức lại hệ thống giáo dục, đào tạo ở Nam Kỳ, mở đầu cho quá 
trình phát triển nền giáo dục kiểu mới ở Nam Kỳ. 

Ở Bắc Kỳ, trước khi thực dân Pháp xâm lược đã có những 
trường học dạy chữ quốc ngữ do những chức sắc công giáo xây 
dựng và quản lý. Sau Hiệp ước Patenôtre (1884), thực dân Pháp 
thành lập 2 trường tiểu học cho người Việt ở Hà Nội và Lạng Sơn. 
Chương trình học giống như các trường tiểu học ở Nam Kỳ. Trong 
những trường Pháp - Việt mới mở này, chữ Hán vẫn được giảng dạy 


412 


Chương V. Những biến chuyến về chính trị, kinh tế, xã hội... 


với một thời lượng nhất định. Ngoài những trường dạy văn hóa, học 
sinh còn được dạy nghề mộc, nghề rèn và thủ công mỹ nghệ. 


2. Văn hóa 


Triều Nguyễn đã đề lại cho lịch sử một di sản văn hóa không 
lồ. Riêng số sách do triều Nguyễn viết ra trong 2/3 thế kỷ XIX còn 
nhiều hơn toàn bộ số sách của 300 năm trước đó gộp lại. 


Trong thời gian từ năm 1858 đến năm 1896, đã xuất hiện 
nhiều nhà thơ, nhà văn nỗi tiếng thuộc đủ mọi hoàn cảnh xuất thân, 
trong đó có các vua như Tự Đức và các thành viên hoàng tộc như 
Tùng Thiện Vương Nguyễn Phúc Miên Thâm. Các nho sĩ thì gồm 
có Nguyễn Văn Siêu, Cao Bá Quát, Hà Tôn Quyền, Trương Quốc 
Dụng, Phan Thanh Giản, Phạm Phú Thứ. Hai kiểu thơ chủ yếu của 
thời kỳ này là thơ ngự chế của các vị vua và các thi tập của nho sĩ. 
Vì thế, mặc dù đất nước có chiến tranh nhưng thời gian này cũng 
có nhiều tác phẩm của nhà nước và của các cá nhân được xuất bản. 


Tiêu biểu về sách lịch sử có: Đại nam thực lục chính biên: 3 
quyền. Trước hết nên phân biệt bộ sách này với bộ Đại Nam thực 
lực (Tiền biên và Chính biên) do Quốc sử quán triều Nguyễn biên 
soạn. Bộ này chép sử nhà Nguyễn theo lối biên niên, từ Thế tổ Cao 
hoàng đề (1778) đến Gia Long năm thứ nhất (1802). Khắc in lần 
thứ nhất năm Quý Dậu (1873); Đại Nam quốc sử diễn ca do Lê 
Ngô Cát (1827-1875) soạn. Sách được in vào năm 1873. Đại Nam 
quốc sử diễn ca là một cuốn sử bằng thơ (lục bát) tóm tắt các sự 
việc lớn xảy ra ở nước ta từ thời Hồng Bàng đến cuối thời Tây Sơn. 
Sách dùng văn Nôm và thê thơ lục bát. Người soạn chủ ý làm bài 
vè về quốc sử để cho mọi người đọc được và dễ nhớ; Việt sử thặng 
bình, 1 quyên do Nguyễn Đức Đạt (người làng Trung Cần, huyện 
Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, sinh năm 1823, mất năm nào không 
rõ) soạn. Sách in đời Tự Đức (năm Tân Ty - 1881); (Khâm Định) 
Việt sử thông giám cương mục gồm 53 quyên do Sử quán triểu 
Nguyễn đời Tự Đức soạn, sách ¡in bản gỗ năm 1884; Việt sử cương 


413 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 6 


giám khảo lược gồm 7 quyền do Nguyễn Thông (1827-1894) soạn 
đời Tự Đức, sách In ván gỗ năm 1877; Khâm định Đại Nam hội 
điền sự lệ (tục biên)! , gồm 60 quyền và quyền mục lục. Năm Thành 
Thái năm đầu (1889), Phụ chính phủ tâu xin làm tiếp từ Tự Đức thứ 
năm (1852), về sau theo thê lệ cũ. Năm Thành Thái thứ 7 (1895) 
làm xong phần này (1852-1895) nhưng chưa in được. Năm Duy 
Tân thứ 8 (1914) lại có chỉ làm tiếp theo từ năm 1895 nhưng về sau 
cũng chưa được ¡n. 


Ngoài ra còn các các sách thuộc các thể loại về giáo dục, văn 
học... như: ương thí văn tuyển: nhiều tác giả không ghi tên, sách 
in ván gỗ năm 1855, giấy bản thường (khổ 25x1 5cm), khắc in rõ ràng. 

Hương thí văn tuyển là một tập văn chọn lọc các bài văn hay 
của các vị đậu Cử nhân khoa Tự Đức năm Át Mão (1855) ở các 
trường thi Thừa Thiên, Nghệ An, Hà Nội, Nam Định do nhà bán 
sách (Hàng Gai) Liễu Văn Đường khắc ván in năm 1855; Khải 
đông thuyết ước, 2 quyên (thượng, hạ) do Phạm Vọng (thế kỷ 
XIX), người làng Kinh Đô, huyện Võ Giàng, tỉnh Bắc Ninh (nay là 
Hà Bắc), đậu cử nhân năm Thiệu Trị Tân Sửu (1841) soạn, Ngô 
Thế Vinh nhuận sắc, sách in ván gỗ năm 1881. Sách Khải đồng 
thuyết ước, một quyên sách dạy trẻ em bắt đầu học vỡ lòng, bằng 
chữ Hán. Sách dạy về nhiều môn, dựa trên quan điểm tam tài 
(thiên, địa, nhân), dạy đại khái từ thiên văn, địa lý rồi đến nhân sự; 
Quốc triều khoa bảng lục, Š quyền, Cao Xuân Dục, tự Tử Phát, 
hiệu Long Cương soạn. Sách ¡n ván gỗ năm 1894; Quốc triều 
hương khoa lục, 8 quyên (kể cả quyên thủ và hai quyên tục biên). 
Cao Xuân Dục soạn, sách in năm 1893. Ước Trai văn tập, gồm 2 
quyên, do Bùi Xuân Nghỉ soạn, in năm 1898. Đây là một tập văn 
sách, vừa đầu đề vừa bài làm, tác giả soạn trong khi dạy học; Vghệ 
An ký, tác giả Bùi Dương Lịch (1758-1827) soạn, gồm 2 quyền. 


1. In năm Khải Định thứ 2 (1917). 
414 


Chương V. Những biến chuyển về chính trị, kinh tế, xã hội... 


Sách được xuất bản vào khoảng đời Tự Đức (1848- 1883). Sách 
gồm có 2 phân: Địa lý và Nhân vật nhưng được chia làm 3 phần: 
Thiên chí, Địa chí và Nhân chí; Thương sơn thi tập gồm 10 tập 
(56 quyên), do Nguyễn Miên Thâm (1819-1870) soạn, in năm 1872. 
Vi đã hợp tập gồm 12 quyền, do Nguyễn Miên Trinh (1820-1897) 
soạn, in năm 1875. Đây là toàn tập thơ, văn của Tuy Lý vương 
Nguyễn Miên Trinh; Giá Viên toàn tập gồm 26 quyền, do Phạm 
Phú Thứ (1820-1882) soạn, in vào khoảng năm 1896-1900. Đây là 
thơ văn của Phạm Phú Thứ. Trong đó, một số bài văn đã phản ánh 
được sự biến chuyên về tư tưởng của phái Nho học thời đó sau khi 
đã đi châu Âu về; Vịnh sử thi tập gồm 2 quyên, do Nguyễn Đức 
Đạt (1824-1887) soạn, in năm 1883. Tác phẩm gồm hơn 500 bài 
thơ của tác giả đề vịnh về các nhân vật lịch sử Trung Quốc từ 
Phục Hy đến các nhân vật đời Kim, Nguyên; Tốn Am thi sao, gồm 
4 quyền, do Bùi Văn DỊ (1832- ?) soạn, in năm 1894. Tác phẩm 
gồm hơn 200 bài thơ của tác giả làm từ khi chưa đậu Cử nhân đến 
khi làm Phó Tổng tài Sử quán. Quyền 2 dành riêng cho các bài 
ứng chế hay hoạ vần với vua Tự Đức; Tang thương ngẫu lục, gồm 
2 quyên, 90 thiên, do Phạm Đình Hỗ (1768-1839) và Nguyễn Án 
(1770-1815) soạn, in năm 1896. Tang thương ngẫu lục là những 
mâu chuyện, giai thoại về các nhân vật lịch sử, những sự tích 
hoang đường kỳ lạ lưu truyền trong dân gian trong khoảng thời 
gian thuộc thế kỷ XVIHI; Đại Nam quốc ngữ, do Hải Châu tử 
(Nguyễn Văn San) biên tập, in năm 1899. Đây cũng là loại sách từ 
điển, gồm 50 mục. Sau mỗi từ chữ Hán, cắt nghĩa ngay bằng chữ 
Nôm. So với các sách khác thi số từ nhiều hơn và cách giải thích 
chua bằng chữ Nôm cũng sáng tỏ và chính xác hơn; Tự học giãi 
nghĩa ca, gồm 13 quyên do Tự Đức soạn nhưng đến năm Thành 
Thái thứ 10 (1898) mới in. Đây cũng là loại sách từ điển Hán 
Việt. Nam Sơn tùng thoại (4 quyên), do Nguyễn Đức Đạt soạn, in 
năm Tự Đức thứ 33 (1880). Đây là bộ sách thu thập những bàn 


415 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 6 


luận của ông về nhiều vấn đề. Nồi bật là những vấn đề liên quan 
đến tư tưởng triết học; Tân thuyên Hải thượng y tông tâm lĩnh 
toàn trật: 66 quyên (nhưng hiện bản in chỉ còn 55 quyển), do Lê 
Hữu Trác soạn. Sách Hải thượng y tông tâm lĩnh được đem khắc 
in 115 năm sau khi hoàn thành (1885). 


Từ khi đánh chiếm được Nam Kỳ đến khi hoàn toàn xâm 
chiếm được nước ta, thực dân Pháp cũng đã lập nên một SỐ cơ quan 
nghiên cứu như Viện Vị trùng học ở Sài Gòn (1891), ở Nha Trang 
(1896), ở Hà Nội (1900); trường Viễn Đông bác cổ, Nha Khí tượng, 
Viện Nghiên cứu Nông nghiệp và Kỹ nghệ... đều thành lập năm 
1898, Sở Địa lý (1899), Sở Kiểm lâm (1901)... Mục tiêu của các 
cơ quan này chỉ giới hạn trong lợi ích của giai cấp tư sản Pháp nên 
quy mô, phương pháp nghiên cứu đều hạn chế. Tuy nhiên, cũng 
không thê phủ nhận những đóng góp của các cơ quan nghiên cứu 
này đối với nền văn hóa và nền khoa học Việt Nam. Có những công 
trình nghiên cứu, ví như một số công trình mà Viễn Đông bác cô 
thực hiện, có tính chất khai phá mà sau này các nhà khoa học Việt 
Nam đã phát huy một cách hiệu quả. 


Bên cạnh đó, các loại hình văn hóa mới như các sách được 
in bằng chữ quốc ngữ và một số tờ báo cũng xuất hiện. Đó là các 
sách như: Lực Vân Tiên, Gia huấn ca, Phan Trân, Đại Nam quốc 
sử diễn ca, Minh tâm bảo giám, Luận ngữ, Trung dung và nhiều 
truyện dân gian như Văn Doan - Chàng Lic, Thạch Sanh Lý Thông, 
Phạm Công Cúc Hoa... được chuyên từ chữ Hán, chữ Nôm sang 
chữ quốc ngữ và đã có những tác phẩm viết bằng chữ quốc ngữ 
được ấn hành như: Đời xa, Chuyện đi Bắc Kỳ năm Át Hợi, Kiếp 
phong trân của Trương Vĩnh Ký. Các loại sách này chỉ xuất hiện 
ở Nam Kỳ. 

Cùng với các loại sách được in ấn, xuất bản, vào thời kỳ này 
đã xuất hiện một số tờ báo bằng chữ Pháp và chữ quốc ngữ như: tờ 
Công báo phát hành ngày 29-9-1861 bằng tiếng Pháp, tờ Tin rức 


416 


Chương V. Những biến chuyển về chính trị, kinh tế, xã hội... 


Sài Gòn phát hành ngày I-I-18§64 và Gia Định báo ra đời ngày 
15-4-1865. Đây là những tờ báo đầu tiên được ra đời ở nước ta. 


Tại Bắc Kỳ, từ năm 1883, loại hình báo chí mới xuất hiện 
nhưng rất hạn chế. Tờ Đại Nam Đồng văn nhật báo: “Báo in bằng 
chữ Hán do chủ trương của Nha Kinh lược Bắc Kỳ, được chính 
quyên thực dân Pháp cấp kinh phí ra số năm 1891”. Cùng với sự 
xâm lược của thực dân Pháp, một số hình thức văn hóa mới đã 
được du nhập vào nước ta. Bên cạnh chủ ý của bọn thực dân xâm 
lược, các hình thức văn hóa mới cũng là những biểu hiện mới của 
nền văn minh nhân loại, tạo điều kiện cho các tầng lớp nhân dân 
tiếp thu những tiến bộ về văn hóa của thế giới, từ đó càng tăng 
thêm tỉnh thần yêu nước, đấu tranh chống thực dân phong kiến 
giành độc lập dân tộc. 


1. Đại Nam thực lục Chính biên Đệ lục kỳ Phụ biên do Cao Tự Thanh dịch 
và giới thiệu, Nxb. Văn hóa - Văn nghệ, 201 1, tr. 138. Theo Từ điền Bách 
khoa Việt Nam, tập l, Trung tâm biên soạn Từ điển Bách khoa Việt Nam, 
Hà Nội, 1995, báo này ra đời năm 1893. 


417 


KÉẾT LUẬN 


Lịch sử Việt Nam giai đoạn 1858-1896 là lịch sử một giai 
đoạn đầy bi thương nhưng cũng rất oanh liệt. Trong suốt gần 40 
năm đầy biến động này, nhân dân Việt Nam đã trải qua một cuộc 
chiến đấu bên bi, kiên cường và anh dũng đề chống lại sự xâm lược 
của đế quốc Pháp, một trong những tên đề quốc thực dân hàng đầu 
lúc bầy giờ với những thứ vũ khí, khí tài quân sự hiện đại (đại bác, 
tàu đồng...) và cuối cùng số mệnh của đất nước, quốc gia, dân tộc 
Việt Nam đã bị rơi vào vòng nô lệ của đế quốc ngoại bang. Từ một 
đất nước phong kiến độc lập, tự chủ, Việt Nam đã trở thành một 
nước lệ thuộc vào chủ nghĩa thực dân Pháp với sự chia cắt lãnh thỏ 
thành 3 miền cùng những thể chế cai trị khác nhau: bảo hộ (cũng 
theo từng miền) và thuộc địa. 


Lịch sử Việt Nam giai đoạn 1858-1896 đã chứng kiến những 
trận tấn công đánh chiếm của đội quân thực dân đế quốc vào Đà 
Nẵng, Gia Định, trải qua cuộc mở rộng xâm chiếm các tỉnh miền 
Đông, tấn công chiếm đóng miền Tây Nam Kỳ, chứng kiến các đợt 
hành quân xâm lược với quy mô ô ạt ở Bắc Kỳ... trong những năm 
1858-1884. Lịch sử Việt Nam giai đoạn này cũng đã ghi đậm dấu 
ấn của những trận đánh vô cùng ác liệt và quả cảm của quan quân 
triều đình chống lại đội quân viễn chinh Pháp, dấu ấn của những 
cuộc khởi nghĩa liên tục và dày khắp của nhân dân trong cả nước, 
với lòng quyết tâm cao độ, dám hy sinh tất cả vì sự sống còn của 
quốc gia, dân tộc. Những năm tháng lịch sử này cũng đã chứng 
kiến thái độ nhu nhược, chỉ chăm chú lo lắng đến quyền lợi riêng 
của Hoàng gia nên luôn tỏ thái độ cầu hoà, run sợ... của vua quan 
triều đình Huế trước sự xâm lăng của giặc Pháp. Lịch sử Việt Nam 
giai đoạn này còn chứng kiến sự bùng nỗ mạnh mẽ và rộng khắp 


418 


Kết luận 


của phong trào Cần Vương ở khắp các địa phương với mục tiêu 
đánh đuôi giặc Pháp. 


Âm mưu xâm lược Việt Nam của Pháp đã được hình thành từ 
rât sớm, nhưng do nhiều nhân tố cả khách quan (tình hình thế giới 
có nhiều biến chuyển phức tạp, Pháp lại đang sa lầy trong các cuộc 
chiến ở Nam Mỹ, châu Phi và châu Âu) lẫn chủ quan (tiềm lực tài 
chính chưa đáp ứng được việc mở rộng công cuộc xâm chiếm thuộc 
địa ở Đông Dương, nội tình nước Pháp cũng đang rơi vào khủng 
hoảng trầm trọng) nên thực dân Pháp chưa thể tiền hành được các 
cuộc hành quân đánh chiếm Việt Nam. Đến thời điểm năm 1858, 
khi thời cơ đã chín muôi, cùng với sự ủng hộ của giới giáo sỹ 
phương Tây đang hoạt động tại Việt Nam, viện cớ bảo vệ tín đồ 
Thiên chúa giáo khỏi sự truy sát của chế độ phong kiến, Pháp đã 
bắt đầu công cuộc xâm lược Việt Nam bằng việc liên quân với Tây 
Ban Nha nô súng tấn công cảng biển Đà Năng, hòng từ đó tiến ra 
kinh đô Huế, bắt nhà Nguyễn hàng phục để xâm chiếm hoàn toàn 
đất nước Việt Nam trong một thời gian ngắn nhất. 


Nhưng do sự kháng cự quyết liệt của toàn thể dân tộc Việt 
Nam nên mưu đồ đánh nhanh, thắng nhanh của Pháp đã không thê 
thực hiện được. Với mục tiêu là chiếm được Việt Nam, thực dân 
Pháp đã phải thay đôi kế hoạch tân công. Không thể chiếm được 
ngay tức khác Đà Nẵng, liên quản Pháp - lây Ban Nha chuyền 
hướng tiến vào đánh chiếm Gia Định. Mặc dù đã hạ được thành 
nhưng trước sự kháng cự mãnh liệt và bền bỉ của quân và dân ta, 
liên quân Pháp - Tây Ban Nha đã rơi vào tình huồng tiến thoái lrỡng 
nan, chỉ đám có thủ chủ yếu trên các tàu chiến. Hơn nữa, trong lúc 
này, bộ phận quân lính địch ở mặt trận Đà Nẵng đang bị uy hiếp, có 
nguy cơ bị tiêu diệt hoàn toàn nên một lần nữa, đội quân viễn chinh 
Pháp buộc phải trở ra Đà Nẵng đê giải vây cho số binh lính đang 
nguy khốn tại đây. Trận chiến tại Đà Nẵng diễn ra vô cùng ác liệt 
và cả hai bên đều ở thế giằng co. Và trong suốt 18 tháng đánh chiếm, 


419 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 6 


đội quân xâm lược không thu được kết quả gì, hay nói một cách 
chính xác hơn là phải chịu thất bại, “một thất bại chính trị hơn là 
một thất bại quân sự” nên đã phải quay trở lại Gia Định theo mệnh 
lệnh của Chính phủ Pháp. Mục tiêu đánh chiếm Gia Định của Pháp 
là nhằm củng có Gia Định, nơi có vị trí địa chiến lược quan trọng 
trong việc mở rộng công cuộc xâm chiếm Nam Kỳ lục tỉnh của Việt 
Nam, nơi cung cấp lúa gạo chính cho đất nước Việt Nam, hòng nắm 
khâu quan trọng đối với nền kinh tế bản địa để từ đó, trên thế mạnh 
chi phối mọi mối quan hệ đối với triều đình nhà Nguyễn. 

Từ thời điểm đó, thực dân Pháp mở rộng đánh chiếm 3 tỉnh 
miền Đông và trên thế áp đảo để can thiệp vào “vấn đề miên Tây 
Nam Kỳ", đầy triều đình Huế vào thế bị động, lúng túng. Kết quả là 
thực dân Pháp đã dần dần “nuốt trọn” 3 tỉnh miền Tây, biến Nam 
Kỳ thành đất thuộc địa của chúng. 


Trước sự xâm lăng của thực dân Pháp, nhân dân Nam Kỳ đã 
liên tục đứng lên chiến đấu với mọi sức lực, của cải, bằng mọi 
chiến thuật và vũ khí, mặc dù không phải lúc nào cũng có được sự 
hỗ trợ của triều đình, thậm chí nhiều khi còn bị triều đình kết tội. 
Đó là những cuộc khởi nghĩa tiêu biểu như khởi nghĩa Trương 
Định, khởi nghĩa của Thiên Hộ Dương, khởi nghĩa của Nguyễn 
Trung Trực... 

Sau khi chiếm xong Nam Kỳ, cũng với mưu đồ mở rộng 
vùng đất thuộc địa, thực dân Pháp mang quân đánh chiếm Bắc Kỳ 
(lần thứ nhất: 1873-1874 và lần thứ hai: 1882-1884). Với lực lượng 
hùng hậu và được trang bị vũ khi tối tân so với quân đội triều đình 
nhà Nguyễn nhưng quân Pháp đã gặp phải sức kháng cự mãnh liệt 
của quân lính triều đình và của toàn thể nhân dân trong cả hai lần 


1, Taboulet (1955), La geste francaise en Indochine, Maisonneuve, Paris, 
tập 2, p. 499 (Dẫn theo: Viện Sử học (2003), Lịch sử Việt Nam 1858-1896, 
Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, tr. 68). 


420 


Kết luận 


đánh chiếm. Mặc dù cuối cùng bọn chúng đã chiếm được các vị 
trí trọng yêu của triều đình nhưng cũng đã phải hứng chịu những 
tôn thất nặng nề cả về vật chất lẫn tính mạng. Chăng hạn: trong 
trận Câu Giáy lần thứ nhất, ngoài binh lính thì viên chỉ huy tối cao 
Gamier đã bị giết; trong trận Cầu Giấy lần thứ hai thì Tổng chỉ 
huy H. Riviere đã bỏ mạng trên chiến trường. Các trận đánh chống 
giặc Pháp xâm lược đã bộc lộ rõ sự kiên cường, bất khuất và quyết 
tâm chiến đấu vì chủ quyền dân tộc của quân và dân Việt Nam. 
Những tâm gương cao cả như Tổng đốc Hoàng Diệu, Nguyễn Tri 
Phương... mãi mãi sáng ngời trong tâm khảm của mỗi người dân 
Việt Nam. 


Đáng tiếc rằng, trong khi các quan quân và toàn dân tộc 
quyết tâm chiến đấu đến cùng trước những hành động xâm lược 
của Pháp thì thái độ của triều đình nhà Nguyễn lại tỏ ra bạc 
nhược, sợ sức mạnh của vũ khí Tây phương; triều đình đã né tránh 
mọi giải pháp tích cực để giữ gìn nền độc lập, luôn nuôi hy vọng 
cầu hoà, sơ sệt, hoặc có đôi khi lại mang tư tưởng cầu viện 
phương Bắc đề giải quyết vấn đề sống còn của đất nước. Thái độ 
đó của triều đình đã phần nào làm giảm sức chiến đấu của quân 
đội và nhân dân trong những thời điểm quan trọng nhất, làm mất 
đi nhiều thời cơ đánh đuôi ách xâm lược của thực dân Pháp. Thái 
độ đó đã dẫn đến sự đầu hàng nhục nhã của triều đình Huế trước 
đế quốc ngoại bang với việc ký kết các văn bản bán nước: Hiệp 
ước Nhâm Tuất (1862), Hiệp ước Giáp Tuất (1874), Hiệp ước 
Harmand (1883) và cuối cùng là Hiệp ước Patenôtre (1884) - văn 
kiện chính thức công nhận sự đô hộ của thực dân Pháp trên toàn 
lãnh thổ Việt Nam với sự chia cắt đất nước thành 3 kỳ cùng những 
sự khác biệt nhất định trên góc độ bộ máy chính quyên nhà nước. 
Đó là văn kiện chính thức đầu hàng của triều đình nhà Nguyễn 
trước giặc ngoại xâm. 


421 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẠP 6 


Sự đầu hàng của chính quyền nhà Nguyễn đã dẫn đến sự phân 
hoá mạnh mẽ trong giới quan lại triều đình. Từ đó, một phong trào 
Cần Vương đã được dây lên, kéo theo đó là các cuộc khởi nghĩa 
của nhân dân hưởng ứng phong trào này đã diễn ra mạnh mẽ trên 
khắp đất nước, nhất là ở Trung Kỳ và Bắc Kỳ. Phong trào Cần 
Vương chính là ngọn đuốc soi đường, là tiền đề quan trọng cho 
việc mở đầu một xu thế đấu tranh mới của nhân dân Việt Nam 
chống lại sự xâm lược của thực dân Pháp giai đoạn này. Dưới 
ngọn cờ Cần Vương đã xuất hiện những cuộc khởi nghĩa chống 
Pháp, điển hình như khởi nghĩa Phan Đình Phùng, khởi nghĩa Ba 
Đình, các cuộc khởi nghĩa ở Bắc Kỳ cũng như các cuộc nỗi dậy tự 
phát như khởi nghĩa Yên Thé, các cuộc nổi dậy của đồng bào các 
dân tộc thiểu số... 


Sự đầu hàng của triều đình nhà Nguyễn đã mở đường cho 
việc thiết lập ách đô hộ của thực dân Pháp trên đất nước Việt Nam 
và thực sự trở thành một sự kiện quan trọng, đánh dấu sự chuyển 
đổi từ một chế độ quân chủ lập hiến sang chế độ thuộc địa, mặc dù 
trên danh nghĩa thì triều đình nhà Nguyễn vẫn tồn tại và trong một 
chừng mực hạn hẹp, vẫn có quyền tự chủ đối với vùng đất Trung 
Kỳ. Như vậy, trên cùng một lãnh thô, quốc gia, trong giai đoạn này 
đã tồn tại song song 2 hệ thống bộ máy nhà nước là: phong kiến và 
thực dân. 

Mặc dù có sự thay đổi về mặt thẻ ché, song hệ thống bộ máy 
nhà nước triều Nguyễn ở Trung Kỳ và Bắc Kỳ hầu như không có 
gì thay đổi lớn. Nhiều tư tưởng canh tân đất nước được đưa ra 
nhưng trên thực tế thì không hề được triều đình quan tâm, chứ 
chưa nói đến việc áp dụng để tự lực tự cường, để có thể có đủ khả 
năng và sức mạnh đối phó với xu thế xâm chiếm thuộc địa của 
chủ nghĩa đề quốc. Do vậy, là kết quả tất yếu của lịch sử, khi vẫn 
chìm đắm trong tình trạng lạc hậu, trì trệ thì nguy cơ bị xâm lược, 
bị lệ thuộc vào kẻ mạnh ngày càng tới gần. Kết quả là chính quyền 


422 


Kết luận 


triều Nguyễn ngày càng lộ rõ sự lệ thuộc hoàn toàn vào thực dân 
Pháp trên tất cả mọi lĩnh vực, đó là điều tất yêu. Trên đất Nam Kỳ 
thuộc địa, thực dân Pháp đã từng bước thiết lập và hoàn thiện bộ 
máy cai trị thực dân với mục tiêu tăng cường sự bóc lột và nô dịch 
đối với nhân dân ta, tăng cường hiệu quả của công cuộc cai trị và 
khai thác thuộc địa của chúng. Một bộ máy quân sự, cảnh sát, toà 
án cùng các cơ chế hỗ trợ cho chính quyên thuộc địa của thực dân 
Pháp ngày càng được tăng cường và củng có, bảo đảm cho việc 
cai trị và bóc lột. 

Trên lĩnh vực kinh tế, dưới ách thống trị của Pháp, vì mục 
tiêu chính của giới tư bản tài chính là tận thu những nguồn tài 
nguyên và sức lao động rẻ mạt để kiếm lợi nhiều nhất, nhanh nhất, 
nên một số ngành khai khoáng đã được hình thành, nền nông 
nghiệp trồng lúa nước đẻ xuất khâu được đây mạnh, hệ thống giao 
thông (đường bộ, đường sắt, đường thuỷ, cảng biến...) phục vụ 
cho việc khai thác thuộc địa được mở mang. Đi kèm với đó là một 
số ngành công nghiệp nhẹ và thủ công nghiệp sản xuất hàng tiêu 
dùng phục vụ cho nhu cầu của giới thực dân cũng có sự biến 
chuyên nhất định. 


Tuy nhiên, trong giai đoạn này, đời sống xã hội của đại đa số 
người dân Việt Nam đã rơi vào cảnh khốn cùng. Nạn đói kém 
hoành hành thường xuyên, trật tự an ninh xã hội ít được bảo đảm, 
thêm vào đó là nạn sưu cao thuế nặng đã dồn họ vào cảnh cùng 
quẫn, không có lối thoát. Việc chăm sóc y tế, giáo dục gần như 
không được chú ý; nếu có những động thái nào đó trên lĩnh vực 
này thì cũng chỉ là nhằm phục vụ chữa bệnh cho người da trắng 
hoặc đào tạo ra những tên tay sai người Việt đê phục vụ cho Pháp. 
Thực trạng đó đã trở thành một trong những tiền đề cơ bản dẫn tới 
nhiều cuộc khởi nghĩa của nhân dân ta chống lại ách xâm lược và 
nô dịch của thực dân Pháp trong giai đoạn đầu của quá trình đô hộ 
thực dân. 


423 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 6 


Như vậy, có thể nói rằng, từ năm 1858 đến năm 1896 chính 
là giai đoạn chuyển biến căn bản của xã hội Việt Nam, là bước 
ngoặt quyết định dẫn tới quá trình khai thác và bóc lột thuộc địa 
của thực dân Pháp ở nước ta. Đây là giai đoạn mà nhà nước phong 
kiến quân chủ Việt Nam, một nhà nước có chủ quyền và toàn vẹn 
lãnh thỏ, một nhà nước một thời đứng vào hàng ngũ những nhà 
nước quân chủ hùng mạnh ở Đông Nam Á, đã phải rút lui khỏi vũ 
đài lịch sử để trở thành "kẻ" lệ thuộc hoàn toàn vào thế lực đế 
quốc phương Tây. 


Giai đoạn lịch sử đặc biệt này cũng đã ghi lại dấu ấn điển 
hình về tỉnh thần dân tộc cao cả của nhân dân Việt Nam trước nạn 
xâm lược ngoại bang với biết bao tắm gương oanh liệt, với quyết 
tâm hy sinh vì chủ quyền của quốc gia, dân tộc. Từ các cuộc chiến 
đầu anh dũng đó, nhân dân Việt Nam đã rút ra được những bài 
học lịch sử quý giá cho các giai đoạn sau: đó là bài học về tỉnh 
thần đoàn kết, kiên cường, bền bỉ; bài học về chiến lược và sách 
lược tiến hành kháng chiến chống lại ách độ hộ và áp bức của chủ 
nghĩa đề quốc. 


424 


PHỤ LỤC 


HIỆP ƯỚC NHÂM TUÁT NĂM 1862 
(Những điều cơ bản) 


Hòa ước Nhâm Tuất hay Hiệp ước Nhâm Tuất, được ký ngày 
5-6-1862 tại Sài Gòn giữa đại diện của triều Nguyễn (thời vua Tự 
Đức) là Chánh sứ Phan Thanh Giản và Phó sứ Lâm Duy Hiệp (hay 
Thiếp) với đại diện của Pháp là Thiếu tướng Louis Adolphe Bonard 
và đại diện của Tây Ban Nha là Đại tá Don Carlos Palanca Guttiere. 

Đây chính là hòa ước bắt bình đăng đầu tiên của Việt Nam ký 
với Pháp. 

Các điều khoản quan trọng 

Hòa ước Nhâm Tuất có 12 khoản, trừ các điều khoản có tính 
chất ngoại giao, còn 8 khoản sau đây được xem là quan trọng hơn cả: 

Khoản 1: Từ nay về sau, hòa bình sẽ mãi mãi được thiết lập 
giữa một bên là Hoàng đề Pháp và Nữ hoàng Tây Ban Nha và một 
bên là vua An Nam. Tình hữu nghị toàn diện và lâu bền cũng sẽ 
được thiết lập giữa thần dân ba nước dù họ ở bắt cứ nơi đâu. 

Khoản 2: Thần dân hai nước Pháp và Tây Ban Nha được hành 
đạo Gia Tô ở nước Đại Nam, và bất luận người nước Đại Nam ai 
muốn theo đạo Gia Tô, đều sẽ được tự do theo, nhưng những người 
không muốn theo đạo Gia Tô thì không được ép họ theo. 

Khoản 3: Chủ quyền trọn ba tỉnh là Biên Hòa, tỉnh Gia Định 
và tỉnh Định Tường, cũng như đảo Côn Lôn, do hiệp ước này, được 
hoàn toàn nhượng cho hoàng đề nước Pháp. Ngoài ra, các thương gia 


425 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 6 


Pháp được tự do buôn bán và đi lại bằng bất cứ tàu bè nào trên sông 
lớn của xứ Cam Bốt và trên tất cả các chỉ lưu của con sông này; các 
tàu binh Pháp được phép đi xem xét trên con sông này hay trên các 
chi lưu của nó cũng được tự do như vậy. 


Khoản 4: Sau khi đã nghị hòa, nếu có nước ngoài nào muốn, 
bằng cách gây sự hoặc bằng một hiệp ước giành lấy một phần lãnh 
thổ của nước Đại Nam, thì hoàng đế nước Đại Nam sẽ báo cho 
hoàng để nước Pháp biết bằng một sứ thần... để hoàng đế nước 
Pháp được hoàn toàn tự do đến tiếp cứu nước Đại Nam hay không. 
Nhưng, nếu trong hiệp ước với nước ngoài nói trên, có vấn đề 
nhượng địa thì sự nhượng địa này có thể được thừa nhận nếu có sự 
ưng thuận của hoàng đề nước Pháp. 


Khoản 5: Người các nước Pháp và Tây Ban Nha được tự do 
buôn bán tại ba hải cảng là Tourane (Đà Năng), Ba La (Ba Lạt) và 
Quảng An. Người nước Đại Nam cũng được tự do buôn bán tại các 
hải cảng của nước Pháp và Tây Ban Nha như vậy, nhưng phải theo 
thể thức luật định... 


Khoản 8: Hoàng đề nước Đại Nam sẽ phải bồi thường một số 
tiền là bốn triệu piastre, trả trong 10 năm. Vì nước Đại Nam không 
có tiền piastre sẽ được tính bằng 72% lạng bạc. 


Khoản 9: Nếu có cướp bóc, giặc biển hoặc kẻ gây rối người 
nước Nam nào, phạm tội cướp bóc hoặc gây rồi trên các đất thuộc 
Pháp, hoặc nếu có người Âu châu phạm tội nào đó, lần trốn trên đất 
thuộc nước Nam thì ngay khi nhà nước Pháp thông tri cho nhà chức 
trách Đại Nam, giới chức này phải cố gắng bắt giữ thủ phạm để 
giao nộp cho nhà chức trách Pháp, vấn đề cướp bóc, giặc biển hay 
quân phiến động nước Nam sau khi phạm tội, lần trốn trên đất 
thuộc Pháp, cũng sẽ được xử như vậy. 


Khoản 10: Dân chúng ba tỉnh là Vĩnh Long, An Giang và Hà 
Tiên sẽ được tự do buôn bán trong ba tỉnh thuộc Pháp miễn tuân theo 


426 


Phụ lục 


luật lệ hiện hành, nhưng những đoàn tàu chở binh lính, vũ khí, đạn 
được hay lương thực giữa ba tỉnh nói trên và Nam Kỳ chỉ được 
thực hiện bằng đường biển. Tuy nhiên, hoàng đề nước Pháp thuận 
cho các đoàn tàu chở các thứ trên vào Cam Bót được có cửa khẩu là 
lạch Mỹ Tho (Định Tường), gọi là Cửa Tiền, song với điều kiện là 
các giới chức Đại Nam phải báo trước cho đại diện của hoàng đề 
nước Pháp, vị đại diện này sẽ trao cho họ một giấy thông hành. Nếu 
thể thức này không được tuân theo và một đoàn vận tải như vậy 
nhập nội mà không có giây phép thì đoàn đó và những gì hợp thành 
đoàn đó sẽ bị bắt giữ và các đô vật sẽ bị phá hủy. 


Khoản 11: Thành Vĩnh Long sẽ được binh lính (Pháp) canh 
gác cho đến khi có lệnh mới mà không ngăn cản bằng bất cứ cách 
nào hoạt động của các quan Đại Nam. Thành này sẽ được trao trả 
cho hoàng đế nước Đại Nam ngay khi Ngài đình chỉ cuộc chiến 
loạn do lệnh Ngài tại các tỉnh Gia Định và Định Tường và khi 
những người cầm đâu cuộc phiên loạn này ra đi và xứ sở được yên 
tĩnh và quy phục như trong một xứ bình yên. 


427 


HIỆP ƯỚC GIÁP TUẤT 
NĂM 1874 


Hiệp ước Giáp Tuất 1874 là bản hiệp định thứ hai giữa triều 
Nguyễn và Pháp, bản hoà ước này được ký vào ngày 1Š tháng 3 
năm 1874 với đại diện của triều Nguyên là Lê Tuấn - Chánh sứ 
toàn quyền đại thần, Nguyễn Văn Tường - Phó sứ toàn quyền đại 
thân và đại diện của Pháp là Dupré - Toàn quyền đại thần, Thống 
đốc Nam Kỳ. Hoà ước gồm có 22 điều khoản với nội dung chính là 
thay thế bản Hòa ước Nhâm Tuất 1862, công nhận chủ quyền vĩnh 
viên của Pháp ở Nam Kỳ, lệ thuộc về chủ quyền ngoại giao, mở cửa 
cho Pháp tự do buôn bán tại các cảng biển và trên sông Hồng, tự 
do truyền đạo,... 


Khoản thứ I: Từ nay về sau, nước Đại Nam cùng với nước 
Đại Pháp đời đời kết giao hòa hiếu, tình bạn thực thà. 


Khoản thứ II: Vua nước Đại Pháp biết rõ vua nước Đại Nam 
là giữ quyền tự chủ, không theo phục nước nào, nên vua nước Đại 
Pháp tự hứa giúp đỡ, lại ước định như hoặc nước Đại Nam nếu có 
giặc và nước ngoài đến xâm nhiễu, mà vua nước Đại Nam có tư xin 
giúp cho, thì vua nước Đại Pháp tức thì phải tùy cơ giúp đỡ, cốt cho 
dẹp yên, cũng muốn đánh hết giặc biển quấy nhiễu cướp bóc ở phần 
biển nước Đại Nam, các phí tổn đều do nước Đại Pháp tự chịu và 
không đòi trả lại. 


Khoản thứ IHII: Vua nước Đại Nam nên đền đáp tình hứa giúp 
ấy, ước định nếu có giao thông với các nước ngoài thì phải góp ý 
với nước Đại Pháp nếu từ trước có giao thiệp đi lại thông sứ với 
nước ngoài nào, nay nên theo như cũ, không nên đổi khác. Duy 
nước Đại Nam muốn giao thông buôn bán, bàn định thương ước với 


428 


Phụ lục 


nước nào đều được tùy tiện; nhưng thương ước ấy không nên trái 
với thương ước của nước Đại Nam cùng với nước Đại Pháp hiện đã 
định. Lại khi nào cùng với nước nào định thương ước ấy, thì báo 
trước cho triều đình nước Đại Pháp biết. 


Khoản thứ IV: Vua nước Đại Pháp ước định cho thêm vua 
nước Đại Nam các thứ đồ dùng mà không đòi tiền, kê ra sau này: 


- 5 chiếc tàu chiến (tàu ấy chiều dài, chiều ngang bao nhiêu, 
lớn hay nhỏ, sẽ có giấy biên để làm bằng), sức máy 5 tàu ấy thông 
tính ngang với sức ngựa ước 500 máy móc, gỗ ván và nồi dẫn nước 
ở 5 chiếc tàu ấy đều là bền chặt và tốt hết cả. Lại các hạng súng ống 
vật liệu kèm theo tàu đây đủ y như lệ đồ dùng ở tàu chiến của nước 
Đại Pháp. 

- Về súng lớn 100 cố, lòng súng ấy đường kính từ 7 phân đến 
I tấc 6 phân (đều dùng thuốc của nước Đại Pháp), mỗi cỗ thuốc đạn 
đều 200 viên. 


- Về súng điểu sang mở ở bụng 1.000 cây, thuốc đạn 500.000 
viên. Các đồ vật trên này, đợi sau khi hòa ước cùng giao cho nhau, 
hạn trong l năm đưa đến Gia Định giao cho nước Đại Nam nhận 
dùng. Lại như nước Đại Nam có muốn mượn người nước Đại Pháp 
dạy lính thủy, lính bộ và các thợ thuyền làm giúp máy móc cùng 
người am hiểu thuế lệ, thu giúp thuế buôn bán ở các cửa biển và các 
người am hiểu tiếng, chữ, kỹ nghệ làm trường để dạy, mua thêm tàu 
chiến, thuốc đạn để đủ dùng về việc quân, các khoản ấy thì nước 
Đại Pháp đều phải làm giúp cho. Còn như tiền công mượn các 
người ấy và giá tiền mua thêm tàu và súng, tới khi ấy hai nước cùng 
định, cần phải thỏa đáng với nhau. 

Khoản thứ V: Vua nước Đại Nam biết rõ địa hạt nước Đại 
Pháp hiện được cai trị, tức là 6 tỉnh: Gia Định, Biên Hòa, Định 
Tường, Vĩnh Long, An Giang, Hà Tiên, phía đông giáp biển và địa 
đầu phía tây tỉnh Bình Thuận nước Đại Nam, phía tây, phía nam đều 


429 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẠP 6 


giáp biển, phía bắc giáp nước Cao Miên và địa đầu phía nam tỉnh 
Bình Thuận nước Đại Nam, đều về quản hạt của nước Đại Pháp, 
riêng giữ quyền tự hữu. Duy nước Đại Nam có phần mộ quê ngoại 
về họ Phạm, họ Hồ cộng 14 sở; trong đó họ Phạm 11 sở, ở thôn Tân 
Niên Đông và thôn Tân Quan Đông thuộc tỉnh Gia Định; họ Hồ 3 
sở ở thôn Linh Chiểu Tây và xã Tân Mai thuộc tỉnh Biên Hòa, các 
mộ ấy nghiêm cấm các hạng người đều không được xâm phạm. 
Nước Đại Pháp lại xin trích 200 mẫu ruộng đất gần mộ, trong số đó 
giao cho họ Phạm 100 mẫu, họ Hồ 100 mẫu, để làm nhu phí vâng 
giữ các phần mộ. Còn như ruộng đất ấy và nhân định họ Phạm, họ 
Hồ, nước Đại Pháp đều miễn trừ đi lính, đi phu và các thuế đỉnh, 
thuế điền. 


Khoản thứ VI: Chiểu theo điều ước cũ năm Nhâm Tuất 
[1862], nước Đại Nam còn thiếu tiền bồi thường cho nước Đại Pháp 
1.000.000 đồng bạc (mỗi đồng bạc nặng 7 đồng cân 2 phân), nay 
được bỏ hết không đòi hỏi nữa. 


Khoản thứ VII: Nguyên điều ước cũ năm Nhâm Tuất, nước 
Đại Nam còn thiếu tiền bồi thường cho nước Y Pha Nho 1.000.000 
đồng bạc (mỗi đồng bạc nặng 7 đồng cân 2 phân), vua nước Đại 
Nam ước định trả cho triều đình nước Đại Pháp để chuyển giao 
cho nước Y Pha Nho, phải đợi ngày nào nước Đại Nam chiểu thu 
thuế quan các cửa biển đã mở cho các nước Tây dương và Tân thế 
giới thông thương, mỗi năm thu được bao nhiêu, trừ số chỉ phí 
trong 1 năm ra, hiện còn bao nhiêu chia làm 2 thành, trích lấy 1 
thành bồi vào số tiền bạc thiếu ấy. Mỗi năm bồi bao nhiêu giao 
cho Nguyên soái nước Đại Pháp ở tỉnh Gia Định biên nhận, chuyển 
giao cho nước Y Pha Nho, lấy giấy biên của nước ấy, giao cho 
nước Đại Nam giữ làm bằng, nhưng không kể là mấy năm, năm 
nào bồi xong thì thôi. 


Khoản thứ VIHII: Người nước Đại Nam có giúp nước Đại 
Pháp việc gì hoặc nước Đại Pháp có giúp nước Đại Nam việc gì, tự 


430 


Phụ lục 


phản bội nước mình mà có can phạm pháp luật của nước, phải tịch 
biên gia sản thì từ khi đã định hòa ước trở về trước; vua nước Đại 
Pháp và vua nước Đại Nam đều khoan tha, cho trả lại gia sản, duy 
gia sản ấy đã từng bán đi, không còn ở Nhà nước nữa, không phải 
trả về. 

Khoản thứ IX: Vua nước Đại Nam biết rõ đạo Thiên Chúa 
nguyên để khuyên người làm điều lành, nay đem các giấy tờ cấm 
đạo Thiên Chúa từ trước bỏ hết đi; lại cho phép người nước Đại 
Nam có muốn theo đạo và giữ đạo, đều được thong dong tự tiện, vì 
thế người theo giáo trong nước đều được tùy tiện các việc hội nhau 
đọc kinh lễ bái, không kể số người, người ngoài không được vin cớ 
bức bách dân theo đạo Thiên Chúa làm việc gì trái phép đạo và 
không bắt giáo dân khai riêng sổ sách. Từ nay về sau giáo dân ấy 
đều được đi thi ra làm quan mà chớ bắt phải trái phép đạo. 

Vua nước Đại Nam ước định: đem sổ riêng từ trước bỏ đi tất 
cả, còn sổ sách binh dao, thuế khóa phàm các việc đều giống như 
nhân dân và cấm từ nay về sau nói năng, giấy tờ không nên lại dùng 
chữ nào, câu nào có làm nhục đến đạo Thiên Chúa cùng là trong 10 
điều, nếu có những chữ, những câu như thế cũng đều chữa lại. Giám 
mục, linh mục nước Đại Pháp đến ở nước Đại Nam để giảng đạo, 
người nào hễ trình có giấy thông hành của Nguyên soái nước Đại 
Pháp ở Gia Định cấp cho, có đủ bộ Lễ hoặc quan tỉnh của nước Đại 
Nam đóng ấn phê chữ “dĩ trình” mới được vào nước Đại Nam và 
tùy tiện đi lại ở trong địa phận thuộc về giám mục ấy, tự do giảng 
đạo. chớ nên phân biệt bắt phải quản thúc, còn hoặc có ra đi không 
trở lại, sức cho các xã thôn sở tại khai báo như trước. Linh mục 
nước Đại Nam giảng kinh truyền giáo cũng như linh mục nước Đại 
Pháp. Nếu linh mục nước Đại Nam có phạm tội phải phạt đánh roi, 
đánh trượng thì nên chiểu lệ cho lấy tiền chuộc thay, không nên 
thực hành đánh roi, đánh trượng. Giám mục, linh mục nước Đại 
Pháp và linh mục nước Đại Nam đều được thuê mua ruộng đất làm 


431 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 6 


đạo đường, đạo quán, nhà dục anh, nhà dưỡng bệnh và các nhà 
thuộc về truyền giáo. 


Giáo dân ấy trước can phải giam, đi an trí, gia sản đã bị tịch 
biên, nay nếu hãy còn ở Nhà nước, thì nên giao trả cho giáo dân ấy 
nhận lấy; nếu đã bán mất rồi, không còn ở Nhà nước nữa thì thôi. 
Các khoản trên đây thì giám mục, linh mục nước Y Pha Nho cũng 
đều được nhờ ơn như thế cả. Sau khi hòa ước này cũng giao cho 
nhau, nên ban sắc Dụ xuống báo cáo cả nước cho dân xã đều biết 
vua nước Đại Nam đã rộng ban ơn huệ, chuẩn cho giáo dân được tự 
do theo đạo như thế. 


Khoản thứ X: Nước Đại Nam đêu có làm trường học ở thành 
Gia Định để tiện dạy học trò, thì có quan bộ Lại của nước Đại Pháp 
ở Gia Định trông nom giúp cho. Trong trường học ấy không được 
giảng dạy việc gì có trái phong hóa và trái quyền của nước Đại 
Pháp như có làm đền miếu tế tự việc gì đều cho tùy tiện. Nếu giáo 
sư ấy có trái khoản ấy thì phải trao trả nước ta, hoặc có làm việc øì 
nặng hơn việc ấy, thì trường ấy cũng phải thôi không đặt nữa. 


Khoản thứ XI: Của biển Thị Nại tỉnh Bình Định cùng cửa 
biển Ninh Hải tỉnh Hải Dương của nước Đại Nam và từ cửa biển 
ấy ngược lên một dải sông Nhị Hà suốt đến địa phận tỉnh Vân 
Nam nước Đại Thanh và phố Hà Nội thì triều đình nước Đại Nam 
nên để cho người Tây dương và các người Tân thế giới thông 
thương buôn bán, sẽ định thương ước kèm với hòa ước này, về 
điều khoản thông thương với bàn định cũng chiểu điều ước này 
tuân theo một thể. Trong đó cửa biển Ninh Hải cùng phố Hà Nội 
và theo sông Nhị Hà suốt đến địa phận tỉnh Vân Nam nước Đại 
Thanh, thì nên đợi khi điều ước này cùng giao cho nhau hoặc trước 
khi chưa giao cho nhau nên định ngày nào khai trương làm tiện, 
tới khi ấy do hai nước bàn định. Duy cửa biển Thị Nại tỉnh Bình 
Định, phải đợi sau khi cùng giao cho nhau 1 năm thì đem khai 
thương. Còn như các cửa biển, các sông, đợi sau này buôn bán nếu 


432 


Phụ lục 


có phồn thịnh ích lợi, nên mở ra buôn bán mà có lợi thì sẽ cho 
nước Đại Nam nghĩ định làm việc. 


Khoản thứ XII: Các người nước Đại Pháp và thuộc địa cùng 
các nước Tây dương và Tân thế giới, người nào hễ tuân theo luật lệ 
nước Đại Nam, phải được ước định khai thương ở các cửa biển, mua 
đất làm nhà, tùy ý buôn bán và đặt làm máy móc kỹ nghệ ở nước 
Đại Nam, nhưng phải nhờ quan nước Đại Nam chỉ định xứ sở, 
không được lẫn lộn. Trong đó chỗ đất ở hoặc đất công hoặc đất tư 
chiểu giá thuận mua và cả nhà ở, thuế lệ phải nộp là bao nhiêu, thì 
chiểu lệ định, đưa nộp cho quan nước Đại Nam. Các người đi buôn 
cho phép được thông hành buôn bán từ cửa biển Ninh Hải suốt lên 
sông Nhị Hà cho đến tỉnh Vân Nam; về thuế lệ thuyền và thuế hàng 
hóa là bao nhiêu, cũng chiểu lệ đưa nộp cho quan nước Đại Nam. 
Còn như từ cửa biển Ninh Hải theo sông Nhị Hà đến Hà Nội, lại từ 
Hà Nội suốt đến Vân Nam các chỗ cạn ở ven sông, người Tây đều 
được buôn bán. Người các nước trên đây đều được tùy tiện thuê 
mượn người nước Nam làm giúp các hạng tài phó, thông ngôn, thư 
ký, thợ thuyền, phu chèo thuyền, làm công việc trong nhà. 


Khoản thứ XIII: Nước Đại Pháp được liệu đặt lãnh sự hoặc 
một viên chuyên làm việc ở các cửa biển đã khai thương ở nước Đại 
Nam, mỗi sở mang theo quân cốt đủ để sai phái, nhưng không được 
quá số 100 tên, để tiện tự vệ và tuần phòng canh giữ, cho khỏi 
người các nước sinh sự, đợi khi nào yên ổn không ngại gì, thì lãnh 
sự ở lại làm việc, quân lính mang theo rút về hết cả. 

Khoản thứ XIV: Người nước Đại Nam cũng được các khoản 
đi lại để buôn bán và mua đất làm nhà ở nước Đại Pháp và các thuộc 
địa. Duy phải tuân theo luật lệ nước Đại Pháp. Nếu vua nước Đại 
Nam muốn đặt lãnh sự ở các cửa biển, các phố ở nước Đại Pháp và 
các thuộc địa để tiện coi giữ người nước mình, đều được tùy tiện. 

Khoản thứ XV: Người đi buôn của nước Đại Pháp và các thuộc 
địa cùng các nước khác, muốn đến nước Đại Nam khai thương ở 


433 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẠP 6 


các cửa biển, ở để buôn bán phải kê khai tên và quê quán trình nộp 
ở quan nước Đại Pháp, quan nước Đại Pháp lại chuyển tư cho quan 
nước Đại Nam biết. Dân nước Đại Nam muốn đến nước Đại Pháp 
và các thuộc địa ở để buôn bán cũng chiểu theo như thế mà làm. 
Nếu người đi buôn của nước Đại Pháp và các nước khác muốn đi lại 
xứ khác trong nước Đại Nam có việc gì, phải có giấy thông hành 
của quan nước Đại Pháp cấp cho và quan nước Đại Nam thuận phê 
chữ “đi trình” mới được thông hành, nhưng cấm buôn bán vật hạng 
ở dọc đường, nếu trái lệnh cấm thì hàng hóa của người buôn ấy do 
quan sở tại nước Đại Nam tịch thu hết. Nhưng hiện nay sĩ dân trong 
nước Đại Nam còn giữ lòng nọ kia, chưa yên lặng hết, thì người 
nước ngoài chưa tiện thông hành nên đợi ngày nào quan nước Đại 
Nam cùng quan Khâm sứ nước Đại Pháp, bàn xét hiện tình, quả đã 
yên ổn, mới có thể cấp giấy cho đi. Và người nước Đại Pháp muốn 
đến xứ nào trong nước Đại Nam tìm học bác vật, cũng phải tư cho 
quan nước Đại Nam biết; vì người ấy có ý du học, tất phải giữ gìn 
cho và cấp giấy tờ đây đủ giúp cho người ấy được tiện đi lại thông 
hành tìm học. 


Khoản thứ XVI: Người nước Đại Pháp kiện nhau hoặc kiện 
với người nước khác, đều do quan Lãnh sự nước Đại Pháp xét xử. 
Người nước Đại Pháp và người nước khác kiện nhau với người nước 
Đại Nam, hoặc xin bày tỏ việc gì, phải trước hết do quan lãnh sự 
nước Đại Pháp hết sức công bằng phân xử, cốt cho ổn thỏa. Nếu có 
khoản gì trở ngại, quan nước Đại Pháp thế khó xử đoán một mình 
được, tức phải tư xin quan nước Đại Nam hội đồng làm giúp. Quan 
hai nước xét xử đã được công bằng, thì đôi bên đều phải tuân theo. 
Người nước Đại Nam kiện nhau với người nước Đại Pháp hoặc 
người nước khác phải trước hết do quan nước Đại Nam hết sức công 
bằng phân xử, cốt được ổn thỏa, nếu có khoản gì trở ngại, quan 
nước Đại Nam thế khó xử đoán một mình được, thì phải tư xin quan 
nước Đại Pháp hội đồng làm giúp, quan hai nước xét xử đã được 
công bằng thì hai bên đều phải tuân theo. Còn người nước Đại Pháp 


434 


Phụ lục 


kiện nhau, hoặc kiện với người nước khác, thì chuyên do nước Đại 
Pháp xét xử. 

Khoản thứ XVII: Người nước Đại Pháp và người nước khác 
đến địa hạt nước Đại Nam mà phạm tội thì phải giao về các tòa ở 
Gia Định xét xử; nếu người phạm tội ấy trốn tránh ở địa phận nước 
Đại Nam phải tư cho quan nước Đại Nam nã bắt, thì quan nước Đại 
Nam cũng phải hết sức dò bắt giao cho quan nước Đại Pháp nhận để 
làm việc. Nếu người nước Đại Nam đến ở địa phận nước Đại Pháp 
mà phạm tội, thì quan nước Đại Pháp chiểu luật lệ nước ấy xét xử, 
nhưng tư cho quan lãnh sự nước Đại Nam biết để theo lệ tra xét. 


Khoản thứ XVIII: Phàm có giặc ở địa phận nước Đại Pháp, 
như có phạm các tội làm loạn và trộm cướp, mà trốn ở địa hạt nước 
Đại Nam, được quan nước Đại Pháp tư cho quan nước Đại Nam 
biết, thì quan nước Đại Nam tức phải hết sức dò bắt, giao cho quan 
nước Đại Pháp xét xử. 


Nước Đại Nam có giặc phạm các tội làm loạn và trộm cướp, 
mà trốn đến địa hạt nước Đại Pháp, được quan nước Đại Nam tư 
cho quan nước Đại Pháp biết, quan nước Đại Pháp cũng phải hết 
sức đò bắt, giao cho quan nước Đại Nam xét xử. 


Khoản thứ XIX: Người nước Đại Pháp và người nước khác có 
chết ở địa hạt nước Đại Nam, người nước Đại Nam có chết ở địa hạt 
nước Đại Pháp, gia sản của người chết ấy phải giao cho con cháu 
người ấy người đáng được hưởng, nếu hiện tại không có người đáng 
được hưởng, thì gia sản của người chết ấy đều phải giao cho quan 
nước ấy chuyển giao cho thân thuộc của người chết ấy ở trong nước 
nhận lấy. 

Khoản thứ XX: Từ ngày quan đại thân hai nước định hòa ước 
đã ký tên, đóng ấn trở về sau, đợi: đủ 1 năm, vua nước Đại Pháp đặc 
cách phái l người được sung làm quan Khâm sứ hạng nhì đến Kinh 
đô nước Đại Nam để tiện theo giữ các khoản đã định trong hòa ước, 


435 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẠP 6 


chức trách phải làm của quan Khâm sứ ấy là khiến cho hai nước 
tình giao hiếu thường hòa, nghĩa bạn càng hậu. Vua nước Đại Nam 
nếu muốn đặt quan Khâm sứ đến ở kinh đô nước Đại Pháp, cũng 
theo như thế mà làm việc. Duy phẩm trật nghi chế của quan Khâm 
sứ ấy phải đợi hai nước bàn định, cốt được tương đương. Còn bổng 
lệ của quan Khâm sứ ấy và các hạng chỉ phí, phải do các nước ấy 
chiểu cấp. 


Khoản thứ XXI: Nay ước mới này được đem thay thế điều 
ước cũ năm Nhâm Tuất trước. Nước Đại Pháp lại muốn chuyển nói 
với nước Y Pha Nho cùng theo giữ ước mới này mà bỏ ước cũ đi, 
nếu hoặc nước Y Pha Nho không chịu thay đổi các khoản ước cũ, 
thì ước mới ấy nước Đại Pháp và nước Đại Nam đều cùng theo giữ, 
mà khoản nào thuộc ước cũ là thuộc nước Y Pha Nho cùng nước 
Đại Nam đã định, đều phải theo như cũ. Duy khoản ước nước Đại 
Nam còn thiếu tiền bồi thường cho nước Y Pha Nho, thì nước Đại 
Pháp tự nhận bồi thay, nước Đại Nam lại chiểu khoản thứ 7 trong 
điều ước mới trả dần nợ bạc ấy cho nước Đại Pháp đủ số. 


Khoản thứ XXII: Nay ước mới đã định, thì hai nước cùng 
nhau cùng giữ ước ấy, đời đời chớ trái, đủ l năm hoặc chưa tới l 
năm, đợi được vua hai nước phê chuẩn, thì đem đến Kinh thành 
nước Đại Nam cùng giao cho nhau để lưu chiểu. Khi việc đã xong, 
lại đem hòa ước ấy đều tuyên bố ở trong nước, khiến cho đều biết 
cả. Và ước mới ấy đã làm 4 bản, Toàn quyền đại thần hai nước cùng 
nhau so sánh phù hợp phải ký tên đóng ấn vào. 


Hòa ước trên này bàn định ổn thỏa ở phủ Nguyên soái thành 
Gia Định, niên hiệu biên ngày ta là ngày 27 tháng giêng năm Tự 
Đức thứ 27. Lịch dương lịch là ngày 15 tháng 3 năm 1874'. 


Phó Đề đốc Dupré, Lê Tuấn và Nguyên Văn Tường 


1. Quốc sử quán triều Nguyễn (2006), Đại Nam thực lục, tập 8, Nxb. Giáo 
dục, Hà Nội, tr. 9-15. 


436 


HIỆP ƯỚC GIÁP THÂN 
NĂM 1884 


Hiệp ước Giáp Thân năm I8§4 hay còn có tên là Hiệp ước 
Patenôtre, là hòa ước cuối cùng nhà Nguyên ký với thực dân Pháp 
vào ngày 6-6-1884 tại kinh đô Huế gồm có 19 điều khoản. Đại diện 
phía nhà Nguyên là Phạm Thận Duật - Toàn quyên đại thân, Tôn Thất 
Phan - Phó Toàn quyên đại thân, Nguyễn Văn Tường - Phụ chính đại 
thân và phía Pháp là Jules Patenôtre - Sứ thân Cộng hoà Pháp. 


Khoản thứ 1- Nước Đại Nam tự nhận nước Đại Pháp giúp 
đỡ, nghĩa là nước Đại Nam có giao thông với nước nào thì nước 
Đại Pháp giúp đỡ công việc và nhân dân nước Đại Nam có ở nước 
ngoài thì Đại Pháp cũng giúp đỡ. 

Khoản thứ 2 - Quân nước Đại Pháp đóng lâu ở đồn cửa biên 
Thuận An, từ cửa biển ấy lên tới Kinh thành, các đồn lũy ở ven 
sông và công việc phòng bị, nước Đại Nam cần phải triệt bỏ. 

Khoản thứ 3 - Địa giới nước Đại Nam, từ giáp tỉnh Biên Hòa, 
Nam Kỳ về phía Bắc cho đến giáp tỉnh Ninh Bình Bắc Kỳ, các quan 
viên ở tỉnh đều làm chức tự trị dân như cũ. Trừ ra các Nha Thương 
chính và cục Tạo tác, nên có quan Pháp trông coi, còn việc thường 
mà có ứng dụng quan bác vật hãy dùng người Pháp đề trông coi. 


Khoản thứ 4 - Nước Đại Nam từ giáp tỉnh Biên Hòa đến giáp 
tỉnh Ninh Bình, những tỉnh ở khoảng giữa ấy, trừ ra cửa biển Thi 
Nại đã mở buôn rồi, nay Đà Nẵng thuộc tỉnh Quảng Nam, Xuân 
Đài thuộc tỉnh Phú Yên, 2 cửa biển đó nên mở thêm bến buôn ra, 
ngoài ra các cửa biên khác, sau này xét có ích lợi thì họp bàn mở 
thêm việc buôn. Nước Pháp cũng có đặt quan ở những chỗ bến 
buôn mở thêm ấy. Nhưng những quan ấy phải theo lệnh của quan 
Khâm sứ đại thần ở Kinh. 


437 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẠP 6 


Khoản thứ 5 - Quan Khâm sứ đại thần đóng ở Kinh, chuyên 
về giữ công việc ngoại giao nước Đại Nam với nước ngoài, không 
có dự kịp tới công việc các tỉnh ở trong giới hạn khoản thứ 3. 
Khâm sứ đại thân, lại được thắng vào tâu với Đại hoàng đế nước 
Đại Nam. Quan Khâm sứ đại thần ấy ở trong Kinh thành có quân 
Pháp theo hầu. 


Khoản thứ 6 - Các tỉnh nước Đại Nam từ giáp Ninh Bình trở 
về phía Bắc, tỉnh nào có sự cần cấp, thì nước Đại Pháp nên đặt 
công sứ hay bọn phó công sứ, thì ở trong các tỉnh ấy, gần chỗ quan 
tỉnh ở thì công sứ, phó sứ đó, có lính Pháp hay lính Nam theo hầu. 


Khoản thứ 7 - Quan công sứ nước Pháp đặt ở tỉnh nào ở Bắc 
Kỳ, quan công sứ ấy không được dự làm những việc dân chính 
trong tỉnh ấy, các quan tỉnh ấy, không kể hạng quan nào, cứ cai trị 
hạt dân như cũ. Như quan Pháp có kiểm được quan Nam nào nên 
thay đổi, có xin thay đôi ấy, sẽ thay đổi. 

Khoản thứ 8 - Nước Đại Pháp không kẻ viên dịch nào, như 
có việc gì nên tư báo với các quan nước Đại Nam thì do quan công 
sứ nước Pháp tư báo mà thôi. 


Khoản thứ 9 - Nước Đại Pháp sẽ dựng một con đường điện 
báo từ Sài Gòn đến Hà Nội, chuyên do người Pháp trông làm, khoản 
này nếu được tiền lời bao nhiêu, nước Pháp trích lấy một phần giao 
cho nước Nam tiêu dùng, vì nước Nam có nhường phần đất để đủ 
chỗ làm, do đó những nhân viên điện báo mới có thể dựng được 
buồng bếp nhà cửa đẻ ở. 

Khoản thứ 10 - Các người ngoại quốc ngụ ở nước Đại Nam từ 
giáp Biên Hòa đến giáp Ninh Bình và địa hạt Bắc Kỳ, thì đều chịu 
dưới quyền nước Đại Pháp xử đoán, như người nước Nam cùng 
người nước ngoài, hay người nước ngoài cùng người nước Nam có 
việc gì tranh kiện nhau thì đều do quan nước Pháp phân xử. 

Khoản thứ 11 - Nước Đại Pháp từ giáp tỉnh Biên Hòa đến 
giáp tỉnh Ninh Bình, thì quan Bố chính chiêu thu thuế lệ về cho 


438 


Phụ lục 


triều đình nước Đại Nam y theo như cũ, không có quan Pháp kiểm 
có tới đó. Đến như địa hạt Bắc Kỳ thì quan công sứ hợp với quan 
bồ chính, tóm các thuế lệ mỗi tỉnh một xứ, khiến cho tiện việc kiểm 
có, biết được số sở thu và sở chỉ, khi thu xong, quan nước Đại Pháp 
và quan nước Đại Nam hội đồng chuẩn định sự chỉ phí các nơi và 
các số công nhu tiền kẽm bao nhiêu, số chỉ còn bao nhiêu, quy nộp 
vào kho ở Kinh của triều đình nước Đại Nam. 


Khoản thứ 12 - Các sở Thương chính ở trong nước Đại Nam, 
lại muốn bàn định giao hết cho quan Đại Pháp chuyên biện, những 
sở Thương chính có nên xây dựng thì chỉ ở những nơi ven biển và 
biên giới mà thôi, lấy các sở Thương chính trước, quan võ nước 
Pháp đã làm như thế nào, nước Đại Nam ngày nay cũng nên thôi 
bàn. Đến như điều lệ các sở Thương chính và các lệ thuế ngoại 
ngạch kịp các khoản lệ cắm các thuyền không được vào cửa biển, 
trong khi đó dịch khí, thì trong nước Đại Nam và các sở Bắc Kỳ 
cũng y như điều lệ của 6 tỉnh Nam Kỳ. 


Khoản thứ 13 - Trong địa hạt Bắc Kỳ, nước Đại Nam và 
những người Pháp mở buôn ở các sở, và những người được nước 
Pháp bảo trợ, đều được đi lại buôn bán, mua đất dựng cửa hàng, 
thung dung tự tiện, lại khoản các giám mục, linh mục giảng giáo 
cho giáo dân đã ước định ở ngày 15 tháng 3 năm 1874, tức ngày 27 
tháng I năm Tự Đức thứ 27 (khoản thứ 9). Nay Đại hoàng đế nước 
Đại Nam cũng phê chuẩn y như khoản ấy. 

Khoản thứ 14 - Như có người nước ngoài muốn đi trong nước 
Đại Nam có công việc gì, thì phải xin giấy thông hành ở quan Khâm 
sứ tại Kinh, hay quan Tổng thống Gia Định, đến trình quan nước Đại 
Nam phê chữ đóng ấn vào 2 chữ "dĩ trình" mới có thể đi được. 

Khoản thứ 15 - Nước Đại Pháp tự hứa rằng, từ sau đi, xin 
giúp Đại hoàng đế nước Đại Nam hoàn toàn tốt đẹp và trong nước 
khỏi phải giặc cướp trong ngoài, do đó mà nước Đại Pháp chiêu 


439 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 6 


cho là ở trong nước Đại Nam, hoặc Bắc Kỳ hay nơi nào cần kíp, có 
nên đón quân thì được dùng quân đóng để bảo trợ. 


Khoản thứ 16 - Đại hoàng đế nước Đại Nam cai trị trong 
nước, trừ ra những điều đã định ở trong hòa ước ngoài, còn đều 
theo như cũ. 


Khoản thứ 17 - Nước Đại Nam còn thiếu số bạc của nước 
Pháp (tức là món nợ Y Pha Nho) sau sẽ bàn định tính trả, nước Đại 
Nam đừng đi vay mượn nước ngoài. Nếu nước Pháp không đồng ý, 
thì nước Đại Nam không được vay nước ngoài. 


Khoản thứ 18 - Sau khi quan của hai nước hội đồng chia 
định giới hạn các nơi mở buôn, và nhường đất cho người mở bến 
buôn, trong đó có bàn dựng cây đèn pha ở nước Đại Nam, từ ven 
biển Biên Hòa đến giáp Ninh Bình cùng địa hạt Bắc Kỳ, và lệ định 
thuế khai các mỏ, lệ dùng tiền bạc. Hội đồng định chia các sở 
Thương chính và những lợi tạp thuế và thuế điện báo, và chia các 
khoản thuế chưa cho liệt vào khoản thứ I1, trích giao cho nước Đại 
Nam nhận dùng. Điều ước ấy đệ về, đưa tới triều đình Đại Pháp và 
tiền lên Đại hoàng đế nước Đại Nam phê chuẩn, tùy tức trao đôi. 


Khoản thứ 19 - Tờ ước này thay thế cho các tờ ước ký ngày 
23 tháng 11, ngày 30 tháng 8§ và ngày 1Š tháng 3 năm 1879, khi nào 
hai bên như có thay đổi ý kiến gì ở trong tờ ước đó thì cứ lấy bản 
chữ Pháp làm chính, toàn quyền đại thần của hai bên đã ký tên và 
đóng dấu ấn ở tờ ước ấy làm bằng. Tờ ước ấy đã lập ở Kinh vào 
ngày 13 tháng 5 năm Kiến Phúc thứ I, tức là ngày 6 tháng 6 năm 
1884. Dự thương Phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường, Toàn 
quyền đại thần Phạm Thận Duật, Phó Toàn quyền đại thần Tôn 
Thất Phiên đều ký tên đóng ấn). 


1. Quốc sử quán triều Nguyễn (2006), Đại Nam thực lục, tập 9, tr. 74-77. 
440 


TÀI LIỆU THAM KHẢO 


IL. TIỀNG VIỆT 

1. Nguyễn Am, "Vài nét về tình hình khẩn hoang ở đồng bằng 
Bắc Bộ vào nửa cuối thế kỷ XIX", Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, 
số 3, 1994. 

2. Đào Duy Anh, Lịch sử cách mệnh Việt Nam (từ 1862-1930), 
Nxb. Xây dựng, Hà Nội, 1955. 

3. Nguyễn Anh, "Về nhân vật lịch sử Phan Thanh Giản", Tạp 
chí Nghiên cứu Lịch sử, số 50, 1963. 

4. Nguyễn Anh, "Vài nét về giáo dục ở Việt Nam từ khi Pháp 
xâm lược đến cuối Chiến tranh Thế giới lần thứ nhất", Tạp chí 
Nghiên cứu Lịch sử, số 98, 1967. 

5. Nguyễn Thế Anh, Việt Nam dưới thời đô hộ Pháp, Bộ Văn 
hóa Giáo dục và Thanh niên xuất bản, Sài Gòn, 1974. 

6. Nguyễn Thế Anh, Kinh tế và xã hội Việt Nam dưới các vua 
Nguyễn, Nxb. Văn học, Hà Nội, 2008. 

7. Bạn Chấp hành Đảng bộ huyện Cam Lộ, Zjch sử Đảng bộ 
huyện Cam Lộ (1930-2000), Nxb. Chính trị quốc gia, 2003. 

8. Phan Trọng Báu, "Định Công Tráng với khởi nghĩa Ba Đình", 
Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, số !41, 1971 

9, Phan Trọng Báu, Giáo dục Việt Nam thời cận đại, Nxb. Khoa 
học xã hội, Hà Nội, 1994. 

10. Philippe le Failler. "Độc quyên thuốc phiện ở Việt Nam. 
Những nguyên tắc chỉ đạo việc khai thác cuối thế kỷ XIX đầu thế 
kỷ XX", Tạp chí Mghiên cứu Lịch sử, sô 4, 1996. 


44I 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 6 


11. Hoa Bằng, "Cuộc khởi nghĩa (1862-1864) do Cai Vàng và 
vợ ba ông lãnh đạo", Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, số 94, 1967. 

12. Hoa Bằng, "Cuộc nỗi dậy “Chày Vôiï” (1866) chống triều 
đình mục nát triều Nguyễn", Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, số 128, 
1969. 

13. Cao Văn Biền, Công nghiệp than Việt Nam thời kỳ 1888- 
1945, Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 1998. 

14. Cao Văn Biển, "Về bản thôn công điền công thổ trước Cách 
mạng tháng Tám", Tạp chí Mghiên cứu Lịch sử, số 2, 1985. 

15. Nguyễn Công Bình, Tìm hiểu giai cấp tư sản Việt Nam 
thời Pháp thuộc, Nxb. Văn Sử Địa, Hà Nội, 1957. 

16. Trương Bá Cần, Lịch sử phát triển Công giáo Việt Nam, 
tập 2, Nxb. Tôn giáo, Hà Nội, 2008. 

17. Trương Bá Cần, Hoạt động ngoại giao của nước Pháp 
nhằm củng cô cơ sở tại Nam Kỳ (1862-1874), Nxb. Thế giới, Hà Nội, 
2011. 

18. Nguyễn Xuân Cần, "Về năm sinh của Nguyễn Cao", Tạp 
chí Nghiên cứu Lịch sử, số 1, 1986. 

19. Phan Bội Châu: toàn tập, tập 3, Nxb. Thuận Hóa, Hué, 1990. 

20. Nguyễn Đình Chiểu, Văn tế nghĩa sĩ Cẩn Giuộc, In trong: 
Bảo Định Giang - Nguyễn Quang Hưng, Công giáo Việt Nam thời 
kỳ triều Nguyễn (1802-1883), Nxb. Tôn giáo, Hà Nội, 2007. 

21. Claudi Salmon, Tạ Trọng Hiệp, "Từ Batavia đến Sài Gòn - 
Du ký của một thương nhân Hoa kiều", Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, 
số 278, 1995. 

22. Devillers, Philippe, Người Pháp và người Annam - bạn 
hay thù, Nxb. Tông hợp thành phó Hồ Chí Minh, 2006. 


23. Nguyễn Sinh Duy, "Trận đột kích Nam Chơn (Quảng Nam) 
(2-1886)", Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, số 2, 1981. 


442 


Tài liệu tham khảo 


24. Documents A. Salles: II. Philippe Vannier, BAVH, No 2- 
1935, p. 149. 

25. Cao Thế Dung (2003), Việt Nam Công giáo sử, tân biên 
(1533-2000), quyên 3, Cơ sở Dân chúa xuất bản. 

26. Đại Nam thực lục Chính biên Đệ lục kỷ Phụ biên, Cao Tự 
Thanh dịch và giới thiệu, Nxb. Văn hóa - Văn nghệ, 201 I. 

27. Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam thực lục, tập 2, 6, 7, 8, 
Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 2004, 2006. 

28. Nguyễn Khắc Đạm, Những thủ đoạn bóc lột của tư bản 
Pháp ở Việt Nam, Nxb. Văn Sử Địa, Hà Nội, 1957. 

29. Nguyễn Khắc Đạm, "Nguyễn Cao, một văn thân yêu nước 
chống Pháp", Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, số 44, 1962. 

30. Nguyễn Khắc Đạm, "Đánh giá Phan Thanh Giản thế nào 
cho đúng", Tạp chí Vghiên cứu Lịch sử, số 51, 1963. 

31. Nguyễn Khắc Đạm, "Cần nhận rõ chân tướng Trương Vĩnh 
Ký để đánh giá cho đúng", Tạp chí Wghiên cứu Lịch sử, sô 59, 1964. 

32. Nguyễn Đình Đầu, Ché độ công điền công thổ trong lịch 
sử khẩn hoang lập ấp ở Nam Kỳ lục tỉnh, Hội Sử học Việt Nam, 
Hà Nội, 1992. 

33. Địa lý hành chính Kinh Bắc, Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam 
xuất bản, 1997. 

34.Lâm Công Định, "Về trận huyết chiến bảo vệ cửa biển 
Thuận An năm 1883", Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, số 1, 1985. 

35. Trần Độ, "Về nhân vật lịch sử Luu Vĩnh Phúc (rong thời kỳ 
chiến tranh Trung - Pháp (1883-1885)", Tạp chí Mghiên cứu Lịch sử, 
số 282, 1995. 

36. Fourniau (Ch), "Cuộc kháng chiến chống Pháp ở Bình 
Định - Phú Yên (1885-1887) (theo những tài liệu của Pháp)", Tạp chí 
Nghiên cứu Lịch sử, sô 6, 1982. 


443 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 6 


37. Fourniau (Ch), "Người Hoa ở Bắc Kỳ trước Chiến tranh 
Thế giới lần thứ nhất", Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, số 2-3, 1991. 


38. Gia Định xưa và nay, Nxb. Thành phố Hồ Chí Minh, 1994. 


39. Trần Văn Giáp, "Tài liệu mới về Trương Công Định 
(1821-1864), vị anh hùng dân tộc miền Nam", Tạp chí Nghiên cứu 
Lịch sử, số 59, 1963. 


40. Quang Đạm (dịch), Đính Xuân Lâm (hiệu đính), Hiệp ước, 
thỏa ước và hiệp định ký kết giữa nước Việt Nam và nước Pháp, 
Tư liệu Viện Sử học (Vv963). 

41. Trần Văn Giàu, Đinh Xuân Lâm, Nguyễn Văn Sự, Lịch sử 
cận đại Việt Nam, tập 1, 2, Nxb. Giáo dục, Hà Nội, 1960. 


42. Trần Văn Giàu, Tổng tập (tập 1), Nxb. Quân đội nhân dân, 
2006. 


43.GILLES (R), "Cảng Hải Phòng. Việc thiết lập cảng và 
những bước do dự án đầu tiên (1874-1902)", Tạp chí Nghiên cứu 
Lịch sử, số 1, 1991. 


44. Mai Hanh, "Trương Định - người anh hùng tiêu biểu cho 
tỉnh thần chống ngoại xâm của nhân dân miền Nam thời kỳ cận đại", 
Tạp chí Mghiên cứu Lịch sử, số 66, 1964. 

45. Mai Hanh, "Về giai đoạn chiến đấu cuối cùng của nghĩa 
quân Hương Khê do cụ Phan Đình Phùng lãnh đạo", Tạp chí Wghiên 
cứu Lịch sử, số 85, 1966. 


46. Mai Hanh, "Đốc Ngữ và lực lượng nghĩa quân sông Đà 
trong phong trào chống ngoại xâm của nhân dân Việt thời kỳ cuối 
thế kỷ XIX", Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, số 97, 1961. 

47. Đinh Văn Hạnh, "Phòng tuyến của thực dân Pháp ở Vũng 
Tàu cuối thế kỷ XIX", Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, số 271, 1994. 


444 


Tài liệu tham khảo 


48. Châu Hải, "Triều Nguyễn với các nhóm cộng đồng người 
Hoa ở Việt Nam thế kỷ XIX", Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, số 4, 1994. 

49. Nguyễn Hữu Hiếu, "Về cuộc kháng chiến chống Pháp của 
Thiên hộ Vũ Duy Dương (1827-1866)”, Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, 
số 3, 1993, 

50. Lê Thị Thanh Hòa, "Việc sử dụng quan lại của vương triều 
Nguyễn từ 1802-1884", Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, số 280, 1995. 

5I.Ngô Văn Hòa, "Tổ chức quản lý xã thôn và cộng đồng 
làng xã ở Nam Kỳ thời Pháp thuộc", Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, 
số 5, 1983. 

52. Ngô Văn Hòa, "Máy suy nghĩ về cuộc khởi nghĩa Ba Đình", 
Tạp chí Mghiên cứu Lịch sử, sô 6, 1986. 

53. Ngô Văn Hòa, Dương Kinh Quốc, Giai cấp công nhân Việt 
Nam những năm trước khi thành lập Đảng, Nxb. Khoa học xã hội, 
Hà Nội, 1978. 

54. Phan Phát Huôn (C.S.S.R), Việt - Nam giáo - sử, quyên l1, 
(1533-1933), in lần thứ 2, Cửu thế tùng thư, Sài Gòn, 1965. 

55. Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Lịch sử 
Đảng bộ huyện Nghỉ Lộc, tập l, Nxb. Nghệ An, 1998. 

56. Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện Nam 
Đàn, Lịch sử Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam huyện Nam Đàn, 
tạp f, /930 -/954, Nxb. Nghệ An, 200U. 

57. Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện 
Thanh Chương, Lịch sử Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam huyện 
Thanh Chương, tập !, Nxb. Nghệ An, 2005. 

58. Đỗ Quang Hưng, "Việt Nam nửa cuối thế kỷ XIX (1858- 
1896)”, trong: Tiến trình lịch sử Việt Nam, Nxb. Giáo dục, Hà Nội, 
2003. 

59. Đỗ Quang Hưng, Nghiên cứu tôn giáo: nhân vật và sự kiện, 
Nxb. Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh, 2009. 


445 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 6 


60. Nguyễn Văn Khánh, "Phong trào Cần Vương chống Pháp ở 
miền núi Thanh Nghệ cuối thế kỷ XIX", Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, 
số 226, 1986. 

61. Nguyễn Văn Khánh, "Quá trình biến đổi cơ cấu xã hội 
Việt Nam từ giữa thế kỷ XIX đến Cách mạng tháng Tám", Tạp chí 
Nghiên cứu Lịch sử, số 281, 1995. 

62. Nguyễn Văn Khánh, Cơ cấu kinh tế xã hội Việt Nam thời 
thuộc địa, Nxb. Đại học Quốc gia, Hà Nội, 2000. 

63. Phan Khoang, Việt Nam Pháp thuộc sử (1862-1945), Phủ 
Quốc vụ khanh đặc trách Văn hóa xuất bản, Sài Gòn, 1971. 

64. Nguyễn Văn Kiệm, Phong trào nông dân Yên Thế chống 
thực dân Pháp xâm lược, Nxb. Giáo dục, Hà Nội, 1985. 

65. Nguyễn Văn Kiệm, "Những nỗi thống khổ của nông dân 
đồng bằng Bắc Kỳ những năm 80 - 90 thế kỷ XIX (qua ghi chép 
của một Giám mục Công giáo)", Tạp chí Mghiên cứu Lịch sử, số 
280, 1995. 

66. Trần Trọng Kim, Việt Nam sử lược, Nxb. Tổng hợp thành 
phố Hồ Chí Minh, 2005. 

61. Nguyễn Văn Kiệm, Sự du nhập của đạo Thiên chúa ở Việt 
Nam từ thế kỷ XVII đến thế kỷ XIX, Hội Khoa học lịch sử Việt Nam 
xuất bản, Hà Nội, 2001. 

68. Hồng Kiều, "Về các đơn vị hành chính ở Nam Bộ qua các 
chế độ", Tạp chí Vghiên cứu Lịch sử, số 1, 1979, 

69. Hà Kinh, "Thành Sơn Tây với chiến công oanh liệt chống 
xâm lăng (12-1883)", Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, số 136, 1971. 

70. Trương Hữu Kỳ, "Đánh giá Phan Thanh Giản thế nào cho 
đúng", Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, số 54, 1963. 

71. Định Xuân Lâm, Triệu Dương, "Cuộc khởi nghĩa năm 
1886 ở kinh thành Huế dưới ánh sáng của nguồn tư liệu mới: bài 


446 


Tài liệu tham khảo 


“Trung nghĩa ca” do chính thủ lĩnh Đoàn Hữu Trưng viết", Tạp chí 
Nghiên cứu Lịch sử, số 9 và sô 11, 1959. 

72. Đinh Xuân Lâm, Nguyễn Văn Khánh, Về thất thủ kinh đô, 
Nxb. Văn Sử Địa, Hà Nội, 1959. 

73. Đinh Xuân Lâm, "Nguyễn Xuân Ôn, một thủ lĩnh văn 
thân lỗi lạc cuối thế kỷ XIX (1886-1892)", Tạp chí Nghiên cứu 
Lịch sử, số 158, 1974. 

74. Đinh Xuân Lâm, Phan Trọng Báu, "Cao Thắng với phong 
trào yêu nước chống Pháp xâm lược cuối thế kỷ XIX", Tạp chí 
Nghiên cứu Lịch sử, số 164, 1975. 

75. Đinh Xuân Lâm, Võ Văn Sạch, "Tư liệu mới về Nguyễn 
Xuân Ôn và cuộc khởi nghĩa do ông lãnh đạo", Tạp chí Nghiên cứu 
Lịch sử, số 6, 1982. 

76. Định Xuân Lâm, Võ Văn Sạch, "Về Nguyễn Cao", Tạp chí 
Nghiên cứu Lịch sử, số 4, 1983. 

77. Đinh Xuân Lâm, Võ Văn Sạch, "Ba văn kiện về phong trào 
Cần Vương", Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, số 5, 1983. 

78. Đinh Xuân Lâm, "Phong trào đấu tranh vũ trang chống 
xâm lược Pháp cuối thế kỷ XIX ở Nghệ Tĩnh: những đặc điểm phát 
triển, nguyên nhân thất bại, ý nghĩa lịch sử", Tạp chí Nghiên cứu 
Lịch sử, số 218, 1984. 

79. Đinh Xuân Lâm, Trịnh Nhu, Từ 8a Đình đến Hùng Lĩnh, 
Nxb. Thanh Hóa, 1985. 

80. Đinh Xuân Lâm, "Hai tư liệu lịch sử về phong trào Cần 
Vương tỉnh Thanh Hóa", Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, số 221 „ 1985. 

§I. Đinh Xuân Lâm, Võ Văn Sạch, "Một số tư liệu về phong trào 
Cần Vương ở Bắc Kỳ", Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, sô 224, 1985. 


447 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẠP 6 


§2. Đinh Xuân Lâm, Nguyễn Văn Khánh, "Vai trò của Tôn 
Thất Thuyết trong lịch sử dân tộc", Tạp chí Mghiên cứu Lịch sử, số 
225, 1985. 

83. Đinh Xuân Lâm, "Để có một nhận định đúng đắn về Tôn 
Thất Thuyết trong lịch sử Việt Nam", Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, 
số 6, 1985. 

84. Đinh Xuân Lâm, Nguyễn Văn Khánh, "Bàn thêm về tính 
chất và vai trò lãnh đạo phong trào đấu tranh vũ trang chống xâm 
lược Pháp vào cuối thế kỷ XIX", Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, 
1986, số 6. 

85. Định Xuân Lâm, "Nông thôn Việt Nam trong thời kỳ 
cận đại", Tạp chí Wghiên cứu Lịch sử, số 1-2, 1987. 

86. Đinh Xuân Lâm, "Nguyễn Mậu Kiến - người xướng nghĩa 
đầu tiên trên đất Thái Bình", Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, số 3 
(262), 1992. 

87. Đinh Xuân Lâm, "Về Đốc Tích, thủ lĩnh cuộc khởi nghĩa 
Hai Sông (1883-1889)", Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, sô 4 (263), 
1992. 

88. Đinh Xuân Lâm, "Tìm hiểu thêm về phong trào Cần Vương 
Hà Tĩnh (1885-1893)", Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, số 269, 1993. 

89. Dinh Xuân Lâm, "Triều Nguyễn trước âm mưu bành trướng 
của tư bản phương Tây (1802-1858)", Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, 
số 271, 1993. 

90. Đinh Xuân Lâm, "Bài vè Lưu Vĩnh Phúc", Tạp chí Nghiên 
cứu Lịch sử, số 279, 1995. 

91. Đinh Xuân Lâm, "Phong trào chống xâm lược Pháp ở 
Thanh Hóa cuối thế kỷ XIX", Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, số 281, 
1995, 

92. Đinh Xuân Lâm, "Vè Đốc Thiết", Tạp chí Nghiên cứu 
Lịch sử, số 6, 1996. 


448 


Tài liệu tham khảo 


93. Lịch sử Việt Nam, tập 2, 1858-1945, Nxb. Khoa học xã hội, 
Hà Nội, 2004. 

94. Lịch sử Việt Nam 1858 - cuối thế kỷ XIX, Nxb. Giáo dục, 
Hà Nội, 1974. 

95. Phan Ngọc Liên, Trương Công Huỳnh Kỳ, "Người truyền 
dụ Cần Vương đến các tỉnh miền Nam Trung Bộ", Tạp chí Xưa 
và Nay, số 65, 7-1999, 

96. Trần Huy Liệu, Văn Tạo, Nguyễn Khắc Đạm, Phong trào 
văn thân khởi nghĩa, Tài liệu tham khảo lịch sử cách mạng cận đại 
Việt Nam, Nxb. Văn Sử Địa, Hà Nội, 1957. 

97. Trần Huy Liệu, Lịch sử tám mươi năm chống Pháp, quyên 1, 
Nxb. Văn Sử Địa, Hà Nội, 1957 (in lần thứ hai). 

98. Đàm Xuân Linh, "Đánh giá Lưu Vĩnh Phúc cần thấy mặt 
tích cực là chủ yếu", Tạp chí Wghiên cứu Lịch sử, số 40, 1962. 

99. Huỳnh Lứa (Chủ biên), Lịch sử khai phá đồng bằng Nam Bộ 
từ đâu thế kỷ XVII đến năm 1945, Nxb. Thành phố Hồ Chí Minh, 
1989. 


100. Mary Somers Heidhues, Lịch sử phát triển Đông Nam Á, 
Nxb. Văn hóa Thông tin, Hà Nội, 2007. 


101. Hồ Chí Minh: toàn tập, tập 2, Nxb. Chính trị quốc gia, 
Hà Nội, 2000. 


102. Hồ Chí Minh: toàn tập, tập 10, Nxb. Chính trị quốc gia, 
Hà Nội, 2000. 


103. Đào Tử Minh, Định Xuân Lâm, "Khởi nghĩa Cờ Vàng 
năm Giáp Tuất (1874)", Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, số 165, 1975. 


104. Đào Trinh Nhất, Phan Đình Phùng - nhà lãnh đạo 10 năm 
kháng chiến (1886-1895) ở Nghệ Tĩnh, Nxb. Tân Việt, Sài Gòn, 1957. 


449 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 6 


105. Trịnh Nhu, Về cuộc khởi nghĩa Hùng Lĩnh (1866-1892), 
Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, số 2, 1983. 

106. Trịnh Nhu, "Nhà Thanh đối với Việt Nam qua sự phản 
kháng Hiệp ước năm 1874", Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, số 3-4, 
1989. 

107. "Những vấn đề lịch sử về triều đại cuối cùng ở Việt Nam", 
Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế và Tạp chí Xưa và Nay 
xuất bản, Huế, 2002. 

108. Những vấn đề văn hóa - xã hội thời Nguyễn, Nxb. Khoa 
học xã hội, Thành phó Hồ Chí Minh, 1992. 

109. Đỗ Văn Ninh, Thành cổ Việt Nam, Nxb. Khoa học xã hội, 
1985. 

110. Phong trào Nghĩa hội Quảng Nam, Nxb. Đà Nẵng, 1996. 

111. Nguyễn Phan Quang, Việt Nam thế kỷ XIX (1802-1884), 
Nxb. Thành phố Hồ Chí Minh, 1999. 

112. Nguyễn Phan Quang, "Triều Nguyễn và xã hội Việt Nam 
thế kỷ XIX", trong: Những vấn đề lịch sử triều Nguyên, Tạp chí 
Xưa và Nay và Nxb. Văn hóa Sài Gòn, 2006. 

113. Nguyễn Thanh Lợi, "Kênh đào Nam Bộ thời thuộc Pháp", 
Tạp chí Xưa và Nay, số 286, tháng 6-2007. 

114. Lê Quốc Sử, Một số vấn đề về lịch sử kinh tế Việt Nam, 
Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1998. 

115. Nguyễn Hồng Phong, Văn hóa chính trị Việt Nam: truyền 
thống và hiện đại, Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn phát triển, 
Nxb. Văn hóa Thông tin, Hà Nội, 1998. 

116. Vũ Huy Phúc, "Thái độ của thực dân Pháp đối với vấn 
đề ruộng đất ở Nam Kỳ vào nửa cuối thế kỷ XIX", Tạp chí Nghiên 
cứu Lịch sử, số 230, 1986. 


450 


Tài liệu tham khảo 


117. Vũ Huy Phúc, Tiểu thủ công nghiệp Việt Nam 1858-1945, 
Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 1996. 


118. Hồ Hữu Phước, Phạm Thị Minh Lệ, "Góp thêm ý kiến 
về việc đánh giá Nguyễn Trường Tộ", Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, 
số 31, 1961. 


119. Nguyễn Phan Quang, Thị trường lúa gạo Nam Kỳ 1860- 
1945, Nxb. Tổng hợp thành phó Hồ Chí Minh, 2004. 


120. Nguyễn Phan Quang, Nguyễn Tiến Đoàn, "Phong trào 
Kỳ Đồng Mạc Đình Phúc những năm cuối thế kỷ XIX", Tạp chí 
Nghiên cứu Lịch sử, số 5, 1980. 


121. Nguyễn Phan Quang, "Bản khẩu cung của Kỳ Đồng ngày 
22-9-1897", Tạp chí Wghiên cứu Lịch sử, sô 1, 1981. 


122. Nguyễn Phan Quang, "Ba bức thư từ Nam Kỳ năm 1863", 
Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, số 5, 1990, 

123. Nguyễn Phan Quang, "Vụ trá hàng của Đội Văn, thủ lĩnh 
xuất sắc của phong trào Bãi Sậy", 
số 3, 1994. 


Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, 


124. Nguyễn Phan Quang, "Độc quyền thuốc phiện ở Nam 
Kỳ cuối thế kỷ XIX", Tạp chí Mghiên cứu Lịch sử, số 6, 1994. 

125. Nguyễn Phan Quang, "Về cuộc vận động chống Pháp của 
Lê Công Chánh trên địa bàn Nam Kỳ (cuối thế kỷ XIX)", Tạp chí 
Nghiên cứu Lịch sử, số 218, 1995. 


126. Cao Bá Quát: Về tác gia và tác phẩm, Nxb. Giáo dục, 
Đà Năng, 2007 (tái bản lần thứ nhất). 

J27. Dương Kinh Quốc. "Ngân sách của chính quyền thực 
dân Pháp (từ đầu thời kỳ thuộc địa đến Chiến tranh Thé giới lần 
thứ nhất)", Tạp chí Mghiên cứu Lịch sử, số 159, 1974. 


451 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 6 


128. Dương Kinh Quốc, "Một thủ đoạn xâm lược và thống 
trị thuộc địa của chủ nghĩa thực dân Pháp ở Việt Nam: chính sách 
hợp tác", Tạp chí ghiên cứu Lịch sử, số 170, 1976. 

129. Dương Kinh Quốc, "Cuộc vận động khởi nghĩa ở Mỹ 
Tho (1883)", Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, số 184, 1979. 

130. Dương Kinh Quốc, Chính quyên thuộc địa ở Việt Nam 
trước Cách mạng tháng Tám năm 1945, Nxb. Khoa học xã hội, 
Hà Nội, 1988. 

131. Dương Kinh Quốc, Việt Nam những sự kiện lịch sử 
(1858-1918), Nxb. Giáo dục, Hà Nội, 1999. 

132. Dương Trung Quốc, Việt Nam những sự kiện lịch sử 
(1919 - 1945), Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 1988. 

133. Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam thực lục, tập 2, 6, 
7, 8, 9, Nxb. Giáo dục, Hà Nội, 2004, 2006. 

134. Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam thực lục, tập 7, 
Nxb. Giáo dục, Hà Nội, 2006. 

135. Trương Hữu Quýnh, “Nhìn lại tình hình xã hội Việt Nam 
nửa sau thế kỷ XIX", Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, số 3, 1998. 

136. Nguyễn Tài Sáng, "Cầm Bá Thước và những ngày cuối 
cùng của phong trào Cần Vương ở Thanh Hóa", Tạp chí Nghiên cứu 
Lịch sử, số 161, 1975. 

137. Phạm Văn Sơn, Việt sử tiên biên, tập 5, quyên thượng, 
Sài Gòn, 1962. 


138. Phạm Văn Sơn, Việt Nam cách mạng sử, Sài Gòn, 1963. 


139. Ủy ban Khoa học xã hội, Ban Tôn giáo của Chính phủ, 
Một số vấn đề lịch sử đạo Thiên chúa trong lịch sử dân tộc Việt Nam, 
Thành phố Hồ Chí Minh, 1988. 


452 


Tài liệu tham khảo 


140. Bùi Đức Sinh, Giáo - hội Công - giáo ở Việt Nam, quyền l, 
Calgary-Canada, 1999. 

141. Hồ Song, "Bàn thêm về Trương Vĩnh Ký", Tạp chí Nghiên 
cứu Lịch sử, số 61, 1964. 

142. Lê Quốc Sử, Một số vấn đề về lịch sử kinh tế Việt Nam, 
Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1998. 

143. Văn Tạo, "Nguyễn Trường Tộ - người mở đường cho một 
dòng yêu nước có xu hướng canh tân ở thời cận đại", Tạp chí 
Nghiên cứu Lịch sử, số 6, 1992. 

144. Văn Tân, "Nguyễn Trường Tộ và những đề nghị cải cách 
của ông", Tạp chí Wghiên cứu Lịch sử, số 23, 196]. 

145. Văn Tân, "Vũ Phạm Khải, một văn thân yêu nước đứng 
đầu phái chủ chiến trong triều đình Tự Đức", Tạp chí Nghiên cứu 
Lịch sử, số 141, 1971. 

146. Văn Tân, "Nguyễn Đình Chiểu, một trí thức yêu nước 
nồng nàn, một nhà thơ lỗi lạc của dân tộc Việt Nam", Tạp chí 
Nghiên cứu Lịch sử, số 143, 1912. 

147. Cao Tự Thanh, "Một vài tư liệu mới về Nguyễn Trung 
Trực", Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, số 5, 1983. 

148. Nhiều tác giả, Thanh Chương đất và người, Nxb. Nghệ An, 
2005. 

149. Chương Thâu, "Một số tài liệu lịch sử về tình hữu nghị 
chiến đầu giữa hai nước Việt - Trung thời cận đại", Tạp chí Nghiên 
cứu Lịch sử, sô 115, 1968. 

150. Chương Thâu, "Điều trần của Nguyễn Trường Tộ về nông 
nghiệp", Tạp chí Wghiên cứu Lịch sử, số 3, 1978. 


151. Chương Thâu, "Những gương mặt Công giáo Việt Nam 
trong sự nghiệp đấu tranh xây dựng và bảo vệ tổ quốc, đất nước 
thời cận đại", Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, sô 1-2, 1988. 


453 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẠP 6 


152. Chương Thâu, Minh Hồng, "Lưu Vĩnh Phúc trong cuộc 
kháng Pháp của nhân dân Việt Nam", Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, 
số 36, 1995. 


153. Ca Văn Thỉnh, Thơ văn yêu nước Nam Bộ nửa sau thế kỷ 
XIX, Nxb. Văn học, Hà Nội, 1973. 


154. Tạ Thị Thúy, Đồn điển của người Pháp ở Bắc Kỳ từ 
1884 đến 1918, Nxb. Thế giới, 1996. 


155. Nguyễn Quang Trung Tiến, "Vua Hàm Nghỉ với dụ Cần 
Vương ở Tân Sở", Trong Kỷ yếu Hội thảo khoa học Thành Tân Sở 
với phong trào Cân Vương do Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị và 
Hội Khoa học lịch sử Việt Nam đồng tổ chức, tháng 7-2010. 


156. Cao Huy Thuần, Giáo sĩ Thừa sai và chính sách thuộc 
địa của Pháp tại Việt Nam (1857-1914), Nguyễn Thuận dịch, Nxb. 
Tôn giáo, Hà Nội, 2003. 


157. Nguyễn Văn Thưởng, Phong trào yêu nước chống Pháp 
trước khi có Đảng ở Phú Yên, Hội thảo khoa học: Phú Yên 395 năm 
hình thành và phát triển (1611-2006), Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú 
Yên, Tuy Hoà, 2006. 


158. Nguyễn Văn Thưởng, "Về căn cứ và hoạt động phối hợp 
chiến đấu chống Pháp của nghĩa quân Cần Vương Phú Yên với các 
tỉnh Nam Trung Kỳ (188§5-188?7)", Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, 
số 10, 2005. 


159. Nguyễn Quang Trung Tiến (Chủ trì), Vua Hàm Nghỉ với 
phong trào Cân Vương ở Bình Trị Thiên, Đề tài khoa học cấp Bộ, 
Trường Đại học Khoa học Huế, 2001. 

160. Tỉnh ủy Nghệ Tĩnh, Lịch sứ Nghệ - Tĩnh, tập 1, Nxb. 
Nghệ Tĩnh, Vinh, 1984. 


161. Vũ Văn Tỉnh, "Xung quanh cái chết của cụ Phan Đình 
Phùng", Tạp chí Wghiên cứu Lịch sử, số 62, 1966. 


454 


Tài liệu tham khảo 


162. Vũ Văn Tỉnh, "Thêm một số tài liệu về Nguyễn Cao", 
Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, sô 97, 1961. 

163. Vũ Văn Tỉnh, "Chiếu Cần Vương của vua Hàm Nghỉ", 
Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, số 140, 1971. 

164. Trung tâm Nghiên cứu Quốc học (2003), Châu bản triêu 
Tự Đức, 1848-1883, Nxb. Văn học, Hà Nội, 2003. 

165. Nguyễn Văn Trương (Chủ biên), Nam Đàn xưa và nay, 
Nxb. Văn hóa Thông tin, Hà Nội, 2000. 

166. Nguyễn Đình Tư, Non nước Phú Yên, Nxb. Tiền Giang, 
1965. 

167. Từ điền Bách khoa Việt Nam, tập 1, Trung tâm biên soạn 
Từ điển Bách khoa Việt Nam, Hà Nội, 1995. 

168. Đặng Việt Thanh, "Máy ý kiến về xu hướng và tính chất 
của các phong trào dân tộc cuối thế kỷ XIX ở nước ta", Tạp chí 
Nghiên cứu Lịch sử, số 5, 1958. 

169. Đặng Việt Thanh, "Cần nhận định và đánh giá Phan Thanh 
Giản như thế nào", Tạp chí Mghiên cứu Lịch sử, số 49, 1963. 

170. Minh Thành, "Về cuộc khởi nghĩa Bãi Sậy", Tạp chí Nghiên 
cứu Lịch sử, số tháng 5-6, 1969. 

171. Chu thiên, "Chính sách khẩn hoang của triều Nguyễn", 
Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, số 56, 1963. 

172. Chu Thiên, "Một bài thơ viết về thực dân Pháp đánh 
chiếm thành Nam Định làn thú nhất (12-12-1873): Khốc Bảo Long 
Trần Chí Thiện", Tạp chí Mghiên cứu Lịch sử, số 80, 1965. 

173. Chu Thiên, "Vài nét về công thương nghiệp triều Nguyễn", 
Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, số 33, 196]. 

174. Đỗ Thiện, "Phong trào Kỳ Đồng năm 1883", Tạp chí 
Nghiên cứu Lịch sử, số 102, 1961. 


455 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 6 


175. Thơ văn yêu nước nửa sau thế kỷ XIX (1858-1900), Nxb. 
Văn học, Hà Nội, 1970. 


176. Hải Thu, "Góp ý về Phan Thanh Giản", Tạp chí Wghiên cứu 
Lịch sử, số 53, 1963. 


177. Tạ Thị Thúy, "Vài nét về việc khai thác và sử dụng đất 
đồn điền của thực dân Pháp ở Bắc Kỳ giai đoạn 1884-1896", Tạp 
chí Nghiên cứu Lịch sử, số 2, 1991. 


178. Tạ Thị Thúy, "Về tầng lớp chủ đồn điền người Pháp ở 
Bắc Kỳ trong giai đoạn 1884-1896", Tạp chí Mghiên cứu Lịch sử, 
Ấ 
số 5-6, 988. 
179. Lê Thước, "Một văn kiện của cụ Phan Đình Phùng vừa 


ˆ 


mới được phát hiện", Tạp chí VMghiên cứu Lịch sử, số 71, 1965. 

180. Lê Tượng, "Góp thêm ý kiến về Đốc Ngữ và phong trào 
chống Pháp ở vùng hạ lưu sông Đà cuối thế kỷ XIX", Tạp chí 
Nghiên cứu Lịch sử, số 101, 1961. 

181. Nguyễn Trọng Văn, "Nguyễn Trường Tộ với vấn đề hòa 
nhập vào thế giới đẻ phát triển", Tạp chí Wghiên cứu Lịch sử, số 5, 
1993. 

182. Diệp Vân, "Tài liệu về cuộc kháng chiến chống Pháp của 
Nguyễn Trung Trực", Tạp chí Wghiên cứu Lịch sử, số l 10, 1968. 

183. Đặng Huy Vận, Chương Thâu, "Phan Thanh Giản trong 
lịch sử cận đại Việt Nam", Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, số 48, 1963. 

184. Đặng Huy Vận, "Thêm một số tài liệu về cuộc khởi nghĩa 
Giáp Tuất (1874) ở Nghệ An và Hà Tĩnh", Tạp chí Nghiên cứu 
Lịch sử, số T5, 1965. 

185. Đặng Huy Vận, Chu Thiên, "Đề đốc Tạ Hiện và phong 
trào chống Pháp ở Nam Định và Thái Bình cuối thế kỷ XIX", Tạp chí 
Nghiên cứu Lịch sử, sô 83, 1966. 


456 


Tài liệu tham khảo 


186. Đặng Huy Vận, "Thêm một số tư liệu về Đốc Ngữ và 
phong trào chống Pháp ở vùng hạ lưu sông Đà cuối thế kỷ XIX", 
Tạp chí Mghiên cứu Lịch sử, số 96, 1961. 

187. Đặng Huy Vận, Lê Ngọc Dong, Định Xuân Lâm, "Bàn 
thêm về cuộc chiến đấu ở cứ điểm phòng ngự Ba Đình - Thanh Hóa", 
Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, số 99, 1961. 

18§. Đặng Huy Vận, "Tìm hiểu thêm về cuộc đấu tranh giữa 
phái '*chủ chiến” và những phái “chủ hòa” trong cuộc kháng chiến 
chống Pháp cuối thế kỷ XIX", Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, số 112, 
1968. 

189. Đặng Huy Vận, Đinh Xuân Lâm, "Hà Văn Mao và Cầm 
Bá Thước với phong trào chống Pháp ở miền núi Thanh Hóa hồi 
cuối thế kỷ XIX", Tạp chí Mghiên cứu Lịch sử, số 140, 1971. 

190. Viện Khoa học xã hội Việt Nam, Lịch sử Việt Nam, tập 2, 
Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 1985. 

191. Viện Lịch sử quân sự Việt Nam, Việt Nam - những sự kiện 
quân sự thế kỷ XIX, Nxb. Quân đội nhân dân, Hà Nội, 1999. 

192. Viện Sử học, Lịch sử Việt Nam 1858-1896, Nxb. Khoa học 
xã hội, Hà Nội, 2003. 

193. Viện Sử học, Nông dân Việt Nam thời cận đại, tập Ì và 2, 
Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 1990-1992. 

194. Thái Vũ, "Tìm hiểu thêm về căn cứ Ba Đình", Tạp chí 
Nghiên cứu Lịch sử, số 76, 1965. 

195. Nguyễn Văn Xuân, Quốc Anh, "Đà Nẵng 100 năm về trước", 
Tạp chí Wghiên cứu Lịch sử, số 5-6, 19817. 

196. Yoshiharu Tsuboi, Nước Đại Nam đối diện với Pháp và 
Trung Hoa, Hội Sử học Việt Nam xuất bản, Hà Nội, 1993. 


457 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 6 


IH. TIỀNG NƯỚC NGOÀI 


197. Adrien Launay. Histoire générale de la Société des 
Missions étrangères. Paris, 189A. 

198. Agard A. L'Dnion indochinoise Francaise ou Indochine 
Orientale. Hanoi, Im. d'Extrême-Orient, 1935. 

199. Agron Charles-Robert. France coloniale ou parti colonial? 
Paris, P.U.F, 1978. 

200. Ajalbert, J. LIndochine dautrefois et daujourd'hui. Société 
đéditions géographiques, maritimes et coloniales, Paris, 1934. 


201. Ajalbert, J. Lndochine par les Francais. Les documents 
Bleu Gallimard, Paris, 1931. 


202. Alavaill, E. Richesses agricoles et forestières du Tonkin. 
Paris, 1898. 

203. Albert Armand Pouyanne. Dragages de Cochinchine. 
Inspection générale des travaux publics. Hanoi, 1930. 

204. Alexandre B. Woodside. Vietnam and the Chinese Model: 
A Comparative Study oƒ Vietnamese and Chinese Government in the 
First Hafƒ oƒ the Nineteenth Century, Harvard University Press, 197]. 

205. Antonini, P. LAnnam, le Tonkin et limtervention de la 
France en Extrême-Orient. Paris, 1889. 

206. Bain Chester Arthur. The history oƒ Vietnam from the 
French penetration to 1939. The American University, Washington, 
D.C, 1956. 

207. Balancie. Monographie de Gia Dinh. Saigon, 1902. 

208. Banno Masataka. China and the West 185§-1861: The 
origins oƒ the TsungÌi Yamen. Cambridge (Mass), Harvard University, 
1964. 


209. Baurac J.C. La Cochinchine et ses habitants (Province 
đe ['Ouesi). Impr. Commerciale Rey, Curiel et Cie, Saigon, 1894. 


458 


Tài liệu tham khảo 


210. Berger F. Le peuple vietnamien à la lumière de son 
histoire. Tropique, 1952. 


211. Bilot Albert. L'affaire du Tonkin: Histoire diplomatique 
de létablissement de notre Protectorat sur ỨAnnam et de notre 
conflit avec la Chine 1882-1885. Paris. 


212. Boudet et Massou. Iconographie histoirique de l'Indochine. 
Documents sur lhistoire de l'lntervention Francaise en Indochine. 
Paris Diretion des Archives, 193]. 


213. Boudillon, A.. Le régừne de la propriété foncière en 
Indochine. Paris 1915. 


214. Charler Foumiau. Aruzm, Tonkin (1885-1696). Paris, 1989. 


215. Cho Huan Lai. Les origines du conflit ƒranco-chinois à 
propos du Tonkin jusqu'en 1883. Paris, Maspéro (petite collection 
Maspero, 24), 1968 


216. Choi Byung Wook. Southern Vietnam under the Reign 
oƒ Minh Menh (1820-1841). Central Policies and Local Response, 
Cornell University, 2004 . 

217. Circaud, E. Le Tonkin financier: son avenir. Paris, 1891. 


218. Cohen, P.A. Chữnna and Christianity: The missionary 
movement and the growth oƒ Chinese antforeignism, 1860-1870. 
Cambridge (Mass), Harvard University Press, 1963. 


219. David Marr. Vietnamese Anticolonialism (1885-1925), 
California 1971. 


22U. Faure, A. /es Francais en Cochinchine au XVillè siècle. 
Mẹr Pigneau de Béhaine, Évêque dAdran, Paris, 1891. 


221. Frédéric Mantienne. The Transƒfer oƒ Western Military 
Technology to VietNam in the late l8th and early I9th Centuries: 
The case oƒ the Nguyên. Journal oøƒ Southeast Asia studies, NI0, 
Singapore, 2003. 


459 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 6 


222. Galliéni. Trois colonnes au Tonkin, Paris 1895. 


223. Georges Coedès. Les peuples de la pénensule indochinoise, 
histoire, civilisation. Paris, 1962. 


224. Georges Condominas. L'Espace social: à propos đe 
LAsie du Sud-Est. Paris, Flammarion, 1980. 


225. Georges Condominas. L/Exotique est quotidien: Sur Luk, 
Vietnam Central. Plon, Paris, 1965. 


226. Georges Taboulet. La geste Francaise en Indochine. 
Histoire par les textes de la France en Indochine des origines à 
1914, tome 1-2, Adrien-Maisonoeuve, Paris, 1955. 


227. Gosselin, C. L⁄empire ÄđAnnam. Perrm et Cie, Paris 1904. 


228. Henri Boudoin. La Banque de l'Indochine. Ed. Pédone, 
Paris, 1903. 


229. Henri Cosserat. Notes biographiques sur les Francais au 
service de Gia-Long, BAVH, 4*"* Année N0 3 Juillet-Sept, 1917. 


230. Henri Galos. L'expédition de Cochinchine et la politique 
Francaise dans L'Extrême-Orient, Revue des deux Mondes, 1861]. 


231. Histoire militaire de LIndochine des débuts à nos jours. 
IDEO, Hà Nội 1922. 


232. Jabouille. Une page de Lhistoire du Quang Tri, Septembre 
1885, BAVH, No.4, 1923. 


233. Jean Chesneaux, George Boudarel. Tradirion et révolution 
au Vietnam. Ed. Anthropos, Paris, 1970. 


234. Jean Chesneaux. Comfribution à [histoire de la nation 
Vietnamienne. Paris, 1955. 


235. Jean Chesneaux. Le Vietnam. Paris, Maspero (petite 
collection Maspéro, 24), 1968. 


236. Jean Dupuis, Jules Gros. La Conquête Du Tong-Kin Par 
Vingt-Sept Francais Comưnandés Par Jean Dupuis: Récit Accompagné 
de Son Portrait. BiblioLlfe, 2010. 


460 


Tài liệu tham khảo 


237. Jlean Dupuis. Les évènements du Tonkin 1872-1873. 
Challamel âiré, Paris 1879. 


238. lean Plere Aumiphin. La présence Financière elt 
économique Francaise en Indochine (1658-1939). UnI. De Nice, 
Sofia Antilopes, 1981. 


239. John Frank Cady. The Roots of French imperialism in 
Eastern Asia. Ithaca, N.Y., Cornell U.P, 1954. 


240. Joseph Buttinger. The Smaller Dragon - A Political 
History öƒ Vietnam. Praeger Publishers, New York, 1958. 


241. Laurent Burel. Le contact protocolonial en Annam- 
Tonkin 1658-1882. Paris, Université Paris VII, 1990. 


242. Léon Sogny. Notulettes: II. Une mission américaine en 
Annam sous Minh Mang, BAVH, XXIV, NP 1, Jan-Mars, 1937. 


243. Léopold Cadière. À ⁄a sưửe de lAmiral Charner: Campagne 
de Chine et de Cochinchine (1860-1864), Lettres de Ph. Aude”. 
BAVH, 1932. 


244. Léopold Cadière. Les Francais au service đe Gia Long: 
Nguyen Anh et la mission inédite. BAVH, 13 lan Mars 1926. 


245. Léopold Cadière. Quelques papiers du capitaine Moutequux. 
BAVH, 1944. 


246. Louvet. Lw Cochinchine religieu¿se. tome 2 (1800-1884), 
Paris, 1885. 


247. Marcel Gaultier. Le Rơi Proscrit. Impr. dExtrême-Orient, 
Hanoi. 1940. 


248. Nguyến Thế Anh. Parcours đun historien du Việt Nam. 
Les Indes savantes, Paris, 2008. 


249. Pallu, de la B. Histoire de [expédition de la Cochinchine 
en I861l. Paris, 1861. 


250. Paul Bernard. Lndochine. Erreurs et dangers. Paris, I901. 


461 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 6 


251. Paul Boudet. Chasseloup-Laubat et la poliique coloniale 
du Second Empie, le tralé de l862 entre la France et ÏỨAnnam. 
BSEI, 1947. 

252. Paul Boudet. Lĩndochine đans le passé. Ed. Société de 
géographie de Hanoi, 1941. 


253. Paul Bourde. De Paris à Tonkin. Paris, l 885. 


254. Paul Brunat. Exploration commerciale du Tonkin. Lyon, 
1885. 

255. Pierre Brocheux et Daniel Hémery. ?ndochine - La 
colonisation ambiguẽ, 1858 - 1954. Editions La Découverte, Paris, 
1995. 

256. Pierre Brocheux. Láconomie et la société dans l'Ouest 
đe la Cochinchine pendant la période coloniale (1890-1940). Paris 
EPHE. VII section (thèse de doctorat de 3è cycle), 1969. 

257. Pierre Gourou. Lilisation du sol en Indochine Francaise, 
Paris 1939, 

258. Ramsay, J. Mandarins and Martyrs. The church and the 
Nguyen dynasty in early nineteenth - century Vietnam, Stanford, 
California, 2008. 

259. Regismanset, C. Le miracle Francais en Asie. G. Gréset 
Cie, Paris, 1922. 

260. Thomasi, A. La conguête de l'indochine. Nxb. Payot, 
Paris 1934. 

261. Veuillot, E., 1a Cochinchine et le Tonkin. Le pays, Ìhistoire 
et les missions, 2è édition, Gaume frères et J.Duprey, 1861. 

262. Vo Duc Hanh, E. La place du Catholicisme dans les 
relatons entre la France et le Vietnam, tome l1, 2,3, E.]J.Bril, 
Leiden, 1969. 


263. Yves Henry. Économie agricole de l°Indochine, Hanoi 
1932. 


462 


MỤC LỤC 


Lời giới thiệu cho lần tái bản thứ nhất 
Lời Nhà xuất bản 
Lời mở đầu 
Lời nói đầu 
Chương I 
VIỆT NAM TRƯỚC KHI PHÁP XÂM LƯỢC 


I. Bối cảnh chính trị, văn hoá - xã hội Việt Nam nửa 
đầu thế kỷ XX 


I. Nhà Nguyễn trong bối cảnh quốc tế và khu vực 
2. Thái độ của nhà Nguyễn đối với hoạt động của 
người Pháp 
H. Âm mưu can thiệp và xâm lược Việt Nam của Pháp 
I. Những thay đồi về chính thể cầm quyền ở Pháp 


2. Pháp tăng cường các hoạt động kinh tế và quân sự ở 
Việt Nam 


3. Âm mưu can thiệp và kế hoạch xâm lược của Pháp 


Chương II 
CUỘC KHÁNG CHIẾN CỦA NHÂN DÂN 
VIỆT NAM CHÓNG PHÁP XÂM LƯỢC 
(GIAI ĐOẠN 1858 - 1873) 


L. Mặt trận Đà Nẵng, Gia Định 


Trang 


463 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 6 


1. Thực dân Pháp tắn công bán đảo Sơn Trà (Đà Năng) 97 
2. Chiến trường Gia Định (từ tháng 2-1859 đến tháng 
5-1859) 102 


3. Mặt trận Đà Nẵng (từ tháng 4-1859 đến tháng 1 1-1859) 106 
4. Mặt trận Gia Định (cuối năm 1860 - đầu năm 1861). 


Pháp mở rộng xâm chiếm 3 tỉnh miền Đông Nam Kỳ II 
5. Pháp mở rộng đánh chiếm ở Nam Kỳ 118 
II. Phong trào chống Pháp của nhân dân Nam Kỳ 122 
1. Cuộc kháng chiến chống Pháp trên mặt trận Gia Định 123 
2. Hiệp ước Nhâm Tuất (tháng 5-1862) 132 

3. Sự phản kháng của nhân dân Bắc và Trung Kỳ từ 
sau Hiệp ước Nhâm Tuất (tháng 5-1862) 140 

4. Pháp chiếm ba tỉnh miền Tây Nam Kỳ và cuộc chiến 
đầu của nhân dân Nam Kỳ 146 

Chương II 
CUỘC KHÁNG CHIẾN CHÓNG PHÁP 
XÂM LƯỢC BÁC KỲ VÀ TRUNG KỲ 

(GIAI ĐOẠN 1873 - 1884) 154 
I. Âm mưu của thực dân Pháp đối với Bắc Kỳ 154 
II. Nhân dân Bắc Kỳ chống Pháp lần thứ nhất (1873 - 1874) 163 
1. Pháp tiến đánh Bắc Kỳ lần thứ nhất 163 

2. Cuộc chiến đấu của quân và dân Bắc Kỳ chống thực 
dân Pháp 170 
3. Hiệp ước Giáp Tuất (1874) 176 


464 


Mục lục 


HI. Nhân dân Bắc Kỳ chống Pháp lần thứ hai (1882 - 1884) 178 

I. Tình hình Bắc Kỳ và Trung Kỳ sau Hiệp ước Giáp 
Tuất (1874) 178 

2. Pháp chuẩn bị đánh chiếm Bắc Kỳ lần thứ hai 
(1882-1884) 184 
3. Quân Pháp tấn công thành Hà Nội (ngày 25-4-1882) 188 

4. Phản ứng của triều Nguyễn và thái độ của Pháp sau 
khi Hà Nội thất thủ 193 
5. Pháp mở rộng xâm chiếm Bắc Kỳ 197 
IV. Thực dân Pháp xâm chiếm toàn bộ Việt Nam 205 
1. Tình hình Bắc Kỳ sau chiến thắng Cầu Giấy lần thứ hai 205 

2. Pháp tấn công Thuận An (Huế). Hiệp ước Harmand 
(tháng 8-1883) 209 
3. Hiệp ước Patenôtre (ngày 6-6-1884) 217 

Chương IV 
PHONG TRÀO KHÁNG CHIẾN CHÓNG PHÁP 

(GIAI ĐOẠN 1885 - 1896) 223 
L. Tổ chức đánh Pháp tại kinh thành Huế 223 
1. Vua Hàm Nghi lên ngôi 223 
2. Sự chuẩn bị của phe chủ chiến 225 
3. Sự đối phó của thực dân Pháp 227 
4. Diễn biến 229 
5. Kết quả 233 


465 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 6 


H. Căn cứ Tân Sở 


II. Dụ Cần Vương và hành trình kháng chiến của vua 
Hàm Nghỉ 


1. Dụ Cần Vương 
2. Hành trình kháng chiến của vua Hàm Nghi 
IV. Phong trào kháng Pháp dưới ngọn cờ Cần Vương 
1. Phong trào Cần Vương ở Trung Kỳ 
2. Phong trào Cần Vương ở Bắc Kỳ 
V. Các phong trào kháng Pháp tự phát 
1. Phong trào nông dân Yên Thế 
2. Phong trào đấu tranh của đồng bào các địa phương khác 
Chương V 


NHỮNG CHUYÊN BIẾN VÈ CHÍNH TRỊ, KINH TẾ, 
XÃ HỘI VIỆT NAM NỬA CUÓI THÉ KỶ XIX 


I. Chính trị 
1. Từ quốc gia độc lập, tự chủ trở thành thuộc địa 


2. Tổ chức bộ máy chính quyền và các đơn vị hành 
chính của nhà Nguyễn 


3. Tổ chức bộ máy chính quyền và các đơn vị hành 
chính do thực dân Pháp thành lập 


4. Tô chức quân đội 

H. Kinh tế 
1. Nông nghiệp do triều Nguyễn tổ chức thực hiện 
2. Kinh tế do thực dân Pháp tổ chức thực hiện 


466 


235 


238 
238 
24I 
246 
246 
321 
328 
328 
335 


34I 
34I 
341 


346 


350 
363 
371 
372 
384 


IH. Xã hội 
1. An ninh xã hội 
2. Quan hệ lương giáo 
3. Sự phân hóa giai cấp 
IV. Văn hoá, giáo dục 
1. Giáo dục 
2. Văn hóa 
Kết luận 
Phụ lục 
Tài liệu tham khảo 


Mục lục 


394 
394 
396 
398 
399 
399 
413 
418 
425 
44I 


467 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 6 


251. Paul Boudet. Chasseloup-Laubat et la politique coÌoniale 
du Second Empire, le traié de 1662 entre la France et [Annam. 
BSEI, 1947. 

252. Paul Boudet. Lindochine dans le passé. Ed. Société de 
géographie de Hanoi, 1941. 


253. Paul Bourde. De Paris à Tonkin. Paris, l88S. 


254. Paul Brunat. Exploration commerciale du Tonkin. Lyon, 
1885. 

255. Pierre Brocheux et Daniel Hémery. Indochine - La 
colonisation ambigue, 1858 - 1954. Editions La Découverte, Paris, 
1995. 


256. Pierre Brocheux. Láconomie et la société dans Ì'Ouest 
đe la Cochinchine pendant la période coloniale (1890-1940). Paris 
EPHE. VII section (thèse de doctorat de 3è cycle), 1969. 


2517. Pierre Gourou. L1ilisation du sol en Indochine Francaise, 
Paris 1939. 


258. Ramsay, J. Mandarins and Martyrs. The church and the 
Nguyen dynasty in early nineteenth - century Vietnam, Stanford, 
California, 2008. 

259. Regismanset, C. Le miracle Francais en Asie. G. Gréset 
Cle, Paris, 1922. 

260. Thomasi, A. L4 conguête de I'indochine. Nxb. Payot, 
Paris 1934. 

261. Veulillot, E., La Cochinchine et le Tonkin. Le pays, [histoire 
ef les missions, 2è édition, Gaume frères et J.Duprey, 1861. 


262. Vo Duc Hanh, E. La place du Catholicisme dans les 
relations entre la France et le Vietnam, tome 1, 2,3, E.J.Bnil, 
Leiden, 1969. 


263. Yves Henry. Économie agricole de I"Indochine, Hanoi 
1932. 


462 


MỤC LỤC 


Lời giới thiệu cho lần tái bản thứ nhất 
Lời Nhà xuất bản 
Lời mở đầu 
Lời nói đầu 
Chương Ï 
VIỆT NAM TRƯỚC KHI PHÁP XÂM LƯỢC 


L. Bối cảnh chính trị, văn hoá - xã hội Việt Nam nửa 
đầu thế kỷ XX 


1. Nhà Nguyễn trong bối cảnh quốc tế và khu vực 
2. Thái độ của nhà Nguyễn đối với hoạt động của 
người Pháp 
H. Âm mưu can thiệp và xâm lược Việt Nam của Pháp 
1. Những thay đôi về chính thể cầm quyền ở Pháp 
2. Pháp tăng cường các hoạt động kinh tế và quân sự ở 
Việt Nam 
3. Âm mưu can thiệp và kế hoạch xâm lược của Pháp 
Chương H 
CUỘC KHÁNG CHIẾN CỦA NHÂN DÂN 


VIỆT NAM CHÓNG PHÁP XÂM LƯỢC 
(GIAI ĐOẠN 1858 - 1873) 


L Mặt trận Đà Nẵng, Gia Định 


Trang 


463 


NHÀ XUÁT BẢN KHOA HỌC XÃ HỘI 


26 Lý Thường Kiệt - Hoàn Kiếm - Hà Nội 
ĐT: 04.39719073 - Fax: 04.39719071 
Website: http://nxbkhxh.vass.gov.vn 
Email: nxbkhxh@ gmail.com 


Chỉ nhánh Nhà xuất bản Khoa học xã hội 
57 Sương Nguyệt Ánh - Phường Bến Thành - Quận I - TP. Hồ Chí Minh 
ĐT: 08.38394948 - Fax: 08.38394948 


LỊCH SỬ VIỆT NAM 
TẬP 6 
TỪ NĂM 1858 ĐẾN NĂM 189% 


Chịu trách nhiệm xuất bản 
Giám đốc LÊ HỮU THÀNH 
Chịu trách nhiệm nội dung 


Tổng Biên tập NGUYÊN XUÂN DŨNG 
PGS.TS. TRÀN ĐỨC CƯỜNG 


Biên tập lân 1: QUỀ HƯƠNG 
Biên tập tái bản: ` QUÊ THỊ MAI HƯƠNG 
Kỹ thuật vi tính: HẢI AN 
Sửa bản in: QUÊỀ THỊ MAI HƯƠNG 
Trình bày bìa: STARBOOKS 


In 1.000 cuốn, khổ 16 x 24 cm, tại Công ty Cổ phần in Scitech. Địa chỉ: D20/532H 
Nguyễn Văn Linh, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh. Số xác 
nhận đăng ký xuất bản: 155-2017/CXBIPH/16-3/KHXH. Số QĐXB: 10/QÐ - 
NXB KHXH, ngày 14 tháng 2 năm 2017. Mã số ISBN: 978-604-944-929-1. In 
xong và nộp lưu chiều năm 2017. 


